VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 
VIỆN SỬ HỌC 


: NGUYỄN VĂN NHẬT (Chủ biên) 
ĐỖ THỊ NGUYỆT QUANG - ĐINH QUANG HẢI 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 11 
TỪ NĂM 1951 ĐẾN NĂM 1954 


(Tái bản lần thứ nhất có bỗ sung, sửa chữa) 


NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
HÀ NỘI - 2017 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 11 
TỪ NĂM 1951 ĐẾN NĂM 1954 


PGS.TS.NCVCC. NGUYỄN VĂN NHẬT 
(Chủ biên) 


Nhóm biên soạn: 


1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật: Lời nói đầu, Chương VI, Kết 
luận và Tài liệu tham khảo 


2. TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang: Chương I, II, IIl 


3. P@8.T8.NCVCC. Đinh Quang Hải: Chương IV, V 


Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập được hoàn thành trên cơ 
sở Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), do 
Viện Sử học là cơ quan chủ trì, PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường 
làm Chủ nhiệm và Tông Chủ biên, cùng với tập thể các Giáo sư 
(GS), Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS), Thạc sỹ (ThS), Nghiên cứu 
viên cao cấp (NCVCC), Nghiên cứu viên chính (NCVC) và Nghiên 
cứu viên (NCV) của Viện Sử học thực hiện. 


BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM 


TẠP 1: TỪ KHỞI THỦY ĐÉN THÉ KỶ X 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến 


TẬP 2: TỪ THÉ KỶ X ĐỀN THÉ KỶ XIV 
- PGS.TS.NCVCC. Tràn Thị Vinh (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chỉ 
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng 


TẬP 3: TỪ THÉ KỶ XV ĐÉN THÉ KỶ XVI 
- PGS.TS.NCVC. Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Minh Tường 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 


TẬP 4: TỪ THÉ KỲ XVII ĐỀN THÉ KỶ XVIII 
- PGS.TS.NCVCC. Tràn Thị Vinh (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chỉ 


TẬP 5: TỪ NĂM 1802 ĐÉN NĂM 1858 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- NCV. Phạm Ái Phương 
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 


TẬP 6: TỪ NĂM 1858 ĐỀN NĂM 1896 
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 
- TS. Nguyễn Mạnh Dũng 
- ThS.NCV. Lê Thị Thu Hằng 


TẠP 7: TỪ NĂM 1897 ĐỀN NĂM 1918 
- PQS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- NCV. Phạm Như Thơm 
- TS.NCVC. Nguyễn Lan Dung 
- Th§.NCV. Đỗ Xuân Trường 


TẠP 8: TỪ NĂM 1919 ĐỀN NĂM 1930 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- PGS.NCVCC. Ngô Văn Hòa 
- PGS.NCVCC. Vũ Huy Phúc 


TẬP 9: TỪ NĂM 1930 ĐỀN NĂM 1945 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão 
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương 


6 : 


TẬP 10: 


TẬP 11: 


TẬP 12: 


TẬP 13: 


TẬP 14: 


TẬP 15: 


TỪ NĂM 1945 ĐỀN NĂM 1950 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải 


TỪ NĂM 1951 ĐÉN NĂM 1954 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1954 ĐÉN NĂM 1965 

- PGS.TS.NCVCC. Tràn Đức Cường (Chủ biên) 
- NCV. Nguyễn Hữu Đạo 

- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 


TỪ NĂM 1965 ĐÉN NĂM 1975 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1975 ĐỀN NĂM 1986 

- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc 


TỪ NĂM 1986 ĐÉN NĂM 2000 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Lê Trung Dũng 

- TS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Vân 


LỜI GIỚI THIỆU 
CHO LÀN TÁI BẢN THỨ NHÁT 


Việt Nam là một quốc gia có truyền thống lịch sử và văn hóa từ 
lâu đời. Việc hiểu biết và nắm vững về lịch sử văn hóa của dân tộc 
vừa là nhu câu, vừa là đòi hỏi bức thiết đối với mỗi người Việt 
Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang trong quá trình 
Đổi mới, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. Để đáp ứng được những đòi hỏi đó, từ trước đến nay 
đã có nhiều cơ quan, tô chức và các tác giả ở trong nước và nước 
ngoài quan tâm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau. Nhiều công trình lịch sử đã xuất bản và được công 
bố rộng rãi, giúp cho nhân dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới 
hiểu biết về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, 
hầu hết các công trình đó đều là những công trình lịch sử vẫn còn 
khá giản lược, chưa phản ánh hết được toàn bộ quá trình lịch sử của 
dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay một cách toàn diện, có 
hệ thống; Một số công trình lịch sử khác lại mang tính chất quá 
chuyên sâu về từng lĩnh vực, từng thời kỳ, hoặc từng vấn đẻ lịch sử 
cụ thể, nên chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi của mọi đối 
tượng trong xã hội. Do đó chưa đáp ứng được sự hiểu biết về lịch sử 
và văn hóa dân tộc Việt Nam của quảng đại quần chúng nhân dân. 


Hơn nữa trong xã hội Việt Nam hiện nay, rất nhiều người dân, 
thậm chí có cả học sinh các trường phô thông cơ sở và phô thông 
trung học, kế cả một số sinh viên của các trường cao đăng và đại 
học không thuộc các trường khối Khoa học xã hội và Nhân văn 
có sự hiểu biết rất hạn chế về lịch sử dân tộc. Thực trạng trên đây 
do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên nhân 


9 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


khách quan, trong đó phải kế đến một trong những nguyên nhân 
chính là do chưa có được một bộ Lịch sử Việt Nam hoàn chỉnh được 
trình bày một cách đây đủ, toàn diện, có hệ thống và thật sâu sắc về 
đất nước, con người, về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước, 
giữ nước rất đỗi oai hùng và nền văn hóa hết sức phong phú, đặc 
sắc của dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến nay. 

Để góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước, góp phần truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng lớp nhân 
dân và bạn bè trên thế giới mong muốn hiểu biết về lịch sử và văn 
hóa Việt Nam, trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ 
trước, bổ sung các kết quả nghiên cứu mới gần đây và những tư 
liệu mới công bó, tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà 
nghiên cứu lịch sử của Viện Sử học đã dày công biên soạn bộ sách 
Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập. 

Bộ sách Lịch sử Việt Nam là bộ Thông sử Việt Nam lớn nhất từ 
trước đến nay; là bộ sách có giá trị lớn về học thuật (lý luận), thực 
tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập 
hiện nay. Bộ sách đã được Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội xuất bản trọn bộ 15 tập Lịch sử Việt Nam từ khởi 
thủy đến năm 2000 vào năm 2013 - 2014. Trong lần tái bản thứ nhất 
này, Viện Sử học đã bố sung, chỉnh sửa một số điểm và chức danh 
khoa học của tác giả cho cập nhật và chính xác hơn. 

Đây là một công trình lịch sử đồ sộ, nội dung hết sức phong 
phú, toàn diện trên tắt cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa - xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng... nên chắc chắn 
khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong tiếp tục nhận 
được ý kiến đóng góp của bạn đọc. 

Hà Nội, tháng 8 năm 2016 
PGS.TS. Đỉnh Quang Hải 
Viện trưởng Viện Sử học 


LỜI NHÀ XUÁT BẢN 


Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nền sử học truyền thông 
với những bộ quốc sử và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đồ 
sộ như: Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, 
Phủ biên tạp lục, Gia Định thành thông chí, Lịch triêu hiến chương 
loại chí, Đại Nam hội điền sự lệ, Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất 
thông chí,... 


Trong thời kỳ cận đại, nền sử học Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
triển dù đất nước rơi vào ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Để 
phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong khoảng thời gian cuỗi 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sử học được nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam coi là vũ khí sắc bén nhằm thức tỉnh lòng yêu nước của nhân 
dân và coi việc viết sử là để cho người dân đọc, từ đó nhận thức đúng 
đắn về lịch sử mà thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, 
tiêu biểu như Phan Bội Châu với Trùng Quang tâm sử, Việt Nam 
quốc sử khảo; Nguyễn Ái Quốc với Bản án chế độ thực dân Pháp, 
Lịch sử nước ta (gồm 210 câu lục bát). 


Sau thăng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nền sử học đương đại Việt Nam 
bước sang trang mới vừa kế thừa và phát huy những giá trị của sử 
học truyền thông, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học và cách 
mạng của thời đại mới. Nhiệm vụ của sử học là tìm hiểu và trình 
bày một cách khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát 
triển của lịch sử đất nước, tổng kết những bài học lịch sử về quá 
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên thực tế, sử học đã 


lỗi 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta trong 
cuộc đầu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. 


Bước vào thời kỳ Đổi mới, sử học đã góp phần vào việc đối 
mới tư duy và xây dựng luận cứ khoa học cho việc xác định con 
đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sử học đã phát huy 
được vị thế của mình nhằm nhận thức đúng quá khứ, tìm ra quy 
luật vận động của lịch sử để hiểu hiện tại và góp phần định hướng 
cho tương lai. Đồng thời, sử học, nhất là khoa học nghiên cứu về 
lịch sử dân tộc, có vị trí nỗi bật trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ... 


Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử 
học nước ta đã đi sâu nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, các vấn đề dân tộc và tôn giáo, về đặc điểm và vai 
trò của trí thức và văn hóa trong lịch sử Việt Nam... Kết quả là đã 
có nhiều cuốn sách, nhiều tác phẩm của tập thể tác giả hoặc của cá 
nhân các nhà nghiên cứu ra đời. Các công trình được biên soạn 
trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nền sử học 
Việt Nam, góp phần vào việc truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng 
lớp nhân dân. 


Để phục vụ tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
cần có những công trình lịch sử hoàn chỉnh hơn về cấu trúc, phạm 
vi, tư liệu và có sự đổi mới về phương pháp nghiên cứu, biên soạn, 
mang tính hệ thống, đầy đủ và toàn diện với chất lượng cao hơn, 
thể hiện khách quan, trung thực và toàn diện về quá trình dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội phối hợp với Viện Sử học giới thiệu đến 
bạn đọc bộ Lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến ngày nay. Đây là 
kết quả của Chương trình nghiên cứu trọng điểm cắp Bộ (cấp Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam) do Viện Sử học chủ trì, PGS.TS. Trần Đức Cường làm 
Chủ nhiệm đồng thời là Tổng Chủ biên. 


12 


Lời Nhà xuất bản 


Về phân kỳ lịch sử và phân chia các tập: Bộ Lịch sử Việt Nam 
được kết cầu theo các thời kỳ: Thời kỳ cổ - trung đại (từ thời tiền sử 
đến năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam); 
Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và biến Việt Nam 
thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) 
và Thời kỳ hiện đại (cũng có thê gọi là thời kỳ đương đại, kể từ khi 
đất nước giành được độc lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời cho đến nay). Việc phân chia các tập chủ yếu theo các giai 
đoạn lịch sử cụ thể và ứng với các nội dung chính được thể hiện 
trong giai đoạn ấy. 


Bộ Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập, như sau: 

Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X 
Tập 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV 
Tập 3: Lịch sử Việt Nam từ thể kỷ XV đến thế kỷ XVI 
Tập 4: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII 
Tập 5: Lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858 
Tập 6: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1896 
Tập 7: Lịch sử Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 
Tập 8: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 
Tập 9: Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 
Tập 10: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950 
Tập 11: Lịch sử Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954 
Tập 12: Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965 
Tập 13: Lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 
Tập 14: Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986 
Tập 15: Lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 


13 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Hy vọng bộ Lịch sử Việt Nam sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu 
ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử nước nhà. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do những khó khăn chủ 
quan và khách quan, với một khối lượng công việc đồ sộ lại đòi hỏi 
chất lượng cao, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Sử học 
trong khả năng có thể đã làm hết sức mình, nhưng công trình khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý để khi có dịp 
tái bản, công trình được sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện hơn. 


Xin trân trọng giới thiệu ! 


Hà Nội, tháng 9 năm 201 3 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội 


14 


LỜI MỞ ĐẦU 


Sử học là khoa học nghiên cứu vẻ quá trình phát triển của xã 
hội loài người nói chung hay của một quốc gia, một dân tộc nói 
riêng. Nghiên cứu lịch sử là nhằm tìm hiểu những sự kiện xảy ra 
trong quá khứ đẻ từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hiện tại 
và tương lai. Nghiên cứu và biên soạn lịch sử, vì vậy, trở thành một 
yêu cầu bức thiết của mọi quốc gia, dân tộc. Phạm Công Trứ, nhà 
chính trị danh tiếng, nhà sử học sống ở thế kỷ XVII, trong bài Tựa 
sách Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên viết: "Vì sao mà làm quốc sử? 
Vì sử chủ yếu là để ghỉ chép sự việc. Có chính trị của một đời tất 
phải có sử của một đời. Mà ngòi bút chép sử giữ nghị luận rất 
nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời, mặt 
trăng, lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buối, 
người thiện biết có thể bắt chước, người ác biết có thể tự răn, quan 
hệ đến việc chính trị không phải là không nhiều. Cho nên làm sử là 
cốt để cho được như thế"! 


Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời. Việt Nam cũng là 
một dân tộc yêu sử và có rất nhiều người ham thích tìm tòi, nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử. Đã có nhiều công trình lịch sử được công 
bố, không chỉ do các cơ quan, tổ chức chuyên nghiên cứu biên 
soạn, mà còn do cá nhân người yêu sử thực hiện... Điều này vừa có 
mặt tích cực, lại có mặt tiêu cực. Tích cực vì sẽ góp phần giúp nhân 
dân hiểu thêm vẻ lịch sử nước nhà, nhưng cũng chứa đựng yếu tố 
tiêu cực là dễ dẫn tới những hiểu biết phiến diện, sai lầm vẻ lịch 
sử... đôi khi đồng nhất truyền thuyết với lịch sử? 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, tập L, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 96. 
15 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã tổ chức sưu tầm, nghiên 
cứu, dịch thuật và công bố nhiều tư liệu lịch sử; đồng thời tập trung 
công sức nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam trên 
tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại... Việc nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa 
học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam từ tiền sử đến ngày nay. 

Trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học xã hội kiêm Viện trưởng Viện Sử học, Viện Sử học đã tổ 
chức biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam gồm ba tập, Tập I xuất bản 
năm 1971, Tập II xuất bản lần đầu năm 1985, tái bản có sửa chữa, 
bổ sung năm 2004. 


Đến thập niên 90, Viện Sử học tổ chức biên soạn và công bố 
một số tập Lịch sử Việt Nam, gồm: Lịch sử Việt Nam từ khởi thuỷ 
đến thế kỷ X, Lịch sử Việt Nam thế kỷ X và XV, Lịch sử Việt Nam 
1858-1896, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Lịch sử Việt Nam 1954-1965 
và Lịch sử Việt Nam 1965-1975. 


KẾ thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bổ sung các 
kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, trong khoảng 10 năm 
gần đây, Viện Sử học tổ chức biên soạn và nay cho xuất bản bộ 
sách Lịch sử Việt Nam 15 tập trên cơ sở kết quả Chương trình 
nghiên cứu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 


Để biên soạn bộ sách này, Viện Sử học xác định Lịch sử 
Việt Nam phải được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng quốc 
gia và tộc người đã từng sinh sống trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam 
hiện nay, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và văn minh Việt 
Nam, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 


16 


Lời mở đầu 


Viết về tiến trình lịch sử Việt Nam cân phải có cái nhìn đa tuyến 
với điểm xuất phát là sự tồn tại trong thời kỳ cô đại của ba trung tâm 
văn hóa dẫn đến sự hình thành những nhà nước sơ khai: trung tâm văn 
hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc ở miền Bắc, trung tâm văn 
hóa Sa Huỳnh và nước Lâm Áp (Champa) ở miền Trung, trung tâm 
văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam ở miền Nam. 


Chính sự hội nhập của ba dòng văn hóa ấy, mà dòng chủ lưu 
thuộc về văn hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc, đã tạo nền 
tảng phong phú, thông nhất trong đa dạng của lịch sử văn hóa Việt 
Nam ngày nay. 


Trong quá trình biên soạn, những đặc điểm khác của lịch sử 
Việt Nam cũng được chú ý đến. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của 
một quốc gia đa tộc người, trong đó người Kinh chiêm đa số (hơn 
86% dân số). Đây cũng là lịch sử của một dân tộc luôn thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy bên 
cạnh các trang viết về lịch sử chống ngoại xâm như một đặc điểm 
nổi bật và xuyên suốt của lịch sử Việt Nam, thì lịch sử xây dựng 
đất nước, lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng được coi 
trọng. Đồng thời, lịch sử Việt Nam được đặt vào bối cảnh khu vực 
và quốc tế trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng 
dựng lại trung thực, khách quan bức tranh toàn cảnh về lịch sử Việt 
Nam qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể. 

Mặc dù có nhiều cô gắng, song với một công trình lớn như vậy, 
chắc chắn các tác giả sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong bạn đọc góp ý đề công trình đạt chất lượng tốt hơn khi có dịp 
tái bản. 

Xm trân trọng cảm ơn. 

Hà Nội, tháng 8 năm 20] 3 
PGS.TS. Trần Đức Cường 
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, 
Tông Chủ biên công trình 


17 


LỜI NÓI ĐÀU 


Lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945-1954 chủ yếu là lịch sử của 
cuộc kháng chiến chống lại cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai 
của thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập vả giải phóng dân tộc của 
nhân dân Việt Nam. 

Trong lịch sử đấu tranh chồng ngoại xâm của nhân dân Việt 
Nam, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 được coi 
là "cuộc kháng chiến thần thánh", cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn 
dân, toàn diện. Kế từ ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi nhân dân Nam 
Bộ với gậy tầm vông đứng lên chống Pháp đến ngày những tên lính 
thực dân cuối cùng rút khỏi miền Bắc, nhân dân Việt Nam trải qua 
hơn 3.000 ngày đây hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng anh dũng và 
tự hào. 

Trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1954, thực dân Pháp 
được sự trợ giúp và tiếp đó là sự can thiệp trực tiếp của Mỹ đã thực 
hiện nhiều kế hoạch từ kinh tế đến chính trị và quân sự để cứu vãn 
cuộc chiến ngày càng có nguy cơ thất bại trước sự lớn mạnh của 
lực lượng kháng chiến Việt Nam. Và để tiến tới giành thắng lợi, 
Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đã thực thi đường lối kháng 
chiến đúng đắn và sáng tạo. Đó là đường lối kháng chiến toàn dân, 
toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh; là đường lối xây dựng, phát 
huy sức mạnh của cả một dân tộc chiến đấu vì độc lập và tự do cho 
Tổ quốc; đường lối liên minh chiến đầu với nhân dân các nước Lào 
và Campuchia, đoàn kết với nhân dân tiến bộ trên thế giới mà trực 
tiếp nhất là nhân dân Trung Quốc và Liên Xô. 


19 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Cuộc kháng chiến chỗng thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 
phát triển, lớn mạnh qua từng giai đoạn. Sau Cách mạng tháng 
Tám, Việt Nam từ chỗ bị bao vây; ngân sách trống rỗng, kinh tế bị 
tàn phá, nghèo nàn, lạc hậu; lực lượng vũ trang còn nhỏ bé, thiểu 
kinh nghiệm, trang thiết bị lạc hậu, qua năm tháng xây dựng và 
tranh đấu đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh. Nền kinh tế đủ 
cung cấp cho kháng chiến, lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng 
chính quy, hiện đại đủ sức đánh và thắng trong các chiến dịch quân 
sự lớn làm thay đỗi cục diện chiến tranh như chiến dịch Biên Giới, 
Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào... và nhất là chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1954. 

Đánh giá ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, đây là “lần đầu tiên trong lịch sử, 
một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân 
hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, 
đông thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới"). 

Lịch sử Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954 nhằm giới thiệu 
một cách chân thực, khách quan, toàn diện và hệ thống từ âm mưu, 
kế hoạch xâm lược và thống trị của đế quốc Pháp - Mỹ trong cuộc 
chiến tranh, đến chủ trương, đường lối của Đảng và quá trình đấu 
tranh anh đũng của quân đội và nhân dân Việt Nam trong những 
năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên tất cả các 
mặt từ chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hóa... 

Công trình này do nhóm tác giả Viện Sử học biên soạn: 


- PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật: Lời nói đầu, Chương VI, Kết luận 
và Tài liệu tham khảo 


- TS. Đỗ Thị Nguyệt Quang: Chương I, Chương II và Chương III 
- PGS.TS. Định Quang Hải: Chương IV và Chương V 


1. Hồ Chí Minh, Toàn ráp, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.12. 
20 


Lời nói đầu 


Để thực hiện cuốn sách này, các tác giả đã có gắng sưu tầm, bỗ 
sung các nguồn tài liệu mới; phân tích, đối chiếu, so sánh để xác 
minh độ chính xác, tin cậy của tài liệu, sự kiện. Tuy vậy, chắc chắn 
còn có những tài liệu quý mà chúng tôi chưa có điều kiện tiếp cận, 
khai thác và thâm định. 

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo, kế thừa những 
tài liệu cũng như các quan điểm của các công trình liên quan đã 
được công bố. Chúng tôi xin phép và chân thành cảm ơn các tác giả 
đi trước về sự kế thừa này. 

Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm giúp 
đỡ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các 
đồng nghiệp tại Viện Sử học và các cơ quan bạn đã tạo mọi điều 
kiện giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình. 

Do hạn chế về năng lực cũng như về tài liệu, chắn chắn công 
trình không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định. Rất 
mong nhận được ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc để công 
trình sẽ được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản. 

Chủ biên 
PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật 


21 


C.E.F.E.O: 
F.E.F.E.O: 
T.F.LN: 
T.F.S.A.P: 
T.F.LS: 
T.F.L: 
T.F.C: 
TT.LTQGIMI: 
NCLS: 
NCKT: 
LSQSVN: 
H5: 

BCH: 
Nxb: 


CHỮ VIÉT TÁT 


Corps Expéditionnaire Francais d”Extrème Orlent 
Forces Expeditionnaires Francais d'Extrème Orient 
Troupe Francaise Indochine Nord 

Troupe Francaise Sud Annam et Plateau 

Troupe Francaise Indochine Sud 

Troupe Francaise au Laos 

Troupe Francaise au Cambodge 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III 

Nghiên cứu Lịch sử 

Nghiên cứu Kinh tế 

Lịch sử Quân sự Việt Nam 

Hồ sơ 

Ban Chấp hành 

Nhà xuất bản 

Khoa học xã hội 

Chủ biên 

Phủ Thủ tướng 


se 


Chương l 


ÂM MƯU, KÉ HOẠCH CHIẾN TRANH MỚI 
CỦA ĐÉ QUÓC PHÁP, MỸ VÀ TÌNH HÌNH 
KINH TÉ, XÃ HỘI VÙNG PHÁP CHIẾM ĐÓNG 
(1951-1952) 


I. TÌNH HÌNH ĐÔNG DƯƠNG SAU NĂM 1950 VÀ SỰ CAN 
THIỆP CỦA MỸ 


1. Tình hình thế giới và Đông Dương từ sau năm 1950 


Chiến tranh thế giới thứ hai và những hậu quả của nó đã làm 
thay đôi cơ bản bức tranh toàn cảnh của thế giới về kinh tế, chính 
trị - xã hội. Đó là thế giới hình thành hai hệ thống chính trị - xã hội 
đối lập nhau: hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và hệ thống các 
nước tư bản, đề quốc chủ nghĩa. Ngay từ khi mới hình thành hai hệ 
thống này đã trở thành đối địch và đấu tranh với nhau một cách gay 
gắt. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trở thành nhân tố quan 
trọng, có tác động tích cực đến phong trào giải phóng dân tộc và 
phong trào công nhân thế giới. Sau chiến tranh đế quốc Mỹ đã 
vươn lên giành vị trí đứng đầu thế giới tư bản, trở thành cường 
quốc với tham vọng làm bá chủ thế giới. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mỹ chiếm địa vị áp đảo 
trong nên kinh tế tư bản chủ nghĩa nhờ làm giàu qua 2 cuộc chiến 
tranh thế giới. Nền kinh tế Mỹ cũng gặp nhiều vấn đề nan giải nên 
phải chuyên hướng phát triển kinh tế. 

Những năm sau chiến tranh, tình hình kinh tế - xã hội trong các 
nước phát triển rất khác nhau. Những nước thắng trận như Mỹ càng 


25 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


giầu mạnh hơn nhờ chiến tranh. Những nước bại trận như Đức, Ý, 
Nhật thì kiệt quệ. Song dù thắng hay bại, sự kết thúc chiến tranh đặt 
cho mỗi nước những yêu cầu cấp bách cần giải quyết, tạo nên 
những đặc trưng kinh tế - xã hội ở nhóm nước này. 


Sau chiến tranh thế giới, những nước công nghiệp chủ nghĩa 
châu Âu và Nhật Bản đều bị chiến tranh tàn phá nặng nẻ. Nhiệm vụ 
quan trọng của họ là hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục 
kinh tế, ôn định đời sống xã hội. Đối với Mỹ, nhiệm vụ chủ yếu là 
phải chuyển hướng vận hành kinh tế từ một nền kinh tế phục vụ 
quân sự thời chiến sang nền kinh tế thời bình. 


Những nét cơ bản của tình hình thế giới nêu trên đã tác động 
đến hẳu hết các khu vực trên thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á 
và Đông Nam Á, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải 
phóng của các dân tộc Đông Dương. Từ đầu những năm 1950, tình 
hình cách mạng ba nước Đông Dương chuyên biến nhanh chóng. 
Với cuộc đi thăm Trung Quốc, Liên Xô của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đầu năm 1950 và việc các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt 
quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 
một thắng lợi ngoại giao vô cùng quan trọng. Thắng lợi về ngoại 
giao này đã chấm dứt thời kỳ chiến đấu đơn độc, hầu như bị cách ly 
với bên ngoài và từ đó tiếp nhận được sự đồng tình về chính trị và 
sự viện trợ về vật chất. 


Với sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội 
chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng trên bán đảo Đông Dương 
không ngừng lớn mạnh. Từ sau thắng lợi của chiến dịch Biên giới 
Thu Đông 1950, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn giữ vai trò và 
phát huy thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. 
Cùng với việc phát triển chiến tranh du kích, các lực lượng vũ trang 
cách mạng liên tiếp mở các chiến dịch lớn, nhỏ, gây cho quân Pháp 
những tốn thất lớn, những thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ 
sau năm 1950 đã đẩy thực dân Pháp lâm vào tình trạng sa lầy trong 
chiến tranh Đông Dương. 


26 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Đến những năm đầu của thập kỷ 50, bối cảnh và tình hình thế 
giới đã có nhiều biến chuyên lớn, khi đó hình thái hai phe của cuộc 
chiến tranh lạnh đã hình thành rõ nét. Ở châu Âu có sự xuất hiện 
hai nhà nước Đức (Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang 
Đức) vào năm 1949 và sự phân chia Đông Âu xã hội chủ nghĩa và 
Tây Âu tư bản chủ nghĩa. Ở châu Á cũng xuất hiện hai nhà nước 
trên bán đảo Triều Tiên (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên và 
Đại Hàn Dân quốc) cùng khơi sâu vết hằn của một thế giới đối đầu. 
Đặc biệt, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập 
ngày 1-10-1949 do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã xoay chuyền tình 
hình thế giới, tạo ra bước ngoặt trong tình hình châu Á và thế giới, 
làm cho ưu thế của chủ nghĩa xã hội trở nên nỗi trội, một cục diện 
mới xuất hiện ở miền Đông Á. Với diện tích 1/4 châu Á và dân số 
1/4 thế giới, đất nước Trung Hoa đã "ném một quả tạ vào đĩa cân 
dân chủ, tạo ra thế quân bình giữa dân chủ và đế quốc trên thế 
giới". Trật tự hai cực Xô - Mỹ - Hai hệ thông đối lập hình thành rõ 
rệt, đầu tranh quyết liệt với nhau. Quan hệ quốc tế bước vào thời kỳ 
chiến tranh lạnh. Và toàn bộ những sự kiện này đã có ảnh hưởng 
tích cực đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Dương. 

Từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, nước ta 
không bị bao vây nữa, cửa ngõ của Việt Nam đã mở thông ra thế 
giới. Cách mạng Việt Nam có điều kiện mở rộng quan hệ với các 
Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc và các lực 
lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới; tranh thủ được sự ủng hộ về 
vật chất và tinh thần cho cuộc kháng chiến và kiến quốc ngày càng 
thêm sức mạnh. 

- Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa được mở rộng và 
không ngừng phát triển 

Đến đầu thập niên 50 của thế kỷ XX, hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa được hình thành từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã 
được mở rộng và phát triển không ngừng, nối liền từ Âu sang Á, 


27 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


gồm 800 triệu người. Sự lớn mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa 
đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào đấu tranh cách 
mạng trên thế giới, tạo thế đối trọng với Mỹ và các nước phương 
Tây trong cục diện chiến tranh lạnh và trật tự hai cực lanta. Lực 
lượng xã hội chủ nghĩa trên thế giới được củng cố và tăng cường, 
chính quyền dân chủ nhân dân các nước Đông Âu được củng có. 
Liên Xô vượt qua nhiều thử thách đã hoàn thành việc khôi phục và 
phát triển kinh tế với nhịp độ tăng trưởng nhanh sau chiến tranh, 
chuẩn bị cho kế hoạch kinh tế xã hội lâu dài. Năm 1949, Liên Xô 
thử thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyển về vũ khí hạt 
nhân của Mỹ, tạo cơ sở từng bước cân bằng vẻ lực lượng quân sự 
và vũ khí chiến lược so với Mỹ. Liên minh các mặt giữa Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa được hình thành, nhiễu hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác được ký kết. Đó là Hội đồng tương trợ kinh tế 
(SEV) được thành lập ngày 8-1-1949 để giúp đỡ lẫn nhau về kinh 
tế. Đó là Hiệp ước hữu nghị liên minh tương trợ Xô - Trung được 
ký ngày 14-2-1950 giữa hai chính phủ Trung Quốc và Liên Xô; 
nhằm xác định về mặt pháp lý khối liên minh giữa hai nước, chống 
âm mưu tấn công xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Liên Xô - Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới cũng đạt được những 
thành tựu kinh tế to lớn, có sức hấp dẫn đối với nhiều nước, dân tộc 
độc lập đi theo quỹ đạo của mình. 


Những sự kiện diễn ra ở Đông Nam Á đầu năm 1950 cho thấy 
cuộc đấu tranh ngoại giao giữa hai phe đã làm cho vấn đề Việt Nam 
trở nên nỗi trội trên trường quốc tế. Việt Nam trở thành vị trí chiến 
lược của cả hai phe dân chủ và đế quốc. Đồng thời, hệ thống xã hội 
chủ nghĩa được củng cố và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, là 
chỗ dựa vững chắc cho cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện của 
nhân dân ta. Đặc biệt, sau thắng lợi trên mặt trận ngoại giao năm 
1950, các nước xã hội chủ nghĩa đã thiết lập quan hệ ngoại giao và 
ủng hộ Việt Nam về tinh thần cũng như vật chất. Cũng từ năm 
1950, hàng viện trợ của Trung Quốc đã được chuyển đến Việt 
Nam. Nhìn chung, sự lớn mạnh và đoàn kết nhất trí trong hệ thông 


28 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã tạo chỗ dựa quan trọng cho 
phong trào hòa bình và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 


- Phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh của 
công nhân trên thế giới ngày càng phát triển 

Vào thời điểm này, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân 
và nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa cũng phát triển mạnh. 
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa dâng lên như vũ bão, tiếp tục làm rung chuyển hậu phương của 
chủ nghĩa đế quốc. Trên chiến trường Đông Dương, quân đội và 
nhân dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với quân đội và nhân dân 
Lào, Campuchia cùng lúc đây mạnh phản công trên khắp các chiến 
trường, giải phóng thêm nhiều vùng rộng lớn, gây thêm những tổn 
thất nặng nề cho quân đội Pháp và bù nhìn. 


Cũng ở thời kỳ này, các nước thuộc địa đã dây lên cao trào giải 
phóng dân tộc, nhiều nước đã giành được độc lập về chính trị, tiền 
hành xây dựng nên kinh tế của mình. Nước Pháp không thể một 
mình tiến hành chiến tranh được nữa. Cuộc kháng chiến anh dũng 
của ba dân tộc Đông Dương, những cuộc đấu tranh quyết liệt của 
nhân dân các nước Đông Nam Á như Philíppin, Inđônêxin, 
Malaixia, Miền Điện và cuộc kháng chiến của nhân dân Triều Tiên 
thể hiện sức mạnh to lớn của phong trào giải phóng dân tộc. 


Phong trào giải phóng dân tộc cũng càng ngày càng dâng cao ở 
các nước châu Phi, châu Mỹ Latinh. Nước Cộng hòa Án Độ được 
thành lập ngày 26-1-1950. Nhân dân Cuba đi vào con đường đấu 
tranh vũ trang chống chế độ độc tài Batixta. Hậu phương trước kia 
của chủ nghĩa đề quốc nay đã trở thành tiền tuyến với những cuộc 
đầu tranh của quần chúng bị áp bức đòi quyển lợi dân tộc, giai cấp. 
Chủ nghĩa thực dân cũ đứng trước nguy cơ bị phá sản hoàn toàn. 


Phong trào bảo vệ hòa bình thể giới trở thành phong trào quân 
chúng rộng rãi. Tháng 4-1949, Hội đồng Hòa bình được thành lập 
có 72 nước tham gia. Tiếp theo đó Đại hội Hòa bình thế giới họp tại 


29 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Vacsava, có 81 nước tham gia kêu gọi đình chiến ở Triều Tiên. 
Tháng 12-1952, Đại hội hợp tại Viên có 85 nước tham gia, đã giải 
quyết bằng thương lượng mọi bất đồng giữa các nước, đòi đình 
chiến ở Triều Tiên, Đông Dương và Malaixia. 


Do sự can thiệp ngày càng sâu của Mỹ vào cuộc chiến tranh 
xâm lược Đông Dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
can thiệp Mỹ ngày càng trở nên gay go, quyết liệt. Tính chất dân 
tộc và tính chất quốc tế của cuộc kháng chiến thần thánh ngày càng 
nôi bật. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam vì độc lập, vì tự 
do ngày càng gắn chặt với cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình của nhân 
dân các nước trên thế giới. Đối với phe dân chủ chống đề quốc, 
Đông Dương là một tiền đồn, một pháo đài trên phòng tuyến chỗng 
đế quốc ở Đông Nam Á. Ngoài mục đích giành độc lập, dân chủ 
của mình, trong cuộc kháng chiến, kiến quốc, nhân dân Đông 
Dương còn có mục đích bảo vệ hòa bình thế giới. 


2. Những khó khăn về chính trị và kinh tế của Pháp 


Sau 5 năm theo đuổi cuộc chiến tranh hao người, tốn của ở 
Đông Dương mà không giành được thắng lợi, hậu quả của cuộc 
chiến tranh đã làm cho nước Pháp gặp khó khăn trằm trọng về kinh 
tế, xã hội, kéo theo những cuộc khủng hoảng nội các liên miên. 


Thất bại nặng nề của quân đội viễn chỉnh trên biên giới Việt - 
Trung Thu Đông 1950 cũng là sự thất bại của kế hoạch Revers, là 
tiếng chuông cảnh tỉnh cho chính phủ Pháp. Hậu quả của cuộc 
chiến tranh xâm lược Đông Dương đã làm cho nội tình nước Pháp 
ngày càng mâu thuẫn rối ren, kinh tế, chính trị rơi vào tình thế ảm 
đạm. Ở tại nước Pháp, theo như nhận xét của tướng Navare: 

"Không khí tinh thần thật khủng khiếp: thờ ơ, lạnh nhạt nếu không 
nói là thù ghét, sự phản bội công khai phơi bẩy, "buôn lậu tiền 
bạc", "vụ bê bối các tướng lĩnh". Giới quân sự cho rằng phải tập 
trung nỗ lực giữ miền Nam Việt Nam, cũng có người cho rằng 
phải bằng mọi giá giữ lấy Bắc Việt Nam, vì mất Bắc Bộ là mắt 


30 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


cả Đông Dương và Đông Nam Á. Theo giới chính trị, chiến tranh 
Đông Dương chỉ còn nhìn dưới góc độ của cuộc tranh phiếu bầu. 

Đối với tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự, cuộc chiến 
tranh Đông Dương chỉ còn là một việc phải thanh toán đi cho rồi. 
Người ta muốn "thoát ra", nhưng người ta lại bất đồng với nhau cả 
về đường lối chính trị, cả về chiến lược cần phải áp dụng..."". 


Còn tình hình quân lính Pháp ở Đông Dương thì như tướng 
H. Navare nhận xét: "Trong khi Việt Minh ngày càng trở nên đông 
đảo, mạnh mẽ và cơ động thì chúng ta ngày càng lún sâu hơn vào 
tình trạng bắt động. Trong khi tinh thần của Việt Minh lên cao thì 
tỉnh thần chúng ta sa sút nghiêm trọng. Cân bằng lực lượng bắt đầu 
bị phá vỡ theo chiều hướng có lợi cho đối phương"?. Nội bộ chính 
giới Pháp cũng bị phân hóa sâu sắc bởi gánh nặng quá sức của cuộc 
chiến tranh hao người tốn của này. Từ năm 1950, nước Pháp phải 
chỉ một khoản ngân sách gồm 201 tỷ fr; năm 1951 dự tính phải chi 
tới 308 tỷ ír. Như tở Le Figarô của Pháp bộc lộ: "Những món phí 
tồn này đáng lẽ ngân sách Việt Nam phải chịu, nhưng hiện nay phải 


trút lên đầu nước Pháp". 


Một khó khăn lớn nữa đối với giới cảm quyền Pháp là phong 
trào phản đối chiến tranh lên cao ngay tại nước Pháp với sự tham 
gia của nhiều tầng lớp nhân dân, đòi đưa quân đội viễn chinh về 
nước, đòi hòa bình ở Việt Nam, đòi điều đình với chính phủ Hồ Chí 
Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Pháp, Tổng công đoàn 
Pháp phát động nhiều cuộc bãi công ở những cảng có tàu chở vũ 
khí và trang bị đi Đông Dương. Từ Mác-xây, Tu-lông, Lô-ha-va, 
Angiêri... nơi nơi đều có những cuộc đấu tranh rằm rộ của công nhân 


1. Henri Navarre, Thời điểm của những sự thật, Nxb Công an nhân dân, H. 
1999, tr. 50. 


2. Henri Navarre, Thời điểm của những sự thật, sđd, tr. 79. 
3. Le Figarô (đăng báo Nhân dân) ngày 9-8-1951. 


31 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


bốc dỡ hàng không chịu chuyển hàng lên tầu, bất chấp sự đàn áp, 
cướp đoạt và giam cảm. Tiêu biểu cho phong trào là các vụ 
Raymond Dien nằm trên đường sắt ngăn đoàn xe lửa chở vũ khí và 
Henri Martin, một đảng viên cộng sản Pháp từ Đông Dương trở về 
tố cáo tội ác của bọn thực dân Pháp hiếu chiến đã làm chấn động 
toàn nước Pháp. Phong trào chống chiến tranh bản thiu "la sale 
guere" trở thành một phong trào toàn quốc ở Pháp và các dân tộc 
bị áp bức ở nhiều thuộc địa của Pháp. Nội bộ giới cầm quyền Pháp 
chia rẽ, tình hình chính trị nội bộ nước Pháp không ôn định. Chính 
sự suy thoái về kinh tế và khủng hoảng về chính trị đã làm cho 
Pháp ngày càng lệ thuộc vào Mỹ. Nước Pháp không thể một mình 
tiến hành chiến tranh được nữa. 


Để tiếp tục chiến tranh, thực dân Pháp phải dựa vào đế quốc Mỹ, 
từng bước trở thành công cụ để đế quốc Mỹ sai khiến và thực hiện 
chiến lược toàn cầu của Mỹ. Cuộc chiến tranh Việt Nam không còn 
là của riêng nước Pháp, mà trở thành vấn đề của phe đế quốc do Mỹ 
cằm đầu. Cùng với thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã trở thành kẻ thù 
cụ thể trước mắt của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. 
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 
đồng thời cũng là cuộc đấu tranh chống bọn can thiệp Mỹ. 


Pháp bị thất bại ngày càng nặng nẻ trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Đông Dương và càng lún sâu vào cuộc chiến tranh đòi phải 
nhận viện trợ Mỹ và lệ thuộc Mỹ, ảnh hưởng không lợi đến chủ 
quyền nước Pháp. Theo tướng H. Navarre nhận định: "Điều nguy 
hiểm nhất của viện trợ Mỹ là về phương diện chính trị. Nó dẫn đến 
việc người Mỹ thò tay vào công cuộc nội bộ của chúng ta và thay 
thế ảnh hưởng của chúng ta đối với các quốc gia liên kết. Trong khi 
nhận viện trợ ð ạt của Mỹ, chúng ta đã mắt luôn Đông Dương, ngay 
cả khi viện trợ đã giúp chúng ta thắng trận". 


1. Henri Navarre, Thời điểm của những sự thật, sđd, tr. 48. Từ năm 1952, 
viện trợ Mỹ chiếm khoảng 80% chỉ phí chiến tranh ở Đông Dương. 


32 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Tuy nhiên, với bản chất hiếu chiến, phản động và tiếp tục tranh 
thủ viện trợ Mỹ, thực dân Pháp vẫn âm mưu đây mạnh chiến tranh 
xâm lược. Trong cuộc tranh cãi về chủ trương đối với chiến tranh 
Đông Dương, phái hữu lại thắng thế. Tại phiên họp cuối ngày 
22-11-1950, Quốc hội Pháp, với 571 phiếu thuận và 345 phiếu 
chống, đã thông qua quyết định ủy quyên cho chính phủ tăng Cường 
tối đa các biện pháp chiến tranh xâm lược Đông Dương và dựa hắn 
vào Mỹ đề đây mạnh chiến tranh. Plêven (René Pleven) hung hăng 


tuyên bố: "Cứ tiến lên bằng đại bác"!. 


Được đề quốc Mỹ hậu thuẫn về tiền bạc và vũ khí, Chính phủ 
Pháp tăng gấp đôi ngân sách chiến tranh và gấp rút bỗ sung quân 
đội viễn chinh từ chính quốc và các thuộc địa Pháp ở châu Phi vào 
Việt Nam. Từ khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nỗ đến năm 
1950 khi bắt đầu nhận viện trợ trực tiếp của Mỹ, Chính phủ Pháp 
phải gánh chịu toàn bộ chi phí cho chiến tranh Đông Dương. Từ 
năm 1947 đến năm 1950, số chi phí này là 683,7 tỷ fr, tăng gấp 5 
lần năm 1946 (121,6 tỷ fr). 


Để nuôi quân đội viễn chinh trong cuộc chiến tranh ở Đông 
Dương, theo tác giả Huges Tertrais, tông chỉ phí quân sự Pháp phải 
bỏ ra là 2.009 tỷ fr, cụ thể từ năm 1946 đến 1954 (1946: 121,6; 
1947: 132,4; 1948: 124,5; 1949: 193,8; 1950: 233; 1951: 341,6; 
1952: 330; 1953: 368; 1954: 164) tỷ phơ răng, chưa kẻ số tiền của 
Mỹ viện trợ cho Pháp là 692 tỷ phơ răng°. 


Được Mỹ tiếp sức, thực dân Pháp chủ trương tiếp tục chính sách 
thực dân cô điển "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt 
đánh người Việt" một cách triệt để hơn đẻ khai thác nguồn nhân lực, 
vật lực tại chỗ nhằm kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược. Mục tiêu 


1. Yvơ Gra, Lịch sử chiến tranh Đông Dương, Nxb. Plơn, Paris. Bản dịch tiếng 
Việt của Hoàng Thanh Quang, lưu tại Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, tr. 687. 
2. Dẫn theo Hugues Tertrais, "Annexe 22” (theo Nghiên cứu Lịch sử số 2-2001). 


33 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


chính lúc này của Pháp và Mỹ là quyết giữ Đông Dương, tập trung 
lực lượng phòng ngự và bình định đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời 
tăng cường lực lượng chuẩn bị phản công để giành lại quyền chủ 
động chiến lược đã mắt tại chiến trường chính Bắc Bộ. 


3. Mỹ tăng cường can thiệp vào chiến tranh Đông Dương 


Đứng trước sự lớn mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, Mỹ thấy 
rằng muốn giữ địa vị bá quyền thế giới, trước hết phải ngăn chặn sự 
phát triển của lực lượng này. Ngày 12-3-1947, Truman đã đọc 
trước Quốc hội bản thông điệp về tình hình đất nước, sau này gọi là 
chủ nghĩa Tơruman (Truman). Nội dung cốt lõi của nó là ngăn chặn 
sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản, đánh dấu bước chuyên có tính 
lịch sử về chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh. Và không 
ngoài mục tiêu ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản, củng 
có địa vị bá quyền thế giới, nước Mỹ đã từ lập trường không can 
thiệp trước đây chuyên sang can thiệp thông qua viện trợ về quân 
sự, kinh tế ở Đông Dương. Như thế là đến năm 1950 “Hoa Kỳ đã 
dính líu vào chính sách kiềm chế tích cực ở châu Á cũng như châu 
Âu, ở Thái Bình Dương cũng như ở Đại Tây Dương”". 


Trước sự phát triển của phong trào cách mạng trên thế giới và 
thất bại nặng nề của thực dân Pháp ở Việt Nam, từ năm 1950, cùng 
với việc can thiệp vào Triều Tiên, đế quốc Mỹ tiếp tục can thiệp 
ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. 

Về chủ nghĩa đế quốc, ngay từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
kết thúc, phát xít Đức, Ý, Nhật đầu hàng. Đế quốc Anh lo sợ trước 
thắng lợi của cách mạng Trung Quốc và Việt Nam sẽ ảnh hưởng 
đến các nước thuộc địa và phụ thuộc ở Đông Nam Á, nên tích 
cực ủng hộ Mỹ giúp Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược ở 


1. Dẫn theo: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phú và sự nghiệp đổi mới phát 
triển đất nước, Nxb Khoa học xã hội, H., 2004, tr. 497. 


34 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Việt Nam. Đề quốc Pháp, Anh yếu đi, ngày càng lệ thuộc vào Mỹ, 
Mỹ trở thành tên trùm phản động. Một mặt, Mỹ lôi kéo các nước đề 
quốc vào cuộc chạy đua vũ trang, thành lập Khối liên minh quân 
sự. Mặt khác, Mỹ giúp tiền và vũ khí cho các nước đề quốc trong 
cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa, đàn áp phong trào giải phóng 
dân tộc, từng bước thay chủ nghĩa thực dân cũ bằng chủ nghĩa thực 
dân mới, ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới mới và can thiệp sâu 
vào các nước ở bán đảo Đông Dương. So với ba năm đầu của cuộc 
chiến tranh Đông Dương, Mỹ đã giữ một thái độ "trung lập" nhưng 
ủng hộ Pháp rất rõ ràng, thì từ sau khi Trung Hoa dân quốc sụp đỗ, 
các nhà chiến lược Mỹ kết luận Đông Nam Á có tầm quan trọng 
sống còn đối với an ninh của Mỹ. Các quan chức Mỹ nhất trí nhận 
định rằng: "Đông Dương, và đặc biệt Việt Nam, là then chốt trong 
việc phòng thủ ở Đông Nam Á". Và cụ thể là một trong sáu biện 
pháp mà chính quyền Mỹ thông qua hai ngày sau khi cuộc chiến 
tranh bùng nỗ là tăng viện trợ cho Đông Dương và cử một phái 
đoàn quân sự lớn đến đây. Mỹ quyết định viện trợ 75 triệu đô la 
cho "các vùng xung quanh Trung Quốc". Đặc biệt, từ nửa sau năm 
1950, Mỹ có một loạt hoạt động tăng cường sự can thiệp của mình 
vào chiến tranh Đông Dương. Từ tháng 7-1950, Donald Heath, Đại 
sứ Mỹ tại các quốc gia Liên hiệp Việt Nam - Lào - Campuchia đã 
đến nhận nhiệm vụ. Cùng tháng, Truman đã ký một đạo luật viện 
trợ quân sự. 


Sang tháng 8, một phái đoàn nghiên cứu liên Bộ Ngoại giao và 
Quốc phòng đã tiền hành thăm một loạt nước ở Viễn Đông trong đó 
có Việt Nam. Và tháng 12, một hiệp định viện trợ được ký tại Sài 
Gòn giữa đại diện Mỹ, Pháp và Việt Nam. Đây là hiệp định đầu 


1. George C. Hering, Cuộc chiến tranh dài ngày nhất của nước Mỹ, Nxb 
Công an nhân dân, H. 2004, tr. 26. 

2. Dẫn theo Nguyễn Hồng Thạch, Pháp tái chiếm Đông Dương và chiến 
tranh lạnh, Nxb Công an nhân dân, H. 2002, tr. 186. 


35 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


tiên giữa Mỹ và Quốc gia Việt Nam, đánh dấu sự bắt đầu việc Mỹ 
chính thức dính líu vào Việt Nam. Việc Mỹ cứu giúp Pháp năm 
trong một tính toán rộng lớn của chiến lược toàn cầu. Đó là sự ngăn 
chặn ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Quốc đang lan rộng ở vùng 
Viễn Đông cũng như lo ngại ảnh hưởng của Việt Nam sẽ lôi cuốn 
các nước Đông Nam Á vào trào lưu cách mạng, tuyến phòng thủ từ 
xa của Mỹ nối từ Nhật Bản đến Australia sẽ bị suy yếu. Mặt khác, 
nguồn nguyên liệu phong phú và tính chiến lược của khu vực này 
cũng là điều quan tâm của giới cầm quyền Washington. 


Tuy nhiên, viện trợ của Mỹ trong suốt năm 1950 không lớn. Cụ 
thể, năm 1950, Mỹ viện trợ cho Đông Dương 10 triệu đô la. Viện 
trợ này bao gồm 7 máy bay Đakota, 40 máy bay chiến đầu Gruman 
Helleat và 3 tầu chở vũ khí hạng nhẹ'. Nguyên nhân do sự bất đồng 
giữa Pháp và Mỹ về vị trí của chính quyền Bảo Đại. Phần khác, 
chiến tranh Triều Tiên chiếm ưu tiên số một trong chiến lược của 
Mỹ. Nhưng, từ năm 1951 Mỹ đã tăng cường viện trợ cho Đông 
Dương gấp nhiều lần và Việt Nam chiếm vị trí thứ hai sau Triều 
Tiên trong việc nhận viện trợ quân sự của Mỹ. 

Để tăng cường sức mạnh cho các Chính phủ Đông Dương và 
tranh thủ quần chúng cho những chính phủ này, Mỹ đã đề ra 
chương trình viện trợ kinh tế và kỹ thuật trong năm 1950, và trong 
2 năm sau đó đã chi hơn 50 triệu đô la cho nhiều dự án. Các chuyên 
gia Mỹ mang phân bón, hạt giống để đây mạnh sản xuất nông 
nghiệp, xây dựng bệnh xá và cấp thuốc men, phân phát lương 
thực, quần áo cho dân ty nạn”. Cuối tháng 1-1951, Pleven và Tổng 
tham mưu trưởng quân đội viễn chinh Pháp De Lattre hội đàm với 
Tổng thống Mỹ về vấn đề viện trợ cho Đông Dương. Cùng với 


1. Nguyễn Hồng Thạch, Pháp tái chiếm Đông Dương và chiến tranh lạnh, 
sđd, tr. 187. 
2. George C. Hering, Cuộc chiến tranh dài ngày nhất của nước Mỹ, sđd, tr. 36. 


36 


Chương !: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


viện trợ, Mỹ tìm mọi cách can thiệp không chỉ vào vấn đề chính trị 
mà cả vấn đề quân sự nhằm từng bước thay chân Pháp để độc 
chiếm Đông Dương. Sau khi Trung Quốc, Liên Xô và một sô nước 
xã hội chủ nghĩa công nhận Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, còn Anh, Mỹ và một số nước khác công nhận Chính phủ Bảo 
Đại, cuộc chiến tranh giữa ta và Pháp mang tính chất hai phe rõ rệt. 
Điều này được thể hiện ở chỗ, trong khi Trung Quốc giúp ta huấn 
luyện, đào tạo, trang bị vũ khí cho các đơn vị, thì đế quốc Mỹ cũng 
công khai viện trợ cho Pháp. 


Như vậy, có thể thấy một cách rõ nhất ảnh hưởng của chiến 
tranh lạnh đến cuộc chiến tranh tái chiếm của Pháp thông qua thái 
độ của Mỹ đối với cuộc chiến này. Từ chỗ phản đối chủ nghĩa 
thực dân, phản đối việc Pháp âm mưu chiếm lại Đông Dương, 
trong không khí chiến tranh lạnh, Mỹ chuyển sang ủng hộ Pháp. 
Tiên bạc và vũ khí của Mỹ tới tấp đô vào Việt Nam nuôi cuộc 
chiến tranh ở đây. 


Cùng với sự viện trợ ỗ ạt về quân sự của Mỹ vào Đông Dương 
như đã nêu trên, ngay từ cuối năm 1949 sang năm 1950, để quốc 
Mỹ càng ráo riết hoạt động mạnh về chính trị để tạo điều kiện can 
thiệp sâu hơn vào Đông Dương sau này. Chính phủ Mỹ tìm cách 
gây áp lực với Chỉnh phủ Pháp, đòi Pháp công nhận độc lập giả 
hiệu cho Bảo Đại và mục đích là để lừa bịp nhân dân Việt Nam, 
đồng thời chuẩn bị trực tiếp nắm lấy Bảo Đại làm công cụ xâm 
lược của chúng. Việc này tiến hành song song với việc "viện trợ" là 
công cụ xâm lược thứ hai của Mỹ. 

Để thực hiện mưu đồ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông 
Dương và tiến tới hất căng Pháp ra khỏi khu vực này, từ năm 
1950-1953 tông viện trợ của Mỹ cho Pháp ngày càng tăng. Tỷ lệ 
viện trợ của Mỹ trong chi phí chiến tranh Đông Dương ngày càng 
lớn. Cụ thê: 


37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Bảng 1.1. Viện trợ của Mỹ cho Pháp (1950-1953)! 


Viện trợ quân sự Tỷ lệ viện trợ Mỹ trong 
(tỷ franc) chỉ phí chiến tranh (% ) 


Để cung cấp lương thực, quân trang, vũ khí, đạn dược cho đạo 
quân viễn chinh Pháp ngày một đông, từ năm 1951 trở đi, Mỹ đã 
viện trợ cho chiến tranh Đông Dương tổng cộng là 692 tỷ (1951: 
51; 1952: 183; 1953: 183; 1954: 275). 


Về quân sự, để tiến tới nắm vững quyển chỉ huy, Mỹ đặt Bộ 
tham mưu của quân đội Mỹ ở Pháp, cử các phái đoàn quân sự sang 
nghiên cứu căn cứ chiến lược ở Đông Dương, bố trí các quân cảng, 
sân bay, phái các sĩ quan làm cố vấn quân sự cho Bảo Đại, viện trợ 
tiền, vũ khí cho Pháp và bù nhìn. Đồng thời Mỹ thúc đẩy và giúp 
Thái Lan can thiệp vào Lào, Campuchia. Ngay từ những tháng cuối 
năm 1950, các phái đoàn quân sự Mỹ đã liên tiếp được phái sang 
Đông Dương để giúp Pháp trong kế hoạch tiến hành chiến tranh: 
Ngày 19-3-1953 là tướng Mark-Clark, ngày 20-6-1953 là Trung 
tướng O 'Daniel cùng 200 kỹ thuật viên đã đến Việt Nam), Đặc biệt, 
từ tháng 11-1951, sau chuyến thăm Mỹ của tướng De Lattre, hàng 
trăm tầu thủy Mỹ cập bến Sài Gòn, mỗi tuần từ 2 - 4 chiếc, mang 
hàng viện trợ quân sự, trung bình mỗi tháng là 8.000 tắn, cao nhất 
là 17.000 tấn. Nhờ đó, sinh lực của quân đội viễn chinh Pháp cũng 
được tăng lên. 


1, 2. Phan Ngọc Liên - Nguyễn Đình Lễ, “Nguồn lực của Pháp trong chiến 
tranh xâm lược Việt Nam (1945-1954)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 
2/2007, tr. 37. 


38 


Chương Ï: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 1951-1953, trọng lượng vật tư 
thiết bị chiến tranh viện trợ vượt quá 40 vạn tân, trong đó bao gồm 
1.400 chiến xa, l5 vạn vũ khí hạng nhẹ, 340 máy bay, 350 tầu 
chiến, 1.500 điện đài, 240 triệu viên đạn thường và l5 triệu viên 
đạn đại bác. Đáng chú ý, sau mỗi lần quân đội Pháp thua thiệt nặng, 
để quốc Mỹ lại tăng thêm hàng viện trợ quân sự cho thực dân Pháp 
nhiều hơn. Thí dụ, sau chiến dịch Biên giới, Pháp thất bại, Mỹ chở 
48 máy bay chiến đấu và nhiều phụ tùng cập bến Sài Gòn. Đầu năm 
1952, sau chiến dịch Hòa Bình, Mỹ đưa thêm 150 chiếc tàu vận tải 
và vũ khí đến Đông Dương. Và sau chiến dịch Tây Bắc năm 1953, 
Chính phủ Mỹ tuyên bố viện trợ quân sự của Mỹ đối với Pháp ở 
Đông Dương chỉ đứng sau Triều Tiên. 


Mỹ còn tiến hành cái gọi là "hợp tác quốc tế" với chính phủ bù 
nhìn để nắm lấy bọn này làm công cụ can thiệp mạnh mẽ về chính 
trị. Nói tóm lại, trong thời kỳ này, Mỹ đã tiến một bước lớn trong 
việc chi phí toàn bộ nền kinh tế Việt Nam và gây mâu thuẫn với tư 
bản thực dân Pháp. 

* Về kinh tế: 

Do âm mưu muốn gạt bỏ dân vai trò của Pháp ở Đông Dương 
nên Mỹ tăng cường viện trợ trực tiếp cho các chính phủ bù nhìn 
Việt Nam, Lào, Campuchia. Điều này cũng làm tăng thêm mâu 
thuẫn giữa Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, Pháp phải chấp nhận vì Pháp 
cần phải giảm bớt gánh nặng trong việc tiếp tục thực hiện chiến 
tranh ở Đông Dương. Để đổi lấy viện trợ Mỹ buộc Pháp phải nhân 
nhượng nhiều quyên lợi cho Mỹ. Hàng Mỹ nhập vào Việt Nam thời 
kỳ 1951-1953 bình quân mỗi năm là 900 triệu đồng Đông Dương 
so với thời kỳ 1946-1950, bình quân mỗi năm là 350 triệu đồng. 
Tổng hợp số liệu viện trợ kinh tế Mỹ cho các "quốc gia đồng minh" 
theo chương trình hàng năm, chúng ta nhận thấy rằng, số tiền viện 
trợ trực tiếp của Mỹ cho các "Chính phủ quốc gia" ngày một tăng. 
Trong đó, tiền viện trợ dưới hình thức thương mại (thực chất cũng 
là viện trợ quân sự) chiếm tỷ lệ khá lớn. Vì Mỹ cho rằng viện trợ 


39 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


cho các ngụy quyền ở Đông Dương càng nhiều thì Mỹ càng năm 
chặt và hất dần Pháp ra khỏi các quốc gia liên kết. Những số liệu 
dưới đây đã chứng tỏ sự lệ thuộc của Pháp vào Mỹ càng ngày càng 
tăng và ý đồ hất căng Pháp của Mỹ có điều kiện trở thành hiện thực. 


Bảng I.2. Viện trợ tài chính trực tiếp và gián tiếp của Mỹ cho Pháp ở 
Đông Dương (1950-1953) ! 


Đơn vị: Triệu đô la 


Năm tài Tổng số Số tiền viện | Số tiền thông | Tỷ lệ tiền viện 
chính tiền viện trợ | trợ trực tiếp | qua viện trợ trợ thông qua 
thương mại | thương mại (%) 


1950-1951 
1951-1952 


1952-1953 


Bảng I.3. Viện trợ tài chính của Mỹ cho Pháp ở Đông Dương 
(1950-1953)? 


Số tiền viện trợ Tỷ lệ viện trợ tài Tỷ lệ viện trợ tài 
Năm tài (về tài chính) | chính cho Pháp được | chính của Mỹ trong 
sử dụng trong chiến | toàn bộ chí phí chiến 


chính 
Triệu | Tỷ | tranh ở Đông Dương | tranh ở Đông Dương 
đô la (%) 


1950-1951 330 115 
1951-1952 410 145 
1952-1953 T85 275 


1,2. Nghiên cứu Lịch sử, số 2/2001, tr. 31. 
40 


Chương ï: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Ngay từ giữa năm 1950, phái đoàn kinh tế Mỹ do Brumo đến 
Sài Gòn với nhiệm vụ ở lại Việt Nam và quản lý sử dụng viện trợ 
Mỹ, nhưng thực chất là để hoạt động khống chế vẻ kinh tế. So với 
bốn năm trước, hàng Mỹ đưa vào Đông Dương nhiều hơn trước. 
Mặc dù giá trị hàng nhập khẩu trực tiếp của Mỹ chỉ chiếm 5,7% 
tổng giá trị hàng nhập khẩu trong thời kỳ này, nên số lượng giá trị 
tuyệt đối tăng lên gấp bội. Cụ thể, từ 1951-1954 là 2.109 triệu đồng 
Đông Dương, bình quân mỗi năm là 522 triệu; từ 1946-1950 là 
1.156 triệu đồng Đông Dương. Và khối lượng hàng cũng tăng 
nhanh hàng năm: 1951 là 454,44I triệu, 1952 là 462,072 triệu, 
1953 là 378,610 triệu, 1954 là 887,916 triệu... .. 


* Về chính trị: 


Mỹ nhiều lần tái khăng định vị trí quan trọng của Đông Dương 
trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Vào tháng giêng năm 1951, 
Truman và Thủ tướng René Pleven ký Tuyên bố chung thừa nhận 
Đông Dương là một bộ phận của cuộc chiến chống "sự xâm lược” 
của cộng sản trên toàn thế giới. Cùng lúc đó, Mỹ cũng hứa tăng 
viện trợ cho Pháp và các Quốc gia liên kết. Việc đánh giá lại chiến 
lược của những năm 50 do đó đã chấm dứt lập trường trung lập của 
Mỹ và vào đầu tháng 3-1950 Mỹ đã cam kết ngay viện trợ quân sự 
và kinh tế cho Pháp trong cuộc chiến tranh chống Việt Minh. Ngày 
7-2-1950, Hoa Kỳ, Anh đồng thời công nhận chính quyền Bảo Đại. 
Tiếp theo đó, ngày 23-2-1950, Mỹ ép Pháp ký Hiệp ước phòng thủ 
năm bên gồm Mỹ, Pháp và ba “Quốc gia liên kết” trong Liên hiệp 
Pháp là quốc gia Việt Nam của Bảo Đại, Miên và Lào. Hiệp ước 
phòng thủ này trao cho Mỹ quyên trực tiếp điều hành viện trợ của 
Mỹ cho các “chính phủ liên kết” ở Đông Dương. Với thỏa hiệp này, 
vai trò của Hoa Kỳ trong chiến tranh được chính thức hóa; các 


1. Có nhiều số liệu về viện trợ của Mỹ ở Đông Dương. Những số liệu dẫn ở 
các nguồn không giống nhau, song có thể thấy mức độ viện trợ Mỹ vào 
chiến trường Đông Dương ngày càng tăng, mức độ can thiệp của Mỹ ngày 
càng sâu. 


41 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


chính quyền tay sai của Pháp nay phụ thuộc nhiều hơn vào Mỹ, nội 
bộ ngụy quân, ngụy quyển bắt đầu phân hóa. Việc lập nên các 
chính phủ độc lập dù chỉ trên danh nghĩa tại Đông Dương khiến 
cho Mỹ hợp lý hóa hoạt động ủng hộ Pháp dễ dàng hơn. 


Một mặt Mỹ yêu cầu Pháp đưa thêm quân sang chiến trường 
Đông Dương, từ giữa năm 1952, trước áp lực của Mỹ, thực dân 
Pháp buộc phải đồng ý để các chính phủ bù nhìn "tự do" hành 
động, "tự do" đàm phán và chính phủ bù nhìn đòi quyền buôn bán 
thăng với Mỹ và nhận thêm viện trợ Mỹ. Tháng 9-1951, Mỹ trực 
tiếp ký với Bảo Đại hiệp ước tay đôi, gọi là “Hiệp ước hợp tác kinh 
tế Việt - Mỹ”, nhằm chuyền thăng một phản viện trợ Mỹ cho chính 
phủ Bảo Đại và trực tiếp ràng buộc chính phủ đó vào Mỹ. Tiếp đó, 
tháng 12-1951, Mỹ lại ký với Bảo Đại một bản “Hiệp nghị an ninh 
chung”. Đòi hỏi của Mỹ chính là điều mà Pháp không hề muốn, bởi 
nếu làm theo sức ép của Mỹ thì Pháp sẽ mắt dần quyền kiểm soát ở 
Đông Dương. Chính vì thế, Thủ tướng Pháp lúc đó là René Pleven 
vừa chủ trương để cho các nước Đông Dương có một nền độc lập 
hạn chế trong khuôn khổ khối Liên hiệp Pháp. 

Đi đôi với việc nắm lấy các chính phủ bù nhìn, đế quốc Mỹ 
cũng hoạt động ráo riết để nắm quân ngụy. Mục tiêu chủ yếu của 
chính sách Mỹ ở Đông Dương là huấn luyện "quân sự bản xứ". 
Năm 1953, Mỹ đã đài thọ 50% ngân sách ngụy quân, mặc dù là qua 
Pháp phân phối. Mỹ còn nuôi dưỡng Ngô Đình Diệm lên làm Thủ 
tướng của cái gọi là Chính phủ Việt Nam cộng hòa (1950-1953), 
nhưng bị Pháp từ chối. Hành động can thiệp của Mỹ thể hiện ngày 
càng rõ rệt. 

* Về văn hóa: 


Cùng với sự can thiệp của Mỹ về quân sự, chính trị, kinh tế, văn 
hóa Mỹ được du nhập vào các vùng tạm chiếm ở Việt Nam. Từ đầu 
năm 1952, vai trò của viện trợ Mỹ và văn hóa Mỹ ngày càng xâm 
nhập vào sinh hoạt văn hóa và tỉnh thần ở Việt Nam, nhất là qua 


42 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


phim ảnh. Tại Sài Gòn và Hà Nội, Mỹ đã đặt những cơ sở văn hóa 
đầu tiên, dưới hình thức Phòng thông tin Mỹ (Hà Nội: ban đầu đặt 
ở phố Tràng Tiền, sau chuyển về phố Hai Bà Trưng; Sài Gòn: đặt ở 
Catinat). Tại đây, Mỹ trưng bày các loại sách, báo nhất là họa báo 
và một số tranh ảnh, phản lớn là phát không cho dân. Một số sách 
báo không phát thì người dân đến đọc tại chỗ. Phòng thông tin Mỹ 
thường chi có ý nghĩa đối với đám thanh niên, học sinh biết một 
chút tiếng Anh. Nhưng chính họ là cái cầu dẫn vào xã hội. Đến 
những năm 1953-1954, Mỹ bắt đầu đưa phim ảnh chiếu thử tại Hà 
Nội, Sài Gòn và các đô thị lớn. Ảnh hưởng xã hội và văn hóa của 
phim Mỹ đối với dân vùng tạm chiếm khá mạnh, nhất là thanh 
niên, học sinh, sinh viên. 


Một mặt, Mỹ tung vào những vùng tạm bị chiếm những sách, vở, 
báo chí, phim ảnh..., mặt khác, chúng cho xuất bản nhiều sách, tạp 
chí, phát thanh tán tụng lối sống Mỹ, gây tâm lý sợ Mỹ, phục Mỹ, 
thân Mỹ trong các tầng lớp nhân dân Đông Dương mà chủ yếu là 
học sinh, thanh niên. Viện cớ chiến tranh ở Triều Tiên, Mỹ tuyên bố 
xúc tiến việc giúp Pháp và Bảo Đại chở thăng vũ khí vào Việt Nam. 


Tóm lại, do Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào chiến tranh xâm 
lược Đông Dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can 
thiệp Mỹ càng trở nên gay go quyết liệt. Tính chất dân tộc và tính 
chất quốc tế của cuộc kháng chiến thần thánh đó ngày càng nỗi bật. 
Như Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Đảng (12-1 đến 3-2-1950) 
đã chỉ rõ: "Đông Dương hiện nay là tiền đồn của khối dân chủ ở 
Đông Nam Á chống đế quốc", từ chỗ là kẻ thù tiềm tàng đến 
thởi điểm này, Mỹ dân trở thành kẻ thù chủ yếu của cách mạng 
Việt Nam. Như trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ II 
(2-1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nhiệm vụ chính của cuộc 
kháng chiến khi đó là: "Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn 
can thiệp Mỹ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình 
thế giới"". 


I. Hồ Chí Minh: Toàn rập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2000, tr. 35. 
43 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Như vậy, "bọn can thiệp Mỹ" đã trở thành đối thủ trên chiến 
trường Việt Nam. 


I. KÉ HOẠCH QUÂN SỰ MỚI CỦA PHÁP VÀ MỸ 
1. Xây dựng lực lượng cơ động và hệ thống boongke 


Như đã đề cập ở trên, những nỗ lực của thực dân Pháp cùng 
với sự hậu thuẫn của Mỹ vẫn không thể cứu vãn được thế nguy 
cho thực dân Pháp. Sau những thất bại liên tiếp trên các chiến 
trường, Pháp ngày càng lún sâu vào bãi lầy của cuộc chiến tranh 
Đông Dương. Rõ ràng, giới phản động hiếu chiến Pháp ngày càng 
lao sâu vào vực thăm chiến tranh, dựa hắn vào đế quốc Mỹ hòng 
cứu vãn tình thế. Trong bối cảnh đó, ngày 6-12-1950, Chính phủ 
Pháp cách chức một loạt tư lệnh ở các chiến trường, bổ nhiệm Đại 
tướng Đờilát đờ Tátxinhi (De Lattre de Tassigny) là một danh 
tướng Pháp, Tư lệnh lục quân khối Tây Âu, sang làm Cao ủy kiêm 
Tổng tư lệnh Đông Dương thay cho M. Carpentier và Pignon. Đây 
là lần đầu tiên Chính phủ Pháp tập trung quyển hành cả quân sự 
và chính trị vào một viên tướng để thống nhất chỉ đạo chiến tranh ở 
Đông Dương. 

Sau khi tới Đông Dương, De Lattre trực tiếp dùng mọi biện 
pháp để ngăn chặn việc rút lui trong hoảng loạn của quân Pháp, sau 
đó đã vạch ra một kế hoạch chiến lược mới với tham vọng XOaây 
chuyển tình hình cho đạo quân viễn chỉnh. Kế hoạch này được gọi 
là kế hoạch De Lattre' và gồm các điều chính sau: 

- Gấp rút tập trung quân Âu - Phi tinh nhuệ xây dựng một lực 
lượng cơ động chiến lược mạnh, đồng thời phát triển ngụy quân với 
quy mô lớn để bổ sung cho quân viễn chỉnh và để xây dựng quân 
đội quốc gia cho chính quyền Bảo Đại. 


1. Đến giữa năm 1953, kế hoạch De Lattre de Tassigny bị thất bại hoàn toàn. 
Tổng chỉ huy Salan kế thừa Tassigny bị triệu hỏi. 


44 


$ Chương l: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


- Xây dựng phòng tuyến boongke (công sự xi măng cốt sắt) bên 
ngoài là vành đai trắng bao quanh đồng bằng Bắc Bộ để đối phó 
với quân chủ lực Việt Nam và ngăn chặn Việt Nam đưa nhân lực, 
vật lực ra vùng tự do. 


- Tiến hành "chiến tranh tổng lực" (guerre totale), bình định vùng 
tạm bị chiếm và vùng du kích, giành lấy sức người sức của của nhân 
dân Việt Nam để tăng cường lực lượng, chuẩn bị phản công. 


- Phá hoại vùng Việt Nam kiểm soát bằng binh lính, thổ phi, 
gián điệp, oanh tạc bằng không quân, chiến tranh tâm lý, bao vây 
kinh tế. 


Tư tưởng chi đạo và cũng là mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 
De Lattre là nhằm bình định, giữ cho được đồng bằng Bắc Bộ, từng 
bước tạo sự chuyền biến trong so sánh lực lượng để giành lại quyền 
chủ động chiến lược tiến tới đánh đòn quân sự kết thúc chiến tranh 
trong thế mạnh và làm cho Bắc Bộ trở thành “cái then cửa của vùng 
Đông Nam Á” chống lại phong trào cách mạng đang phát triển 
mạnh mẽ ở khu vực này. 


Từ năm 1950, sau khi Mỹ ép Pháp ký Hiệp ước phòng thủ năm 
bên gồm: Mỹ. Pháp và đại diện chính quyền tay sai bù nhìn ba 
nước Đông Dương trong cái gọi là "nằm trong Liên hiệp Pháp", thì 
vai trò của Mỹ ở Đông Dương ngày càng được chính thức hóa. Từ 
đây, Mỹ gắp rút triển khai những lá bài riêng của mình với biện 
pháp chính là dùng bạo lực của Pháp đẻ tiến hành chiến tranh và 
triển khai chiến lược của Mỹ ở khu vực này. 

Từ chỗ là kẻ thù tiếp tay, Mỹ đã trở thành kẻ thù chủ yếu của 
cách mạng Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân 
Việt Nam đồng thời cũng là cuộc đấu tranh chống bọn can thiệp Mỹ. 

Có thể nói, kế hoạch của De Lattre in được dấu ấn chiến lược 
toàn cầu của đề quốc Mỹ và "viện trợ Mỹ" mà Pháp đòi hỏi phải 
lấy thêm để trở thành một điều kiện hết sức quan trọng thực hiện kế 
hoạch này. 


45 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Đây là kế hoạch bình định gấp rút đồng thời là sự nỗ lực rất 
lớn của Pháp và Mỹ hòng đánh bại quyết tâm kháng chiến với 
quân và dân ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Trung tuần 
tháng 12-1950, bắt tay vào thực hiện kế hoạch, De Lattre đã tập 
trung các tiểu đoàn cơ động thuộc lực lượng chiếm đóng ở Bắc Bộ 
thành các binh đoàn cơ động chiến lược và một số tiểu đoàn dù. 
Các đơn vị này đóng ở phía Bắc đồng bằng, sẵn sàng nhiệm vụ 
ứng chiến. Chính phủ Pháp tiếp tục tăng thêm viện binh và nhiều 
vũ khí sang chiến trường Đông Dương, đã xây dựng được 7 binh 
đoàn cơ động chiến lược và 4 tiểu đoàn dự bị bố trí ở các tỉnh 
đồng bằng Bắc Bộ. 


Song song với việc tập trung quân, xây dựng lực lượng cơ động 
ở Bắc Bộ, Pháp khẩn trương xúc tiến việc xây dựng tuyến phòng 
thủ mạnh và vành đai trắng để bảo vệ khu vực trọng yếu Bắc Bộ và 
trung du. Hà Nội là cái chốt quan trọng bậc nhất trong hệ thống 
phòng ngự của địch ở đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội còn là kho dự trữ 
người, kho giữ của lớn của địch. Để đối phó với cuộc tiến công 
chiến lược của quân đội ta ở Vĩnh Yên (Chiến dịch Trần Hưng 
Đạo), Pháp đã xúc tiến xây dựng và củng cố phòng tuyến boongke 
và vành đai trắng bao quanh trung du và đồng bằng đề bảo vệ khu 
vực trọng yếu này. Chỉ sau một thời gian ngắn, hàng loạt vị trí bằng 
bê tông cốt thép kiểu mới đã ra đời. Nhiễu vị trí cũ được gia cố, hạ 
thấp lô cốt, xây thêm hằm ngằm, rào dây thép gai, xây tường bao, 
tăng cường chướng ngại vật xung quanh. Kết quả là, đến cuối năm 
1951 thực dân Pháp cơ bản hoàn thành việc xây dựng hệ thống 
phòng thủ khoảng 1.300 lô cốt hợp thành 114 cứ điểm nằm dọc 
theo hệ thống phòng tuyến boongke kéo dài từ Hòn Gai, Đông 
Triều, Uông Bí, Lục Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phú 
Thọ, Sơn Tây, Hà Đông tới Nam Định, Ninh Bình với 29 tiểu đoàn 
Âu - Phi nắm giữ với 1.200 khẩu súng cối, 500 pháo lớn nhỏ. Thực 
dân Pháp đã bó trí ở Bắc Bộ 54% lực lượng bộ binh và lính dù toàn 


46 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Đông Dương, 50% pháo binh, 42% cơ giới, 71% công binh, 40% 
lực lượng vận tải. 


Đi đôi với hệ thống phòng tuyến boongke, quân Pháp ra sức 
triệt hạ làng mạc, thôn xóm, dồn dân vào vùng chúng kiểm soát và 
lập hàng trăm ki-lô-mét "vành đai trăng". De Lattre tin tưởng rằng, 
kết hợp lực lượng cơ động nhanh và hiệu lực mạnh, tuyến công sự 
boongke sẽ đánh bật tất cả các cuộc tấn công của Việt Minh về 
đồng bằng, chặt đứt mọi sự liên lạc giữa vùng tự do và vùng tạm bị 
chiếm. Báo chí Pháp đương thời đã ca ngợi De Lattre rằng: Chỉ 
trong vài tuần đã cứu vãn được một tình hình đỗ vỡ, ngăn cản sự 
trượt dốc, chặn đường quân Việt Minh ở Vĩnh Yên đỗ về Hà Nội 
tấn công vành đai. Nhưng sự thực thì không che chăn nổi mâu 
thuẫn không thẻ giải quyết được của Bộ Chỉ huy quân viễn chỉnh: 

mâu thuẫn giữa chiếm đóng, tập trung quân để chiếm đóng thì 
không có quân để càn quét. 


Với những bảo đảm viện trợ mới của Mỹ, De Lattre đây nhanh 
việc thực hiện kế hoạch quân sự vạch ra từ đầu năm: xây dựng 
"quân đội quốc gia (ngụy), hoàn chinh hệ thống vành đai phòng thủ 
quanh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, tăng cường càn quét bình 
định vùng tạm bị chiếm nhằm giành lại quyên chủ động chiến lược 
trên chiến trường chính Bắc Bộ. Kẻ từ khi ban hành lệnh tổng động 
viên, "quân đội quốc gia" đã có 45 tiểu đoàn BVN, tăng 24 tiểu 
đoàn so với đầu năm 1951, hơn nữa, trong số 45 tiểu đoàn BVN 
được tô chức thành 4 sư đoàn bộ binh. Các sư đoàn đều do sĩ quan 
Pháp chỉ huy và chịu sự chỉ huy hành quân của cán bộ chỉ huy quân 
sự các miền của Pháp. Phục vụ âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến 
tranh, dùng người Việt đánh người Việt" của Pháp, thực hiện kế 
hoạch xây dựng quân đội quốc gia, ngày 15-7-1951, Bảo Đại ký 
dụ "Tổng động viên" và chỉ định tướng Nguyễn Văn Hinh làm 


1. Lịch sử kháng chiến chống Pháp khu tả ngạn sông Hông (1945-1955), 
Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2001, tr. 252. 


47 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Tổng tham mưu trưởng và Quốc trưởng làm Tổng tư lệnh tối cao 
quân đội quốc gia. Với ngân sách quốc phòng hàng năm là: tháng 
11-1950: 46% ngân sách quốc gia, tháng 6-1952: 52% ngân sách 
quốc gia: 30 tỷ fr; tháng 12-1951 là 60% ngân sách quốc gia, 7-1953 
là 68% ngân sách quốc gia: 50 tỷ fr!. 


Từ giữa năm 1951, Bộ Quốc phòng ngụy được tổ chức lại. 
Pháp đặt cơ quan có vấn bên cạnh Bộ Quốc phòng ngụy do tướng 
De Lattre phụ trách và chuyên giao cho ngụy một số tiểu đoàn ngụy 
binh trong thành phần quân viễn chỉnh Pháp để cùng các đơn vị 
phụ lục quân thành lập các Tiểu đoàn Việt Nam (BVN). 


Một số cơ quan và đơn vị binh chủng được tô chức như công 
binh, pháo binh, nha công vụ, toà án quân sự, hiến binh quốc gia. 
Các trường võ bị đào tạo sĩ quan được mở ra huấn luyện (như Đà 
Lạt, Nam Định, Thủ Đức). Năm 1951, quân đội ngụy đã có 919 sĩ 
quan và 8.800 hạ sĩ quan người Việt. 


Song song với việc xây dựng và phát triển lực lượng chính quy, 
Pháp còn chú ý chắn chỉnh và tăng cường tổ chức quân sự ở các địa 
phương. Ở mỗi tỉnh, thường có một đại đội bảo chính đoàn, đặt bên 
cạnh tiểu đội quân liên hiệp Pháp. Ở cấp quận có từ 1 đến 2 trung 
đội do quận trưởng chỉ huy. Ở mỗi tổng, tổng dũng nắm các đội 
hương dũng, các đội vũ trang ở thôn ấp... 


Năm 1951, kế cả lực lượng quân ngụy vừa phát triển và viện 
binh từ Bắc Phi sang, trên toàn Đông Dương, Bộ Chỉ huy Pháp có 
trong tay 338.000 quân, tổ chức thành 160 tiểu đoàn bộ binh chính 
quy: 88 tiểu đoàn Âu - Phi, 27 tiểu đoàn ngụy thuộc quân đội Liên 
hiệp Pháp và 45 tiểu đoàn thuộc "quân đội quốc gia". Về binh 
chủng, có 18 tiểu đoàn pháo binh 105 và 155 mml, 7 chi đoàn cơ 
giới thiết giáp, 7 tiểu đoàn công binh, 5 tiểu đoàn vận tải, 81 máy 
bay của không quân, 61 tầu các loại của hải quân”. 


1. Annuaire des Etas - associés Comboge - Lao - Vietnam, 1953, tr. 70. 
2. Tạp chí Tin tức nước Mỹ và thể giới. (Bản lĩnh Việt Nam, tr. 168). 


48 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Thực dân Pháp tin rằng, kết hợp với lực lượng cơ động nhanh, 
và hệ thống công sự boongke vững chắc sẽ đánh bật được các trận 
tấn công của đối phương vào đồng bằng, chặt đứt mọi sự liên hệ 
giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm. Nhưng năm 1951, sau gần một 
năm củng cố thế phòng ngự, tiến hành bình định, củng có lực 
lượng, De Lattre cho rằng đã đến lúc giành lại quyền chủ động 
chiến lược. 


2. Tăng cường chiến tranh tổng lực 


Đến tháng 4-1951, để tiếp tục theo đuôi chiến tranh, De Lattre 
quyết định mở một cuộc tấn công nhằm củng có, tiêu diệt khối chủ 
lực cơ động tác chiến của ta. De Lattre chủ trương phải bình định 
triệt để, quét sạch cơ sở của đối phương, bằng lực lượng vũ trang 
của Việt Minh ra khỏi đồng bằng, triệt nguồn cung cấp cho kháng 
chiến, lập lại chính quyên ngụy. Bộ chỉ huy Pháp cho đây là biện 
pháp chiến lược quan trọng để thực hiện giành đất, giành dân, 
"dùng người Việt đánh người Việt". Do đó, thực dân Pháp đây 
mạnh "chiến tranh tổng lực" lên mức độ cao. Chiến tranh tổng lực 
mà thực dân Pháp thực hiện trong lúc này là những hành động đánh 
phá tổng lực về quân sự, chính trị, kinh tế để quyết giữ được chiến 
trường chính ở đồng băng Bắc Bộ. Những thủ đoạn thâm độc, tàn 
bạo cả về quân sự, chính trị, kinh tế của thực dân Pháp được triển 
khai rộng khắp ở các tỉnh vùng tạm chiếm và vùng du kích, nhất là 
vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long đã khiến cho cuộc đầu 
tranh của quân và dân ta ở vùng sau lưng địch gặp vô vàn khó khăn 
mới. Để tập trung bình định vùng tạm chiếm, quân Pháp liên tiếp 
tiến hành các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt các lực lượng 
vũ trang, phá hoại cơ sở kháng chiến, bao vây vùng căn cứ du kích. 
Chúng cố chiếm giữ những vùng đông dân, nhiều của để tập trung 
vơ vết sức người, sức của phục vụ cho chiến tranh. 


Cũng từ năm 1951, cuộc kháng chiến của quân và dân ta bước 
vào thời kỳ mới, phải vượt qua nhiều khó khăn gian khổ mới nhằm 
tạo thế và lực mạnh mẽ hơn để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 


49 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Tại khu vực đông bằng Bắc Bộ: Cùng với hệ thống boongke 
kiên cố, quân Pháp ra sức triệt hạ làng mạc, dồn dân vào vùng 
chúng kiểm soát để lập hàng trăm "vành đai trắng". Thủ đoạn chủ 
yếu của chúng là mở liên tiếp các trận càn quét, kết hợp quy mô 
của các trận càn quét lớn, vừa và nhỏ, càn quét dài ngày kết hợp với 
càn quét ngắn ngày nhằm tiêu diệt các cơ sở chính trị và lực lượng 
vũ trang của ta, tàn sát nhân dân, tăng cường vơ vét nhân lực, vật 
lực, bao vây, chia cắt và triệt phá các nguồn kinh tế kháng chiến. 


Theo thống kê, năm 1951 toàn Đông Dương có 121 cuộc hành 
quân của địch, trong đó có 117 cuộc càn quét lớn ở vùng sau lưng 
địch, tăng gấp đôi năm 1950. Riêng vùng sau lưng địch ở đồng 
bằng Bắc Bộ, thực dân Pháp tăng cường các cuộc hành quân càn 
quét bình định, đưa "chiến tranh tổng lực" lên mức khốc liệt chưa 
từng có. Tại đây, địch tập trung 51 trận càn quét, có nhiều trận càn 
lớn, địch sử dụng từ 7 trung đoàn như trận càn Brôt-sê, Gree-fô và 
Hãng-đa-xin ở tả ngạn sông Hồng. 


Đi liền với đánh phá về quân sự, địch ra sức củng cố, phát triển 
ngụy quân, ngụy quyền trong các vùng nông thôn. Các biện pháp 
củng cố ngụy quân, ngụy quyền cơ sở như lập "hương dũng”, 
"hương đồn", bắt thanh niên vào lính, đôn lực lượng vệ sĩ công giáo 
và cả quân địa phương như Bảo chính đoàn, quận dũng, tông dũng 
lên thành quân chính quy để khống chế và cắt đứt liên lạc giữa 
nhân dân với bộ đội, du kích và cán bộ được địch ráo riết thực hiện. 
Kế hoạch của De Lattre và các biện pháp cụ thể của địch thực hiện 
đầu năm 1951 đã đặt ra những thử thách mới đối với cuộc kháng 
chiến toàn dân toàn diện của ta. Cụ thể, tại các tỉnh Hà Nam, Nam 
Định, Ninh Bình: chủ yếu dựa vào tổ chức ngụy quyên và các lực 
lượng giáo phái phản động, địch mở các cuộc hành quân "diệt dân, 
quét cán, càn thanh"; đồng thời đánh phá vùng du kích của ta. 
Trong tháng 7, 8-1951, địch càn hàng trăm lần vào vùng du kích và 
vùng vành đai trắng, gây cho ta nhiều tổn thất. Các huyện Nam 
Trực, Trực Ninh, nhiều cơ sở bị phá vỡ, các xã Nam Hồng, Nam Trung, 


50 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Nam Hoàng... cơ sở gần như bị mất trăng. Lúc này, địch dồn mọi 
nỗ lực để bình định bằng được vùng tạm chiếm. Chúng ra sức 
củng có ngụy quyền theo hướng thống nhất, tập trung quyền lực 
chỉ huy của Pháp và gạt ra dần những thế lực thân Mỹ. Các chiêu 
bài "Công giáo tự trị” bị xóa bỏ. "Khu Công giáo tự trị Bùi Chu" 
trở thành tỉnh Bùi Chu, sáp nhập vào Bắc phần thuộc hệ thống 
ngụy quyên Bảo Đại. Tiểu đoàn "Tự lực 2" Bùi Chu đã thành Tiểu 
đoàn ngụy 16 BVN của Pháp. Các đảng phái Mỹ như “Đại Việt 
duy tân”, “Liên hiệp dân chúng”... đều bị gạt ra và thay bằng 
những tên thân Pháp. 


Ở Kiến An - Hải Phòng, địch khẩn trương xây dựng Kiến An - 
Đồ Sơn - Quảng Yên của Hải Phòng thành “pháo đài mạnh ven 
biển”; mở rộng sân bay Cát Bi, xây dựng nhiều boongke kiểm soát, 
15/16 vạn dân Hải Phòng bị địch kiểm soát gắt gao. Ở Kiến An, 
chúng tiến hành "bình định" sau khi càn quét cả quân cơ động; thực 
hiện đánh phá cơ sở của ta, tại xã Bạch Đằng (Tiên Lãng) 80% số 
cán bộ, đảng viên bị giặc bắt. 


Ở Quảng Yên: Riêng năm 1951 có 213 vị trí chiếm đóng của 
địch (hơn 80 vị trí Pháp) và xây dựng 190 tháp canh. Riêng huyện 
Nam Sách có 70 tháp canh, xã nào cũng có tháp canh. Ngụy quyền 
tô chức thí điểm đội “quân thứ hành chính lưu động” (GAMO), một 
tô chức hành chính - chính trị - quân sự chuyên làm nhiệm vụ bình 
định. Các đội GAMO đã lập được 48 ban tế vũ trang. Ở Kiến An và 
các xã ở Hải Dương, huyện Yên Lãng có 42 tháp canh. Các đội biệt 
kích thường xuyên lùng sục bất ngờ thôn xóm, kết hợp với bọn 
chỉ điểm để bắt cán bộ, phá cơ sở. Qua các cuộc càn, trong tháng 
9-1951, địch bắt 3.000 thanh niên đưa vào lính. 

Ở Thái Bình, Hà Đông, Hà Nam: Ráo riết tiến hành "chiêu an", 


lập các tổ chức "cứu tế xã hội", "trạm hồi cư", giúp đỡ và mua 


1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định (!930-1945), Nxb Chính trị Quốc gia, H. 
2001, tr. 316. 


51 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


chuộc đồng bào lôi kéo vào "đại xã" để có thể dễ dàng khống ché 
về kinh tế, chính trị và cắt sự liên hệ với kháng chiến: Đông Quan 
(Hà Đông), Chợ Bo (Thái Bình) và Đồng Văn (Hà Nam). 


Tiếp sau cuộc càn Médure, Bộ chỉ huy Pháp tập trung hơn 
5.000 quân của 12 tiểu đoàn mở cuộc càn (Reptile - Con bò sát) 
vào địa bàn thuộc 3 huyện phía nam Bình Giang, bắc Thanh Miện 
và tây Gia Lộc. Quân Pháp thực hiện các biện pháp càn quét, cướp 
phá tàn bạo hơn cả cuộc càn trước. Ngoài các đơn vị chiến đấu, 
chúng còn huy động các đơn vị công binh, dân phu và tù binh sục 
phá hầm hó, công sự làng chiến đấu. Nhiều thôn đào đi xới lại 2, 3 
lần. Tại làng Bình Giang 60 cụ già bị tàn sát, 4.000 thanh niên bị 
bắt vào trại tập trung. 


Như vậy, chỉ trong vòng 7 tháng (từ tháng 3 đến tháng 9-1951), 
quân và dân các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đã trải qua hàng trăm trận 
càn, có nhiều trận càn quy mô và ác liệt. Mục đích tập trung lực 
lượng tiêu diệt các đơn vị bộ đội chủ lực, địa phương, triệt phá làng 
chiến đấu, khu du kích, cơ sở chính trị, căn cứ du kích lập tÈ đõng, 
tổ chức các đội vệ sĩ, bắt lính... Các căn cứ du kích và khu du kích 
trừ một vài tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang và đông Thanh Hà (Hải 
Dương) nhưng luôn bị đe dọa, còn hầu hết bị phá. Tả ngạn có 2.824 
thôn chỉ còn 23 thôn, đông Thanh Hà là căn cứ với con số 10 vạn 
dân trong tông số 2.188.000 dân. Hữu ngạn có 517 xã chỉ có 8 xã là 
khu du kích, nhưng cũng non yếu với 97.000 dân trong tổng số 
2.200.000 dân toàn khu'. Chúng xây dựng tối đa hỏa lực và phương 
tiện, thi hành chính sách khủng bố trắng đã man, tàn bạo chưa từng 
thấy: giết người, đốt phá, bắt bớ... Bên cạnh chủ trương bình định, 
thực dân Pháp còn thi hành chính sách triệt phá mùa màng, phá 
hoại sản xuất, giết trâu bò làm kiệt quệ sức kháng chiến, triệt phá 
nguồn cung cấp sức người và của cho kháng chiến từ đồng bằng lên 
Việt Bắc. Đến năm 1951, đồng bằng Bắc Bộ là địa bàn tranh chấp 


1. Dẫn theo Vũ Quang Hiển, Đảng lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích ở động 
băng Bắc Bộ (1946-1950), Nxb Sự thật, H. 2001, tr. 136. 


352 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


quyết liệt giữa ta và địch bất chấp có găng thực hiện cuộc chiến 
tranh tổng lực của Pháp. 


Tại Tây Bắc, Việt Bắc, thực dân Pháp lâm vào thế bị động, lúng 
túng. Chúng càng gấp rút triển khai xây dựng tuyến công sự mới. 
Trong 2 tháng đầu năm 1951, chúng chuyển hàng nghìn tấn xi 
măng, sắt thép từ Hà Nội lên để xây dựng các vị trí boongke, hàng 
loạt vị trí bê tông cốt thép kiểu mới đã ra đời. 


Chúng liên tiếp mở các cuộc càn quét, lắn chiếm, tiến hành khai 
thác nhân lực, vật lực, tuyên mộ ngụy binh, tăng cường tuyên 
truyền lôi kéo nhân dân. Chúng tấn công chiếm lại Phong Thỏ, 
Sapa, uy hiếp Lào Cai, sáp nhập Mộc Châu, Sơn La thành phân khu 
Sơn La. Với kế hoạch tăng cường khâu phòng thủ độc lập Tây Bắc, 
địch co về củng cố Nghĩa Lộ, càn quét Mai Châu, Thuận Châu... 
Các khu du kích của ta ở Mai Châu, Mường La (Sơn La), Tuần 
Giáo, Điện Biên (Lai Châu)... lần lượt bị phá vỡ, lực lượng vũ trang 
của ta bị tồn thất. 


Song song với việc mở rộng các cuộc càn quét, lần chiếm, thực 
dân Pháp còn tăng cường, khuyến khích sử dụng lực lượng phi, 
gián điệp, biệt kích, Việt gian phá hoại hậu phương của ta. Chúng 
dùng muối, gạo, vải mua chuộc đồng bào, phát súng cho dân đi sản, 
lôi kéo thầy mo, thầy cúng là những người trực tiếp có uy tín trong 
bộ tộc đi theo chúng. Chúng lập "Xứ Thái tự trị", "Xứ Nùng tự trị". 
Việc thành lập các "xứ tự trị" của một số dân tộc ít người là một 
trong những thủ đoạn "chia đẻ trị" rất điển hình của thực dân Pháp 
ở miền Tây Bắc nước ta. Tây Bắc nằm ở vị trí "bản lề", vừa nối 
Việt Nam với Thượng Lào và Nam Trung Quốc, vừa nói liền Liên 
khu 4, Liên khu 3 và vùng Việt Bắc. Từ năm 1951, thực dân Pháp 
xây dựng ở thị xã Hòa Bình tập đoàn cứ điểm đầu tiên gỗm 6 tiểu 
đoàn bộ binh, trận địa pháo và sân bay. Và năm 1952, xây dựng tập 
đoàn cứ điểm Nà Sản (Sơn La) với lực lượng tập trung 10 tiểu 
đoàn. Tháng 11-1953, thực dân Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm ở 
Điện Biên Phù. 


53 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Về lực lượng vũ trang, thực dân Pháp tổ chức các tiểu đoàn 
ngụy, người dân tộc ít người. Trên danh nghĩa, các đơn vị lính ngụy 
quyển Thái (Tây Bắc) sáp nhập vào quân đội quốc gia (ngụy) từ 
năm 1951, nhưng trên thực tế uy quyền của Đèo Văn Lung vẫn 
được Pháp duy trì bằng một hệ thống quân số riêng. 


Đến năm 1952, tức là sau 3 năm khi cái gọi là quốc gia Việt 
Nam ra đời do Bảo Đại làm Quốc trưởng, với dụ số 6 (15-4-1952), 
một số tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số trở thành "Hoàng triều 
cương thổ", trực thuộc Quốc trưởng, vùng đất riêng của triều đình. 
Theo đó, trực thuộc "Hoàng triều cương thổ" ở miền Bắc có các 
tỉnh Lào Cai, Sơn La, Cao Bắc Lạng, Hà Giang, Hòa Binh, Hải 
Ninh; miền Trung có các tỉnh Đồng Nai Thượng, Đắc Lắc, 
Plâycu, Kon Tum. Những tỉnh này được cai trị theo quy chế riêng, 
nhưng suy cho cùng đó vẫn là để thực hiện chính sách "chia để 
trị” của thực dân Pháp. 


Tại Liên khu 4, đây là một chiến trường đài và hẹp, có vị trí địa 
lý - chính trị rất quan trọng về mặt chiến lược đối với chiến trường 
cả nước. Do vậy, trong cuộc tái chiếm xâm lược Việt Nam, thực 
dân Pháp đã âm mưu chia cắt và cô lập toàn bộ các tỉnh miền 
Trung, xây dựng thành bàn đạp để từ đó mở rộng địa bàn chiến 
tranh ra các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Nhằm thực hiện mục tiêu 
trên, từ đầu năm 1951, thực dân Pháp xúc tiến mạnh mẽ củng cố 
vùng "chiến thuật miền Trung", tách vùng núi Tây Nguyên ra khỏi 
tỏ chức quân sự miền Trung, tăng cường càn quét đánh phá các 
vùng căn cứ kháng chiến, căn cứ du kích ven biển, đặc biệt là vùng 
giáp ranh của Ninh Bình và bắc Thanh Hóa, mở rộng diện tiến 
chiếm nam cầu Hà Tĩnh, phía bắc của tỉnh Quảng Bình, xây dựng 
hệ thống đồn bốt kiên cố để phòng bị tiến công của lực lượng vũ 
trang và tạo bàn đạp nhân rộng ra vùng tự do của Liên khu. Mục 
đích của địch là tách rời Liên khu 4 với các chiến trường khác của 
cả nước, tách rời chiến trường Bình Trị Thiên với vùng tự do 
Thanh Nghệ Tĩnh. 


34 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Năm trong kế hoạch hành động của tướng De Lattre, ngay từ 
đầu năm 1951, thực dân Pháp đã bố trí lực lượng quân Âu - Phi và 
vệ binh đoàn, đưa quân chiếm đóng những vị trí then chốt ở các địa 
bàn tỉnh thành Trị Thiên, xây dựng lực lượng cơ động nhanh với 
nhiều chiến thuật tập trung, phân tán. Chúng ra sức bắt lính để 
thành lập ở mỗi tỉnh một trung đội địa phương và các tiểu đoàn biệt 
lập. Các trường sĩ quan người Việt được củng cỗ và mở rộng ở 
Huế, Đà Lạt. Cho đến tháng 10-1951, địch đóng thêm 172 vị trí, 
xây dựng hơn 200 lô cốt để chia cắt vùng kháng chiến và vùng 
chúng kiểm soát. Tại Quảng Bình, địch đóng 31 lô cốt và 34 tháp 
canh; Quảng Trị có 72 lô cốt, 30 tháp canh; Thừa Thiên có 69 lô 
cốt và 120 tháp canh. Chúng tìm cách lắn chiếm và kiểm soát các 
tuyến đường tiếp tế từ vùng hậu phương Thanh Nghệ Tĩnh vào 
chiến trường Bình Trị Thiên của trên bộ và ven biển, ngăn cách 
vùng kháng chiến với vùng đồng bằng'. 


Để tập trung bình định vùng tạm chiếm, quân Pháp liên tiếp tiến 
hành các cuộc hành quân càn quét như tiêu diệt lực lượng vũ trang, 
phá hoại cơ sở kháng chiến, bao vây vùng căn cứ du kích. Trong 
một thời gian ngắn, Pháp tổ chức 20 trận càn, trong đó 17 trận càn 
trong vùng chiếm đóng và 3 trận ra vùng căn cứ kháng chiến. Có 
những trận tham gia tới 1.00U - 1.500 quân. Song song với hoạt 
động quân sự, chúng còn tăng cường phá hoại kinh tế, căn cứ ở 
vùng tạm chiếm cũng như vùng tự do. Riêng trận càn ở huyện 
Phong Điền chúng đã bắn chết 300 con trâu, bò, cướp hàng ngàn 
thùng thóc. 

Và Hà Nội cũng là mục tiêu bình định ráo riết của thực dân 
Pháp thời kỳ này, vì Pháp cho rằng đây là một cái chốt quan trọng 
trong hệ thống phòng ngự của chúng ở đồng bằng Bắc Bộ. Vì 
vậy, địch ra sức củng có Hà Nội làm chỗ dựa để thực hiện kế 
hoạch De Lattre. Ngay từ ngày 21-12-1950, De Lattre đến Hà Nội 


1. Dẫn theo: Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân 
Liên khu IV (1945-1954), Nxb Chính trị Quôc gia, H., 2003, tr. 306. 


35 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


đã cay cú tuyên bố "quyết không để mắt thêm một tắc đất nào vào 
tay cộng sản". Ngoài hệ thống đồn bốt bao vây tại ba phòng tuyến 
trực tiếp bảo vệ Hà Nội, địch lập các vành đai trắng ở trung du 
(Phúc Yên), ven sông Đáy (Hà Đông) nhằm bảo vệ Hà Nội từ xa. 
Đồng thời địch tập trung lực lượng quyết phá các cơ sở trong 
thành phố, kiểm soát nội thành chặt chẽ hơn và thực hiện bình 
định ngoại thành. 


Ở nội thành, củng cố ngụy quyển khu phố, bắt nhân dân lập số 
gia đình, lấy thẻ kiểm tra, tăng thêm cảnh binh, cài thêm chỉ điểm 
kiểm soát nhân dân. 


Năm 1951, dân số nội thành lên hơn 20 vạn người, trong đó 
công nhân khoảng 3 vạn. Chi phí cho chiến tranh ngày càng tăng, 
thực dân Pháp còn lợi dụng chiến tranh để làm phản. Hàng ngoại 
tràn ngập thị trường. Cùng với các cuộc đàn áp quân sự, thực dân 
Pháp thực thi hàng loạt chính sách mị dân thâm độc đề chia rẽ lôi 
kéo nhân dân. 


Ở ngoại thành, từ tháng 7-1951 địch tạm chấm dứt những cuộc 
vây quét ào ạt, nhưng lại chuyển sang đánh phá sâu vào các tổ chức 
của ta, tăng cường dùng chỉ điểm, mật vụ đi sâu vào các tô chức, 
đoàn thể để phá hoại kháng chiến. Chúng cho Bảo chính đoàn về 
đóng ở các thôn làm chỗ dựa để củng cố lập tể, lập bảo an, hương 
dũng khắp các xã. Những tên chỉ điểm công khai trở về chi huy 
ngụy quyền. Trên cơ sở hương dũng ở các xã, chúng lập các đội 
Tổng dũng thay thế lực lượng Bảo chính đoàn. Đến năm 1951, địch 
cơ bản đã bình định được ngoại thành. 

Tại Nam Bộ: Trước nguy cơ suy sụp ngày càng gia tăng của 
thực dân Pháp, đề quốc Mỹ nhanh chóng tranh thủ thời cơ bắt đầu 
thực hiện âm mưu trực tiếp can thiệp sâu vào Đông Dương. Các 
chuyến tầu viện trợ quân sự của Mỹ cập bến Sài Gòn ngày càng 
nhiều. Đối với miền Đông Nam Bộ, nỗ lực hoạt động của địch nằm 
trong phạm vi thực hiện chủ trương, phối hợp tiến công bằng cả 


56 


Chương Ï: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


kinh tế, chính trị, quân sự nhăm đánh mạnh vào lực lượng du kích, 
chiến lược chiến tranh du kích của ta, cướp vét và tận dụng dự trữ, 
thực hiện chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" và bao vây 
cô lập khu 7 bằng cách ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ khu 8. Cho 
đến giữa năm 1951, phạm vi chiếm đóng của Pháp ở Nam Bộ đã 
mở rộng đến mức cao. Hàng nghìn đồn bốt, tháp canh được xây 
dựng từ thời tướng De Latour đã được gia cô thêm, tăng thêm hỏa 
lực. Cũng từ năm 1951, tuy Pháp đã rút bớt 7 tiểu đoàn bộ binh và 1 
tiểu đoàn pháo ở Nam Bộ đẻ đưa đi yêm trợ cho chiến trường Bắc 
Bộ, nhưng chúng vẫn tiếp tục đây mạnh các cuộc hành quân bình 
định ở Nam Bộ để thực hiện chủ trương chiến tranh tổng lực. Đặc 
biệt, chúng xây dựng lực lượng UMDC do Léon Le Roy (đơn vị lưu 
động bảo vệ Thiên chúa giáo) ở Bến Tre'. Sự tiếp viện, liên lạc chi 
đạo từ Trung ương xuống cơ sở, từ vùng này sang vùng khác của ta 
gặp rất nhiều khó khăn, có lúc có nơi bị đình trệ gián đoạn hăn. 


Từ đầu năm 1951 trở đi, địch ráo riết thiết lập các điểm chốt 
chặn trên dọc hành lang Đức Hòa - Hóc Môn, kiểm soát chặt đường 
biển, đường sông Vàm Cỏ, đường số 10 và số 1, cắt đứt đường giao 
thông tiếp viện của ta từ miền Tây lên miền Đông; tăng cường lực 
lượng bảo vệ các đường giao thông chiến lược nối thông với Tây 
Nguyên (đường 14, 20), với cực Nam Trung Bộ (đường 1 và đường 
xe lửa). Đồng thời, chúng tổ chức càn quét liên tiếp các vùng xung 
quanh Sài Gòn, các thị xã, thị trấn và khu vực có cơ sở quân sự, 
kinh tế như Gò Vấp, Châu Đốc, Bến Tre, Cần Giuộc, Tân Sơn 
Nhất. Pháp còn kiểm soát được phần lớn mạng lưới giao thông 
13.300km/14.000km đường giao thông, vừa ra sức đây mạnh 
"chiến tranh kinh tế". Chúng thường xuyên dùng tàu chiến thọc sâu 
vào các sông và kênh xoáy, bắn phá bừa bãi vào làng xóm ven sông 
gây cho nhân dân ta nhiều tôn thất về người và của. Về chính trị, 
chúng ráo riết đây mạnh âm mưu mua chuộc, năm giữ và sử dụng 


1. Theo Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, tập [, Nxb Chính trị Quốc gia, 
H. 2001, tr. 148. 


37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


một số phần tử phản động thuộc các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, 
Thiên chúa giáo tiến hành càn quét, cướp tài sản, thóc gạo của nhân 
dân. Lợi dụng ta sơ hở, địch tập kích một số căn cứ, pháo binh công 
xưởng, cướp máy móc, vũ khí. Chúng phá hoại mùa màng gây trở 
ngại cho sản xuất ở vùng Đồng Tháp Mười, vùng giáp ranh. Ở 
đồng bằng sông Cửu Long, nhiều cánh đồng trở nên hoang hóa. 
Khó khăn nhất là miền Đông, nơi vốn nghèo lúa gạo, có nhiều công 
binh xưởng và cơ quan đầu não của Nam Bộ. Hoạt động của địch 
đã làm cho các chiến trường của ta bị chia cắt, manh mún. Sự tiếp 
viện, liên lạc chỉ đạo từ Trung ương xuống cơ sở, từ vùng này sang 
vùng khác rất khó khăn. 


Sang năm 1952, địch tiếp tục đây mạnh thực hiện chính sách 
"bình định". Từ đầu năm 1952, địch tiếp tục những cuộc càn quét 
lớn các chiến khu Đồng Tháp Mười, chiến khu Ð, chiến khu Dương 
Minh Châu, U Minh... 


Tháng 2-1952, chúng mở cuộc hành quân Nhà L4 vào chiến khu 
Dương Minh Châu. Tiếp đó, mở trận "Gió lốc 2" vào chiến khu 
Đồng Tháp Mười với lực lượng hơn 3.000 quân, 75 xe lội nước, 29 
tầu chiến. Ngày 24-4, địch lại tập trung 2.000 quân càn vào chiến 
khu Dương Minh Châu. 

Đặc biệt ở Sài Gòn, được sự tiếp sức của Mỹ, thực dân Pháp 
dùng mọi nỗ lực cho công cuộc bình định, đây cao cường độ chiến 
tranh xâm lược. Xung quanh Sài Gòn, chúng duy trì và mở rộng 
thực hiện công thức "cứ điểm nhỏ kết hợp với đội ứng chiến nhỏ". 
Hàng loạt tháp canh, đồn bốt nhỏ được xây dựng thêm, tạo thành hệ 
thống cứ điểm dày đặc, vừa bảo vệ địa bàn, đường giao thông, hình 
thành thế bao vây chia cắt và ngăn chặn hoạt động của ta, vừa làm 
chỗ dựa cho bọn tễ, ngụy địa phương, làm nơi xuất phát các cuộc 
càn quét nhỏ, đánh phá, cướp bóc, bắt lính. Cùng với đội biệt kích 
Commando là các đội ứng chiến nhỏ được thành lập làm nhiệm vụ 
ứng cứu đồn bốt, tháp canh khi bị tấn công, đồng thời tổ chức 
thường xuyên các cuộc hành quân gọn nhẹ, đột kích vào căn cứ 


58 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


đánh phá các cơ quan và phá hoại kho tàng, công xưởng của ta. 
Những hoạt động trên của địch đã làm cho các chiến trường của ta 
bị chia cắt, manh mún. Sự tiếp viện, liên lạc, chi đạo từ Trung ương 
xuống cơ sở, từ vùng này sang vùng khác rất khó khăn. 


Bên cạnh đó, chúng ráo riết thi hành những biện pháp về kinh 
tế, chính trị nhằm củng có, phát triển hệ thống ngụy quyẻn đến tận 
cơ sở ấp xã, chia rẽ nhân dân, vơ vét sức người, sức của cung cấp 
cho cuộc chiến tranh. 


Sau khi loại Việt gian thân Mỹ ra khỏi chính phủ bù nhìn (Trần 
Văn Hữu thay Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng, Nguyễn Văn 
Tâm thay Trần Văn Đông phụ trách công an), địch củng cô bộ máy 
kiểm soát, tăng cường hoạt động mật thám ở nội thành, đây mạnh 
công tác địa phương, mà ta có thê dùng làm vị trí chỉ huy ở ngoại 
thành, triển khai xây dựng kho tàng dự trữ quân sự (kho dầu Khánh 
Hội), vị trí căn cứ đóng quân (thành Cây Mai - Chợ Lớn, thành Chí 
Hòa, Detrus Ký), nâng cấp các xí nghiệp sửa chữa quân dụng, 
chiến tranh, mở rộng đầu mối giao thông vận tải, đặc biệt là sân 
bay, bến tầu - căn cứ thủy quân, bến tầu Khánh Hội, mở rộng 
xuống Nhà Bè, sân bay Cát Lái... Để xây dựng Sài Gòn - Chợ Lớn 
thành trung tâm chính trị và căn cứ quân sự chỉ huy toàn Nam Bộ, 
địch bắt đầu mở rộng phạm vi quản lý của Sài Gòn - Chợ Lớn. 


Tại chiến trường Nam Trung Bộ đến cuỗi năm 1951, quân Pháp 
xây dựng một hệ thông tháp canh gồm 100 tháp Đơlatua dọc đường 
giao thông để chia cắt vùng du kích của ta. Chuẩn bị tiếp nhận hàng 
viện trợ của Mỹ, thực dân Pháp mở rộng sân bay Đà Nẵng, nạo vét, 
củng cố cảng Tiên Sa, xây dựng trận địa pháo Phước Tường, tăng 
cường phòng thủ Đà Nẵng. Ở vùng nông thôn, mở các khu du kích, 
địch thường tập trung từ 400 đến 800 quân cơ động ứng chiến càn 
quét và lập “khu chiêu an”, cướp phá tài sản của nhân dân. Ở Nam 
Trung Bộ, địch càn quét dữ dội vùng đồng bằng tạm chiếm ven 
biên, đặc biệt là Ninh Thuận, Khánh Hòa để vơ vét thóc gạo. Hàng 
nghìn dân bị dìm vào các "khu chiêu an", "khu tập trung". Nhiều cơ sở 


59 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


kháng chiến bị tan vỡ. Hệ thống đồn bốt, tháp canh của địch mọc 
lên dầy đặc. Chúng còn tô chức các cuộc càn quét quy mô vừa và 
nhỏ đánh phá các khu căn cứ của ta ở vùng núi, gây cho ta nhiều 
khó khăn. Ở vùng tự do Liên khu V, địch ném bom xuống đường 
giao thông và các khu dân cư 86 lần, làm hàng ngàn người chết, 
gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Địch tiến hành cuộc "chiến 
tranh gạo" một cách gay gắt để bao vây lương thực ở vùng tạm 
chiếm, khiến nạn đói đang diễn ra ở đây càng trở nên trầm trọng. 
Quảng Nam, Khánh Hòa mất 1.000 tấn thóc. 


Ở Tây Nguyên, để nắm địa bàn chiến lược quan trọng này, từ 
tháng 2-1952, thực dân Pháp tách Tây Nguyên ra khỏi Trung Phân, 
thành lập khu độc lập trực thuộc Bộ tổng chi huy quân viễn chỉnh, 
Chúng lập ra ở đây những trung đội "xung kích xuyên sơn”, các 
tiểu đoàn sơn chiến gồm người các dân tộc để tác chiến ở vùng núi. 
Chúng lập các ỗ vũ trang phản động ở địa phương gợi là "Gum" để 
biến người dân bình thường thành người lính chống kháng chiến và 
ta chỉ làm chủ được 500 buôn làng ở bắc Tây Nguyên. Chỉ riêng 
năm 1953, thực dân Pháp đã có 21 cuộc càn quét vào căn cứ An 
Khê, Đắc Lắc, gây cho ta nhiều tôn thất. 

Trước những giải pháp chiến tranh mới của địch cũng như sự 
can thiệp sâu của Mỹ ở Việt Nam và Đông Dương, làm cho cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta gặp không ít khó khăn. Song, với sự 
nỗ lực phi thường của quân và dân ta, được sự giúp đỡ của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, cuộc kháng chiến và kiến quốc của Việt 
Nam vẫn không ngừng phát triển, làm cho địch liên tiếp thất bại. 


Tóm lại, với những hành động đánh phá tổng lực về quân sự, 
chính trị, kinh tế của địch chứng tỏ thực dân Pháp cố hết sức giữ 
cho được chiến trường chính Bắc Bộ. Tuy nhiên, dù có tài cầm 
binh, tướng De Lattre cũng không thể giải quyết được sự mắc kẹt 
giữa tập trung và phân tán lực lượng; giữa tắn công vùng tự do với 
phòng ngự vùng chúng kiểm soát. Do vậy chỉ sau một năm, kế 
hoạch De Lattre đã chịu thất bại trước sự nỗ lực kháng chiến của 
quân và dân ta. 


60 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


II. KINH TÉ - XÃ HỘI VÙNG PHÁP CHIẾÉM ĐÓNG 
1. Tình hình kinh tế 


Để hiểu rõ về vùng tạm bị chiếm, Nghị quyết của Hội nghị 
Trung ương lần 2 (tháng 9-1951) đã chỉ rõ: "Vùng tạm bị chiếm là 
những nơi địch tạm thời kiểm soát hoàn toàn" và "Vùng du kích là 
những vùng địch và ta giằng co nhau". Giới hạn giữa vùng du kích 
và vùng tạm bị chiếm không thật rõ rệt. Giới hạn đó thông thường 
đều theo từng sự phát triển của cuộc chiến tranh giữa ta và địch, tùy 
theo lực lượng giữa hai bên. Nói cách khác, khái niệm vùng tạm bị 
chiếm có tính co giãn và rất tương đối, có thể hiểu là những vùng 
mà Pháp còn trực tiếp khống chế ở những mức độ khác nhau. 


Nếu xét về phạm vi địa lý thì vùng tạm bị chiếm thay đổi rất 
nhiều trong những năm kháng chiến. Cụ thể: Ngay từ sau ngày 
Pháp chiếm Nam Bộ, trên đất nước Việt Nam đã hình thành cục 
diện hai vùng: vùng tự do và vùng tạm bị chiếm. Thời kỳ từ cuối 
năm 1947 đến giữa năm 1950 là thời kỳ vùng tạm bị chiếm có quy 
mô rộng lớn nhất. Bắt đầu tạm ổn định trong thời kỳ 1951-1952. 
Sau đó, co cụm lại một cách nhanh chóng từ 1953-1954, nhất là từ 
sau chiến dịch Tây Bắc thắng lợi. 

Như đã đề cập ở trên, từ năm 1950, tuy cố theo đuổi cuộc chiến 
tranh xâm lược băng thủ đoạn thâm độc, quyêt liệt hơn nhưng thực 
dân Pháp liên tiếp bị thất bại và phải gánh chịu hậu quả thiệt hại 
nặng nẻ vẻ tiền của và nhân lực. Để đối phó, Pháp buộc phải để cho 
để quốc Mỹ nhúng vào cuộc chiến tranh dưới chiêu bài viện trợ 
kinh tế và quân sự. Kinh tế vùng tạm bị chiếm vốn đã không ôn 
định càng trở nên thăng trằm gắn liền với các biến động, những nhu 
cầu của chiến tranh xâm lược và với mục đích khai thác, kiếm lời 
tối đa của thực dân tư bản Pháp. Cho nên về phía Pháp. chúng rất 
có ý thức phá hoại kinh tế của ta, đồng thời dùng mọi thủ đoạn để 
phát triển kinh tế chiến tranh của chúng. Vì mục tiêu cuối cùng của 
thực dân Pháp nhằm đạt tới khi trở lại xâm lược nước ta là khôi 
phục chế độ bóc lột thuộc địa - một chế độ mang lại cho chúng món 
lợi không lò. 


lỦi 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Tình hình không ổn định về chính trị, bắp bênh vẻ kinh tế từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai và những năm đầu thực hiện tái chiếm 
Đông Dương đã ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý các nhà tư bản Pháp. 


Hơn nữa, do tình hình chiến sự, tình hình dân cư vùng tạm 
chiếm cũng có sự tăng, giảm. Theo thống kê, vào thời kỳ 1951-1952, 
cư dân vùng tạm chiếm khoảng 10 triệu người. Sang năm 1953, ở 
vùng tạm chiếm chỉ còn 6 triệu người!. Sang năm 1954, con số 
ngày càng thấp hơn. 


Bảng 1.4. Tình hình dân số vùng tạm chiếm trong các năm 
(1942-1953)? 


Cư dân vùng tạm chiếm, bao gồm hẳu hết các thành phố và các 
khu công nghiệp, cho nên trong vùng tạm chiếm, tỷ lệ cư dân đô 
thị, công nhân rất cao. Những thành phần khác như trí thức, sinh 
viên, dân nghèo thành thị cũng chiếm một tỷ lệ đáng kẻ. 


Nhưng có một đặc điểm, cư dân vùng tạm chiếm dù là thành 
phần nào tuy sống trong vùng Pháp chiếm đóng nhưng hâu hết lại 
không theo Pháp, một lòng chống Pháp, hướng về kháng chiến và 
cách mạng. 


1. Dẫn theo Số tay của Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến, tr. 73. 
2. Annuaire Statistique de Lindochine 1950. 


62 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Còn vẻ kinh tế, vùng tạm bị chiếm và vùng du kích chiếm một 
vị trí khá quan trọng trong toàn bộ nên kinh tế Việt Nam. Vì nó chủ 
yếu bao gồm những thành phố lớn, những khu công nghiệp lớn, 
đồng bằng lớn. Và từ khi tiến hành xâm lược, thực dân Pháp đã 
nhằm trước tiên vào những khu vực kinh tế này. So với giai đoạn 
trước, ở vùng tạm bị chiếm thực dân Pháp vừa triệt để thực hiện 
chính sách cô điển của chủ nghĩa thực dân là "lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh, dùng người bản xứ đánh người bản xứ". Đặc biệt, từ 
khi chúng thành lập được chính quyền Bảo Đại và sau khi chiến 
lược "đánh nhanh thắng nhanh" của chúng bị thất bại. 


Đối với Pháp lúc này, mục tiêu là làm sao để giảm bớt gánh 
nặng chiến tranh Đông Dương dù phải nhận viện trợ của Mỹ về vật 
dụng quân sự, các chính phủ của Pháp trong thời gian này đã thực 
hiện nhiều biện pháp nhằm tăng nguồn thu của Pháp ở Việt Nam 
cũng như ở Đông Dương. 


Chính sách này thể hiện chủ yếu ở mấy điểm sau: Một là, tích 
cực động viên các khả năng kinh tế tài chính ở Đông Dương để 
phục vụ cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương; Hai là, tích cực khai 
thác nên kinh tế tài chính Đông Dương phục vụ cho nên kinh tế tài 
chính của Pháp; Ba là, phá hoại kinh tế vùng du kích hướng cho 
nhân dân dự trữ thóc lúa nuôi bộ đội và tiệp tê cho vùng tự do. Có 
thể nói so với giai đoạn đầu chiến tranh, nền kinh tế vùng tạm 
chiếm có đặc điểm của một nẻn kinh tế thực dân kiểu cũ đã suy tàn 
về một chế độ kinh tế thực dân mới của đề quốc Mỹ. 

Dưới tác động trực tiếp của chính sách kinh tế thuộc địa mà chủ 
tư bản Pháp và can thiệp Mỹ áp đặt, kinh tế vùng tạm chiếm trong 
những năm này đã có những diễn biến cụ thể sau đây: 

- Công nghiệp: 

Cũng như thời thuộc địa và những năm đầu kháng chiến, tư bản 
Pháp đã ra sức khai thác cao su, than đá và xi măng vì những 
nguyên liệu quan trọng này là nguồn lợi lớn cho chúng và trực tiếp 
phục vụ cho quân sự. Nhưng từ sau chiến thắng Biên giới (10-1950), 


63 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


sản xuất công nghiệp bị thu hẹp bởi hàng loạt xí nghiệp, hằm mỏ 
quan trọng như mỏ thiếc, vàng (Tĩnh Túc), kẽm (Chợ Đồn), than 
(Tuyên Quang), apatít (Lào Cai) của tư bản Pháp đã thuộc về vùng 
kháng chiến. Ngành công nghiệp khai thác hầu như chỉ còn lại khu 
mỏ Hòn Gai. Các xí nghiệp chế biến tuy có được đầu tư thêm 
nhưng cũng luôn bị đe dọa vì chiến tranh. Các ngành công nghiệp 
còn tồn tại ở các thành phố, thị trấn lớn, hầu hết vẫn là các xí 
nghiệp của thực dân Pháp cũ và bắt đầu có thêm vốn của tư bản tư 
nhân và viện trợ Mỹ. Theo số liệu thống kê, tình hình hoạt động 
như sau): 


Bảng 1.5. Sản xuất Công nghiệp vùng Pháp chiếm đóng 


Tắn 


(1) Năm 1939. 
Nguồn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), Nxb Khoa học, H., 1966, tr. 439. 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thắng lợi (1945-1954), Nxb Khoa học, H., 1966, tr. 439. 


64 


Chương Ï: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Như vậy, theo bảng thống kê trên ta thấy chỉ có hai ngành đạt và 
vượt mức trước kia (xi măng: 107%, thuốc lá 145%): ngành xi 
măng phục vụ chiến tranh, thuốc lá là ngành có nguyên liệu nhập từ 
Mỹ. Còn lại đều sa sút trầm trọng so với trước. Ngay cả ngành than 
đến thời gian này chỉ có via than Hòn Gai là được khai thác, năng 
suất cũng sa sút nhiều. Nếu trước chiến tranh, năm 1938 sản xuất 
tăng 2.335.000 tấn thì năm 1950 giảm sút 502.000 tấn, năm 1951 
tăng 620.000 tấn và năm 1952 là 866.000 tấn. Ngành khai thác 
thiếc và kẽm cũng không hơn gì, đều giảm sút nghiêm trọng. 


Do năm tất cả mạch máu kinh tế trong vùng tạm chiếm và do 
chính sách tăng cường vơ vét bóc lột, tư bản thực dân Pháp hàng 
năm thu được những món lời không lồ hơn hắn những giai đoạn 
trước. Chi tính trong hai năm 1951 và 1952, 13 đồn điền cao su 
Nam Bộ của Pháp đã lãi 6.472,9 triệu fr, hơn tổng số lãi trong 5 
năm (1946-1950), ở giai đoạn trước là 373, triệu fr. Cũng trong 
hai năm 1951-1952, 49 công ty công thương nghiệp của tư bản thực 
dân Pháp lãi 15.926,9 triệu fr, nhiều hơn 2.391,5 triệu Ír sO với tông 
số lãi trong 5 năm (1946-1950)'. 


Trong thời kỳ này, nền công nghiệp đứng sau tư bản thực dân 
Pháp là những nhà tư bản người Hoa. Họ nắm trong tay những 
ngành công nghiệp xay xát, chế biến nông sản, thực phẩm và dịch 
vụ. Phân còn lại là những xí nghiệp nhỏ, có tính chất địa phương là 
của các nhà công nghiệp Việt Nam. Mặc dù bị các nhà tư bản Pháp 
chèn ép nhưng các nhà tư sản dân tộc Việt Nam đã từng bước vươn 
lên, trở thành lực lượng kinh tế đáng kê trong xã hội. 


Ngoài những lĩnh vực công nghiệp đã đầu tư dài hạn, một số 
lĩnh vực sản xuất có tính chất ngắn hạn như giấy, gỗ, vật liệu xây 
dựng, đồ nhựa... đã có sự phát triển đáng kể. Ví dụ lĩnh vực giầy 
dép có hãng Sita ở Hà Nội chuyên sản xuất giầy da, hãng Lan Sinh 
(Hà Nội) chuyên sản xuất giầy vải, basket, đép cao su “con hô”... 


I. Nguyễn Phong, Tư bản Pháp và vấn đề cao su ở miễn Nam Việt Nam, 
Nxb. Khoa học xã hội, H., 1963, tr. 75. 


65 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Trong lĩnh vực cơ khí vận tải, ở Hà Nội có nhà công nghiệp Mai 
Văn Hàm. Ở Sài Gòn, Đồng Nai, Biên Hòa, có nhiều khu công 
nghiệp chế biến gỗ, sản xuất giấy viết, mực in... Đồ gốm Bát Tràng 
gần như độc quyền của nhà công nghiệp Việt Nam. Ở thời điểm 
này cũng xuất hiện nhiều nghề mới phục vụ nhu cầu của thị dân 
như: giầy da, may âu phục, đồ pha lê, chế biến bánh ngọt. 


Bên cạnh sự kinh doanh bóc lột của thực dân Pháp, trong thời 
điểm này Mỹ đặc biệt tìm cách khống chế và vơ vét các nguồn 
nguyên liệu chiến lược của Việt Nam như cao su và than đá. Trong 
4 năm (1950-1954), số cao su Mỹ mua của Đông Dương tăng đều 
hàng năm: 1951: 13.398 tấn; 1952: 20.003 tấn; 1953: 34.967 tấn. 
Từ năm 1951, Mỹ đã sử dụng đến 89% cao su và 52% thiếc của ba 
nước Việt Nam, Lào, Campuchia, xấp xỉ tống số của nước Mỹ 
trước đó. Từ năm 1951-1954, Mỹ đã mua từ 65 đến 81% số than đá 
xuất khẩu ở Việt Nam để đưa sang Nhật, vì những cơ sở kinh tế 
lộng Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là do Mỹ nắm giữ và 

u tư. 


Ngoài ra, Mỹ còn tăng cường các hoạt động đầu tư nhằm khống 
chế các mạch máu kinh tế tài chính ở Đông Dương. Cũng trong 
thời kỳ 1951-1954, các công ty tư bản Mỹ tăng cường bỏ vốn làm 
ăn ở Việt Nam như công ty xăng dầu Calter, công ty thép 
Berleheim, công ty phốt phát Floride. 


Tư bản Mỹ hùn vốn vào công ty hàng không Việt Nam (Air 
Vietnam), nắm 65% cổ phần công ty Michelin. Công ty cao su Mỹ 
U.S. Rubber mua hai phần ba số cỗ phần của công ty cao su cao 
nguyên Đông Dương. Nhóm anh em Lazard Brothers nắm 10% cỗ 
phần của Ngân hàng Đông Dương. Điều đó chứng tỏ thế lực kinh tế 
của Mỹ ngày càng bành trướng và xâm nhập sâu vào Việt Nam. 


Về tiểu thủ công nghiệp: Nhận rõ lợi thế của hàng thủ công 
nghiệp trên thị trường quốc tế, tư bản Pháp đã có một số chính sách 
khuyến khích hàng thủ công mỹ nghệ như phát triển và giới thiệu 
sản phẩm trong các hội chợ, các cuộc triển lãm. Sau một thời gian 
gián đoạn vì chiến tranh, năm 1953 hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 


66 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


đã tham gia Hội chợ Hà Đông và Paris. Mặc dù thị trường đó 
không lớn lắm, nhưng không bị chèn ép bởi các công ty của Pháp 
như thời thuộc địa. Cho nên trong thời kỳ này có một số lĩnh vực đã 
chiếm lĩnh được thị trường. Thí dụ ở Nam Bộ, Tân Châu (An 
Giang) vốn là vùng có truyền thống dệt lụa. Sang thời kỳ này có 
điều kiện phát triển vì sản phẩm của họ được người dân thành thị 
ưa chuộng. Lụa Tân Châu còn được tiêu thụ ở Thái Lan, Hồng 
Kông, Singapo. Ở miền Bắc, ngành dệt may, dệt tơ lụa, hàng ngũ 
kim, đúc lưỡi cày, đúc đồng, khảm trai, tranh Hàng Trống, gốm sứ 
Bát Tràng... cũng có cơ hội phát triền mạnh. 

Nhìn chung, công nghiệp của người Việt Nam trong vùng tạm 
chiếm là một lĩnh vực sản xuất tạm bợ, chờ thời cơ, không thê không 
mang tính cơ hội. Nhập khâu và viện trợ Mỹ có sức ép rất mạnh: vải, 
sợi, máy móc, xe cộ, đồ dùng gia đình... đều nhập từ Pháp và Mỹ. 
Nền công nghiệp nội địa chỉ chiếm một địa bàn nhỏ hẹp. 


Bảng 1.6. Sản phẩm công nghiệp 


Muối (tấn) 

Đường trăng (tấn) 
Đường thô (tấn) 
Than đá (nghìn tấn) 
Bia (hl) 


Đồ uống đ@h) 

Nước đá (tắn) 

Côn (hl) (nghìn chai) 
Thuốc lá (tắn) 

Diêm (1.000 bao) 

Xi măng (nghìn tấn) 
Thép (nghìn tắn) 


Nguồn: Annuaire des Etas - associés Camboge - Laos - Vietnam, 
1953, tr. 94. 


67 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


- Nông nghiệp: 

Trong thời kỳ này, trên thực tế ngành sản xuất nông - lâm 
nghiệp ở vùng tạm chiếm rất không đồng đều, mà tùy thuộc rất 
nhiều ở điều kiện của mỗi vùng và mỗi thời kỳ. Tại Nam Bộ, thời 
gian này diện tích trồng lúa giảm sút vì chính sách bình định của 
thực dân Pháp; ở Bắc Bộ và Trung Bộ bị ảnh hưởng do tình hình 
chiến sự. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết, thiên tai cũng ảnh hưởng 
lớn đến diện tích trồng trọt và năng suất, sản lượng. 


Đối với những đồn điển của Pháp như cao su, cà phê, chè, lúa, 
lạc, mía có lúc giảm lúc tăng nhưng không phải do phồn vinh mà 
chính là do lối khai thác "bắt buộc" không cần đến ngày mai. Còn 
sản xuất nông nghiệp của bản thân người Việt Nam trong vùng 
Pháp tạm chiếm có thê chia làm 2 vùng: vùng giáp ranh có chiến sự 
và hoạt động quân sự của hai bên, thì nông nghiệp và đời sống của 
nhân dân rất khó khăn. Ở những vùng này, bộ đội và lực lượng 
kháng chiến ra sức bảo vệ nhân dân, bảo vệ mùa màng. Còn quân 
Pháp thì coi đây là vùng của đối phương nên tìm mọi cách đẻ triệt 
phá khả năng sản xuất và triệt tiêu những điều kiện sinh hoạt của 
người nông dân. 

Ở vùng nào quân Pháp quản lý ổn định lập được hội tế và ở gần 
vùng đô thị, thì Pháp đã cho nhân dân được sản xuất tương đối tự 
do, không bắt bớ, càn quét, có những nơi chúng còn tạo điều kiện 
tổ chức sản xuất và cải tiến kỹ thuật. Từ ngày có viện trợ Mỹ, có 
nơi còn được nhận tặng phẩm của Mỹ. 


Đặc biệt, từ cuối năm 1953, Chính phủ Bảo Đại cũng noi theo 
vùng kháng chiến, đưa ra chủ trương "cải cách điền địa". Các quy 
định thì có phần rất coi trọng lợi ích của nông dân, như giảm tô, 
hoãn nợ và xóa nợ, hạn chế diện tích của địa chủ và buộc họ phải 
nhượng lại cho nhà nước đẻ chia cho nông dân... Báo chí đã coi đây 
là một trò mị dân, nhưng lúc này không còn ý nghĩa nhiều vì vùng 
Pháp tạm chiếm đã bị thu hẹp lại. 


68 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Theo thống kê của Pháp, tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp ở vùng tạm chiếm là! : 


Bảng I.7. Sản phẩm nông - lâm nghiệp vùng Pháp chiếm đóng 


Đơn vị Trước chiến 1953 (B) B/A (%) 
tranh (A) 


6.9450) 
214 
12.600 
52.000" 
2.500 
10.900 
1.370? 
1.000”! 
2.700 ® 
653 @) 


1.534 
90,9% 


(1) Năm 1942, (2) Năm 1944, (3) Năm 1940, còn lại là năm 1938 
Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), Nxb. Khoa học, H., 1966, tr. 436. 


Nhìn vào bảng thống kê, ta nhận thấy chỉ tiêu sản lượng cao su 
là đạt mức trước chiến tranh, còn lại đều chiếm một tỷ trọng rất 
thấp không tới 50% mức sản lượng cũ sau trên 10 năm. Tuy nhiên, 
riêng vẻ diện tích trồng cao su ở Nam Bộ và Trung Bộ đến thời 
điểm này cũng bị thu hẹp nghiêm trọng do chủ trương phá hoại 


1. Dẫn theo Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđd, tr. 436. 


69 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


kinh tế của ta. Từ 108,394 ha (năm 1944) chỉ còn lại 72.466 ha 
(năm 1945), tức là 66,5% và tới thời kỳ 1950-1954 chỉ còn khoảng 
62.000 ha, tức 57%. Diện tích khai thác còn thấp hơn: 1952 = 
50.610 ha; 1953 = 54.070 ha. Sản lượng năm 1946 là 13.000 tấn; 
1950 là 32.000 tấn; 1953 là 53.257 tấn. Trong điều kiện diện tích 
thu hẹp, công nhân chuyên môn thiếu hụt và trong tình cảnh chiến 
tranh ác liệt, vậy mà sản lượng cao su vẫn trở lại như trước kia. 
Điều đó chỉ khăng định chính sách “khai thác tận cùng, bòn rút 
không kể ngày mai” của tư bản thực dân Pháp. 


Tình hình sản xuất chăn nuôi sút kém nghiêm trọng. Nhất là đối 
với các loại sau đây: ngô 9,6%; chè 20%; trâu 18,7%; bò 18,1%; 
than gỗ 11,7%. Tình hình đó cũng chi rõ âm mưu xâm lược và khai 
thác kinh tế thuộc địa như thực dân Pháp mong muốn với kế hoạch 
phục hồi, hiện đại hóa và trang bị Đông Dương không đạt được kết 
quả. Do chính sách phá hoại sản xuất và lập "vành đai trắng" của 
địch làm cho hàng chục vạn mẫu ruộng bị bỏ hoang. Chỉ từ năm 
1953 đến hòa bình lập lại, địch đã cướp, đốt gần 1 vạn tắn thóc, giết 
và cướp trên 3 vạn trâu bò. Ngoài ra, chúng còn oanh tạc đê điều và 
đóng cửa cống đập... 


Về tài chính tiên tệ: Trong những năm chiến tranh ở Đông 
Dương, thực dân Pháp ở vào tình trạng thiếu vốn, thiếu thiết bị, 
thiếu nhân viên kỹ thuật ở ngay nước Pháp và thuộc địa. Trên 1/3 
ngân sách Pháp phải dùng vào chiến tranh Đông Dương (1950: 201 
tỷ fr, 1951: 308 tỷ fr; 1952: 535 tỷ fr). Đó là con số chính thức 
được công bố, nhưng có lẽ đáng nói là 1/2 ngân sách Pháp chỉ cho 
chiến tranh Đông Dương. 

Đầu cơ giấy bạc Đông Dương trên lưng kho bạc nước Pháp để 
kiếm lời hàng triệu tỷ fr trong hoàn cảnh một nền kinh tế thuộc địa 
đang tan rã trong chiến tranh xâm lược thì nhập khấu và viện trợ 
Mỹ cũng trở thành những nhân tô có sức ép mạnh. 


70 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Đi đôi với việc khai thác, bóc lột nhân công, thực dân Pháp còn 
ra sức vơ vét về tài chính bằng cách tăng thuế và lạm phát giấy bạc. 
Một mặt, chúng đặt thêm thuế mới như thuế cư trú, thuế an ninh, 
đảm phụ quốc phòng... Và tăng các thứ thuế cũ lên gấp hai gấp ba 
lần như thuế xe đạp, năm 1950 phải đóng 25$Ð.D, năm 1952 tăng 
lên 50$ĐÐ.D. Ngoài ra, để chi tiêu cho cuộc chiến tranh xâm lược và 
bù đắp những tôn thất nặng nẻ về kinh tế mà tài chính bị kiệt quệ, 
thực dân Pháp đã lún sâu vào con đường lạm phát. Số giấy bạc của 
Pháp lưu hành đã tăng lên từng đợt (năm 1945 là 1.509 triệu tiền 
Đông Dương, tháng I-1952 tăng 7.128.000.000 $Ð.D, tháng 12- 
1953 tăng lên 10.119.000.000 $Ð.D). Tháng 5-1953, Chính phủ 
Pháp tuyên bố hạ giá đồng bạc Đông Dương xuống 40% (trước ] 
đồng Đông Dương giá trị bằng 17 fr, nay xuống còn 10 fr). Do 
chính sách bóc lột, do nạn lạm phát và đồng bạc Đông Dương bị 
phá giá, giá sinh hoạt của nhân dân ngày càng cao. Nếu lẫy mốc 
năm 1950 là 100 thì giá sinh hoạt tháng 9-1953 tăng lên như sau: 


Bảng 1.8. Giá sinh hoạt tại Hà Nội và Sài Gòn năm 1953 


Các khoản 


Thực phẩm 


Mặc 
Các thứ chi tiêu khác 


Nguồn: Viện Thống kê và khảo cứu kinh tế, Phụ bản Kinh tế tập san, 
H., 1954, 1954, tr. 70. 


Như đã đề cập, tài chính vùng tạm bị chiếm rất thiếu hụt, nên 
phải dựa vào ngân sách Pháp, rồi dựa vào "viện trợ" Mỹ để tiến 
hành cuộc chiến tranh. Tình trạng đó đã thể hiện sự thất bại của 
chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của thực dân Pháp. 
Nếu xét thêm về các nguồn thu tại chỗ cho ngân sách, tình hình 
giấy bạc phát hành thì thấy rõ tình trạng kiệt quệ của tài chính vùng 


7 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


tạm bị chiếm, nạn lạm phát hoành hành ngược hắn với vùng tự do 
dưới chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Bảng 1.9. Tình hình tài chính vùng Pháp chiếm đóng 
Đơn vị: triệu đồng Đông Dương 


Trong đó phần Trong đó phần trợ cấp 
Thu ngân thuế quan và trích quỹ dự trữ 
sách (A) 
Số lượng Hi Số lượng 
@®) (C) 


1947 (1) &3 7? 
1948 (1) 997 73,3 
1952 (2) 2.470 53,8 
1953 2) 3.368 38 


(l) Ngân sách chung Đông Dương; (2) Ngân sách quốc gia chính 
quyền vùng tạm chiếm. 
Nguôn: Dẫn theo: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam..., sđd, tr. 443. 


Như vậy, phân lớn số thu của ngân sách không phải dựa vào nền 
kinh tế trong nước, mà dựa vào thuế quan đánh vào hàng nhập hoặc 
các khoản trợ cấp và tích quỹ dự trữ. Trong điều kiện đó, phải lạm 
phát để bổ sung cho số thiếu hụt của ngân sách. 


Dưới đây là diễn biến của khối lượng tiền tệ lưu hành trong 
vùng tạm bị chiếm so sánh với tiền ứng ra cho kho bạc để chỉ tiêu 
ngân sách và với chỉ số giá sinh hoạt tăng lên. 


T 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Bảng 1.10. Khối lượng tiền tệ lưu hành trong vùng tạm chiếm 
Đơn vị: triệu đông Đông Dương 


Khối lượng giấy | Tiền ứng cho | Chỉ số giá sinh hoạt (người 
bạc lưu hành kho bạc lao động) tháng 3-1946 = 100 


31-12-1938 173,8 
1945 2.631,2 
1946 3.181,3 


1950 4.755,6 


1951 6.353,7 
1952 8.536,2 
1953 10.119,5 


Nguôn: Dẫn theo: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam..., sđủ, tr. 444. 


Như vậy, khối lượng giấy bạc lưu hành đã tăng lên nhiều (63 
lần so với trước chiến tranh) hơn 4 lần nếu so với năm 1945 trong 
khi đó số tiền phát hành cấp cho kho bạc và chỉ số giá sinh hoạt 
cũng tăng lên (một cái 3 lần, một cái tăng 7 lần). 

Trong điều kiện một nền kinh tế tài chính như vậy, đời sống ở 
vùng tạm bị chiếm có hai hoàn cảnh trái ngược. Số đông nhân dân 
lao động bị bằn cùng, bị thất nghiệp, sưu cao, thuế nặng, tô tức đe 
dọa. Một bên là số ít người có cuộc sống xa hoa, dựa vào nguồn 
chiến tranh, viện trợ của Mỹ đê trục lợi. 


Ngoại thương: Do sự thất bại của âm mưu xâm lược và khai thác 
kinh tế thuộc địa theo như thực dân Pháp mong muốn, nên sản xuất 
nông nghiệp, công nghiệp ở vùng tạm bị chiếm rõ ràng không đủ 
cung cấp cho nhu cầu dân sinh mà lại càng không đủ cung cấp cho 
nhu cầu chiến tranh (đặc biệt là cho nhu cầu tiêu dùng tăng lên gấp 
bội của quân viễn chinh Pháp). Do đó, mặc dù khả năng xuất khâu 
đã giảm sút nhiều nhưng yêu cầu nhập khẩu lại tăng gấp bội, làm cho 


vỗ 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


cán cân thương mại bị mất cân đối do ngày càng nhập siêu trằm 
trọng. Do hoàn cảnh chiến tranh, Pháp phải nhập khẩu rất nhiều hàng 
hóa, vật tư, quân trang, quân dụng. Trong khi đó sản xuất ở vùng tạm 
chiếm không được là bao nhiêu, kể cả mặt hàng truyền thống như 
gạo, cà phê, khoáng sản, chỉ có cao su là xuất khâu được nhiều. Sau 
đây là một số số liệu chủ yếu về tình hình ngoại thương của vùng 
tạm bị chiếm: 
Bảng 1.11. So sánh các sản vật xuất khẩu chính của năm trước 
chiến tranh với năm cuối thời kỳ chiến tranh 


Đem vị rước chiến tranh Năm 1953 
ni 1938/1939 


1. Gạo và tắm 
2. Cao su 

3. Ngô 

4. Cá khô 

5. Chè 

6. Hạt tiêu 

7. Da sống 


8. Thiếc 


9. Than đá 
10. Xi măng 


(1) Bình quân trước chiến tranh. 
Nguôn: Dẫn theo: Viện Kinh tế học, Kinh :ế Việt Nam..., sđủ, tr. 441. 


Như vậy là hầu hết các sản phẩm xuất khẩu chính đã giảm sút 
nghiêm trọng trừ cao su như đã nói trên. Đặc biệt, năm 1953 là năm 
chiến tranh còn gay gắt, vậy mà các loại hàng tiêu dùng lại chiếm 
quá nửa tông giá trị hàng nhập. 


T4 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


- Tơ, vải, sợi: 22,5% tổng giá trị hàng nhập. 
- Các loại đồ hộp ăn, uống, hút: 18,8% tổng giá trị hàng nhập. 
- Xe hơi, xe máy và xăng dầu: 9,0% tổng giá trị hàng nhập. 


Cộng: 50,3% tổng giá trị hàng nhập' 


Ngoài ra, nước hoa cũng chiếm 0,79% tổng giá trị hàng nhập. 
Đường nhập tới 57.000 tấn, thuốc lá nhập 7.860 tấn, đồ uống và 
diêm nhập 40.826 tắn. 

Cùng với "viện trợ Mỹ”, từ năm 1951 trở đi, hàng ngoại của 
Pháp vì "viện trợ quân sự Mỹ" qua Pháp và của Mỹ do viện trợ 
kinh tế kỹ thuật trực tiếp cho chính phủ bù nhìn nhập vào ngày 
càng tăng. Do sự nhân nhượng của thực dân Pháp, những mặt hàng 
xuất khâu có giá trị trong những năm 1951-1954 phần lớn được 
xuất sang Mỹ. Một vài số liệu cụ thể về tỉnh hình Mỹ vơ vét 
nguyên liệu ở Việt Nam: 

Cao su: 1951: 13.398 tấn; 1952: 20.003 tấn; 1953: 34.967 tấn; 
1954: 34.292 tấn. 


Than: 1951: 140.000 tần (chiếm 65% số than xuất); 1952: 
238.421 tắn (chiếm 65% số than xuất); 1953: 247.622 tấn (chiếm 
81% số than xuất); 1954: 252.383 tấn (chiếm 61% số than xuất). 


Đi đôi với việc tiến hành viện trợ quân sự, Mỹ cũng muốn thâm 
nhập sâu hơn về kinh tế. Cụ thể, Mỹ đây mạnh đầu tư sang Đông 
Dương, âm mưu chiếm đoạt thị trường này. Ngoài viện trợ vũ khí, 
Mỹ còn phải cử các phái đoàn quân sự sang Đông Dương trực tiếp 
giúp Pháp tiến hành kế hoạch chiến tranh. 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiễn thăng lợi (1945-1954), sđd, tr. 441. 

2. Viện Kinh tế học. Đào Văn Tập (Chủ biên), 45 năm kinh tế Việt Nam 
(1945-1990), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990, tr. 404. 


75 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Hàng Mỹ đưa vào Đông Dương nhiều hơn trước. Mặc dù giá trị 
hàng nhập khẩu trực tiếp của Mỹ chính thức chỉ chiếm 5,7% tổng 
giá trị hàng nhập khẩu, nhưng số lượng trị giá tuyệt đối tăng nhiều 
so với thời kỳ trước (1951-1954): 2.109 triệu đồng Đông Dương, 
bình quân là 522 triệu đồng/năm. Thời kỳ 1946-1950: 1.156 triệu, 
bình quân là 231 triệu/năm. Khối lượng hàng hóa tăng lên hàng 
năm: 1951: 454.441 triệu; 1952: 462.072 triệu; 1953: 378.610 triệu; 
1954: 887.916 triệu. Tổng số hàng Mỹ đưa vào Việt Nam tỷ trọng 
của hàng công nghiệp thương phẩm cũng được tăng cường so với 
hàng nguyên liệu (64,1% so với 29,1%). 


Về xuất khẩu, giá trị hàng vùng địch tạm chiếm xuất trực tiếp 
sang Mỹ thời kỳ này tăng lên đến 16,2% tông giá trị hàng xuất của 
Việt Nam, tức là so với thời kỳ 1946-1950 đã tăng lên hơn 3,7%. 


Đến năm 1954, Mỹ đã vơ vét 72% tông số kim loại không phải 
sắt xuất khẩu ở Việt Nam. 


Nếu thời kỳ 1946-1950, bình quân nhập hàng năm là 2.948,5 
triệu đồng Đông Dương, thì thời kỳ 1951-1954 bình quân nhập 
hàng năm tăng lên là 9.330,7 triệu (tức hơn 3,2 lần). Trước chiến 
tranh, cán cân thương mại Đông Dương thường là xuất siêu. Nhưng 
từ năm 1946 trở đi thì tình hình nhập siêu ngày càng trằm trọng. 
Thời kỳ 1947-1950, cán cân thương mại thâm hụt 1.793 triệu đồng 
Đông Dương/năm. Thời kỳ 1951-1954 mức bình quân thâm hụt 
hàng năm đã lên tới 7.096 triệu đồng Đông Dương, tăng 4 lần. Xuất 
khẩu không bù đắp nổi cho nhập khâu, viện trợ đã đảm đương vai 
trò từ đó. Một năm chỉ phí của Pháp cho cuộc chiến tranh khoảng 
hơn 500 tỳ fr, trong đó một bộ phận rất lớn là nhập khẩu. Người 
Pháp ở Việt Nam đóng vai trò là nhà nhập khẩu chủ yếu, thứ là Hoa 
kiêu, người Việt Nam không nhiều lắm. 


76 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Bảng 1.12. Các mặt hàng nhập khấu chính 
Tính trung bìnHtháng; triệu tắn, triệu đồng Đông Dương 


Sản phẩm sữa 26.047 
Đường .162 : ễ 19.796 
Rượu vang : ) : 21.03 


Sắt thép : : : : 38.114 


Sợi bông ) : : 113.161 
Máy móc : : ` 29.409 
Đô kim loại j § : 31.504 
Xe ôtô và các bộ phận : : 32.952 


Nguồn: Viện Thống kê và khảo cứu kinh tế, Phụ bản Kinh tế tập san, 
H., 1954, tr. 84. 


Tóm lại, nền thương mại ở vùng tạm bị chiếm là một thị trường 
tràn ngập hàng ngoại xa xỉ, một nên ngoại thương nhập siêu trằm 
trọng. Sản xuất lúc này không phải là một yếu tố quan trọng. 


Do chịu tác động trực tiếp của chính sách kinh tế thuộc địa phản 
động, cho nên nên kinh tế vùng tạm chiếm thời kỳ này đã xuất hiện 
những yếu tố mới tiến bộ trong một số ngành kinh tế và có nhiều 
mặt phát triển hơn thời thuộc địa. Song nhìn chung lại, tình hình 
kinh tế vùng tạm bị chiếm trong những năm cuối thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp có máy nét chính sau: 


- Đó là một nền kinh tế mang nặng tính thuộc địa và nửa 
phong kiến. 


- Thực chất là nền kinh tế què quặt thể hiện trên các mặt nhập 
siêu, tài chính kiệt quệ, lạm phát. 


- Nên kinh tế lệ thuộc vào Mỹ. 
T7 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


2. Giao thông vận tải 


Trong chiến tranh, đối với hậu phương hay tiền tuyến, đối với 
ta hay địch thì giao thông vận tải nói chung là một lĩnh vực hết 
sức quan trọng, cần được xây dựng và bảo dưỡng. Ở nước ta, sau 
gần 100 năm bị thực dân Pháp đô hộ, Chính phủ thuộc địa cũng 
khá chú ý đến việc phát triển đường sắt và xây dựng cầu cảng. Từ 
sau chiến thắng Biên giới tháng 10-1950, tình hình giao thông vận 
tải vùng tạm chiếm cũng có bị giảm phát triển và nhìn chung cũng 
có khó khăn. 


Về đường sắt: Đến thời kỳ này, hệ thống đường sắt xuyên Đông 
Dương gần như tê liệt. Theo thống kê của Pháp thì thời trước chiến 
tranh, toàn Đông Dương có khoảng 2.900km đường sắt, đến thời kỳ 
kháng chiến chỉ còn 677km được khai thác, có nhiều tuyến không 
hoạt động được thường xuyên. Ở miền Bắc chỉ có tuyến Hà Nội - 
Hải Phòng chạy tương đối thường xuyên. Còn trên các tuyến Hà Nội 
- Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội - Nam Định, nhiều đoạn đã 
bị công binh của Việt Minh bóc lên làm nguyên liệu chế tạo vũ khí. 
Ở miền Nam chỉ còn một vài tuyến: Sài Gòn - Mỹ Tho, Sài Gòn - 
Lộc Ninh hoạt động cằm chừng. Theo thống kê, năm 1946 chỉ có 
19.600 hành khách/km. Nhưng năm 1951 là 46.100.000 hành 
khách/km. Về vận chuyển hàng hóa: năm 1946 là 13,3 triệu tắn/km, 
năm 1951 là 65 triệu tắn/km, 1952 là 81 triệu tắn/km. 


Đường bộ và vận tải nội bộ: Hệ thống đường bộ cũng bị co hẹp, 
phần vì chiến tranh phá hoại, phần vì bị lực lượng kháng chiến 
khống chế (chỉ còn 1/3 số đường thuộc vùng tạm chiếm). Trên từng 
tuyến đường ở Bắc, Trung, Nam, nhờ vận chuyển xe cơ giới đã 
phát triển, chủ yếu là người kinh doanh Việt Nam. Giá ôtô nhập 
khẩu tương đối rẻ, giá xăng xe cũng thấp do vậy tạo điều kiện mang 
lại lợi nhuận cho chủ xe và cũng tạo thuận lợi cho dân cư đi lại. 

Đường thủy: Ở miền Bắc, đường thủy bị hạn chế trên máy tuyến 
đường nối hền các đô thị: Hà Nội - Nam Định, Hà Nội - Thái Bình, 


78 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Thái Bình - Nam Định... là tuyến đường vận chuyển hành khách và 
hàng hóa tương đối thuận lợi, với sự có mặt của hai hãng vận tải 
thủy tương đối lớn là Hưng Phát và Thái Bình Dương. Ngoài ra còn 
có ca nô chở khách, chở hàng... 


Về vận tải trên biển thì có các cảng Sài Gòn, cảng Hậu Giang, 
Vịnh Hạ Long, cảng Hòn Gai - Cẩm Phả và cảng Đà Nẵng. 


Giao thông biên do người Pháp phụ trách kinh doanh, gần như 
độc quyền. Người Việt chỉ có những tuyến ven biển như: Hải 
Phòng - Hòn Gai, Hải Phòng - Cẩm Phả, Huế - Quy Nhơn, Quy 
Nhơn - Nha Trang, Huế - Đà Nẵng - Nha Trang - Quảng Ngãi, Nha 
Trang - Vũng Tàu - Rạch Giá - Phú Quốc. 


Bảng 1.13. Số lượng tàu vào cảng Sài Gòn 


Tâu vào 576 749 961 1.691 299 
Lượng hàng 3.224 1.966 2.542 2.866 749,6 
(ngàn tắn) 

Nguồn: Viện Thống kê và khảo cứu kinh tế, Phụ bản Ki rể tập san, 


H., 1954, tr. 78, 79. 


Bảng 1.14. Số lượng tàu vào cảng Hải Phòng và Vịnh Hạ Long 


Tâu vào (ngàn tấn) : 408 456 51 
Lượng hàng (ngàn tấn) ƒ 889,2 1.116 129,7 
Tầu ra (ngàn tấn) 396 456 SI 


Nguồn: Viện Thống kê và khảo cứu kinh tế, Phụ bản Kinh tế tập san, 
H., 1954, tr. 78, 79. 


79 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Giao thông đô thị, hầu như không có xe tay và cáng kiệu, các 
phương tiện phô biến là xích lô, xe điện, tắc xi... 


Đường hàng không và vận tải hàng không: So với những năm 
đầu chiến tranh, đến giai đoạn này phát triển tương đối mạnh, có 
nhiều tuyến hàng không quốc tế được nối thêm. Theo thống kê năm 
1953, ở Việt Nam có các sân bay chính là Tân Sơn Nhất (Sài Gòn), 
Cát Bi (Hải Phòng), Gia Lâm (Hà Nội) và những sân bay nhỏ 
không quan trọng lắm: 

Miễn Bắc: Lào Cai, Nà Sản, Lạng Sơn, Cao Bằng. 

Miền Trung: Nha Trang, Phan Thiết, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Vinh. 


Miễn Nam: Sóc Trăng 


Bảng 1.15. Lưu lượng vận tải đường hàng không giai đoạn 1951-1953 


Máy bay đến 

Máy bay đi 

Hàng hóa lên 
Hàng hóa xuống 
Số hành khách lên 


Số hành khách xuống 


Nguôn: Viện Thông kê và khảo cứu kinh tế, Phụ bản Kinh ¿ề tập san, 
H., 1954, tr. 45. 


80 


Chương l: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Bảng 1.16. Số lượng vận chuyền các tuyến hàng không nội địa 


Số máy bay Hàng | Máy bay Hàng 
xuất 


Tân Sơn Nhất 
Sóc Trăng 
Đà Lạt 
Nha Trang 


Đà Nẵng 
Hà Nội 


Huê 


Hải Phòng 


Phan Thiết 


Nguồn: Viện Thống kê và khảo cứu kinh tế, Phụ bản Kinh tế tập san, 
H., 1954, tr. 45. 


Nhiều tuyến hàng không quốc tế được mở thêm. Hãng Air 
Vietnam đã liên kết với các hãng hàng không Mỹ, Pháp, Campuchia, 
Hồng Kông và Băng Cốc. 

Ngoài ra, năm 1952 Mỹ còn hùn vốn vào công ty hàng không 
Việt Nam (Air Vietnam) 65% vốn cô phần của công ty (Michelin), 
cung ứng cho công ty than Hồng Gai 800.000 đô la để mua dụng cụ 
dùng trong khuôn khổ của "viện trợ kỹ thuật"... 

Ngoài những hoạt động xâm nhập kinh tế trực tiếp nói trên, đế 
quốc Mỹ còn tiến hành cái gọi là "hợp tác kinh tế" với chính phủ bù 
nhìn với mục đích nắm lấy họ làm công cụ can thiệp mạnh mẽ vào 
chính trị... 


Nói tóm lại, trong thời kỳ này, Mỹ đã tiến hành một bước lớn 
trong việc chỉ phí toàn bộ cho nên kinh tế Việt Nam. 


81 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


3. Văn hóa - xã hội 


Nếu so với giai đoạn trước, có thể nhận thấy đời sống vật chất 
và tinh thần của người Việt Nam trong vùng tạm chiếm từ năm 
1950 trở đi và nhất là từ khi có viện trợ Mỹ có khá lên. Nhưng đó là 
cư dân ở đô thị, còn số đông là nông dân và vùng giáp ranh vẫn vô 
cùng cực khổ. Do chiến tranh tàn phá, do bị càn đi quét lại, nhiều 
nơi người nông dân không thể sống nỗi, nhiều thanh thiếu niên 
thoát ly ra vùng tự do đi theo kháng chiến. 

Giáo dục - đào tạo: 


Mặc dù cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình chiến tranh, 
nhưng ngành giáo dục và đào tạo ở vùng tạm bị chiếm từ những 
năm 50 trở đi có nhiều cố gắng. So với nhiều ngành, chi phí đầu tư 
cho lĩnh vực giáo dục không đến nỗi kém. Số tiền ngân sách chi 
cho giáo dục, gọi là "học chính" năm 1949 là 115.576.000 $ÐD, 
năm 1950 là 172.951.000 $ÐD, năm 1952 là 143.740.000 $ÐD. 
Song cũng chủ yếu là dành cho thành phó, thị xã. 


Sau khi chính quyền Bảo Đại được thành lập, hệ thống trường 
do Pháp trực tiếp đào tạo đã bị thu hẹp. Hệ thống trường do Chính 
quyền Việt Nam (Bảo Đại) quản lý được mở rộng thêm. Chương 
trình cải cách giáo dục ở cấp trung học và tiểu học được áp dụng từ 
1949-1950 ở miền Bắc và miền Trung, từ 1951-1952 ở miền Nam. 
Theo Nghị định ban hành ngày 20-1-1952, Chính phủ Việt Nam ra 
lệnh chống nạn mù chữ. Nếu niên học 1949-1950 hệ thống trường 
công của Pháp có 5.621 học sinh thì sang năm 1951 chỉ còn 229 
học sinh. 


Hệ thống trường tư của Pháp năm 1949-1950 có 12.800 học 
sinh, đến năm 1951 chỉ còn 597 học sinh. Trong thời gian đó, sĩ 
số của các trường học Việt Nam lại tăng lên đáng kế vào năm 
1949-1950, nhưng năm 1951 lại giảm đi vì chiến sự. Hệ thống 
trường công từ năm 1949-1950 là 264.011 học sinh, năm 1951 là 
186.585. Tại các trường tư, niên học 1949-1950 có 52.081 học sinh, 
niên học 1950-1951 là 85.197. Như vậy, nếu học sinh các trường 


82 


Chương ï: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


công và trường tư trong hệ thống giáo dục của người Việt Nam 
trong vùng tạm chiếm là 316.082 học sinh trung và tiểu học, niên 
khóa 1950-1951 là 271.782!. Nếu dân số vùng Pháp tạm chiếm có 
10 triệu người, thì tính trung bình 1000 dân có khoảng 30 học sinh. 
Riêng Bắc Bộ có 18 người, Nam Bộ có 52 người đi học. Đây chỉ là 
số lượng tương đối vì hệ thống trường học dần dân vào các đô thị, 
còn vùng nông thôn cũng gần như là vùng trắng. 

Sau khi thực thi công cuộc cải cách giáo dục từ năm 1951-1952, 
giáo dục Việt Nam đã phát triển như sau: 

Năm 1951, số lượng học sinh các cấp là 448.124 học sinh. 


Năm 1952, học sinh tiểu học và giáo dục dân lập là 546.000 
học sinh. 


Bảng 1.17. Hệ thông trường học năm 1951 


Số trường 1.882 
Số lớp 7.158 


Số giáo viên 7.250 
Số học sinh 371.231 


Nguôn: Annuaire des Etas-Associés Camboge - Laos - Vietnam, 1953, tr. 108. 


Năm 1952, giáo dục tiêu học: 

Miễn Nam Việt Nam: 290.000 học sinh (1943 là 175.000) 
Miền Trung Việt Nam: 45.000 học sinh 

Miền Bắc Việt Nam: 110.000 học sinh 

Tổng cộng: 445.000 học sinh. 


1. Annuarre statistique de LIndochine, tr. 75, 81. 


83 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Bảng ]_18. Thống kê tình hình giáo dục dân lập năm 1952 


— TS ae] HO 


Số lớp 2.142 145 382 2.669 
2.920 135 382 3.437 
76.706 6.228 18.157 101.01 


Số giáo viên 
Nguôn: Annuaire des Etas-Associés Camboge - Laos - Vietnam, 1953, 
tr. 108-109. 


Số học sinh 


Giáo dục cao đăng - đại học so với các cấp phô thông không 
phát triển. Một số giáo sư giỏi đã đi ra vùng kháng chiến. Nhiễu gia 
đình có điều kiện cho con đi du học. Từ năm 1949-1950, tổng số 
sinh viên là 1.117. Bên cạnh các trường sĩ quan ở Quảng Yên, Nam 
Định, Pháp còn mở thêm hai trường ở Đà Lạt và Thủ Đức (Sài 
Gòn). Còn lại là các trường đại học y - dược, đại học luật, cao đăng 
sư phạm tư nhân. 


Ở vùng tạm chiếm tình trạng mù chữ và hệ thống giáo dục bình 
dân cho cư dân không được chính quyền Pháp quan tâm. Hệ thống 
trường bình dân học vụ thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám đã phát 
triển đến mức tối đa, khi bước vào kháng chiến gần như bị tê liệt. 
Chính quyền Việt Minh đã phải cử các giáo viên và cán bộ vùng 
địch hậu mở lớp xóa mù chữ cho nhân dân. 


* Đời sống văn hóa: 


Nếu đời sống văn hóa ở vùng tạm chiếm trong những năm đầu 
chiến tranh Đông Dương (1945-1950) là một vùng trắng về văn 
hóa, Pháp không dựng lên nổi một nền văn hóa cho vùng tạm 
chiếm, thì từ đầu năm 1950 trở đi, sinh hoạt văn hóa ở vùng tạm 
chiếm có phần khởi sắc do số người hồi cư tăng lên, dân cư các 
thành phố cũng tăng tạo nên một lớp khán thính giả tương đổi đông 
đảo, có nhu cầu về văn hóa - nghệ thuật. Mặt khác, với sự giúp đỡ 


84 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


của Pháp và Mỹ, Chính phủ Bảo Đại cũng có kinh phí và từ đó có 
những bộ phận lo về văn hóa - nghệ thuật. Ngoài ra, cũng phải nhắn 
mạnh đến vai trò của viện trợ Mỹ và văn hóa Mỹ ngày càng xâm 
nhập vào đời sống văn hóa tỉnh thần của Việt Nam, nhất là qua 
phim ảnh. Hà Nội và Sài Gòn là những địa bàn được Mỹ đặt những 
cơ sở văn hóa đầu tiên, dưới hình thức phòng thông tin Mỹ. Tại 
vùng tạm chiếm, có tới 66 phòng thông tin (miền Bắc: 27 phòng; 
miễn Trung: 15 phòng; Cao Nguyên: 6 phòng; miền Nam: 1 phòng; 
Sài Gòn: 3 phòng'. Ngoài ra chúng còn mở nhiều hộp đêm, tiệm 
hút, sòng bạc, nhà chứa hòng ru ngủ thanh niên. 

Trên lĩnh vực báo chí, theo thống kê, tính đến năm 1953 trong 
vùng tạm chiếm đã xuất bản 29 tờ báo hàng ngày, trong đó có 14 tờ 
của người Việt, 4 tờ của người Pháp và 17 tờ của người Hoa, với số 
lượng độc giả là khoảng 150.000 người. 


Về tạp chí, có tới 27 tạp chí tuần, 5 tạp chí bán tuần, 29 tạp chí 
quý, Thông tấn xã Việt Nam "Vietnam Press" được thành lập với 
sự cộng tác của Mỹ, Pháp và Anh. 


Về điện ảnh, có thể nói, đến thời điểm này phim ảnh ở vùng 
Pháp chiếm đóng phát triển khá mạnh. Ngoài phim của Pháp, 
những bộ phim của Nhật, Y và nhất là loại phim mới của Mỹ rất 
được ưa chuộng. Nếu trước năm 1939 hàng năm có 2 triệu khán 
giả, thì đến những năm 1951-1953 có 3 triệu người. Có khoảng 80 
rạp chiếu bóng thường xuyên với hơn 35.000 chỗ ngồi. Vào những 
năm 1953-1954, chiếu bóng là ngành rất ăn khách, nhiều rạp mới 
mọc lên. Riêng Hà Nội có tới l4 rạp như Majestie, Eden (Công 
Nhân), Olympia (Hồng Hà), Cyro's (Kim Đồng), Đại Nam, Kim 
Môn, Kinh Đô, Bắc Đô... Giá vé xem phim nói chung rẻ, chỉ 4 
$ÐD và 6 $ÐD một vé?. 


1. Annuaire des Etas-Associés Camboge - Laos - Vietnam, 1953, tr. I12. 
2. Annuaire des Etas-Associés Camboge - Laos - Vietnam, 1953, tr. 113. 


Là) 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Trên lĩnh vực âm nhạc và sân khấu, so với phim ảnh thì có phần 
nhạt nhẽo và nghèo nàn hơn. Chủ yếu là có một số nhạc sĩ trong 
vùng tạm chiếm và một số nhạc sĩ hồi cư mới bắt đầu sáng tác một 
số tác phẩm. Nội dung cũng là những chuyện nuối tiếc, hoàn lương, 
hoài cổ... Còn sân khấu vẫn tiếp tục tồn tại hình thức sân khấu cỗ 
truyền như tuông, chèo, cải lương và những gánh hát quen thuộc 
trước chiến tranh. 


* Y:ế. Chỉ phí cho lĩnh vực y tế và vệ sinh ở vùng tạm chiếm 
không phải là nhỏ, nhưng không đồng đều giữa thành thị và nông 
thôn. Tuy kinh phí và các điều kiện vật chất thuận lợi hơn vùng 
kháng chiến nhưng mạng lưới y tế cũng không hơn vùng kháng 
chiến. So với thời thuộc địa, mạng lưới y tế cũng được mở rộng 
hơn. Các bệnh viện công và tư được trang bị tốt hơn so với nhà 
thương tế bần thời trước. 


Tình hình vệ sinh công cộng cũng được cải thiện hơn trước, 
việc tiêm phòng lao, thủy đậu, uốn ván đã bước đầu được chú ý 
triển khai... 

Về lĩnh vực y tế và vệ sinh ở vùng tạm chiếm, Chính phủ Pháp 
chỉ phí đầu tư khá mạnh. Nếu so với thời thuộc địa, ở các đô thị, 
tình hình chăm sóc sức khỏe, vệ sinh được phô cập hơn, phương 
tiện y tế thuốc men cũng thông dụng phô biến hơn. Và, mạng lưới 
y tế cũng đã được mở rộng hơn trước. Các bệnh viện công và tư 
đều được trang bị tốt hơn so với những nhà thương tế bần trước 
đây. Cụ thể!: 


1. Viện Thống kê và khảo cứu kinh tế, Tập san Kính tế Đông Dương, 
tiđd, tr. 104, 105. 


86 


Chương !: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Bảng 1.19: Hệ thống cơ sở y tế giai đoạn 1949-1951 


Các cơ sở y tế 


Bệnh viện 


Trung tâm y tế 


Phòng y tế 


Nhà nghỉ dưỡng 
Trạm sinh đẻ 
Nhà trẻ 


Nguôn: ASIE du sud - est. Annuaire des Etats - Associés Camboge - Laos - 
Vietnam, 1953, sđd, tr. 104, 105. 

Số nhân viên y tế!: 

Bác sĩ và thầy thuốc Việt Nam: 155 

Bác sĩ Việt Nam: 10 

Nha sĩ Việt Nam: 9 

Bà đỡ Việt Nam: 247 


Như vậy, có thể nói đời sống văn hóa - xã hội ở vùng Pháp 
chiếm đóng tuy có nhiều tiến bộ hơn so với thời kỳ thuộc địa, song 
cũng chỉ là một đời sống tinh thần "tầm gửi". Sống với Pháp, dựa 
vào Mỹ thuộc Pháp, tài chính của Pháp và đề quốc Mỹ. 


4. Củng có bộ máy chính quyền ngụy 


Như đã phân tích ở các phản trên, vùng tạm chiếm có một sự co 
dãn theo xu hướng từ nhỏ đến lớn dân cho tới giữa năm 1950 và bắt 
đầu tạm ôn định trong hai năm 1951-1952, sau đó bị thu hẹp lại 


I. ASIE du sud - est. Annuaire des Etats - Associés Camboge - Laos - 
Vietnam, 1953, sđd, tr. 104, 105. 


87 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


một cách nhanh chóng từ 1953-1954. Đối với phía Pháp thì hậu 
phương chính là các đô thị lớn và các khu công nghiệp, tiền tuyến 
là các vùng nông thôn. 


Thất bại trong chính sách phục hỏi nền kinh tế thuộc địa để khai 
thác, bóc lột đại quy mô, nhưng thực dân Pháp vẫn muốn bòn rút 
các nguồn lợi kinh tế, tài chính ở vùng tạm bị chiếm đề đỗ vào cuộc 
chiến tranh tái xâm lược của chúng. Đó là chính sách "lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh, dùng người bản xứ đánh người bản xứ”, 
chính sách cô điển của chủ nghĩa thực dân đi xâm lược. Thực dân 
Pháp đã tích cực thực hiện chính sách đó từ sau khi chiến lược 
"đánh nhanh thắng nhanh" của chúng bị thất bại. Sau những cuộc 
hành quân đối phó với các chiến dịch tiến công của ta và tích cực 
càn quét đề ôn định vùng tạm chiếm, De Lattre càng đầy nhanh tốc 
độ thực hiện kế hoạch bốn điểm đẻ ra từ đầu năm, tăng cường chiến 
tranh tổng lực trên toàn cõi Đông Dương. 


Trong thời kỳ này, Mỹ tăng cường viện trợ cho Pháp, nhưng 
mâu thuẫn Pháp - Mỹ ngày càng lớn. Trước sức ép của Mỹ, Pháp 
tiếp tục diễn trò “trao trả độc lập” cho Bảo Đại, để “Chính phủ 
quốc gia” nêu cao khẩu hiệu “chống cộng” quảng cáo cho sức 
mạnh của Mỹ, để lôi kéo những thành phần xã hội lớp trên vào 
hàng ngũ quốc gia, hòng củng cố và mở rộng ngụy quyên. Chúng 
chuyển giao một số công sở ở Hà Nội cho bọn bù nhìn. Cùng với 
việc triệu tập “Hội đồng tư vấn quốc gia”, chuẩn bị lập Quốc hội... 


Về chính trị, chúng dốc sức củng có ngụy quyển ở hương thôn, 
lập "hương dũng", "hương đồn", tuyên truyền cho nên "độc lập 
quốc gia" giả hiệu và đề cao viện trợ của Mỹ để lừa gạt dân chúng 
với việc Bảo Đại lên ngôi "Quốc trưởng" và Chính phủ Trần Văn 
Hữu làm lễ tuyên thệ tháng 3-1951, thực dân Pháp coi như đã kiến 
thiết việc lập chính quyên tay sai. De Lattre ra sức tuyên truyền cho 
nên độc lập giả hiệu và tô son trát phấn cho chính quyền bù nhìn. 


88 


Chương I: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


Lúc này, địch dồn mọi nỗ lực đẻ bình định bằng được vùng tạm 
chiếm. Chúng ra sức củng có ngụy quyền theo hướng thống nhất, 
tập trung quyền chỉ huy của Pháp và gạt dần những thế lực thân 
Mỹ. Nhằm tập trung quyển hành, sau khi thanh trừng lực lượng Đại 
Việt của Nguyễn Hữu Trí ở Bắc Bộ, Trần Văn Hữu đã cách chức 
Phan Văn Giáo, Thủ hiến Trung Phần (tháng 7-1951), bao vây, 
phong tỏa vùng kiểm soát của Cao đài, thay thế “khu Công giáo tự 
trị Bùi Chu” do Phạm Ngọc Chỉ điều khiến. 


Thực dân Pháp và ngụy quyền còn tập hợp và tranh thủ các 
đảng phái phản động, giành cho bọn Mỹ một số vị trí trong chính 
quyên. Chúng lập thêm nhiều đoàn thể "cứu quốc" như: thanh niên 
kháng chiến liên quân, thanh niên cách mạng, thanh niên diệt cộng, 
đoàn thanh niên kiến quốc... để lửa bịp lôi kéo quần chúng, phá 
hoại kháng chiến, đồng thời, tuyên mộ lính bản xứ, huấn luyện, đào 
tạo để không bị đánh bật cơ sở, nhằm tìm diệt phong trào kháng 
chiến ở vùng tạm chiếm. 

Giặc Pháp dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để nắm chặt nhân dân 
ta ở vùng Tây Nguyên. Chúng đây mạnh cái gọi là "ba chính sách 
lớn": chính sách có mặt, chính sách muối, chính sách ký ninh, dụng 
cụ và chính sách không can thiệp. Thông qua bộ máy cai trị từ tỉnh 
xuống bản làng qua các cuộc hành quân, kinh lý hàng tháng, qua 
việc độc quyền phân phát muối và thuốc chữa bệnh..., thực dân 
Pháp ra sức khống chế, kìm kẹp đồng bào phải hoàn toàn lệ thuộc 
vào chúng. 

Để củng có, Nội các Trần Văn Hữu được dựng lên từ tháng 3-1951, 
được Bảo Đại cho cải tô hai lần (tháng 2-1951) song cũng chỉ là 
thay thế một số phân tử tay sai giả mạo. 

Tiếp đó tháng 6-1952, Chính phủ Nguyễn Văn Tâm thành lập 
nội các với hy vọng tập hợp nhiều phần tử tay sai hoạt động chống 
lại cuộc kháng chiến của dân tộc ta. Nhưng đến tháng 1-1954, lại 


89 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


cải tổ lần thứ hai. Nội các này tăng cường phát triển "quân đội quốc 
gia" giả hiệu để chống lại kháng chiến. 


Mặc dù những có gắng của đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ từ 
năm 1949 trở đi, chính quyền bù nhìn tay sai của chúng vẫn liên 
tiếp sụp đỗ. Chức Thủ tướng Chính phủ bù nhìn được truyền từ 
Nguyễn Phan Long (năm 1950) đến Trần Văn Hữu (năm 195]), 
Nguyễn Văn Tâm (1952-1953) và Bửu Lộc (1954). Những nguy cơ 
thất bại của nó đã đến gần. Mỹ cũng lắn chiếm Pháp ở Đông 
Dương và tháng 6-1954, Bửu Lộc phải nhường chỗ cho Ngô Đình 
Diệm, tay sai của Mỹ đứng ra lấy chính phủ mới. 

Như thế là từ khi chính phủ bù nhìn Nguyễn Văn Thinh ra đời 
(năm 1946), đến tháng 7-1954, chưa đầy 9 năm đã 9 lần thay đôi 
chính phủ. 

Với sự viện trợ của Mỹ, tướng De Lattre và chính phủ quốc gia 
đã xây dựng được một đội quân đông đảo, thực hiện ráo riết chính 
sách "dùng người Việt đánh người Việt". Lập các “xứ tự trị” chính 
là thực dân Pháp thực hiện chính sách chia để trị. 


- Xứ Thái tự trị (năm 1948) gồm tỉnh Sơn La, Phong Thỏ và 16 
châu xứ khác. Đứng đầu là Chúa xứ Đèo Văn Long, kiêm Tỉnh 
trưởng Lai Châu. 

- Xứ Nùng tự trị được thành lập ở các châu phía tả ngạn sông 
Hồng thuộc Lào Cai, do Thổ ty Nông Văn An cầm đầu. 


- Xứ Mường tự trị gồm Hòa Bình, châu Mai Đà. Đứng đầu là 
Hội đồng Liên bang Mường. 

Các xứ tự trị do ban thổ ty, lang đạo đứng đầu bộ máy chính 
quyển, nhưng trên thực tế là các có vẫn Pháp, quyền hạn như cha xứ. 

Để trần an quân sĩ và ngụy quyền tay sai, lừa bịp quần chúng, 
bộ máy tuyên truyền của Pháp đã xuyên tạc, hạ thấp những thắng 
lợi của nhân dân ta, thổi phông và đề cao những chiến công của 
nội các và quân đội viễn chinh ở Đông Dương. Chúng ca ngợi 


90 


Chương Ï: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới... 


sức mạnh Mỹ, viện trợ Mỹ hòng gây cảm tình cho nhân dân ta. Sự 
nỗ lực chiến tranh của Pháp và chính phủ "quốc gia" do Mỹ viện 
trợ tuy đã gây cho ta nhiều tốn thất, song chúng không thể xoay 
ngược được tình thế trên chiến trường. Mùa hè năm 1954, Chính 
phủ Pháp cử tướng Henri Navarre sang làm Tổng chỉ huy quân đội 
viễn chinh Pháp ở Đông Dương. 


Đến năm 1952, tức là sau 3 năm khi quốc gia Việt Nam ra đời 
do Bảo Đại làm Quốc trưởng, một số tỉnh có nhiều dân tộc thiểu 
số trở thành “Hoàng triều cương thổ”, trực thuộc vùng đất triều 
đình. Miền Bắc có: Cao - Bắc - Lạng, Lai Châu, Hà Giang, Hòa 
Bình, Hải Ninh. Miền Trung có: Đồng Nai thượng, Đắc Lắc, 
Plâycu, Kon Tum. 


Về ngoại giao, được Mỹ ủng hộ, chính phủ ngụy bắt đầu có 
những hoạt động để gây thanh thé, đặt đại sứ ở một số nước. Ngày 
7-9-1951, Trần Văn Hữu ký hiệp định nhận viện trợ kinh tế trực 
tiếp của Mỹ. Tính từ năm 1950 đến 1953, đã có 36 nước đặt quan 
hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam của Bảo Đại. Tính đến 
tháng 3-1953, Chính phủ quốc gia Việt Nam đã được 34 quốc gia 
trên thế giới công nhận và đã tham gia vào các tô chức quốc tế. 
Tháng 2-1952, chính quyền Bảo Đại ban hành dụ tống động viên 
đợt ba, đây mạnh việc bắt hàng vạn thanh niên trong vùng tạm 
chiếm đi lính bổ sung vào đội quân, phục vụ bộ máy chiến tranh 
xâm lược. Do sự hiện diện của Mỹ, thực dân Pháp ra sức củng có 
chính quyền, tiền hành cải tạo vùng tạm chiếm. 


9] 


Chương H 


TIẾP TỤC XÂY DỰNG, 
PHÁT TRIÊN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN 
(1951-1952) 


L ĐẠI HỘI ĐÁNG TOÀN QUÓC LÀN THỨ II 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng diễn ra trong 
bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều biến chuyên lớn, có tác 
động tích cực đến cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước Đông 
Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. 


1. Bối cảnh quốc tế và trong nước 
* Tình hình quốc tế 


Cục diện trong nước và quốc tế cho tới cuối năm 1949 đầu năm 
1950 có nhiều thay đôi quan trọng. Từ sau năm 1950, phong trào 
cách mạng trên thế giới phát triển mạnh mẽ. Chủ nghĩa xã hội trở 
thành hệ thống thế giới. Được sự giúp đỡ tích cực của Liên Xô, sau 
khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế, các nước xã hội chủ nghĩa 
bắt tay vào xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa 
xã hội. Đặc biệt với sự phát triển của Liên Xô, với việc hoàn thành 
kế hoạch 5 năm lần thứ tư, Liên Xô chăng những đã hàn gắn được 
nạn chảy máu những vết thương chiến tranh mà còn phát triển 
mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Nhờ tiến bộ mới của khoa học kỹ 
thuật Xô viết, làm cho mức sống của nhân dân Liên Xô lên cao và 
sức phòng thủ của Liên Xô thêm mạnh. 


Cũng như những thắng lợi của Liên Xô, thắng lợi của cách 
mạng Trung Quốc với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân 


92 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Trung Hoa cũng đã góp phần làm thay đôi tương quan lực lượng 
trên trường quốc tế, có lợi cho hòa bình và cách mạng trong đó có 
cách mạng Việt Nam. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân 
và nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa cũng phát triển mạnh. 


Phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa lên cao. Cuộc kháng chiến anh dũng của 3 dân tộc 
Đông Dương, những cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông 
Nam Á như Philippin, Mailaixia, Miễn Điện... tuần tự nói lên sức 
mạnh to lớn của phong trào giải phóng dân tộc. 


Vẻ phía chủ nghĩa đề quốc, từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 
kết thúc, phát xít Đức, Ý, Nhật đầu hàng. Đề quốc Pháp, Anh yếu 
đi, ngày càng lệ thuộc vào Mỹ, Mỹ trở thành tên trùm phản động. 
Một mặt, Mỹ liên kết các nước đề quốc vào cuộc chạy đua vũ trang 
với việc thành lập khối liên minh quân sự; mặt khác, Mỹ giúp tiền 
và vũ khí cho các nước đề quốc trong cuộc chiến tranh xâm lược 
thuộc địa, từng bước thay chủ nghĩa thực dân cũ bằng chủ nghĩa 
thực dân mới của Mỹ, ráo riết chuân bị chiến tranh thế giới mới. 


Trong những năm giữa thế kỷ XX, nếu thực dân Pháp càng lao 
sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, thì Pháp càng gặp 
khó khăn. Trái lại càng kháng chiến, lực lượng của ta càng lớn 
mạnh. Với chiến thắng Việt Bắc (1947), chiến thắng Biên giới 
(1950) và việc công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của 
các nước xã hội chủ nghĩa... đã đưa Việt Nam ra khỏi thế bị bao 
vây, cô lập, trở thành một lực lượng buộc các cường quốc thế giới 
phải tranh đấu như một đối tượng chủ yếu khi giải quyết các vấn để 
Đông Dương. 

* Tình hình trong nước 


Đến năm 1950, sau hơn 5 năm dựa vào sức mạnh nội lực của 
mình để chiến đấu, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã 
lớn mạnh vượt bậc. Đặc biệt sau chiến thăng Biên giới Thu - Đông 
1950, trên bình diện cả nước, cách mạng Việt Nam bước sang 


Số 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


giai đoạn mới. Phong trào kháng chiến chuyển sang thế chủ động 
phản công - tiến công địch trên khắp các chiến trường. Với chiến 
thắng quân sự quan trọng nói trên, cách mạng Việt Nam đã phá 
được thế bao vây, hậu phương kháng chiến được mở rộng, cả vùng 
biên giới phía Bắc được mở cửa cho Việt Nam thông ra thế giới. 
Các chiến khu kháng chiến ở cả Bắc, Trung, Nam được củng cố và 
mở rộng. Nước ta được nói liền với Trung Quốc, Liên Xô và các 
nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa. Cũng từ đó, sự giúp đỡ 
trực tiếp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các nước đến 
cuộc kháng chiến của ta ngày càng được tăng cường về mọi mặt. 
Quân và dân ta đã giành, giữ và phát triển thế tiến công chiến lược 
về quân sự. Nhiệm vụ xây dựng hậu phương kháng chiến của nhân 
dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Hậu 
phương được mở rộng và củng có, vùng tự do và các vùng căn cứ 
của Việt Nam chiếm 70% diện tích đất nước và hơn 50% số dân. 
Khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường, vừa tạo cơ 
sở chính trị vững chắc cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, vừa 
là điều kiện để thực hiện đoàn kết quốc tế. 

Cũng từ năm 1950, với chiến thắng Biên giới, vòng vây của chủ 
nghĩa đề quốc đối với nước ta bị chọc thủng. Uy tín của Chính phủ 
và vị thế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên trường quốc tế 
được nâng cao, hệ thống xã hội chủ nghĩa được củng có về mọi 
mặt. Sau thắng lợi ngoại giao năm 1950, cùng với Liên Xô, Trung 
Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em sau khi công nhận và đặt 
quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đã tích cực ủng hộ về tinh thần 
và giúp đỡ về vật chất cho nhân dân Việt Nam trong những năm 
cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 


Đặc biệt, do Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh ở 
Đông Dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ ngày càng trở nên gay go, quyết liệt. Tính chất dân tộc và tính 
quốc tế của cuộc kháng chiến thần thánh đã ngày càng nổi bật. 
Cách mạng và kháng chiến ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia 


94 


Chương II: Tiếp tục xây đựng, phát triển... 


có quan hệ mật thiết với nhau. Với sự giúp đỡ của Đảng và Chính 
phủ Việt Nam, cho đến cuối năm 1949 đầu 1950, tại hai nước Lào, 
Campuchia, các khu căn cứ địa đã hình thành, lực lượng kháng chiến 
đã tăng lên đáng kẻ, thế trận cuộc cách mạng của ba nước trên bán 
đảo Đông Dương đã được hình thành và phát huy sức mạnh. 


Cũng như giai đoạn trước, Đảng ta xác định rõ mục tiêu chủ yếu 
của cuộc kháng chiến là đánh đuôi thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 
để bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc, tính chất cơ bản vẫn là 
phong trào giải phóng dân tộc. Nhưng từ năm 1950, cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt Nam đã giành được sự đồng tình ủng hộ 
và viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc trong khi Pháp được Mỹ cung 
cấp tiền bạc và vũ khí, các phương tiện chiến tranh. Trên một mức 
độ nhất định, chiến tranh Đông Dương đã bị quốc tế hóa. Cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam từ đây bước vào thời kỳ đây 
gian nan thử thách: vừa chống lại hành động xâm lược ngoan cô 
của quân đội viễn chinh Pháp vừa phải chống lại sự can thiệp trắng 
trợn của đề quốc Mỹ và các thế lực tay sai phản động. 


Sang năm 1951, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã bước sang 
năm thứ sáu và ngày càng phát triển thuận lợi, tình hình quốc tế 
cũng có những tác động tích cực đến cuộc kháng chiến của ta. Yêu 
câu và nhiệm vụ mới đặt ra cho toàn Dảng, toàn quân và toàn dân 
ta là tiếp tục hoàn chinh, bổ sung đường lối cách mạng giải phóng 
dân tộc để phát triển toàn diện cuộc kháng chiến tới thắng lợi. Mặt 
khác, Đảng cũng phải được củng có lại về tô chức để phát huy hơn 
nữa vai trò lãnh đạo của mình. Trong khí thế cả nước xốc tới quyết 
tâm đây mạnh kháng chiến, tháng 2 năm 1951, Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ II được tổ chức tại Tuyên Quang. 


Tính thời gian từ Đại hội lần thứ nhất (họp ở Ma Cao, Trung 
Quốc tháng 3-1935) đến Đại hội lần thứ hai của Đảng, kéo dài 15 
năm 8 tháng và tình hình cũng có nhiêu thay đôi. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã làm thay đôi thân phận 
dân tộc Việt Nam từ người dân mắt nước lên địa vị người chủ đất nước. 


95 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Qua hơn 5 năm tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện do 
Đảng lãnh đạo đã thu được nhiều thắng lợi, thực dân Pháp càng 
ngày càng sa lầy vào cuộc chiến khó tránh khỏi thất bại. Thế và lực 
của cuộc kháng chiến từ sau chiến thắng Biên giới 1950 đã có bước 
phát triển vượt bậc. Nhà nước Dân chủ Nhân dân ra đời sau Cách 
mạng tháng Tám, uy tín của Đảng và Chính phủ được nâng cao trên 
trường quốc tế. Tuy nhiên, cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn 
mới nên có những yêu cầu mới, đòi hỏi Đảng ta phải giải quyết 
những vấn đề lý luận và thực tiễn để đưa cách mạng tiến lên. Từ 
sau Cách mạng tháng Tám, một số vấn đề cơ bản về chiến lược, 
sách lược cần phải xác định... Việc chuyển Đảng vào hoạt động bí 
mật (11-1945), rồi việc Đảng quyết định ngừng phát triển Đảng (9- 
1950) một cách nhất loạt, kéo dài vào lúc cuộc kháng chiến đang 
quyết liệt và quần chúng đã được thử thách qua chiến đấu có ảnh 
hưởng lớn đến sự lãnh đạo của Đảng. Đến nay, do yêu cầu của sự 
nghiệp cách mạng, Đảng phải ra hoạt động công khai, phải mở rộng 
việc phát triển đội ngũ của mình để đủ sức lãnh đạo, cổ vũ toàn 
dân, toàn quân đây mạnh kháng chiến đến thắng lợi, tạo điều kiện 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Để làm tròn nghĩa vụ nặng nề đó, cơ quan lãnh đạo của Đảng 
cần được kiện toàn, điều lệ cũng được sửa đổi cho phù hợp với tình 
hình mới. Mặt khác, cuộc kháng chiến của ba nước Đông Dương 
trong đó có chung một mục tiêu, cùng một chiến trường, do tình 
hình kinh tế, chính trị, xã hội ba nước đã có biến chuyển, đòi hỏi 
mỗi nước cần có một đảng Mác - Lênin riêng để lãnh đạo thực tế 
sâu sát hơn và toàn diện hơn; chủ động góp phần vào sự nghiệp 
cách mạng chung của ba dân tộc Việt, Miên, Lào. 


Trước sự phát triển vượt bậc của cuộc kháng chiến và những 
diễn biến mới của tình hình thế giới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ hai của Đảng được triệu tập từ ngày 11 đến 19-2-1951 tại xã 
Quang Vinh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đại hội có 188 
đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 766.349 


% 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự còn có đại biểu của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Xiêm (Thái Lan). 


Có thể nói, sau 15 năm kê từ ngày Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ nhất của Đảng được tô chức (3-1935), đây là một sự kiện 
đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa trong lịch sử của Đảng ta. 


2. Nội dung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II 


Trong khí thế cả nước xốc tới quyết tâm đây mạnh kháng chiến, 
tháng 2-1951, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại 
Tuyên Quang. Đại hội đã vạch ra đường lỗi cơ bản về các mặt xây 
dựng củng cô chính quyên, quân đội, mặt trận dân tộc thống nhất, 
xây dựng củng cố Đảng, phát triển kinh tế và văn hóa, xây dựng 
hậu phương kháng chiến, đây mạnh đấu tranh trong vùng tạm bị 
chiếm và đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. 


Nội dung chủ yếu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II là: 
“Định rõ chính cương sách lược của Đảng trong cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân và quyết định Đảng ra công khai để lãnh đạo 
kháng chiến. Đảng đã vạch ra đường lối cơ bản về các mặt xây 
dựng, củng cô chính quyền, quân đội, mặt trận dân tộc thống nhất, 
xây dựng, củng có Dảng; phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng hậu 
phương kháng chiến, đây mạnh đấu tranh trong vùng tạm bị chiếm, 
đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi”. 


Trong thư gửi Đại hội trù bị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khăng 
định: "Đại hội ta là đại hội kháng chiến. Nhiệm vụ chính của Đại 
hội ta là đây mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây 
dựng Đảng Lao động Việt Nam. Vậy việc thảo luận vẫn đặt trọng 
tâm vào hai nhiệm vụ đó”. 

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Tôn Đức Thắng, Báo cáo 
chính trị của đồng chí Hồ Chí Minh và các báo cáo khác, Đại hội 
đã thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng: Đảng ra 
công khai và lây tên là Đảng Lao động Việt Nam, định ra đường lôi 


97 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


cách mạng Việt Nam, thông qua Chính cương, Điều lệ Đảng, tuyên 
ngôn của Đảng, bầu Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, bầu 
Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng Bí thư. 


Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát những 
biến chuyển của tình hình thế giới, tình hình trong nước 50 năm 
đầu của thế kỷ XX và dự đoán những triển vọng tốt đẹp của những 
năm sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những thay đổi căn bản 
của tình hình thế giới và Đông Dương trong vòng 15 năm kể từ 
năm 1935 trở lại. Người chỉ rõ chủ nghĩa xã hội đã tỏ ra thắng hẳn 
chủ nghĩa đế quốc về mọi mặt. Trong 15 năm ấy, lực lượng cộng 
sản thế giới đã mạnh lên gấp ba lần, đã được thử thách trong cuộc 
chiến tranh chống phát xít và đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau 
thắng lợi vĩ đại của nhân dân Liên Xô, hơn 10 nước dân chủ nhân 
dân xuất hiện. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước 
thuộc địa và nửa thuộc địa, cũng như trong các nước tư bản phát 
triển mạnh mẽ, rộng khắp. Lực lượng hòa bình dân chủ trên thế 
giới ngày càng mạnh hơn hẳn lực lượng của bọn đề quốc gây chiến. 
Hệ thống xã hội chủ nghĩa lớn dần và tăng thêm; hệ thống tư bản 
chủ nghĩa yếu xuống. Và trước những chuyến biến đó, cuộc kháng 
chiến của ba dân tộc Việt, Miên, Lào trên bán đảo Đông Dương đã 
tiến được những bước tiến dài. 

Về quá trình lãnh đạo của Đảng trong 2l năm qua, báo cáo 
khẳng định những thắng lợi to lớn của cách mạng, kiểm điểm sự 
lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của các thời kỳ 
vận động cách mạng của Đảng. 


Thắng lợi của cách mạng và kháng chiến đã khăng định đường 
lối, chính sách của Đảng nói chung là đúng, cán bộ, đảng viên của 
Đảng là những chiến sĩ dũng cảm, tận tụy, hy sinh, được quần 
chúng tin yêu. Nhưng chúng ta còn một số điểm yếu cần khắc phục: 
"Chúng ta cần phải thật thà tự phê bình để sửa chữa. Phải cố sửa 
chữa để tiến bộ"... 


98 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Căn cứ vào sự phân tích cụ thể tình hình thế giới và trong nước, 
Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên khẩu hiệu 
chính của các lực lượng Cách mạng lúc này là: Tiêu diệt thực dân 
Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn 
toàn, bảo vệ hòa bình thế giới. 


Báo cáo cũng nêu ra mấy nhiệm vụ chính trong những nhiệm vụ 
mới của cách mạng Việt Nam là: 


1. Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 
2. Tô chức Đảng Lao động Việt Nam. 


Để thực hiện nhiệm vụ thứ nhất, chúng ta phải ra sức phát triển 
lực lượng của quân đội và của toàn dân về mọi mặt. Đưa sự nghiệp 
kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn mới là nhiệm vụ cấp bách. Các 
nhiệm vụ khác đều nhằm phục vụ nhiệm vụ cấp bách đó. 


Và, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, cần phải đây mạnh việc 
xây dựng lực lượng vũ trang và các tổ chức quần chúng, phát triển 
tinh thần yêu nước, đây mạnh thi đua yêu nước, thi hành chính sách 
ruộng đất ở vùng tự do để cải thiện đời sống nhân dân lao động, bồi 
dưỡng lực lượng kháng chiến thành công, đầy mạnh xây dựng mặt 
trận thống nhất Việt - Lào - Campuchia, nêu cao tinh thần đoàn kết 
quốc tế. 

Tiếp đó, ông Trường Chinh đọc báo cáo "Bàn về cách mạng 
Việt Nam". Bản báo cáo trình bày có hệ thống và sâu sắc toàn bộ 
đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến dần lên chủ 
nghĩa xã hội, về chính sách của Đảng và về Đảng Lao động Việt 
Nam. Đó là bản cương lĩnh mới của cách mạng Việt Nam. Toàn bộ 
đường lỗi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa 
xã hội của Đảng được Đại hội thảo luận và đúc kết một cách khái 
quát trong bản chính cương Đảng Lao động Việt Nam. Chính 
cương gồm 3 chương: 


Chương Ï: Thể giới và cách mạng Việt Nam 


99 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Chương II: Tính chất xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam 

Chương III: Chính sách của Đảng Lao động Việt Nam. 

Xuất phát từ bối cảnh quốc tế và xã hội Việt Nam, chính cương 
nêu rõ: “Cách mạng Việt Nam phải giải quyết, san bằng những cái 
gì ngăn cản bước tiến của chủ nghĩa xã hội, giải quyết những mâu 
thuẫn giữa chế độ dân chủ nhân dân Việt Nam và lực lượng phản 
động, khiến cho chế độ ấy phát triển mạnh mẽ và thuận chiều tiến 
lên chủ nghĩa xã hội". 

Thế lực phản động chính đang ngăn chặn sự phát triển của xã 
hội Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Những tàn dư phong 
kiến phản động cũng làm cho xã hội chủ nghĩa trì trệ. 

Vì vậy, cách mạng Việt Nam có hai đối tượng chính: 

1. Chủ nghĩa đề quốc xâm lược, cụ thể là đề quốc Pháp và can 
thiệp Mỹ. 

2. Thế lực phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động. 

Về phát triển cách mạng Việt Nam, Đại hội nhận định rằng: 
Cách mạng Việt Nam hiện thời là cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân. Vậy nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là: 

a. Đánh đồ bọn đề quốc xâm lược, làm cho Việt Nam hoàn toàn 
thống nhất và độc lập (phản đề). 

b. Xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho 
người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân (phản phong). 

c. Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa 
xã hội. 

Mục đích của nó là thực hiện một nước Việt Nam độc lập thống 
nhất, dân chủ, tự do, phú cường, một nước Việt Nam dân chủ nhân 
dân, dân chủ mới và dần dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


100 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Ba nhiệm vụ đó khăng khít với nhau. Song nhiệm vụ chính 
trước mắt là hoàn thành giải phóng dân tộc. Cho nên lúc này phải 
tập trung lực lượng vào cuộc kháng chiến để quyết thắng quân 
xâm lược'. 


Lực lượng để thực hiện cuộc cách mạng đó là nhân dân, bao 
gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc và những 
nhân sĩ yêu nước mà nên tảng là công, nông và lao động trí thức, 
công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng. 


Giải quyết những nhiệm vụ cơ bản trên, do nhân dân làm động 
lực và giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng Việt Nam là một 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sẽ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Đó là con đường đấu tranh kéo dài và phải trải qua ba giai đoạn: 


a. Giai đoạn I: Nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc. 

b. Giai đoạn II: Nhiệm vụ chủ yếu là xóa bỏ những di tích 
phong kiến và nửa phong kiến, triệt để thực hiện khẩu hiệu "Người 
cày có ruộng", hoàn chỉnh chê độ dân chủ nhân dân. 

c. Giai đoạn III: Nhiệm vụ chủ yêu là xây dựng cơ sở chủ nghĩa 
xã hội và tiên lên chủ nghĩa xã hội”. 

Ba giai đoạn đó liên hệ mật thiết với nhau. Nhưng mỗi giai đoạn 
có một nhiệm vụ trung tâm, phải năm vững nhiệm vụ đó đề tập 
trung lực lượng vào đó mà thực hiện. 


Tiếp theo, Đại hội còn thảo luận và quyết định nhiều chính sách 
về công tác xây dựng và củng có chính quyên, quân đội, mặt trận 
dân tộc dân chủ và kinh tế tài chính... nhăm thúc đẩy cuộc kháng 
chiến về mọi mặt. Ban Chấp hành Trung ương mới của Đảng do 
Đại hội bầu ra gồm 23 ủy viên. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu 
giữ chức Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chỉnh được bầu làm 
Tổng Bí thư của Đảng. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị 
Quốc gia, H., 201 1, tr. 88. 
2. Như trên, tr. 119. 


101 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Phải củng có Mặt trận dân tộc thống nhất, phát huy tinh thần 
yêu nước và đây mạnh thi đua ái quốc, thi đua tăng gia sản xuất, 
triệt để giảm tô giảm tức, tịch thu ruộng đất của thực dân Pháp và 
Việt gian tạm cấp cho dân cày nghèo; bảo vệ và phát triển nền tảng 
kinh tế của ta, đấu tranh kinh tế với địch, thực hiện công bằng hợp 
lý về thuế khóa, xúc tiến công tác văn hóa để đào tạo con người 
mới và cán bộ cho công cuộc kháng chiến kiến quốc. Phải ra sức 
giúp đỡ kháng chiến Miên - Lào, và tiến tới thành lập Mặt trận 
thống nhất các dân tộc Việt - Miên - Lào. 


Muốn làm tròn những nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch Hồ chí Minh 
đã đề ra một chủ trương quan trọng: "Chúng ta phải có một đảng 
công khai, tổ chức hợp với tình hình thế giới và tình hình trong 
nước, đề lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến thắng lợi, Đảng đã 
lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam"'. Mục đích trước mắt của 
Đảng là: "Đảng Lao động Việt Nam đoàn kết và lãnh đạo toàn dân 
kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, trong lực lượng thống 
nhất và độc lập hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ 
mới, xây dựng điều kiện để tiến đến chủ nghĩa xã hội”. 

Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Đảng Lao động Việt Nam 
phải là một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách 
mạng triệt để. Trong giai đoạn này, quyển lợi của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một, chính vì Đảng 
Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam'Š. 

Nhằm đây mạnh kháng chiến đến thắng lợi và đặt cơ sở cho 
cuộc kiến thiết đất nước, Đảng Lao động Việt Nam chủ trương thi 
hành các chính sách lớn của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
sau đây: 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn táp, tập 12, Nxb Chính 
trị Quốc gia, H., 2001, tr. 37. 
3. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđd, tr. 39. 


102 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


- Đây mạnh kháng chiến đến toàn thăng: chủ trương của ta là 
toàn dân toàn diện và trường kỳ. 

- Củng cô chính quyền dân chủ nhân dân: chính quyền của ta là 
chính quyền của dân, do dân và vì dân. 

- Củng cô mặt trận dân tộc thông nhất: chủ yếu củng có phong 
trào khối đại đoàn kết tiến lên. 


- Phát triển quân đội nhân dân: là quân đội cách mạng của 
nhân dân. 


- Mở mang kinh tế: Muốn thăng địch về quân sự, chính trị, phải 
có một cơ sở kinh tế vững chắc nhằm mục đích cho quân, dân ta đủ 
ăn, đủ mặc, có súng đạn đê đánh địch. Nhiệm vụ trọng tâm là đây 
mạnh tăng gia sản xuất nông nghiệp. 


- Cải cách ruộng đất: Cải cách ruộng đất là một phương sách 
tích cực phản phong kiến giúp dân cày phát triển kinh tế. 


- Phát triển văn hóa, giáo dục. 

- Đối với vùng tạm chiếm 

- Đôi với Cao Miên và Ai Lao. 

- Đối với ngoại kiều 

- Đầu tranh cho hòa bình thế giới 
- Thi đua ái quốc. 


Trong báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư cũng giành một phần 
quan trọng nói riêng vê công tác xây dựng Đảng; xác định muôn 
xây dựng, củng cô và phát triên Đảng, phải làm tôt những việc sau: 

- Phát triển phê bình và tự phê bình, làm tốt công tác tư tưởng đi 
đôi với việc mở rộng dân chủ nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. 

- Để cao công tác lý luận trong Đảng. Tổ chức việc học tập lý 
luận cho cán bộ đảng viên. Kết hợp lý luận với thực tiễn, không 
giáo điều. 


103 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


- Xúc tiến công tác tô chức, sửa đôi lễ lối làm việc. 

- Ra sức đào tạo cán bộ, chú trọng cán bộ phụ nữ và cán bộ 
miền núi. 

Có thể nói, báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư là một văn kiện 
lịch sử có ý nghĩa quan trọng. Những nội dung mà báo cáo thông 
qua đại hội là sự phát triển bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách 
mạng dân tộc dân chủ của Đảng. Đường lối đó soi sáng bước đi cụ 
thể của cách mạng trong giai đoạn trước mắt và sau này. 

Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng là một sự kiện lịch sử 
trọng đại đánh dấu bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối 
chính trị của Đảng. Việc đưa ra công khai và lấy tên là Đảng Lao 
động Việt Nam, có cương lĩnh và đường lối, chính sách đúng phù 
hợp với thực tiễn có ý nghĩa quyết định đưa kháng chiến tiến lên 
giành những thắng lợi ngày càng to lớn. Sức mạnh của Đảng được 
tăng cường về mọi mặt. 


Nhăm khắc phục những khó khăn trước mắt, tiếp tục đưa cuộc 
kháng chiến phát triển, Trung ương Đảng tập trung chỉ đạo những 
vấn đề quan trọng nhất của cuộc kháng chiến. Đó là: Xây dựng, 
phát triển mạnh lực lượng Việt Nam bằng ba thứ quân, nâng cao 
chất lượng chiến đấu của bộ đội để giải quyết yêu cầu tiêu diệt sinh 
lực địch với giải phóng đất đai, khẫn trương xây dựng và củng cố 
hậu phương vững chắc, tiếp tục đẩy mạnh chi viện sức người sức 
của cho các mặt trận, phá chính sách bình định của địch, khôi phục 
và phát triển cuộc đấu tranh vùng sau lưng địch. Những mặt công 
tác trên đồng thời là những yêu cầu, nhiệm vụ tất yếu đối với toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong giai đoạn thử thách mới của 
cuộc kháng chiến. 

Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai, Trung ương Đảng 
tiếp tục triệu tập Hội nghị lần thứ nhất (3-1951) và Hội nghị lần thứ 
hai (9-1951) Ban Chấp hành Trung ương (khóa II) nhằm cụ thể hóa 
Nghị quyết của Đại hội. Trên cơ sở kiểm điểm tình hình, để đối phó 


104 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


với chiến tranh tông lực của địch, giữ vững quyên chủ động trên 
chiến trường, Hội nghị Trung ương lần thứ hai họp và đề ra ba 
nhiệm vụ công tác lớn: 


- Ra sức tiêu diệt sinh lực địch, giữ vững thế chủ động tiến tới 
giành ưu thê quân sự trên chiên trường chính. 


- Phá âm mưu của địch "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng 
người Việt đánh người Việt". 


- Bồi dưỡng sức kháng chiến của nhân dân, xây dựng lực lượng, 
củng có hậu phương. 


Hội nghị Trung ương II nhắn mạnh nhiệm vụ đưa toàn bộ công 
tác trong vùng địch tạm chiếm lên một bước phát triển mới đối với 
“nhiệm vụ và phương châm công tác trong vùng tạm chiếm và 
vùng du kích”. 


Đề hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của dân tộc, Đại hội đã quyết 
nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao 
động Việt Nam, thông qua chính cương, tuyên ngôn và điều lệ mới 
của Đảng. Đối với Lào, Campuchia, Đại hội quyết định sẽ tổ chức 
ở mỗi nước một Đảng cách mạng riêng, phù hợp với đặc điểm của 
từng nước. 


3. Ý nghĩa của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ H 


Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II có ý nghĩa lịch sử đặc biệt 
quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đại hội là một 
cái mốc đánh giá bước phát triển mới của Đảng ta. Nắm vững và 
vận dụng một cách đầy đủ, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào 
điều kiện cụ thê của cách mạng Việt Nam, Đại hội đã tổng kết một 
bước quan trọng lý luận cách mạng Việt Nam, xác định đường lối 
cách mạng Việt Nam là tiền hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội; Đánh dấu bước lớn mạnh vượt bậc 
trong hệ thống chính trị của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa do Đảng 
ta lãnh đạo. 


105 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Đường lối đúng đắn mà Đại hội đề ra chính là sự bỗ sung, phát 
triển cương lĩnh đầu tiên của Đảng, đồng thời cũng là phương 
hướng cơ bản của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới, là cơ sở 
đoàn kết, động viên toàn Đảng, toàn dân chiến đấu đưa sự nghiệp 
kháng chiến đến thăng lợi. 


- Kiên quyết kháng chiến đến cùng chống thực dân Pháp và can 
thiệp Mỹ... 


- Xây dựng chính quyền dân chủ của nhân dân nghĩa là chính 
quyền của công nhân, nông dân, tiểu tư sản... Chính quyền đó dựa 
vào Mặt trận dân tộc thống nhất do giai cấp công nhân lãnh đạo, tổ 
chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung. 


- Thực hiện đoàn kết tất cả các đảng phái, đoàn thẻ, thân sĩ yêu 
nước... trong một mặt trận dân tộc thống nhất để đưa kháng chiến 
đến thăng lợi. Mặt trận dân tộc thống nhất lấy liên minh công - 
nông và trí thức làm nòng cốt, do giai cấp công nhân lãnh đạo, 
Đảng Lao động Việt Nam đoàn kết với các đảng phái, các đoàn 
thể... trong mặt trận theo nguyên tắc đoàn kết, trung thực, thống 
nhất, huy động hợp tác lâu dài vì độc lập, tự do của Tổ quốc và của 
nhân dân. 

- Quân đội Việt Nam là quân đội nhân dân. 

- Cải cách ruộng đất là giảm tô, giảm tức. 


Chính cương còn đẻ cập tới các chính sách về kinh tế, tài chính, 
văn hóa, giáo dục... 


Đường lối, chủ trương, chính sách do Đại hội đề ra thẻ hiện tinh 
thần quyết chiến, quyết thắng và đã trở thành kim chỉ nam cho toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân đầy mạnh công cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, can thiệp Mỹ và tay sai tiến lên giành độc lập, thống 
nhất, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Thành công của Đại hội đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc và 
toàn diện, đặc biệt về tư trởng, đường lối cách mạng và kháng chiến; 


10 


Chương 1I: Tiếp tục xây đựng, phát triển... 


mặt khác, cũng đánh dấu sự trưởng thành của các lực lượng cách 
mạng tại ba nước Đông Dương. Chủ trương của Đại hội về mỗi 
nước thành lập đảng riêng, đồng thời tăng cường đoàn kết chỗng 
thực dân xâm lược, thể hiện đúng quan điểm về quyên dân tộc tự 
quyết, tôn trọng quyên của mỗi dân tộc ở Đông Dương. 


Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam là một bản cương 
lĩnh cách mạng dân tộc dân chủ nhăm tiến lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, giá trị của nó là lý luận phân tích thực tiễn chính trị sâu 
sắc. Chính cương thể hiện tư duy biện chứng trong tư tưởng và 
phương pháp, trong lý luận cách mạng và kháng chiến của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và của Đảng ta dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng nhân văn truyền thống Việt Nam được vận dụng vào điều 
kiện cách mạng cuộc kháng chiến của dân tộc trong những năm 50 
của thế kỷ XX. Với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để 
chiến thăng” do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng 
nêu lên và thăng lợi của chiến dịch Biên giới đã làm nức lòng quân 
và dân cả nước. Uy tín của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ngày càng được nâng cao trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế 
phấn khởi, thi đua vươn lên giành thăng lợi mới trên khắp các chiến 
trường Bắc - Trung - Nam. 


II. XÂY DỰNG CHÍNH QUYÈN CÁCH MẠNG VÀ PHÁT 
TRIÊN CÁC TÓ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 


1. Thống nhất Mặt trận Liên Việt 


Đẻ củng cố và tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí của toàn 
dân, góp phần đây mạnh sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của dân 
tộc, đồng thời chuẩn bị cho việc thành lập khối liên minh nhân dân 
Việt - Miên - Lào. Việc thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt 
và thực hiện khẩu hiệu “một dân tộc, một mặt trận” cũng là một 
trong những chính sách lớn mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II 
nêu ra: Lúc này, việc Đảng Lao động Việt Nam ra công khai hoạt 
động và trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện có 


107 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


ý nghĩa hết sức quan trọng: nó tăng cường vai trò lãnh đạo của giai 
cấp công nhân, của Đảng đối với mặt trận, chính quyền, quân 
đội...; nó củng cố lòng tin và mối liên hệ sẵn có giữa toàn thể nhân 
dân với Đảng. 


Theo bản Luận cương của Đảng thì nhiệm vụ chủ yếu của chính 
sách Mặt trận lúc này là củng cố và phát triển khối đại đoàn kết và 
động viên toàn dân đánh đuổi đế quốc xâm lược, hoàn toàn giải 
phóng dân tộc. Đứng trước nhiệm vụ lớn lao ấy, tổ chức và công 
tác mặt trận cần được chấn chỉnh như thế nào cho thích hợp với 
hoàn cảnh hiện tại. Trong 21 năm ra đời và phát triển, Mặt trận 
thống nhất dân tộc Việt Nam trưởng thành trong phong trào chống 
thực dân Pháp đã biểu hiện được truyền thống cách mạng của dân 
tộc. Mặt trận là tổ chức để Đảng thực hiện sự động viên toàn dân 
rất có hiệu quả. Song, do hoàn cảnh đã thay đổi, đứng trước những 
điều kiện mới của cách mạng, về tổ chức và cách làm việc của mặt 
trận cũng cần được đổi mới để các giới và các tổ chức trong mặt 
trận dễ dàng hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, toàn Đảng đã lập được thành tích trong việc thi hành chính 
sách đại đoàn kết toàn dân tộc để kháng chiến, kiến quốc. Tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều khuyết điểm, và do tình hình phát triển công 
tác mặt trận và dân vận cần được chắn chỉnh. 


Để mặt trận có đủ điều kiện làm tròn nhiệm vụ mà Đại hội đã 
vạch ra, Mặt trận này có chương trình và điều lệ mới theo tỉnh thần 
Cương lĩnh của Đảng, đồng thời để làm thất bại chính sách chia rẽ 
dân tộc, lừa gạt quần chúng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, 
Mặt trận phải được củng cổ và phát triển, phải tích cực sửa soạn 
thống nhất Việt Minh và Liên Việt, chắn chỉnh tổ chức Mặt trận và 
sửa đổi lối làm việc để Mặt trận Liên Việt xứng đáng là lực lượng 
trụ cột cho khối đoàn kết các dân tộc. 


Đại hội Đảng lần thứ II cũng nhận định, về củng cố tổ chức Mặt 
trận phải hoàn thành việc thống nhất Việt Minh và Liên Việt trong 
toàn quốc, thực hiện một mặt trận dân tộc thống nhất duy nhất, với 


108 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


tính chất chặt chẽ và rộng rãi dựa trên cơ sở liên minh công nông 
và lao động, trí thức, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, lẫy 
tên là Mặt trận Liên Việt. Mặt trận có chương trình điều lệ mới. 


Nhìn lại toàn bộ cuộc vận động cách mạng từ ngày thành lập 
đến khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2-1951), nói 
chung Đảng đã có một chính sách mặt trận rất đúng đắn. Mặt trận 
đó thể hiện vai trò là một trong những trụ cột của nhà nước dân chủ 
nhân dân, là sức mạnh vô biên của cuộc kháng chiến và kiến quốc, 
là cơ sở quân chúng rộng rãi làm thành một cú pháp bẻn vững của 
Đảng đề đánh thắng bọn xâm lược và tay sai của chúng. 


Từ ngày 3 đến ngày 7-3-1951, Đại hội toàn quốc Việt Minh và 
Liên Việt quyết định thống nhất thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân 
Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt). 

Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt là một sự kiện quan 
trọng về chính trị, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: Đó là hình 
ảnh của "rừng cây đại đoàn kết... đã nở hoa kết quả và gốc rễ nó 
đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân, và nó có một cái tương lai 
"trường xuân bất lão""! 

Thực ra, quá trình thống nhất Việt Minh - Liên Việt để thực 
hiện khu hiệu "Một dân tộc, một mặt trận", đây mạnh kháng chiên 
kiến quốc đã bắt đầu từ năm 1948. Ngày 7-11-1948, Tổng bộ Việt 
Minh đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Liên Việt hợp nhất hai tổ 
chức mặt trận. Tháng 2-1949, Trung ương Liên Việt quyết định 
tuyên truyền chủ trương hợp nhất trong nhân dân. Tháng 6-1949, 
Việt Minh và Liên Việt quyết định thống nhất tổ chức từ dưới lên 
trên. Đến tháng 8-1950, các tỉnh và các khu đã hợp nhất xong. Và 
đến ngày 3-3-1951, Đại hội toàn quốc Mặt trận thống nhất Việt 
Minh - Liên Việt với mục đích là để "tiêu diệt thực dân Pháp xâm 
lược, đánh hại can thiệp Mỹ, trừng trị Việt gian phản quốc, củng cô 
và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, xây dựng nước Việt Nam 


1. Hồ Chí Minh: Toàn ráp, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 1995, tr. 181. 
109 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường và góp sức cùng 
nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình lâu dài". Đây cũng chính là chính 
cương của Mặt trận Liên Việt. Đặc biệt, lúc này việc Đảng Lao 
động Việt Nam ra công khai có ý nghĩa rất quan trọng: nó tăng 
cường vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, của Đảng đối với 
mặt trận, chính quyền, quân đội, nó củng có lòng tin vào mối liên 
hệ có sẵn giữa toàn thể nhân dân với Đảng. 


Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt đã khẳng định sự 
đoàn kết giữa các giai cấp, các tầng lớp trong mặt trận là đoàn kết 
lâu dài, đoàn kết thực sự của giai cấp công nhân. Chính cương 
mới của Mặt trận Liên Việt bao gồm các điểm chính: đoàn kết các 
tầng lớp nhân dân, lẫy lực lượng xây dựng làm nên tảng để kháng 
chiến kiến quốc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa kháng chiên 
vừa cải thiện dân sinh, kết hợp tỉnh thần yêu nước chân chính với 
tinh thần quốc tế đúng đắn, gắn chặt cuộc kháng chiến Việt Nam 
với phong trào hòa bình thế giới. Mặt trận vùng địch cũng xác 
định trên phạm vi công tác của mình: mặt trận là cơ sở của chính 
quyền, mặt trận phải làm cho mọi tầng lớp nhân dân; các đoàn thể 
trong mặt trận cùng nhau hoạt động theo một chương trình chung. 
Điều đó nói lên đảng của giai cấp công nhân ngày càng lãnh đạo 
chặt chẽ công tác mặt trận, chú ý vai trò nhân dân lao động trong 
mặt trận, hướng cho mặt trận cũng như chính quyền thực hiện 
đường lối cách mạng dân chủ mới của Đảng. 


Đại hội đã cử ra một Ủy ban toàn quốc gồm 53 người, Chủ tịch 
là cụ Tôn Đức Thắng, cùng với các Phó Chủ tịch và Ủy viên đại 
biểu của Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng 
Xã hội Việt Nam, Tổng bộ Việt Nam, Hội Liên hiệp quốc dân Việt 
Nam, Đoàn thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Văn 
hóa, Phật giáo Cứu quốc, Công giáo Cứu quốc, Cao đài Cứu quốc, 
12 phái hợp nhất Nam Bộ, các dân tộc miền núi ở Việt Bắc, Tây 
Nguyên, Trung Bộ, các nhân sĩ - trí thức. Mặt trận cũng định rõ 


110 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


nhiệm vụ và phạm vi công tác của mình là: Mặt trận là cơ sở của 
chính quyên, đường lối chính sách của Mặt trận cũng là đường lôi 
chính sách của chính quyền; Mặt trận phải làm cho mọi tầng lớp 
nhân dân bảo vệ chính quyên, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân; 
các đoàn thể trong Mặt trận cùng nhiều thỏa thuận và hoạt động 
theo một chương trình. 


Báo Cứu quốc, cơ quan của Tổng bộ Việt Minh chuyển thành 
cơ quan Trung ương Mặt trận Liên Việt. 


Thành công của Đại hội Thống nhất Việt Minh - Liên Việt là 
một sự kiện chính trị quan trọng đã khăng định khối đại đoàn kết 
dân tộc - đã tạo thành một lực lượng vĩ đại, thúc đây sự nghiệp 
kháng chiến đi đến thắng lợi, kiến quốc thành công. 


Sau khi thống nhất và kiện toàn, Mặt trận Liên Việt đã thể hiện 
rõ là một trong những trụ cột của Nhà nước dân chủ nhân dân, là 
sức mạnh vô biên của cuộc kháng chiến kiến quốc và là nơi tập hợp 
mọi tổ chức quần chúng thực hiện những nhiệm vụ của cuộc kháng 
chiến, kiến quốc. 


Có một thực tế, khi cuộc kháng chiến đi vào giai đoạn gay go 
quyết liệt, địch ra sức càn quét, khủng bố, tàn phá, cướp bóc và 
chia rẽ, tăng cường chính sách dùng người Việt trị người Việt. 
Chúng lợi dụng tôn giáo và chia rẽ các tôn giáo ở Nam Bộ. 


Có thê nói, từ sau Đại hội Đảng tháng 2-1951, với Cương lĩnh 
của Đảng Lao động Việt Nam, Cương lĩnh của Mặt trận Liên Việt 
được phố biến sâu rộng đến tận cơ sở. Từ tiền tuyên đến hậu 
phương, các tầng lớp nhân dân hân hoan chào đón Đảng tiên phong 
ra công khai hoạt động. Chính quyên nhân dân các cấp được củng 
có, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc. 

Cũng trong thời kỳ này, các đoàn thể quần chúng được kiện 
toàn và ngày càng phát triển để làm tăng thêm sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân. Việc tuyên truyền, học tập chính sách của 
Đảng và Chính phủ trong các vùng căn cứ, đều được tiến hành. 


111 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Nhiều nơi tô chức cho nhân dân học tập sắc lệnh bí mật quốc gia và 
10 điểm ghi nhớ của Mặt trận Liên Việt, vạch rõ âm mưu lợi dụng 
tôn giáo, chia rẽ nhân dân, chia rẽ dân tộc của kẻ thù, tuyên truyền 
các chiến thắng lớn của ta, phổ biến kinh nghiệm chống càn quét... 
giữ vững trật tự trị an thôn xóm. Ở các xã, đoàn thanh niên cứu 
quốc giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và 
tổ chức thanh niên tòng quân, gia nhập du kích. Hội mẹ chiến sĩ, 
hội phụ nữ, hội thanh niên... tham gia thi đua yêu nước, vận động 
nhân dân tăng gia sản xuất, tiết kiệm. 


Đối với các đảng phái dân chủ trong Mặt trận, Đảng Lao động 
Việt Nam đã chú ý giúp đỡ Đảng Dân chủ chuyển hướng phát triển 
tô chức vào các tầng lớp tư sản, công thương, vận động họ đây 
mạnh sản xuất công thương nghiệp. Lúc này Đảng Dân chủ có cơ 
sở ở nông thôn và thị trấn các tỉnh với số lượng gồm 3 vạn người. 
Đảng Lao động Việt Nam cũng giúp đỡ Đảng Xã hội tăng cường 
vận động giới trí thức phục vụ kháng chiến. Đảng Xã hội có cơ sở 
tương đối khá ở Liên khu V và các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hà 
Nam, Thái Nguyên, Tuyên Quang. 


Cũng từ năm 1951, thực hiện chủ trương xây dựng tổ chức công 
đoàn vững mạnh, lấy việc củng có cơ sở, rèn luyện cán bộ làm 
trọng tâm, các cấp bộ công đoàn đều có sự chuyển biến về mặt tổ 
chức. Công đoàn vùng tự do, nhất là công đoàn cơ sở được củng có 
về tổ chức cũng như nội dung với ba công tác chính là: lãnh đạo 
công nhân thi đua sản xuất, giáo dục đoàn viên công đoàn và chăm 
lo đời sống cho công nhân. Đến năm 1952, số lượng đoàn viên 
công đoàn trong các xí nghiệp tập trung là 28.000 người, công đoàn 
công chức có 40.000 (giáo dục, y tế, hành chính, công an, công 
thương). Đoàn viên công đoàn thuộc các ngành tiểu thủ công là 
150.000 người. 


Nhìn chung, tổ chức công đoàn đã thúc đây sản xuất và tiết 
kiệm trong các xí nghiệp quốc phòng, xưởng sản xuất nông cụ và 
các cơ quan dân chính. Trước những chủ trương kịp thời và đúng đắn 


112 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


của Đảng vê các mặt công tác, sau một thời gian thông nhất Mặt 
trận Việt Minh - Liên Việt, lực lượng toàn dân được động viên và 
tập hợp trong các đoàn thể quần chúng, trong mặt trận Liên Việt là 
lực lượng kháng chiến toàn dân và xây dựng chế độ mới, thực hiện 
các nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc. 


Có thể nói, từ sau Đại hội Đảng lần thứ II, Đại hội thống nhất 
Việt Minh - Liên Việt toàn quốc đã củng có thêm vai trò lãnh đạo 
cách mạng của giai cấp công nhân, củng cô thêm Mặt trận dân tộc 
thống nhất Việt Nam. Hội nghị đại biểu Việt - Miên - Lào đã xúc 
tiến việc xây dựng Mặt trận thống nhất Việt - Miên - Lào. Cùng với 
những thắng lợi về quân sự và chính trị đã làm cho quân và dân 
toàn quốc thêm phắn khởi và tin tưởng. 


Trong bối cảnh quốc tế và chiến tranh ở Đông Dương có nhiều 
biến đổi, Đảng và Nhà nước đã ra sức chỉ đạo toàn dân ta đầy mạnh 
sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, tiến lên một bước phát triển mới. 
Đây mạnh việc xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến về 
mọi mặt nhằm khăng định sức mạnh của Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. 


2. Hội nghị đoàn kết nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - 
Campuchia 


Xác định nhân dân ba nước Đông Dương cùng có kẻ thù chung 
là thực dân Pháp xâm lược, cùng có mục tiêu chung là giành độc 
lập dân tộc cho Tổ quốc mình, cùng với sự lãnh đạo của một Đảng 
là Đảng Cộng sản Đông Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta 
luôn chủ trương xây dựng khối liên minh chiến đấu vì nền độc lập 
của mỗi dân tộc. 

Từ năm 1950, khi cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước 
Đông Dương đã chuyển sang một giai đoạn mới, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đảng ta chủ trương tăng cường hơn nữa sự phối hợp 
hành động và giúp đỡ lẫn nhau giữa các lực lượng kháng chiến 
của ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia. Chủ trương trên đã 


113 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ trong Báo cáo chính trị đọc tại 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II: "Chúng ta kháng chiến, dân tộc 
bạn Miên, Lào cũng kháng chiến. Bọn thực dân Pháp và bọn can 
thiệp Mỹ là kẻ thù của ta và của dân tộc Miên, Lào. Vì vậy, ta phải 
ra sức giúp đỡ anh em Miên - Lào và tiến đến thành lập Mặt trận 
thống nhất các dân tộc Việt - Miên - Lào". 


Trong Cương lĩnh của Đại hội Đảng lần thứ II (tháng 2-1951) 
đã nêu rõ: “Việt Nam có nhiệm vụ tích cực giúp đỡ các dân tộc 
Miên, Lào đây mạnh kháng chiến, đặng phối hợp chặt chẽ với cuộc 
kháng chiến của Việt Nam”. 


Việt Nam, Lào, Campuchia là ba nước trên bán đảo Đông 
Dương, đã bao đời nay sống thân thiện bên nhau, cùng nhau chiến 
đấu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mình. Từ khi có sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Lao động 
Việt Nam, tình đoàn kết chiến đấu đối với cả ba dân tộc lại được 
phát triển lên một giai đoạn mới. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, ba dân tộc cùng phải tăng 
cường đoàn kết và hợp tác toàn diện với nhau. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, với đường 
lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, nhân dân Việt Nam 
vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa chiến đấu vừa xây dựng và 
phát triển lực lượng mọi mặt. Đồng thời, theo yêu cầu của lực 
lượng kháng chiến Lào và Campuchia, với tỉnh thần “kháng chiến 
của Việt, Miên, Lào là nhiệm vụ chung của chúng ta, là bến phận 
của chúng ta”, Việt Nam đã cử cán bộ và chiến sĩ tình nguyện sang 
Lào, Campuchia giúp đỡ và cùng phối hợp với nhân dân hai nước 
anh em xây dựng cách mạng, đây mạnh kháng chiến. Nhiều căn cứ 
kháng chiến, nhiều “khu giải phóng” được thành lập, giữ vững và 
không ngừng mở rộng. Cũng vì vậy, thế và lực của liên minh cách 
mạng giải phóng dân tộc ba nước ngày càng lớn mạnh. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, H., 1995, tr. 174. 
114 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Ngay từ mùa hè năm 1950, Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của 
Đảng Cộng sản Đông Dương nêu chủ trương đây mạnh xây dựng 
căn cứ địa chính cho Miên và Lào; xây dựng và mở rộng cơ sở 
quân chúng gắn liền các căn cứ này với nhau; tích cực đào tạo cán 
bộ cho hai nước Miên - Lào, để từng bước đưa vào cơ quan chỉ 
đạo các cấp và xúc tiến việc thành lập ở mỗi nước một chính đảng 
riêng, làm trụ cột cho Mặt trận thống nhất, đầy mạnh cùng kháng 
chiến chỗổng thực dân Pháp. Hội nghị Đảng Cộng sản Đông 
Dương đã khăng định: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đông 
Dương là một chiến trường thống nhất. Vận mệnh của 3 quốc gia 
Việt - Miên - Lào găn chặt với nhau, độc lập của Việt Nam không 
được đảm bảo nếu Miên - Lào chưa được giải phóng, ngược lại 
Lào - Miên không giành được độc lập hoàn toàn nếu kháng chiến 
ở Việt Nam chưa thành công. Vì vậy, Đảng Cộng sản Đông 
Dương chủ trương phát triển mạnh Hội Itxarắc ở Miên và Hội 
Ítxala ở Lào, tiến tới lập Mặt trận dân tộc ở Đông Dương càng đây 
mạnh kháng chiến'. 


Thực hiện chủ trương đó, tháng 4-1950, Hội nghị toàn quốc 
Campuchia tự do của lực lượng kháng chiến Campuchia được triệu 
tập tại Ngang Dừa, Bạc Liêu (Việt Nam), quyết định thành lập Ủy 
ban Mặt trận dân tộc thống nhất toàn quốc gọi là Mặt trận Itxarắc, 
bầu ra Chính phủ kháng chiến lâm thời do ông Sơn Ngọc Minh làm 
Chủ tịch và công bố Bản tuyên ngôn của nước Khơme tự do khẳng 
định: "Tất cả các dân tộc Khơme kiên quyết kháng chiến và đấu 
tranh chống thực dân Pháp đẻ giải phóng hoàn toàn đất nước". Đến 
đây, cách mạng và kháng chiến ở ba nước có quan hệ mật thiết với 
nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, nhưng sự phát triển 
không đều nhau và có những đặc điểm riêng. 


Ngày 12-8-1950, Đại hội quốc dân toàn Lào được tổ chức tại 
tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam). Đại hội đã thông qua cương lĩnh 12 
1. Văn kiện Đảng toàn táp, tập LI (1950), Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2001, 

tr. 197, 
115 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


điểm và nhiều Nghị quyết, trong đó có nghị quyết về quan hệ cách 
mạng ba nước Đông Dương. Đại hội bầu Ủy ban thống nhất mặt 
trận Lào Ítxala và Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hoàng thân 
Xuvanuvông làm Chủ tịch và Thủ tướng. 


Sau các sự kiện đó, các khu giải phóng ngày càng được mở 
rộng, liên quân Việt Nam - Cao Miên, Việt Nam - Lào phát triển. 
Nhằm tăng cường đoàn kết, giúp đỡ và phối hợp lẫn nhau giữa 
nhân dân ba nước kháng chiến chống kẻ thù chung, tháng 11-1950, 
Hội nghị các đại biểu Mặt trận dân tộc thống nhất 3 nước Việt - 
Miên - Lào đã tô chức tại chiến khu Việt Bắc của Việt Nam, thành 
lập ra Ban trù bị cho Hội nghị liên minh ba nước. Trong công báo 
chung của Ban Tổ chức mặt trận thống nhất đã khẳng định: "Cuộc 
hội nghị này là bước đầu cho cuộc liên minh huynh đệ giữa 3 nước 
Việt - Miên - Lào”. 


Từ năm 1951, lực lượng cách mạng ba nước Đông Dương đã 
trưởng thành rõ rệt. Trong điều kiện lịch sử mới của Việt Nam và 
Đông Dương, tại Đại hội lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã 
quyết định thành lập ở mỗi nước một đảng cách mạng riêng. Đảng 
bộ Đảng Cộng sản Đông Dương ở Việt Nam tách ra lập thành Đảng 
Lao động Việt Nam và ra hoạt động công khai. Đảng trực tiếp lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam, tiếp tục giúp đỡ, phối hợp với hai dân tộc 
anh em cùng tiến lên. Đại hội xác định rõ: “Việt Nam có nhiệm vụ 
tích cực giúp đỡ các dân tộc Miên, Lào đây mạnh kháng chiến, 
đặng phối hợp chặt chẽ với cuộc kháng chiến của Việt Nam. Giúp 
đỡ cách mạng Miên và Lào về vật chất và tinh thần, đặc biệt giúp 
đỡ đào tạo cán bộ về kinh nghiệm tô chức đấu tranh. Giúp đỡ hai 
nước xây dựng căn cứ địa, phát triển lực lượng vũ trang, thành lập 
quân đội nhân dân; xây dựng, củng cố và phát triển chính quyền 
dân tộc chống đề quốc. 


Cùng các dân tộc Miên, Lào thành lập Mặt trận thống nhất Việt 
- Miên - Lào chống xâm lược...”'. 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2001, tr. 148. 
116 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Cộng sản Đông 
Dương là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của các 
lực lượng cách mạng tại 3 nước Đông Dương. Chủ trương của Đại 
hội về việc mỗi nước thành lập đảng riêng và đồng thời tăng cường 
đoàn kết chống xâm lược phù hợp với nguyên tắc tự nguyện của 
mỗi dân tộc, đồng thời phù hợp với yêu cầu phát triển cách mạng, 
với đặc điểm của tình hình xã hội mỗi nước. 

Ngày 23-6-1951, Đảng bộ Campuchia họp Đại hội toàn quốc 
lần I để thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Khơme do Sơn Ngọc 
Minh làm Tổng Bí thư. 


Cuộc kháng chiến anh dũng của ba nước Đông Dương phát triển 
mạnh mẽ, thực dân Pháp ngày càng suy yêu, đế quốc Mỹ trực tiếp 
can thiệp vào chiến tranh Việt Nam. Trước tình hình đó, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khăng định: "Dân tộc Việt Nam đoàn kết chặt chẽ 
với dân tộc anh em Lào thì sức mạnh sẽ đủ đánh tan thực dân Pháp 
và can thiệp Mỹ... Đề quốc Mỹ sẽ thất bại ở Đông Dương. 


Theo tỉnh thần đó và đẻ đây mạnh hơn nữa cuộc kháng chiến 
chống Pháp và can thiệp Mỹ, ngày 11-3-1951, theo sáng kiến của 
Đảng Lao động Việt Nam, Hội nghị Liên minh Việt Nam - Khơme 
- Lào gồm đại biêu Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơme Itxarắc, 
Mặt trận Lào Ítxala đã họp hội nghị bàn về việc tăng cường đoàn 
kết giúp đỡ nhân dân 3 nước Đông Dương giành được thắng lợi 
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại xã Vinh Quang, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thuộc khu Việt Bắc, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đã tham gia Hội nghị với tư cách Chủ tịch Đảng Lao 
động Việt Nam, Chủ tịch danh dự Mặt trận Liên Việt. Hội nghị đã 
quyết định thành lập khối Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào, 
dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đăng, tiến bộ, tôn trọng chủ 
quyên của nhau. Hội nghị đã đi đến những quyết định cực kỳ quan 
trọng cho cuộc kháng chiến của mỗi nước. Tuyên ngôn của Hội 
nghị xác định rõ: 


117 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


1. Ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia đều có kẻ thù chung là 
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Chúng định bắt nhân dân ba nước 
trở lại cuộc đời nô lệ một lần nữa. Chúng lập chính quyền bù nhìn, 
tuyên bố độc lập giả hiệu. 

2. Khối liên minh ba nước thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, 
tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau nhằm tiêu diệt thực dân 
Pháp và can thiệp Mỹ, giành được độc lập chủ quyền cho ba dân 
tộc, góp sức bảo vệ hòa bình thế giới. 


3. Hội nghị kêu gọi nhân dân ba nước hãy đoàn kết chặt chẽ 
trong nước của mặt trận nước mình, làm cho khối liên minh ba 
nước ngày càng vững chắc, củng có và phát triển chính quyền dân 
tộc và nhân dân ba nước. 


Hội nghị đã nêu cao tính thần đoàn kết quốc tế của ba nước anh 
em trên bán đảo Đông Dương, quyết kể vai sát cánh chống kẻ thù 
chung cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Sự giúp đỡ nhau và sự 
phối hợp chiến đấu giữa ba dân tộc chống kẻ thù chung được nâng 
lên tầm cao mới. Các quyết định của Hội nghị thành lập Mặt trận 
liên minh ba nước là một bước tiến mới của sự nghiệp đoàn kết đấu 
tranh của nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia chống lại các thế 
lực để quốc xâm lược Đông Dương. Trong cuộc kháng chiến thần 
thánh này, cán bộ và chiến sĩ tình nguyện Việt Nam được cử sang 
làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia đã đoàn kết, giúp đỡ 
cán bộ, nhân dân và chiến sĩ bạn, xây dựng cơ sở chính trị và vũ 
trang quần chúng, phát động chiến tranh du kích rộng khắp. Trong 
những năm 1952-1954 thắng lợi và Liên minh Việt Nam - Lào, 
Việt Nam - Campuchia trên mọi chiến trường đã góp phân rất quan 
trọng làm thất bại kế hoạch Nava giành thắng lợi ở chiến trường 
Điện Biên Phủ. 


Như vậy, có thể nhìn nhận là từ sau Đại hội Đảng lần thứ II 
(tháng 2-1951), quan hệ giữa ba nước Việt - Miên - Lào chuyển 
sang giai đoạn mới: Xây dựng khối liên minh đoàn kết, giúp đỡ lẫn 
nhau chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. 


118 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chi là người đặt nên 
tảng cho liên minh chiến đầu Việt - Lào - Campuchia, mà còn luôn 
luôn theo dõi, vun đắp, củng cô tình hữu nghị giữa nhân dân ba 
nước. Trong báo cáo tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba (khóa II) 
tháng 4-1952, Người nêu rõ: "Vì mọi quan hệ khăng khít về địa lý, 
quân sự, chính trị... mà ta với Miên, Lào cũng như môi với răng. 
Hai dân tộc Miên, Lào hoàn toàn giải phóng thì cuộc giải phóng 
của ta mới chắc chắn, hoàn toàn. Cho nên, nhiệm vụ của ta là phải 
ra sức giúp đỡ kháng chiến Miên, Lào một cách tích cực, thiết thực 


hơn. Đó là nhiệm vụ quốc tế của chúng ta". 


3. Xây dựng chính quyên dân chủ nhân dân 
Xây dựng chính quyên Trung ương 


Như đã đề cập ở các phần trên, chính quyền của chúng ta là kết 
quả của Cách mạng tháng Tám - chính quyền dân chủ nhân dân. 
Chính quyền đó trong mấy năm qua đã lãnh đạo kháng chiến đạt 
được nhiều thành tích rực rỡ. Chính quyền đó được Liên Xô, Trung 
Quốc và các nước dân chủ nhân dân và toàn thể nhân dân thế giới 
tin cậy, ủng hộ. Chính quyền đó là công cụ cách mạng mạnh mẽ, 
sắc bén đã thực hiện chế độ dân chủ nhân dân, chuẩn bị điều kiện 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trước sự biến chuyên mới của tình hình 
thế giới và đất nước, từ năm 1951 nhiệm vụ trọng yếu đặt ra cho 
toàn dân ta là phải giữ vững chính quyền và luôn luôn ra sức làm 
cho nó dân chủ nhân dân thực sự, làm cho nó mạnh mẽ, sắc bén, để 
tiêu diệt đế quốc xâm lược, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, 
độc lập, tự do, hạnh phúc và phú cường. 

Trong báo cáo Mấy vấn đề cốt yếu của chính quyền dân chủ 
nhân dân Việt Nam do ông Lê Văn Hiến trình bày tại Đại hội lần II 
của Đảng nêu rõ: "Muốn tổ chức một chính quyền dân chủ nhân dân 


1. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, H., 1995, 
tr. 268. 


119 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


thực sự, đảm bảo việc nhân dân tham gia trực tiếp, thường xuyên 
có hiệu lực, chúng ta phải thực hiện đầy đủ chế độ dân chủ tập 
trung". Chính phủ Trung ương, Ủy ban Hành chính các cấp chịu 
trách nhiệm và nhiệm vụ báo cáo công tác trước Quốc hội, trước 
Hội đồng nhân dân các cấp mình, và như thế là báo cáo trước nhân 
dân. Cơ quan hành chính các địa phương phải phục tùng Chính phủ 
Trung ương. Các cơ quan chuyên môn cắp nào phải phục tùng cơ 
quan chính quyền (Ủy ban Kháng chiến hành chính) cấp Ấy. 

Chính quyền mới của các nước dân chủ cộng hòa là chính 
quyền dân chủ nhân dân, nghĩa là "của công nhân, nông dân, tiểu tư 
sản, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc và các thân sĩ yêu nước và 
tiến bộ, dựa trên khối liên minh công nhân, nông dân, lao động trí 
óc, chủ yếu là liên minh công nông, dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân"". 


Tóm lại, chính quyền dân chủ nhân dân Việt Nam mà Chính 
phủ là cơ quan hành chính cao nhất nước ta dựa vào Mặt trận dân 
tộc thống nhất rộng rãi trên khối liên minh công nông vững chắc và 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân ngày càng được củng cô 
vững chắc và tiếp tục kiện toàn cả về cơ cấu và tổ chức nhân sỰ. 

Có thể nói, cùng với quá trình phát triển của cuộc kháng chiến, 
bộ máy chính quyển Trung ương đã ngày càng được củng có, ôn 
định và phát huy được sức mạnh của mình trong cuộc kháng chiến 
và kiến quốc. 


Để đáp ứng nhu cầu kháng chiến kiến quốc, trong năm 195], 
chính quyền dân chủ nhân dân đã thi hành nhiều chính sách quan 
trọng. Đó là, ngày 14-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 
21/SL quyết định đôi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công thương. 

Tháng 6-1951, Hội đồng Chính phủ ra nghị quyết, theo đó cơ 
quan tình báo tách khỏi cơ quan công an và trực thuộc Thủ tướng 


1. Tổng Liên đoàn Lao động, Biên bản Hội nghị Chính phủ 1953, tr. 26-29. 
120 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Chính phủ. Để phù hợp với tình hình kháng chiến, trong phiên họp 
từ ngày 8 đến ngày 10-7-1951, Hội đồng Chính phủ quyết định rút 
bớt số lượng nhân viên do các bộ đã quy định cho phù hợp với từng 
địa phương. Chính phủ chỉ đạo sắp xếp lại biên chế trong các cơ 
quan chính quyền cho phù hợp theo phương hướng tỉnh giảm, gọn 
và hiệu quả. 

Trong cuộc họp đầu năm 1951, Hội đồng Chính phủ quyết định 
cơ câu tô chức Chính phủ và các Bộ, Chính phủ gồm 13 bộ và các 
cơ quan tương đương. Việt Nam công an vụ, một ngành bảo vệ an 
ninh quốc gia được thành lập năm 1946. Do yêu cầu của sự nghiệp 
kháng chiến, kiến quốc, ngày 16-2-1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
Sắc lệnh số 141/SL thành lập Thứ Bộ công an và tháng 8-1953, Hội 
đồng Chính phủ quyết định đôi thành Bộ Công an. 


Trong phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 4-1951, Hội đồng 
Chính phủ thông qua bản Quy định lề lối làm việc giữa Trung ương 
và địa phương, nhân mạnh chế độ thỉnh thị và báo cáo của các cấp 
chính quyền địa phương đối với Chính phủ Trung ương. Trong 
tháng 5-1952, căn cứ vào tình hình cụ thể của Liên khu III và để 
tăng cường sự chỉ đạo chiến tranh ở vùng địch hậu, Hội đồng Chính 
nhủ quyết định thành lập Khu tả ngạn sông Hỗng đặt dưới quyền 
chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ Trung ương, gồm các tỉnh Hải 
Dương, Kiến An, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên. Sau chiến 
thắng Tây Bắc, Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập Khu Tây 
Bắc tách ra ngoài Liên khu Việt Bắc, gồm 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, 
Lai Châu, Sơn La, đồng thời vạch kế hoạch củng có căn cứ địa Tây 
Bắc. Tiếp đó, tháng 10-1953, Hội đồng Chính phủ chính thức ra 
quyết định thành lập Ủy ban Kháng chiến hành chính khu Tây Bắc 
do ông Bùi Quang Tạo làm Chủ tịch. 


Đặc biệt, cuối năm 1951, Hội đồng Chính phủ đã có những 
quyết định thay đối lớn về nhân sự trong các Ủy ban Kháng chiến 
hành chính Liên khu HI, IV và V. 


121 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Để xây dựng chính quyền vững mạnh, Chính phủ chủ trương 
chuyển mạnh đấu tranh phê bình và tự phê bình trong các năm 
1951-1952. Cụ thể: Ngày 16-2-1951, Thủ tướng Chính phủ ra 
Thông tư số 70-TTg, về việc mở rộng cuộc vận động phê bình và tự 
phê bình trong các cơ quan về cán bộ chính quyên, giáo dục tỉnh 
thần phê bình và tự phê bình trong cán bộ, nhân dân, mở rộng dân 
chủ... nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến hiệu quả hơn, 
nâng cao chất lượng của hệ thống chính quyền các cấp. Ngày 17-8- 
1951, Bộ Nội vụ ra Thông tư số 63-NV hướng dẫn việc giáo dục 
nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Tiếp đó, ngày 10-3-1952, 
Chính phủ ra Thông tư số 155/TTg về chấn chỉnh bộ máy chính 
quyền. Trong năm 1952, Hội đồng nhân dân được tiến hành bầu lại. 
Trên cơ sở kiện toàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban Kháng chiến hành 
chính các cấp được củng có, đặc biệt là cấp Liên khu. Chính quyền 
Liên khu thay mặt Chính phủ tổ chức sự nghiệp kháng chiến, kiến 
quốc. Xây dựng Liên khu thành một đơn vị kháng chiến tương đối 
độc lập là một chủ trương đúng của Chính phủ. Các cấp tỉnh và 
huyện cũng được xây dựng gọn nhẹ. 


Đặc biệt, trong phiên họp tháng 10-1953, Hội đồng Chính phủ 
đã kiểm điểm tình trạng quan liêu giấy tờ ở các cơ quan Trung 
ương và quyết định sẽ mở một cuộc vận động chóng bệnh quan liêu 
giấy tờ, bắt đầu từ cơ quan Trung ương. 

Xây dựng chính quyên cáp cơ sở ở địa phương 


Nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, việc củng cố và tăng 
cường chính quyền cấp xã là công việc được Chính phủ đặc biệt 
quan tâm, coi là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong quá trình xây 
dựng bộ máy chính quyền nhà nước Việt Nam nói chung. Chính 
phủ có nhiều sắc lệnh, nghị định, thông tư về kiện toàn, củng cố 
chính quyên cấp xã. 


Tại phiên họp tháng 2-1951, Hội đồng Chính phủ có ý kiến về 
việc củng cô chính quyền cấp xã cần làm thận trọng, có thời gian 
thực nghiệm nhất là bằng hình thức cán bộ lưu động, đúc rút được 


122 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


kinh nghiệm rồi mới thi hành. Chính phủ cũng hết sức quan tâm tô 
chức bộ máy chính quyền ở vùng địch kiểm soát và vùng du kích 
cho thích hợp với điều kiện kháng chiến BAY B0, phức tạp. Ngày 
14- lI- 1951, Hội đồng Chính phủ đã quyết nghị tổ chức chính 
quyên trong cả hai vùng địch tạm chiếm và du kích phải chặt chẽ, 
gọn gàng, thích hợp với nguyên tắc bí mật... 


Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có những 
thông tư đặt kế hoạch chấn chỉnh cán bộ xã, tiến hành phân loại cán 
bộ, huấn luyện học tập, đào tạo cán bộ công nông tại Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc. 

Ngày 23-3-1951, Bộ Nội vụ ra Thông tư số 62 về kế hoạch củng 
cổ chính quyền xã, quy định: Mọi công dân Việt Nam đều có quyền 
tham gia chính quyền, tham gia ý kiến vào công việc chính quyên. 
Đến đầu tháng 11-1951, Bộ Nội vụ tô chức Hội nghị tổng kết củng 
có xã, xây dựng Đề án củng cố xã và trình Hội đồng Chính phủ 
thông qua tháng 12-1951. 

Trong chương trình công tác năm 1952 của Chính phủ xác định 
việc tiếp tục xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân là hết sức 
quan trọng: 

"a, Thực hiện đúng mức và đầy đủ nguyên tắc dân chủ tập trung 
đề thực hiện sự lãnh đạo thống nhất của Chính phủ Trung ương. 

b. Thực hiện kế hoạch củng cố xã. 

c. Củng cô Hội đồng nhân dân tỉnh và xã. 

d. Kiện toàn bộ máy tư pháp và công an. 

e. Giáo dục và hướng dẫn nhân dân thực tế tham dự và sử dụng 
chính quyên trong mọi công tác '". 


Tiếp đó, ngày 14-6-1952, Chính phủ ra Sắc lệnh số 95/SL quy 
định số lượng, thể lệ bầu cử và quy định Ủy ban Kháng chiến hành 


1. Biên bản Hội đồng Chính phủ, năm 1951, T1đd. 
123 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


chính xã. Số lượng ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính xã từ 5 
đến 9 người, riêng vùng tạm chiếm từ 3 đến 5 người. Ở những xã 
miễn núi tối thiểu số ủy viên là 3 người. Số ủy viên mỗi xã do Ủy 
ban Kháng chiến hành chính huyện đề nghị và Ủy ban Kháng chiến 
hành chính tỉnh quyết định. 


Thực hiện Sắc lệnh trên, ngày 9-7-1952 Bộ Nội vụ ra Thông tư 
số 14/TT/NV-TC về việc ấn định số lượng và thể thức bầu cử ủy 
viên Ủy ban Kháng chiến hành chính xã. Đề án củng có cấp xã đề 
ra từ đầu năm 1951, nhiều đoàn cán bộ của Bộ Nội vụ đã được cử 
về các Liên khu, tỉnh, huyện, xã để phổ biến chủ trương và tham 
gia huấn luyện cán bộ. Ba đoàn về Phú Thọ (Liên khu Việt Bắc), 
tỉnh Nghệ An (Liên khu IV) và vào Nam Trung Bộ; một đoàn đi 
giúp tỉnh Lạng Sơn chắn chỉnh vùng mới giải phóng nghiên cứu, 
rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. 


Chấp hành Chỉ thị của Trung ương, các địa phương đã tiến hành 
việc chắn chinh bộ máy chính quyền. Tại Nam Bộ, chính quyền xã 
nhiều nơi vẫn duy trì hình thức Ủy ban quân dân chính. Một số nơi 
có cơ sở quần chúng mạnh đã thành lập Ủy ban Kháng chiến hành 
chính xã. Ở Nam Trung Bộ, các địa phương tổ chức học tập đề án 
củng có cấp xã, tiến tới bỏ ấp, thôn, 224 cán bộ xã được huấn luyện 
về nhiệm vụ, chức năng, phương pháp làm việc của bộ máy chính 
quyền cấp xã. Tại Liên khu IV, Liên khu II, chính quyền của ta 
vẫn hoạt động, ở cả vùng địch càn quét, khủng bố tàn khốc như 
Bình Trị Thiên, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định. Liên khu Việt 
Bắc đã tập trung huần luyện cho hầu hết cán bộ xã, đào tạo được 90 
cán bộ cốt cán cho cấp huyện, đa số là các dân tộc ít người. Do 
hoàn cảnh chiến tranh, địa giới các xã rộng, giao thông không thuận 
lợi, trình độ cán bộ xã còn non, nên vấn đề xây dựng cấp huyện 
mới bước đầu đặt ra, chưa thực hiện được. Bên cạnh việc chấn 
chỉnh tổ chức cơ quan hành chính, Đảng và Nhà nước cũng chú 
trọng củng có Hội đồng nhân dân các cắp, làm cho Hội đồng nhân 
dân thực sự đại điện cho tiếng nói của nhân dân. 


124 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Nhìn chung, hoạt động củng cỗ cơ quan hành chính và Hội đồng 
nhân dân đều hướng vào mục tiêu xây dựng một nhà nước "của 
dân, do dân và vì dân". Việc chỉnh đốn chính quyền cấp xã về mọi 
mặt đã làm cho chính quyền thực sự là công cụ sắc bén của nhân 
dân, tạo nên những chuyển biến mới cả về tô chức, lề lỗi làm việc, 
động viên được tinh thần làm chủ và khí thế hăng hái kháng chiến 
kiến quốc của toàn dân. 


II. ĐÁY MẠNH SẢN XUÁT, PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở 
VÙNG TỰ DO 


1. Mở mang kinh tế dân chủ nhân dân 


Xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, muốn thắng địch 
về quân sự, chính trị, phải có một cơ sở kinh tế vững chắc, phải 
phát triển kinh tế kháng chiến nhằm mục đích làm cho toàn quân, 
toàn dân ta đủ ăn, đủ mặc, có súng có đạn để đánh lâu dài. 


Trong quá trình kháng chiến, Đảng và Nhà nước ta không 
ngừng chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế, cải thiện từng bước đời 
sống nhân dân, coi đó là vấn đề cốt lõi trong công cuộc xây dựng 
chế độ mới, là nền tảng sức mạnh của căn cứ địa - hậu phương để 
kháng chiến lâu dài. 

Trong 5 năm đầu vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, 
ta vẫn làm chủ được vùng nông thôn rộng lớn kể cả những vùng 
giáp thành phó, hình thành thế cài răng lược giữa ta và địch. Vùng 
ta kiểm soát rộng hơn nhiều so với vùng địch tạm chiếm. Nhìn 
chung cả nước trong nửa đầu cuộc kháng chiến thì quân ta chiến 
đâu trong điều kiện chiến trường bị chia cắt và bị địch bao vây 
bốn mặt. Trong hoàn cảnh nói trên, về kinh tế ta chủ trương một 
mặt phá hoại kinh tế địch, hạn chế giặc "lẫy chiến tranh nuôi 
chiến tranh"; mặt khác ra sức xây dựng nền kinh tế kháng chiến 
theo hướng dân chủ nhân dân nhằm đảm bảo tự cung tự cấp được 
những nhu cầu tối thiểu về đời sống của đồng bào trong vùng tự do 


135 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


và đủ cung cấp cho lực lượng vũ trang "ăn no, đánh thắng" và có 
đủ vũ khí để đánh giặc. 

Theo chỉ đạo của Trung ương Đảng thì phương hướng phát triển 
kinh tế, phát triển sản xuất trong kháng chiến là: "Chú trọng nông 
nghiệp, rồi đến công nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp quốc 
phòng"!. Phương hướng này được thực hiện sáng tạo trong điều 
kiện cụ thể của từng vùng tự do ở các Liên khu từ Bắc vào Nam. 


Dựa vào đường lối tự cấp tự túc, tự lực cánh sinh, nền kinh tế 
dân tộc - dân chủ và kháng chiến đã đạt được những thành tích to 
lớn, đã đáp ứng có hiệu quả nhu cầu của kháng chiến và dân sinh. 
Tuy nhiên, những khó khăn trở ngại còn rất lớn, vì nhìn chung nền 
kinh tế kháng chiến của ta còn thấp kém, khả năng sản xuất khó 
đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của chiến tranh, yêu cầu về 
kinh tế - tài chính ngày càng cao và sự nghiệp xây dựng quân đội 
tiến lên chính quy phù hợp với yêu cầu tác chiến của giai đoạn mới. 


Đặc biệt, từ cuối năm 1950, sau chiến thắng Biên giới, cuộc 
kháng chiến của ta chuyển sang một giai đoạn mới. Nhu cầu của 
kháng chiến ngày một tăng, sản xuất ở vùng tự do có điều kiện phát 
triển, lưu thông hàng hóa giữa hai vùng trở thành một nhu cầu cấp 
thiết. Tình hình đó đòi hỏi phải có những chủ trương, chính sách 
mới thích hợp để đảm bảo cung cấp cho kháng chiến và cải thiện 
đời sống nhân dân. Nhằm khắc phục những khó khăn trước mắt, 
tiếp tục đưa cuộc kháng chiến phát triển, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ nhất đã chỉ rõ: "Do kháng chiến trường kỳ gian 
khổ, ta phải ra sức mở mang kinh tế, tài chính để bồi dưỡng sức dân 
và cung cấp cho nhu cầu của quân đội... Có giải quyết được những 
khó khăn về kinh tế, tài chính, ta mới có thê làm cho cuộc kháng 
chiến thuận chiều tiến tới thắng lợi"?. Cùng với việc phê phán một 


1. Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp, tập l (1945-1950). 
Nxb Sự thật, H., 1986, tr. 103-104. 
2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđủ, tr. 511. 


126 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


số biểu hiện tiêu cực trong xây dựng kinh tế như bảo thủ, ỷ lại, 
không tích cực mở mang kinh tế và bồi dưỡng sức dân, Đảng và 
Chính phủ xác định rõ nhiệm vụ cấp bách của công tác kinh tế tài 
chính là: Tăng gia sản xuất, bảo đảm cung cấp lương thực, tăng thu, 
giảm chi; đấu tranh kinh tế với địch; mở mang mậu dịch đối 
ngoại... Và, các biện pháp cụ thẻ là: Đây mạnh sản xuất lương thực, 
thực hành giảm chi bằng cách giảm biên chế, tiết kiệm, sửa đổi 
chính sách dân công và chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng các 
ngành mậu dịch, ngân hàng... Tất cả những chủ trương và biện 
pháp nêu trên đều nhằm mục đích củng cố và tăng cường sức mạnh 
của hậu phương kháng chiến. 


Mặc dù có những thuận lợi từ sau chiến dịch Biên giới, nhưng 
Đảng và Chính phủ vẫn nêu cao đường lối, phương châm tự lực 
cánh sinh trường kỳ kháng chiến và khắc phục tư tưởng ÿ lại và sự 
giúp đỡ của bên ngoài, không ngừng đây mạnh sản xuất nông 
nghiệp và vũ khí nhằm đảm bảo cho quân dân ta ăn no, mặc ấm và 
đánh thắng kẻ thủ. 


Quán triệt chủ trương, phương hướng xây dựng nên kinh tế tự 
túc, tự cấp của Đảng, Đảng bộ các cấp trong cả nước đã lãnh đạo, 
tô chức nhân dân các tỉnh vùng tự do, du kích từng bước thực hiện 
có hiệu quả những chủ trương của Dảng. 

Tăng gia sản xuất đi đôi với vận động tiết kiệm. Hợp lý hóa 
việc tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực đẻ cung cấp cho tiền 
tuyến, nhưng không làm thiệt hại đến tăng gia sản xuất ở hậu 
phương. Mở mang kinh tế để bảo đảm việc cung cấp cho quân đội 
kháng chiến. Tác chiến để bảo vệ và mở mang kinh tế của ta, phá 
kinh tế của địch, làm cho địch thất bại trong việc lấy chiến tranh 
nuôi chiến tranh. 


Từ năm 1951 cho đến khi chiến tranh kết thúc, công tác sản 
xuất và tiết kiệm luôn luôn được xác định là một công tác trọng tâm 
bậc nhất của toàn Đảng, toàn dân. Công tác này được đây mạnh 


127 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


chính là cơ sở vật chất của chính sách động viên, cơ sở vật chất của 
cuộc kháng chiên trường kỳ. Nhưng muốn động viên có kết quả, 
phải có thực lực, phải không ngừng bồi dưỡng sức dân, phải có cơ 
sở kinh tế lành mạnh. Kiểm điểm về công tác kinh tế tài chính sau 5 
năm kháng chiến còn có nhiều khuyết điểm. Đầu năm 1951, để 
chắn chỉnh công tác kinh tế tài chính, Chính phủ đề ra 3 loại công 
tác lớn: tài chính, ngân hàng, mậu dịch. Trong ba công tác trên thì 
công tác tài chính là khâu then chốt. 


Đề đáp ứng với nhu cầu kháng chiến kiến quốc, ngày 1-5-1951, 
Chính phủ ban hành Sắc lệnh 13/SL về thuế nông nghiệp nhằm 
đảm bảo cung cấp cho kháng chiến, thúc đây sản xuất nông nghiệp. 
Tiếp đó, ngày 15-7-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 40/SL 
ban hành Điều lệ tạm thời về thuế nông nghiệp. Ngày 6-5-1951 ra 
Sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, phát hành giấy 
bạc, điều hòa và quản lý tiền tệ, huy động vốn của dân. Ngày 14-5- 
1951, ban hành Sắc lệnh thành lập Hiệp định quốc doanh nhằm tổ 
chức buôn bán trong và ngoài nước, đấu tranh kinh tế với địch, 
khuyến khích sản xuất, điều hòa thị trường. Ngày 22-7-1951, ban 
hành các lệnh thuế môn bài, thuế lợi tức, thuế công thương và thuế 
hàng hóa. Chính phủ cũng quyết định thành lập và kiện toàn các cơ 
quan chỉ đạo kinh tế: khuyến nông, khai hoang, di dân, tín dụng, 
lâm chính, địa chính, thương nông. 


2. Phát triển nông nghiệp 


Trong kinh tế kháng chiến, nông nghiệp được coi là nền tảng, là 
mặt trận hàng đầu. Ngay từ khi chúng ta giành được chính quyên, 
Đảng và Nhà nước đã đẻ ra nhiệm vụ diệt giặc đói bằng thực hành 
tiết kiệm và kêu gọi toàn dân tích cực tham gia sản xuất nông 
nghiệp. Phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp trở thành cơ sở của 
chính sách kinh tế lúc này, là đường lối chiến lược bảo đảm cho 
thắng lợi của cách mạng. Cùng với nhiều biện pháp, chủ trương 
chính sách cụ thê đối với sản xuất nông nghiệp, Đảng và Nhà nước 


128 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


đã ban hành một loạt cải cách dân chủ và thực hiện từng bước khẩu 
hiệu "Người cày có ruộng" đã mang lại cho nông dân một sức sông 
mới. Trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (2-1951) 
cũng xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của kinh tế lúc này là đây 
mạnh sản xuất nông nghiệp: “Trong các ngành sản xuất, hiện nay 
phải chú trọng nhất việc phát triên nông nghiệp". 


Cùng với chính sách kinh tế tài chính đúng đăn, chính sách 
ruộng đất của Đảng đã làm cho nên kinh tế kháng chiến không 
ngừng vững mạnh và phát triển. 


Tiếp theo một loạt cải cách dân chủ trong những năm đầu tiên 
của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhằm thực hiện chính 
sách ruộng đất từng bước theo đường lối riêng biệt của Việt Nam 
đã đem lại cho nông dân nhiều quyền lợi đáng kể. Trong những 
năm cuối của cuộc kháng chiến, cùng với việc phát triển và không 
ngừng đây mạnh sản xuất nông nghiệp, Đảng và Chính phủ đã có 
những chính sách ruộng đất đúng đắn hợp thời, thực hiện khâu hiệu 
"người cày có ruộng". Nhân tố làm suy yếu lớn nhất cơ sở kinh tế 
của địa chủ là những cải cách trong quan hệ sở hữu ruộng đất. 
Tháng 7-1949, Chính phủ ban hành Sắc lệnh 75/SL tạm cấp ruộng 
đất của thực dân Pháp và địa chủ, Việt gian cho dân nghèo. 


'Tháng 5-1950, Chính phú ban hành Sắc lệnh số 25/SL tạm giao 
ruộng đất của địa chủ đã chạy vào vùng địch cho nông dân, đồng 
thời để sử dụng hết ruộng đất vô chủ bỏ hoang vào việc đây mạnh 
sản xuất, Chính phủ đã ra Sắc lệnh trưng thu tất cả ruộng đất bỏ 
hoang tạm cấp cho dân nghèo cầy cấy trong 5 năm không phải nộp 
thuế. Đối với ruộng công và đất công, là loại ruộng đất xưa nay bị 
bọn địa chủ thao túng, Chính phủ kháng chiến đã ban hành điều lệ 
sử dụng những loại ruộng đất này nhằm bảo đảm lợi ích cho nông 
dân. Đây là những chính sách ruộng đất tiến bộ, làm suy yếu một 


I. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12 (Chính cương của Đảng Lao động Việt 
Nam), sđú, tr. 439. 


129 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


bước quan trọng quan hệ sản xuất phong kiến trong nông thôn, đáp 
ứng yêu cầu ruộng đất của nông dân và do đó bước đầu thực hiện 
giải phóng sức sản xuất của nông nghiệp. Kết quả của việc thực 
hiện chính sách ruộng đất của Đảng và Nhà nước, qua những cuộc 
cải cách từng phần cho đến trước khi cải cách ruộng đất, là đã có 
tới 58% tổng số ruộng đất của thực dân và địa chủ, cùng ruộng đất 
công được chuyền qua tay nông dân. 


Phát huy những thành quả của giai đoạn trước trong những năm 
1951-1952, Đảng và Chính phủ vẫn tiếp tục phát động cuộc vận 
động tăng gia sản xuất thi hành chính sách tịch thu ruộng đất của đề 
quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại công điền công 
thổ, tạm cấp ruộng đất vắng chủ cho nông dân cày cấy. Cụ thể, 
ngày 3-3-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 87/SL ban 
hành Điều lệ tạm thời sử dụng công điền công thổ. Bản điều lệ này 
gồm 7 chương, 23 điều, đã đặt nguyên tắc chia cấp công điền công 
thổ một cách công bằng, dân chủ và có lợi cho người nông dân. Đối 
với các địa chủ không phải Việt gian, Chính phủ chủ trương tiếp 
tục khuyến khích họ hiến ruộng, nhất là những địa chủ lớn ở miền 
Nam. Có thể thấy, bằng tất cả những biện pháp đã nêu, việc chuyển 
dần ruộng đất về tay nông dân đã thực hiện được ở một chừng mực 
đáng kể. 

Cùng với việc xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến đã được tiền 
hành từng bước ngay sau Cách mạng tháng Tám và trong suốt quá 
trình kháng chiến, đến những năm 1951, 1952 việc thực hiện giảm 
tô, giảm tức, chia lại công điền, chia lại ruộng của Việt gian và tư 
bản đề quốc cho nông dân, đã thu được những kết quả quan trọng. 


Như vậy, mặc dù chưa tiến hành cải cách ruộng đất nhưng quá 
trình thực hiện từng bước chính sách ruộng đất như đã phân tích ở 
trên, đã làm thay đổi khá căn bản tình hình chiếm hữu ruộng đất ở 
nước ta. Kết quả của việc thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng 
và Nhà nước kháng chiến, qua những cuộc cải cách từng phần cho 
đến khi cải cách ruộng đất, đã có tới 58,8% tổng số ruộng đất của 


130 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


thực dân Pháp và địa chủ, cùng ruộng đất công được chuyển qua 
tay cho nông dân. Mặc dù chưa có những con số thống kê đầy đủ, 
nhưng thực tế đã cho thấy sự thay đổi lớn trong nông thôn Việt 
Nam. Điều đó minh chứng răng, chủ trương tiến hành cải cách 
ruộng đất từng phân, theo đường lối cách mạng của Việt Nam là 
hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo. Trên cơ sở của hai đợt phát động 
quần chúng triệt để giảm tô và nhu cầu bồi dưỡng sức dân trong 
giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến kiến quốc, Đảng và 
Chính phủ chủ trương đây mạnh hơn nữa việc thực hiện chính sách 
ruộng đất. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (khóa II) đã thông 
qua Cương lĩnh ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam. 


Ngoài việc ban hành và thực hiện những chính sách cải cách 
dân chủ, cải tiến kỹ thuật, Đảng và Nhà nước còn giáo dục, vận 
động nông dân tham gia phong trào đổi công, hợp tác. 


Từ năm 1951, tỉnh Thái Bình có 300 tổ đổi công, tinh Hưng 
Yên có 1.200 tổ, riêng tỉnh Phú Thọ có 344 tổ, Hải Dương mỗi 
huyện có từ 40 đến 70 tổ. Sau khi phát động quần chúng giảm tô và 
cải cách ruộng đất. Một số xã thuộc Liên khu Việt Bắc đã tổ chức 
được 24.000 tổ đổi công. Đến đầu năm 1954, riêng hai tỉnh Nghệ 
An, Hà Tĩnh có tới 27.964 tô đổi công, 9 huyện thuộc Thái Bình có 
tới 1.576 tô, 3 huyện thuộc thượng du Thanh Hóa có 1.844 tỏ. Hơn 
một nghìn hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cũng được tô chức ở 
khắp các tỉnh từ Việt Bắc đến Nam Bộ. 

Phát triển sản xuất nông nghiệp: 

Nhìn vào nông nghiệp, chúng ta có thể thấy rằng trong 5 năm 
đầu kháng chiến, kiến quốc, chúng ta đã đạt được những thành tích 
chủ yếu, đó là căn bản giải quyết được vấn đề tự cấp tự túc cho bộ 
đội, cơ quan và nhân dân, tránh được nạn đói, nạn lụt và thấy được 
chính sách triệt để phá hoại của địch. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và 
tinh thần hăng hái của toàn dân, phong trào tăng gia sản xuất nói 


lãi 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


chung đã có nhiều kết quả tốt. Từ thúc đây về tăng gia sản xuất đã 
thấm nhuân sâu sắc vào ý thức của nhân dân ở vùng tự do cũng như 
ở vùng tạm bị chiếm. Tuy nhiên, kháng chiến ngày càng phát triển, 
nhu cầu về kinh tế nói chung, về nông nghiệp nói riêng lại càng 
cao. Đặc biệt, từ sau chiến dịch Biên giới (tháng 10-1950) thắng 
lợi, nhằm phá chính sách bao vây kinh tế của địch, tiếp tục thực 
hiện chủ trương kháng chiến tự cấp tự túc nhằm củng cố và tăng 
cường sức mạnh của hậu phương kháng chiến, Đảng và Nhà nước 
đã có những chủ trương, chính sách và biện pháp mới toàn diện và 
hiệu quả hơn trước. 


Để khăng định lại vị trí, vai trò của nông nghiệp trong nền kinh 
tế kháng chiến, trong bản báo cáo về kinh tế - tài chính tại Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ II đã viết: "Nông nghiệp hiện nay và trong 
một thời gian nữa, chính là nền tảng kinh tế chủ yếu của chúng ta. 
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất nông nghiệp là nắm phần chủ yếu của 
vấn đề phát triển kinh tế kháng chiến, bảo đảm cung cấp cho kháng 
chiến"!. Đảng và Nhà nước đã kịp thời đề ra việc thực hiện từng 
bước chính sách ruộng đất, ban hành nhiều chủ trương khuyến 
khích, giúp đỡ nông dân tăng gia sản xuất, nhất là khai hoang, phục 
hóa, tăng vụ, chuyển vụ để tăng sản lượng lương thực. Trước 
những khó khăn do chiến tranh gây ra, Nhà nước đã chủ trương 
"tăng gia sản xuất, tự cấp tự túc", tích cực phá âm mưu kháng chiến 
trong chiến tranh của địch. 

Cùng với việc đây mạnh sản xuất nông nghiệp, ngoài việc tiếp 
tục bảo đảm nâng cao năng suất lao động của người nông dân, cần 
phải làm cho nông dân hiểu rõ vai trò và địa vị chủ lực về nhiệm 
vụ trong kháng chiến cứu nước. Nên, trong thư gửi nông dân 
tháng 2-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: "Ruộng rẫy là 
chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương 
thi đua với tiền phương". Với sự cỗ vũ của Người, nông dân đã 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđd, tr. 332. 
132 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


nêu cao tỉnh thần yêu nước, khắc phục mọi khó khăn về thiên tai, 
địch họa, ngày đêm bám đồng ruộng, tăng vụ lúa, mở rộng diện 
tích cấy trồng. 


Với các biện pháp cụ thê như đây mạnh sản xuất lương thực, 
thực hành tiết kiệm, sửa đổi chính sách công..., phong trào thi đua 
lao động sản xuất đã dây lên trong cả nước lôi kéo mọi tầng lớp 
nhân dân vào phong trào sản xuất nông nghiệp. Ngay từ cuối năm 
1951 đầu năm 1952, Chính phủ tiếp tục phát động phong trào sản 
xuất tiết kiệm nhằm có thêm nguồn dự trữ dồi dào đề kháng chiến 
lâu dài, chuyên sang tông phản công và đưa cuộc kháng chiến đến 
thắng lợi hoàn toàn. Trong vùng tự do, đa phần không phải những 
vùng đồng bằng trù phú, sản xuất nông nghiệp luôn phải chống 
chọi với thiên tai và sự phá hoại của địch. Đảng bộ và Ủy ban 
kháng chiến các cấp như Liên khu Việt Bắc, Liên khu IV, Liên khu 
V... tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục nhân dân ý 
thức tự lực, tự cường, chống tư tưởng ÿ lại; đồng thời tích cực 
hướng dẫn các ngành, các cấp lập kế hoạch tăng gia, phòng đói, 
chống đói, cải thiện đời sống cho cán bộ, bộ đội và nhân dân. 

Với tỉnh thần thi đua yêu nước rất cao, toàn dân đã khắc phục 
khó khăn, hăng hái lao động sản xuất để tự túc một phần lương 
thực, thực phẩm. Đáng quan tâm là cán bộ, bộ đội, học sinh, người 
thành phố đều tranh thủ thời gian trồng thêm ngô, khoai, sắn, rau 
mâu. Nhờ đây mạnh tăng gia sản xuất nên sản xuất nông nghiệp đã 
có bước chuyển biến mạnh. Vụ mùa sau năm 1951, Liên khu Việt 
Bắc đã cấy trồng thêm được 25.913 mẫu lúa và 12.698 mẫu mùa. Ở 
vùng tự do Liên khu IV và Khu V, nhân dân đã tập trung vào khai 
mương, đắp đập, đào ao, đào giếng, tu bỗ các hệ thống tưới tiêu để 
cải tạo ruộng đồng, mở rộng diện tích tưới tiêu được 483.000 mẫu. 

Tháng 5-1951, Hội nghị kinh tế canh nông toàn Nam Bộ được 
triệu tập. Hội nghị nhất trí chấn chỉnh ngành kinh tế Nam Bộ, sáp 
nhập hai ngành kinh tế canh nông và tín dụng ngân khô do các cấp ủy 


133 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


trực tiếp chỉ đạo. Nhờ các hoạt động đây mạnh sản xuất tự cấp tự 
túc gắn liền với chính sách bao vây kinh tế địch đã giảm dần khó 
khăn về lương thực. Từ năm 1951, nhân dân Đồng Tháp Mười đã 
gieo cấy thêm 10.000 mẫu lúa, năng suất thu hoạch 133.560 tấn. 
Các Liên khu Việt Bắc, = khu III, Liên khu IV kết hợp chặt chẽ 
hoạt động phát triển kinh tế nông nghiệp với động viên nhân dân 
tích cực sản xuất và đóng góp cho kháng chiến. Để xây dựng nền 
tảng kinh tế của chế độ dân chủ nhân dân, giúp nông dân có thêm 
sức mạnh chống thiên tai, địch họa, Đảng ta chủ trương khuyến 
khích các hình thức làm ăn tập thể như tô đối công, vần công, hợp 
tác xã nhà nước, hợp tác xã tín dụng trong các vùng tự do và căn cứ 
kháng chiến. 


Thi đua với hậu phương, nông dân trong vùng sau lưng địch 
kiên quyết đấu tranh phá âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến 
tranh" của địch. Nhiều cơ sở Đảng trong vùng tạm chiếm đã vận 
động, tổ chức các tầng lớp nhân dân tham gia hàng trăm cuộc đấu 
tranh chính trị ngăn chặn các hoạt động cướp phá của địch như: 
Biểu tình cắm xe lội nước không cho địch phá hoa mẫu, ruộng 
lúa, đấu tranh đòi địch phải bồi thường thiệt hại về người và của 
cho đồng bào bị hại. 

Trong điều kiện địch khủng bố, lập "vành đai trắng", đánh phá 
và phá hoại sản xuất, ở nhiều địa phương đã có sáng kiến để khắc 
phục khó khăn và đảm bảo sản xuất. Nhân dân nêu cao cảnh giác, 
cất giấu lương thực và vận động thanh niên trốn lính, đấu tranh 
không chịu về làng, không rời đồng ruộng vào khu tập trung. Bên 
cạnh những cuộc đấu tranh của nông dân là những cuộc đầu tranh 
phá hoại cơ sở sản xuất, máy móc của địch, đòi tăng lương giảm 
giờ làm việc. Học sinh, sinh viên bãi khóa chống quân địch. Tiểu 
thương bãi chợ, chống những hành động can thiệp của Mỹ. 

Trên cơ sở tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, sản lượng 
lương thực tăng khá, ta có điều kiện để định lại chính sách động 
viên cho công bằng, hợp lý. Đề đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, 
từ giữa năm 1951, Đảng và Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh về 


134 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


thuế nông nghiệp và một số thuế khác về công thương nghiệp”, 
trong đó thuế nông nghiệp là nguồn thu lớn nhất cho ngân sách 
quốc gia. Thuế nông nghiệp chủ yêu đóng bằng thóc, chỉ trừ những 
vùng tạm bị chiếm và vùng du kích thì phần lớn thu bằng tiền để 
tiện cho nhân dân đóng góp, vận chuyên. Thuế nông nghiệp được 
đề ra theo nguyên tắc vừa đảm bảo cung cấp cho nhu câu kháng 
chiến, vừa phù hợp với khả năng đáp ứng của các tầng lớp nhân 
dân ở nông thôn, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất nông 
nghiệp, thống nhất một thê thức trong toàn quốc. Từ khi áp dụng 
thuế nông nghiệp đã phát huy tác dụng của nó một cách rõ rệt. 
Cuộc vận động thuế nông nghiệp trở thành cuộc vận động chính trị 
rộng lớn trong cả nước. Vì vậy, đại đa số nông dân nhất trí cao với 
chính sách của Đảng và Chính phủ. Cả nước đã dấy lên một phong 
trào thi đua nộp nhanh, nộp đủ, nộp vượt mức cả ở vùng tự do, căn 
cứ và vùng tạm bị chiếm. Từ thuế nông nghiệp, Đảng và Nhà nước 
đã tập trung được một khối lượng lương thực phục vụ hoạt động 
chi tiêu cho kháng chiến. Mức đóng góp của nhân dân trong 
kháng chiến chỉ chiếm khoảng 20% thu nhập. Ngay từ năm 1951, 
mức thu về thuế nông nghiệp đã vượt mức thu về thuế điền thổ tới 
50%. Tổng cộng trong suốt 4 năm 1951-1954, từ Liên khu V trở 
ra, thuê nông nghiệp đã thu được 1.575.000 tắn thóc, trong đó chỉ 
một phần nhỏ nộp bằng tiền. Riêng vụ mùa năm 195], Liên khu 
Việt Bắc thu 106.765 tấn thóc thuế. Liên khu V nhập kho 23.587 
tán thóc, Liên khu IV là 88.650 tần”. Cùng với thuế nông nghiệp, 
trong các vùng địch tạm chiếm, đồng bào đóng góp gân 200.000 
tắn thóc, trị giá 1,5 triệu đồng thuế. Nhở nguồn thu trên, hoạt động 
thu chi ngân sách của Nhà nước được cải thiện rõ rệt. Thắng lợi 
của việc thực hiện thuế nông nghiệp là thắng lợi rất căn bản của ta 
về kinh tế. 


I. Sắc lệnh số 73/SL ngày 1-5-1951. Công báo 1951, số 4, tr. 46. 

2. Sắc lệnh số 44/SL, ngày 22-7-1951. Công báo 1951, số 7, tr. 12. 

3. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thắng lợi (1945-1954), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1966, tr. 332. 


135 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng, nông dân ở khắp nơi 
trong vùng tự do, vùng du kích đã nô nức đây mạnh phong trào 
"toàn dân canh tác", đầy mạnh sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu là 
sản xuất lương thực. Để thúc đây nông nghiệp phát triển, việc cải 
tiến kỹ thuật càng được chú ý. Nhân tố có tính chất quyết định 
chính là công tác thủy lợi. Để khắc phục những khó khăn vì các 
công trình thủy lợi đều bị phá hủy, nhiều sáng kiến và nhiều biện 
pháp thích hợp đã được áp dụng vào việc đây mạnh sản xuất. Bên 
cạnh đó, việc bảo vệ mùa màng, chống hạn hán và bảo vệ đê điều 
trở nên hết sức cấp bách. Tại vùng tự do Liên khu V, những con 
kênh lớn như Sơn Tịnh, Bàn Súng (Quảng Nam), các công trình 
thủy lợi mới được xây dựng ở Bình Định, Phú Yên đã tưới tiêu cho 
hàng vạn hécta lúa. Năm 1952, 12.000 ha ruộng lúa được cứu thoát 
khỏi hạn hán và diện tích lúa từ 4.200 ha (năm 1951) đã tăng lên 
16.000 ha (năm 1952). Riêng Bình Định đã thu hoạch được 9.000 
tắn lúa. Năm 1953, nông dân trong liên khu đã đào được 16.246 
giếng để lấy nước tưới cho 24.000 ha'. 

Cũng nhờ các công trình thủy nông nhỏ và vừa được làm trong 
thời kỳ này mà diện tích tưới nước được mở rộng. Điều đó cũng 
cắt nghĩa vì sao trong 9 năm kháng chiến không xảy ra một lần vỡ 
đê nào. 

Trước những khó khăn do chiến tranh gây ra, Đảng và Nhà 
nước đã chủ trương "tăng gia sản xuất, tự cấp tự túc". Đó là một 
chủ trương đúng, phù hợp với quy luật phát triển về kinh tế trong 
điều kiện đất nước bị bao vây, nhiều vùng bị địch chiếm đóng. 

Trong kháng chiến, đặc biệt từ năm 1952, do chính sách chiến 
tranh tổng lực của tướng De Lattre, hàu hết các công trình đại thủy 
nông đều bị bom phá hủy, không hoạt động được nữa. Đề tưới, tiêu 
cho đồng ruộng, nông dân ta đã tích cực làm các công trình tiểu 
thủy nông và củng cố đê điều. Ngoài việc lợi dụng các dòng nước 
tự chảy, họ đã chế tạo được những máy bơm nhỏ để chủ động tưới 


1. Dẫn theo Nghiên cứu Lịch sử, số 4/1965, tr. 61. 
136 


Chương II: Tiếp tục xây đựng, phát triển... 


tiêu cho các cánh đồng hẹp. Khối lượng đào đắp trong những năm 
kháng chiến lên tới I1.870.000m”, nhờ đó đã củng cô được đê điều. 
Điều đó cũng cắt nghĩa vì sao trong 9 năm kháng chiến không xảy 
ra một lần vỡ đê nào. Cũng nhờ công trình thủy nông nhỏ mà diện 
tích cây được tăng. Năm 1947, diện tích được tưới là 45.000 ha, 
năm 1950: 134.000 ha, đến năm 1951: 166.700 ha, 1952: 193.700 ha, 
1953: 253.300 ha, 1954: 405.300 ha.. 


Tại Liên khu IV, hưởng ứng cuộc vận động sản xuất, tiết kiệm, 
nhân dân trong vùng căn cứ, vùng du kích ở Bình Trị Thiên đã dồn 
sức gặt nhanh, thu gom thóc lúa, kịp thời vận chuyên, phân phối để 
không bị rơi vào tay địch. Sản lượng lương thực của ba tỉnh trong 
năm 1951 đạt 208.800 tấn, tăng hơn năm trước. Ở các tỉnh vùng tự 
do Thanh - Nghệ - Tĩnh, vụ lúa chiêm 1951 năng suất đã tăng 20%, 
vụ mùa năng suất từ 1.000 kg/mẫu tăng lên 1.750 kg/mẫu. Năm 
1951, Chính phủ ban hành thuế nông nghiệp thống nhất trong toàn 
quốc, đảm bảo công bằng, hợp lý hơn đối với dân nghèo, khuyến 
khích sản xuất phát triển. Đối với Liên khu IV, công tác thu thuế 
nông nghiệp thực sự là một cuộc đấu tranh giai cấp. 

Ở Thanh - Nghệ - Tĩnh cũng có hàng trăm đập được xây dựng 
và sửa chữa. Năm 1952 cả ba tỉnh đã tưới nước cho 28.500 ha 
ruộng bị hạn hán. Năm 1953. một mạng lưới tiểu thủy nông phát 
triển rộng khắp vùng Liên khu IV đã tưới cho 18.800 ha ruộng bị 
khô hạn. Tại tỉnh Cao Bằng, trong 3 năm (1952-1954), nhân dân 
giành 22.092 ngày công để sửa chữa trên 200 mương phai, guỗồng 
nước, tưới cho 4.037,95 ha, trong đó có 1.897,00 ha ruộng lúa hai 
vụ. Các huyện Trùng Khánh, Phục Hóa, Hạ Lang... nay đã có ruộng 
cấy hai vụ. Diện tích tưới nước không ngừng được tăng lên, từ 
35.000 ha (1947) lên 520.800 ha (1953) và 656.000 ha (1954). Kết 
quả là năm 1955, toàn Liên khu Việt Bắc có 900 ha lúa Nam Ninh, 


I. Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Liên khu IV 
(1945-1954), Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2003, tr. 345, 346. 


bj 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


đến năm 1953 chỉ có 3 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hải Phòng có 
4.000 ha lúa Nam Ninh. 


Nhờ có sự cố gắng lớn trên mà diện tích trồng cây lương thực 
không ngừng mở rộng. Thí dụ, vụ mùa 1951-1952 nông dân ở 
miền Tây Nam Bộ đã cấy được 382.170 ha, thu 440 tấn thóc, tăng 
hơn các năm 1949-1950 là 40%. Nhân dân không những đủ ăn mà 
còn dư thóc. Chi có ở miền Đông Nam Bộ là nơi gặp khó khăn do 
trận lụt năm 1952 gây ra. Nhưng nhờ chính sách kinh tế đúng đắn 
của Trung ương Cục miền Nam, vấn đề lương thực đã được khắc 
phục dần. Bộ đội và các cơ quan đã tích cực cùng nhân dân tham 
gia sản xuất. 


Đi đôi với việc chống nắng, hạn là việc phòng chống lụt, úng. 
Tính riêng 3 năm 1951-1953, nhân dân ta bỏ ra 4.800.000 ngày 
công đề đắp 3.080.000m” đất lên các đê. Nhờ đó mà trong 9 năm 
kháng chiến đã không có nạn lụt nào xảy ra. Quá trình đấu tranh 
chống thiên tai địch họa cũng là quá trình tương trợ, giúp đỡ nhau 
của nông dân. 


Tại miền Nam Trung Bộ, diện tích trồng trọt cũng không ngừng 
tăng lên. Năm 1951, diện tích tăng 20.000 ha so với năm 1950. Số 
ruộng được tưới nước cũng tăng nhanh chóng. Năm 1950. chỉ có 
32.000 ha ruộng được tưới, đến cuối năm 1951, số ruộng được tưới 
đã tăng 15.968 ha. Tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, 
sản lượng ha mẫu thu hoạch tăng gắp đôi so với năm 1950. 


Tại Tây Nguyên, diện tích cấy trồng tăng từ 20 - 30%. Còn ở Bắc 
Trung Bộ toàn bộ diện tích cấy trồng cũng tăng nhiều hơn trước. 

Có thể nói, với những cố gắng của nhân dân, sản xuất ở vùng tự 
do đã tăng hơn trước. Thu hoạch về lúa năm 1953 so với năm 1947 
đã tăng 204.500 tấn thóc và 370.000 tắn hoa mâu. 

Những biện pháp kỹ thuật thông thường trong việc làm mạ, cày, 
bừa, cấy lúa, dùng phân xanh, tổ chức phòng trừ sâu bệnh trên một 


138 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


diện tích riêng, đã trở thành hiện tượng phô biến. Mặc dù đó là 
những biện pháp thông thường, nhưng do trước đây chưa được áp 
dụng một cách rộng rãi, nay được sử dụng phô biến nên có thể coi 
là một trong những kỹ thuật sản xuất. 

Nhờ đây mạnh sản xuất nông nghiệp, cùng với việc thực hiện 
các chính sách tiết kiệm "hũ gạo cứu đói", đời sống nhân dân từng 
bước được ôn định, động viên được các nguồn nhân tài, vật lực cho 
công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Các tầng lớp nhân 
dân đã đóng góp cho quỹ kháng chiến: 


Liên khu Việt Bắc nộp thuế 263.000 tấn thóc (năm 195]). 
Liên khu III nộp thuế 363.000 tắn thóc (năm 1952). 
Liên khu IV nộp thuế 350.000 tần thóc (năm 1953). 


Ngoài ra, nông dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng 
trăm lạng vàng ủng hộ công cuộc kháng chiến. 


Năm 1952-1953, phát huy tinh thần chủ động, nông dân hai tỉnh 
Thanh Hóa, Nghệ An đã thực hiện tiêu úng, cấy được 141.000 mẫu 
lúa. Nông dân Hà Tĩnh đào hàng nghìn mét mương tưới nước. Năm 
1952, Liên khu IV xây dựng được 7.725 tô đôi công, hợp công, 
nhóm sản xuất. Năm 1952, mức thuế nông nghiệp vụ chiêm là 
110.000 tấn thóc, tăng 40.000 tắn so với năm 1951. 


Ngoài việc đóng thuế và các loại vật liệu khác, Thanh - Nghệ - 
Tĩnh đã huy động hàng triệu lượt dân công phục vụ các chiến dịch 
và mặt trận. 


Tại vùng tả ngạn sông Hồng, để cùng cô vùng giải phóng là 
"khôi phục và đây mạnh sản xuất". Thực hiện các chủ trương trên, 
hai vụ chiêm mùa 1952 và chiêm xuân 1953 tăng năng suất từ 15% 
đến 30% so với năm 1951, có nơi tăng 50%. Năm 1953 là năm sản 
xuất nông nghiệp ở tả ngạn sông Hồng phục hồi mạnh nhất kê từ 
năm 1949, diện tích chiêm tăng 100.000 mẫu. Nhân dân đã đào 


139 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


được 36km mương, vét 191 ngòi. Sản xuất tăng, nhân dân phấn 
khởi đóng thuế nông nghiệp cho Nhà nước vượt ké hoạch. Theo thống 
kê của Khu ủy, riêng vụ chiêm năm 1953 kết quả giảm tô đã đạt được 
4.500 tán thóc, việc hoãn, giảm và xóa nợ đạt 2.000 tấn thóc.... 


Tại Tây Nam Bộ. về thuế nông nghiệp, nông dân Tây Nam Bộ 
hưởng ứng rất tích cực. Riêng tỉnh Bạc Liêu, trong năm đầu, nông 
dân tổ chức từng đoàn xuông, ghe, băng cờ khẩu hiệu đòi 600.000 
gia lúa (12.000 tấn) đến các kho thóc của Chính phủ. 


Năm 1952, Bạc Liêu thu được 800.000 giạ (16 tắn), Cần Thơ 
thu 700.000 gia (14.000 tấn), ngoài ra còn đóng 98.400 giạ cho 
đảm phụ kháng chiến và 900.000 đồng bạc Cụ Hồ cho ngân quỹ 
kháng chiến. 


Năm 1952-1953, thuế nông nghiệp thu được nhiều hơn, gấp 2,3 
lần so với trước. Cần Thơ 1.800.000 giạ, Sóc Trăng 1.750.000 gia, 
Bạc Liêu 2.000.000 gia”. 


Với những cô gắng của nhân dân ta mà trước hết và chủ yếu là 
của nông dân đã mang lại những kết quả khả quan. Sản xuất ở vùng 
tự do tăng hơn trước. Thu hoạch về lúa năm 1953 so với năm 1947 
tăng 204.800 tắn thóc và 370.000 tấn hoa mâu?. Với số thóc và hoa 
mầu thu được, nông dân không những cung cấp cho nhu cầu hàng 
ngày mà còn đủ cung cấp cho quân đội đánh giặc. 

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, nông dân vùng tự do được 
hưởng các chính sách mới của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, nhất là chính sách ruộng đất làm cho người cày có ruộng, đời 
sống nhân dân được cải thiện. 


1. Lịch sử kháng chiến khu tả ngạn sông Hồng 1945-1955, Nxb Chính trị 
Quốc gia, H., 2001, tr.405, 406. 

2. Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, tập I (1945-1954), Nxb Chính trị Quốc 
gia, H., 2007, tr. 380. 

3. Hoàng Quốc Việt, Về thắng lợi của phong trào giảm tô và cải cách ruộng 
đất trong 2 năm qua. Báo Sự thật ngày 25-12-1954. 


140 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Bảng 2.1: Diện tích và sản lượng lúa 


Đơn vị: 1.000 ha, 1.000 Re 


Miền Bắc 


Sản Diện Sản 
lượng tích lượng 


Miền Trung 


Diện Sản Diện Sản 
tích lượng | tích lượng 


I.011 [| 1.487 | 2.214 
I0 1.348 | 1.900 
1029 | 1.541 | 1.976 


Nguồn: Tông cục Thống kê, Só liệu Thống kê Việt Nam thế kỷ XX, 


Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004. 


Tình hình sản xuất nông nghiệp cả nước có sự giảm sút nên các 
mặt hàng xuât khâu chủ yêu cũng theo chiêu hướng giảm. Riêng 
gạo và thủy sản còn giữ được mức xuất khẩu tương đối đều. 


Bảng 2.2: Sản lượng xuất khẩu một số nông sản chính 


Đơn vị: Tấn 


Đông vật sống 
Thịt các loại 
Thủy sản 

Gạo và bột gạo 


Rau cây củ 
Quế 

Cà phê 
Chè 


Hạt tiêu 


57 58 
627 363 
113.729 211.073 
236 
123 


Nguồn: Tông cục Thống kê, Số liệu Thống kê Việt Nam thể kỷ XX, 


Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004. 


141 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Tình hình phát triển nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói 
riêng trong thời kỳ này bị ảnh hưởng của chiến tranh ác liệt. 


Bảng 2.3: Tình hình xuất nhập khẩu 


Đơm vị: triệu đông Đông Dương 


Nguôn: Tông cục Thống kê, Số liệu Thống kê Việt Nam thế kỷ XX, 
Nxb Thống kê, Hà Nội, 2004. 


Có thể khái quát tình hình kinh tế - xã hội trong thời kỳ này: 
Đảng và Nhà nước đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn 
hợp lòng dân, đã thức tỉnh và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tỉnh 
thần yêu nước hăng hái thi đua sản xuất phát triển kinh tế xã hội, 
đưa nước ta vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, từng bước cải thiện đời 
sống các tằng lớp nhân dân nhất là vùng tự do và vùng giải phóng. 
Nhiệm vụ phản phong được đây mạnh với việc thực hiện Sắc lệnh 
75/SL tháng 7-1949, đến năm 1953 được đưa lên đỉnh cao nhất là 
phát động quần chúng thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất. 
Nhiệm vụ phản phong hỗ trợ tích cực cho nhiệm vụ phản đề. Thắng 
lợi trên mặt trận kinh tế góp phân đây mạnh cuộc kháng chiến toàn 
dân, toàn diện. Những có gắng, nỗ lực nhất của chính quyền cách 
mạng ở thời kỳ này đã tạo ra cho nền kinh tế có sức sống mạnh 
ngay từ trong chiến tranh, tạo tiền đề quan trọng cho công cuộc 
khôi phục, phát triển kinh tế sau này. 


142 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Tuy nhiên, việc đề ra chủ trương của cải cách ruộng đất cuối năm 
1953 và quá trình thực hiện đã mắc phải sai lầm ngay từ đầu và càng 
về sau càng trầm trọng hơn. Kinh nghiệm đúng đắn, sáng tạo của các 
thời kỳ đầu về thi hành chính sách từng bước, dẫn đến nhiều cải cách 
ruộng đất đã không được tiếp tục thực hiện. Đó là một sai lầm về 
phương thức thực thi chiến lược cách mạng ruộng đất. 


3. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 


Với đặc điểm từ một vùng kinh tế nông nghiệp lạc hậu lại bước 
vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược, nền công nghiệp 
vùng tự do chưa có điều kiện xây dựng và mở rộng. Lúc này nên 
công nghiệp Việt Nam nói chung và nền công nghiệp kháng chiến 
nói riêng mang tính chất và quy mô nhỏ, phân tán. 


Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, ngay từ khi cuộc 
kháng chiến toàn quốc bùng nỗ, Đảng và Chính phủ xác định rõ: 
"Cùng với nông nghiệp, công nghiệp và thủ công nghiệp đóng vai 
trò rất quan trọng trong việc giải quyết các nhu cầu kháng chiến và 
nhu cầu dân sinh". Trong thời kỳ đầu, thực hiện chủ trương vừa 
kháng chiến, vừa kiến quốc, nền công nghiệp nước ta bắt đầu được 
xây dựng để phục vụ cho những nhu cầu của cuộc kháng chiến toàn 
dân toàn diện. Nòng cốt của công nghiệp kháng chiến lúc này là đội 
ngũ công nhân và cán bộ kỹ thuật tham gia kháng chiến, với số 
lượng ít ỏi máy móc, thiết bị và nguyên liệu lấy được ở các xí 
nghiệp của địch chuyển ra các vùng căn cứ địa. 


Với nòng cốt quý giá này, nền công nghiệp kháng chiến đã dần 
dần phát triển trong các lĩnh vực quan trọng nhất là sản xuất, sửa 
chữa vũ khí, quân trang, quân dụng cho các lực lượng vũ trang, sản 
xuất nông cụ và các phương tiện vận tải, những hàng công nghiệp 
tiêu dùng như vải, giấy, thuốc men... Và, để xây dựng và phát triển 
công nghiệp kháng chiến, công nhân và cán bộ vừa phải sản xuất 
vừa phải tự túc lương thực, thực phâm, lại vừa xây dựng cơ sở vật 
chất và tìm tòi, chế tạo ra công cụ. nguyên liệu... 


143 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Đặc biệt, từ sau chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 thắng lợi, 
để cung cấp cho nhu cầu to lớn của kháng chiến và quốc phòng, 
vấn đề phát triển công nghiệp kháng chiến càng được Chính phủ 
chú trọng hơn. Đảng ta chủ trương tự lực cánh sinh là chính, đảm 
bảo tự cấp, tự túc các mặt hàng cần thiết như mắm, muối, dầu, vải, 
giấy viết... cho nhân dân và bộ đội. Trong cương lĩnh Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ II (2-1951), Đảng ta lại một lần nữa xác định vị 
trí và tầm quan trọng của công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong 
tình hình mới: “Việc phát triển công nghiệp cần được chú ý, đặc 
biệt là tiêu công nghệ và thủ công nghiệp. Khuyến khích và giúp đỡ 
các nhà sản xuất nhỏ mở mang kinh doanh, hướng họ vào con 
đường làm ăn hợp tác xã. Giúp công nghiệp tư nhân phát triển để 
góp phần vào công cuộc mở mang kinh tế và cải tiến kỹ thuật. 
Ngoài ra, cần chú trọng phát triển các xí nghiệp nhà nước, nhất là 
về kỹ nghệ quốc phòng để thỏa mãn nhu cầu kháng chiến và gây cơ 
sở cho bộ phận kinh tế Nhà nước”!. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, 
nhưng từ năm 1951 trở đi, nền công nghiệp kháng chiến đã được 
phục hồi phát triển và tập trung hơn trước, công nhân thi đua sản 
xuất ra nhiều nông cụ, phân bón, đạn được và thuốc men... 

Về công nghiệp dân dụng: 

Để góp phần vào việc đảm bảo đời sống và cuộc kháng chiến 
của quân và dân ta, cùng với công nghiệp quốc phòng, Đảng và 
Chính phủ đã quan tâm xây dựng và phát triển công nghiệp dân 
dụng, với lực lượng chủ lực là các xí nghiệp quốc doanh và lực 
lượng tiểu thủ công nghiệp thuộc nhà nước. Các xí nghiệp quốc 
doanh có nhiệm vụ phục vụ các cơ quan dân chính và đáp ứng nhu 
cầu dân sinh như cung cấp vải mặc, giấy viết, sách báo, đồ dùng 
giảng dạy, xà phòng, thuốc chữa bệnh... Trong những năm cuối của 
cuộc kháng chiến, tình hình sản xuất của các xí nghiệp chủ yếu tập 
trung vào các ngành sau: 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđd, tr. 128. 
144 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


- Ngành khai thác than: Dù trong điều kiện thiếu thốn, máy móc 
thô sơ phải khai thác bằng phương pháp thủ công, chúng ta vẫn cô 
gắng khai thác tất cả các mỏ có thể khai thác ở vùng tự do: mỏ 
Làng Cảm, mỏ Tân Thành (Thái Nguyên), mỏ Tân Trào (Tuyên 
Quang)..., mỏ Khe Bồ (Nghệ An), mỏ Quyết Thắng (Ninh Bình), 
mỏ Bồ Hạ (Bắc Giang), mỏ Nông Sơn (Quảng Nam)... Ta đã sản 
xuất cả than cốc (coke) rất cần cho việc luyện kim. Mặc dù số 
lượng khai thác không được nhiều nhưng đã đóng vai trò rất quan 
trọng đối với ngành quân giới và công nghiệp cơ khí. Theo thống 
kê, từ năm 1946 đến 1950, các mỏ sản xuất được 20.000 tấn. Từ 
năm 1951 trở đi, các mỏ vẫn tiếp tục hoạt động: mỏ Làng Cẳẩm sản 
xuất than mỡ 120 tắn/tháng, mỏ Tân Thành 150 tắn/tháng. Các mỏ 
khác trên dưới 100 tắn/tháng. Các mỏ than là những xí nghiệp đầu 
tiên áp dụng chế độ doanh nghiệp quốc gia. 


- Ngành cơ khí. Các xưởng cơ khí phát triển khá mạnh và đã 
được xây dựng ở các chiến khu, đặc biệt là Việt Bắc, lúc đầu nó chỉ 
đảm bảo được công việc sửa chữa máy móc, sau dần đã chế tạo 
được nhiều máy móc, dụng cụ như máy tiện, máy bào, máy cán 
bông, máy in quay tay... Ngành cơ khí cũng góp phần quan trọng 
trong việc tô chức in tiền do Bộ Tài chính quản lý. Nhà máy cơ khí 
Trần Hưng Đạo - đứa con đầu lòng của ngành cơ khí Việt Nam 
cũng được thành lập ở chiến khu Việt Bắc từ ngày đầu kháng chiến 
và từ năm 1951-1954 nhà máy tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng 
sản xuất. Ở tất cả các căn cứ như Liên khu II, IV, V và Nam Bộ 
đều có những cơ sở sửa chữa và chế tạo cơ khí nhỏ. Ở Liên khu V 
đã chế tạo thành công máy xát sắn có công suất 1 tắn/ngày, máy xát 
gạo, máy đập lúa, máy in... Ở Việt Bắc có các nhà máy cơ khí TK1, 
TK2, xưởng cơ khí Liên khu I, xưởng cơ khí Liên khu X, Nhà máy 
Cơ khí Trần Hưng Đạo; ớ Liên khu IV, Liên khu V cũng có các 
xưởng cơ khí để sản xuất máy công cụ và các tư liệu sản xuất. 

Ngành kim khí cũng hoạt động tích cực. Từ Thu Đông 1947 các 
mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao Băng) tạm ngừng hoạt động. Nhưng từ sau 


145 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


năm 1950 mỏ lại tiếp tục hoạt động, từ năm 1950-1952 đã sản xuất 
được 29,5 tắn thiếc. Mỏ chì Bắc Sơn (từ 1950-1952) sản xuất được 
43 tắn. Mỏ antimoan Tân Trào (Tuyên Quang) trong 6 tháng đầu 
năm 1951 đã sản xuất được 522 kg. 


- Ngành luyện kim: Ngay từ năm 1947 tại Khu IV Sở Khoáng 
chất - Kỹ nghệ đã đặt vốn để nấu gang bằng lò cao cỡ nhỏ và đến 
năm 1951 công việc này đã thành công tại huyện Như Xuân (Thanh 
Hóa). Tại đây kỹ sư Trịnh Tam Tỉnh đã xây dựng được trong hang 
đá một lò cao, mẻ gang đầu tiên ra đời vào tháng 7-1951. Đến năm 
1952, hơn 200 tắn gang đã ra lò, đáp ứng một phần nhu cầu cấp 
bách về nguyên liệu làm vỏ mìn, lựu đạn của các xưởng quân giới. 


- Ngành hóa chất: Trong điều kiện rất khó khăn cũng đã hình 
thành dần dần do nhu cầu của đời sống dân sự cũng như công 
nghiệp quốc phòng. Không kế các xưởng chế axít, các xưởng chế 
thuốc nô của công nghiệp quốc phòng, còn phần lớn các hóa chất 
thông thường thì các địa phương đều lần lượt tìm cách chế tạo: axít, 
xút, cồn, ête, phân bón... tại các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ 
An và Bắc Giang. 


So với các ngành công nghiệp nặng vừa phân tích ở trên, trong 
kháng chiến nói chung, trong những năm cuối kháng chiến các 
ngành công nghiệp nhẹ phát triển mạnh nhất. Trong đó phải kể tới 
hai ngành phố biến là ngành dệt và ngành giấy. 


- Ngành dệt. Trong thời kỳ kháng chiến, vải mặc hầu hết là vải 
nội. Chỉ một phần nhỏ là vải nhập từ vùng Pháp chiếm đóng. Do 
nhu cầu cung cấp cho quân đội và cho nhân dân, ngành dệt được 
phát triển ở tất cả các tỉnh, các khu. Có những xưởng dệt lớn vài 
trăm công nhân, chủ yếu là sản xuất quần áo cho quốc phòng. Có 
những xưởng dệt nhỏ hơn 50 -100 công nhân, sản xuất các loại 
vải khác nhau để phục vụ đời sống nhân dân. Phương pháp sản 
xuất chủ yếu là nửa cơ khí, nửa thủ công. Có những xưởng dùng 
khung cửi dệt tay, có một Ít xưởng cơ giới. Trong lĩnh vực dệt may, 


146 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Liên khu V có thành tích nỗi bật, từ năm 1950 ngành dệt đã trang bị 
cung cấp quân trang cho quân đội. 


- Ngành giáy: Giấy là một nhu yếu phâm không kém phần cơm 
áo. Cho nên ngành giấy là ngành công nghiệp rất quan trọng trong 
thời kỳ kháng chiến. Tất cả các địa phương đều có những cơ sở sản 
xuất BỈẦY, phần lớn là sản xuất bằng phương pháp thủ công. Với tay 
nghề cỗ truyền, những người dân làng Bưởi được tập hợp, tổ chức 
thành các xưởng sản xuất giấy. Họ tự chế tạo ra các dụng cụ để sản 
xuất giấy và dùng toàn nguyên liệu địa phương như tre, nứa, cây 
dó... Vì thế, giấy đáp ứng cho nhu câu học sinh học tập và các cơ 
quan của Chính phủ. Đặc biệt, Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đã 
sản xuất ra giây dó rất dai cung cấp cho việc in tiền. Các nhà máy 
giấy ở Phú Thọ, Đáp Câu, Thái Nguyên đã sản xuất được cả giấy 
pơluya để đánh máy chữ. 


- Ngành dược phẩm: Trong hoàn cảnh kháng chiến khó khăn, 
hóa chất nhất là hóa chất để sản xuất dược liệu rất khan hiếm, rất 
nhiều thứ phải nhập khẩu từ vùng tạm chiếm, kỹ thuật sản xuất lại 
rất tỉnh vi. Cho nên tất cả các khu, các tỉnh đều cố gắng xây dựng 
các cơ sở sản xuất dược phẩm, từ đơn giản đến phức tạp, từ những 
viên thuốc cảm thông thường đến thuốc ký ninh chống sốt rét, 
thuốc pêlxilin tiêm và uống... Từ năm 1947 đến 1954, tổng cộng 
ngành công nghiệp dược phẩm đã sản xuất được 29.647.000 ống 
thuốc tiêm các loại, trong đó có 7,2 triệu ống thuốc chống sốt rét, 
64 triệu viên thuốc các loại, trong đó có 15 triệu viên chống sốt rét". 
Cũng trong thời gian này, các xưởng quân dược còn chế tạo thành 
công bông thắm nước và băng cứu thương. Chế tạo được vỏ ống 
tiêm bằng thủy tỉnh và xilanh bằng phương pháp thủ công. Dụng cụ 
y tế và thuốc do các xưởng quân dược sản xuất được đã cung cấp 
kịp thời cho các bệnh viện, đơn vị trên chiến trường Bắc Bộ và 
đang chuyên mạnh vào Nam Bộ. 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thăng lợi (1945-1954), sđd, tr. 201. 


147 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP l1 


Ngoài ra còn những ngành công nghiệp khác nữa cũng đã góp 
phân bảo đảm đời sống kháng chiến. Sản xuất diêm, xà phòng, 
thuốc lá, thuốc đánh răng, nung vôi, đóng gạch ngói, chế biến thực 
phẩm... Các sản phẩm này góp phần tích cực phục vụ đời sống dân 
sinh, trường học, bệnh viện, các cơ quan nhà nước. Trên lĩnh vực 
sản xuất các mặt hàng này thì vai trò của công nghiệp quốc doanh 
chưa lớn. Phân lớn do tiểu thủ công nghiệp sản xuất. 


Nhìn chung, trong công nghiệp, bên cạnh công nghiệp quốc 
phòng được ưu tiên số 1, thì công nghiệp quốc doanh phục vụ kinh 
tế dân sinh cũng được Đảng và Chính phủ ta quan tâm xây dựng và 
phát triển. Những cơ sở sản xuất thuộc hệ thống công nghiệp quốc 
doanh là một bộ phận kinh tế công nghiệp do Nhà nước dân chủ 
nhân dân nắm giữ và chỉ huy theo những chương trình sản xuất 
nhất định, hằu hết các xí nghiệp, các ngành tiêu điểm là xí nghiệp 
quốc doanh và các xí nghiệp này quy mô cũng nhỏ, phân tán, bí 
mật để tránh địch phá Hà Nội. Cùng với sự hình thành và phát triển 
của nền công nghiệp kháng chiến, đội ngũ công nhân của ta ngày 
càng đông đảo và trưởng thành nhanh chóng, ý thức giai cấp và 
trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật được nâng lên rõ rệt. 

Thành tích của nền công nghiệp quốc doanh không những đảm 
bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho tiền tuyến và hậu phương mà còn 
tạo nên những cơ sở quốc doanh đầu tiên với một số cán bộ công 
nhân kỹ thuật làm vốn quý báu cho công cuộc phát triển công 
nghiệp ngày nay. Công nghiệp quốc doanh, tiểu công nghiệp và thủ 
công nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phát triển khá 
mạnh, đủ cung cấp cho nhu cẳu kháng chiến, phá được âm mưu phá 
hoại của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

* Về công nghiệp quốc phòng: Đứng trước yêu cầu mới của 
cách mạng và của cuộc kháng chiến cứu nước, Đảng và Nhà nước 
vẫn tiếp tục chú trọng xây dựng và phát triển công nghiệp quốc 
phòng. Phương châm sản xuất vũ khí vẫn là kết hợp giữa vũ khí 


148 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


hiện đại với vũ khí cơ bản, đáp ứng yêu cầu của vũ trang toàn dân, 
phát triển chiến tranh du kích. 


Đề xây dựng và phát triển công nghiệp kháng chiến, sau khi đã 
chuyển được một khối lượng lớn máy móc và sắt thép đủ các loại 
ra các vùng tự do, trên những quãng đường rừng ván dài hàng ngàn 
cây số để lắp ráp thành các xí nghiệp. Có thể nói, đến cuối năm 
1947 nên công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã thực sự ra đời 
với hàng loạt nhà máy, xí nghiệp, công binh xưởng. Trên 2.400 

công nhân đã lao động và tham gia xây dựng ngành quân giới từ 
cuối năm 1947, xây dựng công, nghiệp quốc phòng đã trở thành một 
mặt trận đấu tranh nỗi bật nhất, thu hút một bộ phận lớn đội ngũ 
công nhân vùng tự do. Các công binh xưởng được thành lập từ đầu 
kháng chiến đã trưởng thành nhanh chóng, từ chỗ rèn đúc vũ khí 
thô sơ, sửa chữa súng ống hỏng hóc đã tiến lên sản xuất được đạn, 
lựu đạn và chế tạo thành công những vũ khí quan trọng theo yêu 
cầu chiến đầu của các chiến trường. 


Dưới ánh sáng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, công nghiệp 
quân giới đã có những bước tiễn mạnh, cán bộ và công nhân vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm, khắc phục được nhiều khó khăn... Chúng 
ta đã xây dựng được hệ thống các xí nghiệp quốc phòng có khả 
năng phục vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến. Về phương châm tổ 
chức, các xưởng và cơ sở kháng chiến được tô chức theo quy mô 
nhỏ, phân tán, bí mật. Theo phương hướng trên, các xưởng quân 
giới của ta được bố trí rải rác khắp nơi, dựa vào rừng núi hiểm trở, 
hoặc ở đồng bằng. Ngoài các xưởng quân giới do Bộ Quốc phòng 
tô chức và chỉ đạo thống nhất, còn có các xưởng vũ khí dân quân 
do địa phương tô chức và chỉ đạo. 

Thành tích lớn nhất của ngành trong những năm từ 1948-1950 
là đã chế tạo được một khối lượng lớn vũ khí kịp thời đáp ứng yêu 
cầu kiến thiết của các chiến trường trong giai đoạn giằng co quyết 
Hệt với địch. Nguồn vũ khí căn bản (lựu đạn, mìn), ngành quân giới 
Việt Nam lúc này đã chế tạo được ngày càng nhiều vũ khí chiến xa 


149 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


(bazôca, AT), các loại súng cối các cỡ, SKZ, bom phóng, địa lôi và 
thủy lôi. 

Tuy số lượng vũ khí sản xuất ngày càng lớn, nhưng so với yêu 
cầu của chiến trường vẫn còn có hạn. Các xưởng quân giới từ Khu 
IV trở ra, riêng trong 2 năm 1949-1950 đã sản xuất được hơn 
1.000.000 quả lựu đạn và mìn, ngoài 900 khẩu súng và 150.000 quả 
đạn bazôca, SKZ, cối, hơn 200 tấn hóa chất, thuốc nổ, hơn 
1.000.000 viên đạn súng trường, tiêu liên. Thực hiện chủ trương tự 
lực cánh sinh là chính, đảm bảo tự cấp, tự túc, ngành công nghiệp 
quốc phòng của ta trong những năm cuối của cuộc kháng chiến có 
bước trưởng thành rõ rệt, chất lượng các loại vũ khí được cải tiễn 
nhanh. Từ năm 1951 trở đi, các công binh xưởng được tập trung 
hơn và chủ yếu là sản xuất những loại vũ khí cơ bản như mìn, lựu 

ạn, bộc phá, đạn dược phục vụ cho chiến tranh du kích, đồng thời 
sửa chữa và sản xuất những vũ khí cần thiết. Về nhịp độ sản xuất, 
đã có những bước nhảy vọt. Tính theo trọng lượng tấn và lấy năm 
1946 làm chỉ số 100, thì nhịp độ phát triển qua các năm như sau: 


Bảng 2.4: Sản lượng vũ khí trong kháng chiến 


Đơn vị tính: K 


Liên khu IV trở ra: 

Vũ khí đạn được 100 1.044 |3.544| 2.111 | 1.877 | 1.774 |3.552 
Vũ khí đạn được và 

nguyên liệu 100 | 709 1106 |3.715| 2.270 | 2.065 | 2.831 | 3.992 
Liên khu 5: 

Vũ khí đạn được và 

nguyên liệu 130 1.087 | 3.278 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđủ, tr. 1917. 


150 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Qua bảng trên ta thấy, mặc dù phải đối phó với những khó 
khăn về máy móc và nguyên vật liệu, nhưng trong vòng 8 năm 
mà sản xuất vũ khí đạn dược tăng lên mấy chục lần, những năm 
nhiều nhất là 1949 và 1953. So với các năm đầu, tỷ lệ là 35,5, 
nếu kể cả nguyên liệu thì những năm nhiều nhất (1949 và 1953) 
so với năm đầu tỷ lệ là 37 lần và 40 lần. Riêng Liên khu V, lấy 
năm 1948 làm chỉ số 100 thì trong 6 năm, năm nhiều nhất là 
1952, tỷ lệ là 33 lần. 


Từ sau thắng lợi của chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 và 
những năm cuối của kháng chiến, một vùng hậu phương lớn được 
mở rộng trên biên giới Việt - Trung, viện trợ từ các nước anh em, 
đặc biệt là của Trung Quốc và Liên Xô cho cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta ngày càng tăng, góp phần bổ sung trang bị vũ khí, 
nâng cao thêm sức mạnh chiến đấu của quân và dân ta. Nếu tính 
từ tháng 12/1950 đến tháng 6/1954, Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đã nhận được viện trợ của quốc tế là 21.514 tắn vật chất 
bao gồm vũ khí đạn dược, nguyên liệu quân giới, vận tải xăng 
dầu, gạo, thực phẩm, quân trang, quân y, thông tin (trong đó vũ 
khí đạn dược là 4.253 tấn, vận tải xăng dầu là 5.069 tấn, gạo, thực 
phẩm là 9.590 tắn)! 


Tuy tốc độ sản xuất vũ khí, đạn dược có giảm đi nhưng so với 
những năm đầu kháng chiến vẫn tăng trên dưới 20 tân. Cho nên, ta 
vẫn tiếp tục đây mạnh công nghiệp quốc phòng để phục vụ cho 
cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. 

Trong số hàng viện trợ quốc tế lúc này có hai loại ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động của quân giới ở phía Bắc là trang bị, vũ khí 
và vật liệu máy móc. Về trang bị vũ khí có ĐKZ 57mm, bazôca 
90mm, cối 60mm, 82mm, trọng pháo cao xạ 37mm... Về vật liệu, 
máy móc để sản xuất vũ khí có thuốc nỗ, gang, thép, đồng, máy 
tiện, mìn, máy tiện xoay chiều... 


1. Lịch sử Hậu cẩn, tập I (1944-1954), Nxb Quân đội nhân dân, H., 1995, tr. 163. 
151 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Trước tình hình mới, Bộ Quốc phòng, Tổng cục cung cấp đã kịp 
thời xác định lại phương hướng sản xuất vũ khí cho phù hợp, vừa 
tận dụng thuận lợi mới to lớn, vừa tránh lãng phí công sức. Cũng 
chính trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều sáng kiến phát minh đã nảy 
nở và được áp dụng trong sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu và 
giảm bớt sức lao động, hợp lý hóa việc sản xuất. Cụ thể: 

- Đối với các địa bàn có điều kiện tiếp nhận viện trợ quốc tế như 
các chiến trường từ Liên khu IV trở ra, chỉ tiếp tục sản xuất vũ khí 
cơ bản, một số nguyên vật liệu, bắt đầu sản xuất các bộ phận thay 
thế súng pháo, đây mạnh sản xuất một số công cụ và tăng cường 
sửa chữa công pháo cho bộ đội trong chiến đấu. 


Trước tình hình mới, trong hơn 3 năm từ 1951 đến 1953, ngành 
quân giới phía Bắc đã tập trung chuyển hướng sản xuất vũ khí, 
chắn chỉnh lại tô chức quân giới. Từ sản xuất 14 loại vũ khí, quân 
giới phía Bắc chỉ còn sản xuất lựu đạn, mìn và một số nguyên vật 
liệu và sản xuất thêm hai loại mới là quân cụ và bộ phận thay thế. 
Về tô chức, biên chế từ 48 xưởng đã giảm dần từng năm còn 6 
xưởng, giải thể Viện Nghiên cứu Quân giới từ 10.000 cán bộ, công 
nhân còn 1.000 cán bộ, công nhân. Việc sản xuất nguyên vật liệu 
của quân giới phía Bắc vẫn được duy trì, có mặt phát triển như 
luyện kim, luyện thép và diêm tiêu... đã kịp thời đáp ứng được một 
phần nhu cầu sản xuất vũ khí quân cụ lúc đó. Cùng với việc xây 
dựng các xí nghiệp quân giới, các cơ quan xí nghiệp hậu cần cũng 
được xây dựng ở nhiều địa phương trên cả nước, đáp ứng các yêu 
cầu của địa phương mình. Ở Liên khu Việt Bắc có nhà máy TK], 
TK2, xưởng cơ khí Liên khu I, Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, cơ 
khí Liên khu IV, Liên khu V, Nhà in Trần Phú ở Liên khu X và 
hàng trăm xưởng dệt, ép dầu, làm giấy có mặt ở hầu khắp các chiến 
trường Bắc, Trung, Nam. 


Đối với các địa bàn ở xa như Khu V, Nam Bộ, khó vận chuyển 
được viện trợ quốc tế đến thì tiếp tục đây mạnh việc nghiên cứu, 
chế tạo, sản xuất các loại vũ khí, đáp ứng yêu câu chiến trường với 


152 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


tinh thần tự lực tự cường cao. Đường vận chuyển vũ khí, phương 
tiện từ miên Bắc vào Nam lúc này rất khó khăn, vừa xa xôi hiểm 
trở, lại bị địch phong tỏa, ngăn chặn, đánh phá rất quyết liệt. 


Tại Liên khu V, từ năm 1951, bộ đội chuẩn bị đánh lớn hơn, 
đánh "công đồn, diệt viện" nhiều hơn, quân giới đã đẩy mạnh hơn 
việc sản xuất súng phóng bom và bom phóng, súng đạn SKZ. Cũng 
trong năm 1951, quân giới Khu V còn chế tạo thêm súng bắn pháo 
hiệu và pháo súng phục vụ bộ đội đánh đêm. Cũng từ năm 1951, 
1952 trở đi, sản xuất của quân giới Khu V ngày càng tiến bộ, nhất 
là về kỹ thuật. Ngoài súng đạn cối 81mm, mìn lõm FT, thời kỳ này 
còn sửa được pháo, sản xuất thử nghiệm "xe công đồn", chưng cất 
các loại axít sunphuric, clohidric, chế tạo thuốc nỗ và những thuốc 
thông thường chống sốt rét và một số dụng cụ y tế. Về quân nhu, 
Liên khu V đã tổ chức được các xưởng dệt, xưởng may, đảm bảo 
đủ cung cấp quân trang cho bộ đội trong Liên khu và một phần cho 
các chiến trường Bình Trị Thiên. Trong hơn 3 năm (1951-1954), 
sản lượng vũ khí do quân giới Liên khu V nghiên cứu sản xuất 
ngày càng tăng. Năm 1950 mới sản xuất được 135 tấn, đến năm 
1953 sản xuất được 380 tấn và đến tháng 7-1954 sản xuất được 175 
tấn vũ khí các loại. 

Tại Nam Bộ, quân giới Nam Bộ thời kỳ này đã bền bi khắc 
phục mọi khó khăn, thiêu thôn, địch họa và thiên tai, nhật là trận 
bão lụt tháng 10-1952 đỗ vào miền Đông, tiếp tục duy trì và đây 
mạnh sản xuất vũ khí theo yêu cầu của chiến trường. 


Từ năm 1951 do có sự thay đổi về tô chức chiến trường, do 
đó cũng có điều chỉnh lớn về tô chức quân giới. Ngành quân giới 
Nam Bộ bao gồm cả công binh xưởng, công an xưởng và xưởng 
dân quân. 

Nhờ kết hợp nhiều biện pháp, các xưởng quân giới chế tạo 
thành công súng SS, sản xuất được lựu đạn, địa lôi, thủy lôi, lựu 


1. Lịch sử quân giới Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1945-1954), Nxb Lao động, H., 1990, tr. 157. 


153 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


phóng, bom phóng, cối 60mm, 81mm, đạn AT, Pêta (bánh thuốc 
nô)... cùng các nguyên vật liệu như thuốc phóng, suminat thủy 
ngân, cồn 90° đáp ứng yêu cầu của chiến trường miền Nam, phù 
hợp với điều kiện địa phương của quân giới Nam Bộ. 


Tại Bắc Bộ, từ năm 1950, bắt đầu nhận được viện trợ vũ khí của 
nước bạn. Các xưởng quân giới Việt Bắc, Liên khu II, Liên khu 
IV, điều chỉnh và chuyển hướng sản xuất, giảm vũ khí hỏa lực, vũ 
khí công đồn, đẩy mạnh sản xuất các loại mà chiến trường cần 
nhiều và viện trợ có hạn như mìn, lựu đạn, quân cụ, các bộ phận 
thay thế và phụ tùng súng, pháo. So với năm 1950, số lượng mìn, 
lựu đạn sản xuất trong năm 1951 tăng 43%, năm 1952 gắp 2,5 lần, 
năm 1953 gắp 3,3 lần. Chất lượng mìn, lựu đạn được nâng lên, tỷ lệ 
số quả nỗ và thời gian sử dụng ngày càng tiến bộ. Các loại quân cụ 
(xưởng, cuốc, dao lúc cắt dây thép...) từ 45 tắn (năm 1951) đã tăng 
lên 226 tấn (năm 1952). 


Tại Liên khu V, từ năm 1952 các xưởng quân giới bắt đầu nhận 
được thuốc nỗ và hóa chất của Trung ương chỉ viện do Ban Tiếp 
viện miền Nam chuyến vào. Lực lượng vận tải của Liên khu cũng 
tô chức cử những chuyến thuyền ra miền Bắc bằng đường biển để 
xin chi viện. Do vậy, các xưởng quân giới tiếp tục đây mạnh sản 
xuất mìn, lựu đạn, súng và đạn cối 81 ly, bộc phá ống phục vụ bộ 
đội công đỏn. 

Tại Nam Bộ, sau khi nhận được chi viện của Trung ương do 
Liên khu V chuyển vào, các xưởng quân giới tập trung sản xuất 
min, lựu đạn, thủy lôi phục vụ chiến tranh du kích. Đó là lựu đạn 
nằm, lựu đạn gai, lựu đạn súng... kìm lõm (bazomin) các cỡ, thủy 
lôi các loại, súng cối cỡ 50 ly, 60 ly và 81 ly, súng SKZ (súng 
không giật). 

Quân y Nam Bộ nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất, sử 
dụng filatốp uống và tiêm... 


Các xưởng công binh, bằng những nguyên liệu có sẵn đã sản 
xuất hàng chục vạn xẻng cuốc, kéo cắt dây thép gai để cung cấp 


154 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


cho bộ đội. Riêng năm 1952-1953, quân giới phía Bắc đã sản xuất 
được 45.000 chiếc cuốc và 100.000 chiếc xẻng. Các xưởng quân 
nhu đã sản xuất từ đôi dép cao su, áo trần thủ, mũ nan, bao gạo, 
phao bơi, bi đông nước... và rất nhiều thứ quân trang, quân dụng 
cung cấp cho bộ đội. Bên cạnh đó, cán bộ, công nhân các xưởng 
quân giới đã nghiên cứu, sản xuất được 260 loại bộ phận thay thế 
khác nhau gồm hàng nghìn sản phẩm các loại (trong năm 1952) đáp 
ứng một phần nhu cầu của các đơn vị, các chiến trường. Theo 
thống kê, trong 9 năm kháng chiến, Việt Nam tự sản xuất được trên 
7.000 tấn vũ khí, đạn dược và trên 5.000 tấn nguyên liệu. Đó là 
thành quả hết sức to lớn mà cán bộ và công nhân quốc phòng đã 
phải vượt qua gian khỏ, thiếu thốn, thậm chí là hy sinh xương máu 
để đạt được. 

Từ năm 1951, các cơ sở sản xuất quốc phòng đã được chấn 
chinh lại một bước về tổ chức, đây mạnh sản xuất, đáp ứng các nhu 
cầu ngày càng lớn và đa dạng trong quân đội của cuộc kháng chiến. 
Về quân trang, chỉ tính từ Liên khu IV trở ra, trong năm 1951 các 
cơ sở của Cục Quân nhu đã may được 243.000 bộ quần áo, năm 
1953 may được 550.000 bộ (tăng 2,3 lần). 


Các xưởng quân dược, trong điều kiện thiếu thốn đã sản xuất 
thuốc, dụng cụ y tế với phương châm tự lực cánh sinh và kết hợp 
Đông y với Tây y để chế biến thuốc. Chi tính từ năm 1947 đến 
1954, tổng cộng đã sản xuất được 29.467.000 ống tiêm các loại, 
trong đó có 24% ống thuốc sốt rét, đã sản xuất 64.143.100 viên 
thuốc các loại (trong đó 25% là thuốc sốt rét)... 


Như vậy, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, trong 
hơn 3 năm (1951-1954), ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam 
đã có những bước phát triển mới đáng kẻ. Từ con số không lúc ban 
đầu, thực hiện chủ trương của Đảng, ngành công nghiệp quốc 
phòng của Việt Nam đã có bước trưởng thành rõ rệt và ngày càng 
phục vụ đắc lực cho nhu cầu kháng chiến và kiến quốc. 


lã5 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP II 


* Về thủ công nghiệp: 

Căn cứ vào đường lối chiến tranh nhân dân và chính sách kinh 
tế kháng chiến, Đảng và Chính phủ luôn coi trọng việc phát triển 
thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp. Coi trọng thủ công nghiệp là 
một chủ trương nhất quán của Đảng từ trước đến nay, Chính phủ 
khuyến khích phục hồi các nghề thủ công. Kêu gọi phát huy truyền 
thống sẵn có của dân tộc ta và chủ trương mở mang, khuyến khích 
thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp. 


Đi đôi với việc xây dựng các cơ sở công nghiệp nhà nước, chính 
quyền cách mạng còn khuyến khích khôi phục hoạt động của các 
làng nghề, tận dụng tiềm năng sẵn có của các cơ sở sản xuất tiểu 
thủ công nghiệp và thủ công nghiệp, nên hàng công nghiệp phục vụ 
quốc phòng và dân sinh không quá thiếu. 


Khi kháng chiến toàn quốc bùng nỗ, Đảng cũng nhắn mạnh vai 
trò quan trọng của tiêu công nghiệp, và đả phá tư tưởng coi thường 
tiểu công nghiệp, phê phán khuynh hướng kỹ nghệ hóa đất nước 
ngay, và muốn xây dựng công nghiệp nặng ngay là không thực tế. 


Đến Đại hội Đảng II (năm 1951), lúc ta đang chiến thắng và các 
căn cứ địa được mở rộng, khuynh hướng muốn công nghiệp hóa 
này lại nảy nở, Đảng một lần nữa xác định vị trí quan trọng của thủ 
công nghiệp như sau: "Từ nay đến khi kỹ nghệ hóa quốc phòng, thủ 
công nghiệp còn chiếm một bộ phận lớn trong nên kinh tế của 
chúng ta. Đặc biệt là trong hoàn cảnh kháng chiến, do điều kiện 
kinh doanh trong nước và thương mại với nước ngoài khó khăn, thủ 
công nghiệp cần phát triển mạnh". Đi liền với khẩu hiệu mở mang 
thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp, Đảng và Chính phủ đã nêu 
khẩu hiệu: "Người Việt dùng hàng Việt Nam, không dùng hàng xa 
xi phẩm". 

Phát triển thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp phải hướng vào 
những ngành thiết yếu cho kháng chiến và dân sinh hoặc cho xuất 
khẩu: dệt, giấy, ấn loát, xà phòng, những ngành có tính chất xa xỉ 
dần dần ngừng hoạt động. 


156 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Với chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ, ngành tiểu 
thủ công nghiệp và thủ công nghiệp đã thu được nhiều kết quả tốt. 
Bên cạnh những cơ SỞ quốc doanh, đi đôi với việc chống lại sự 
lũng đoạn của địch, tiết chế ngoại hồi, các ngành sản xuất thủ công 
nghiệp cá thể và tư doanh cũng được khuyến khích phát triển hơn 
trước. Nhờ việc đầu tư vốn, kỹ thuật cho các hợp tác xã thủ công 
nghiệp, khuyến khích kinh tế tư nhân, việc sản xuất thủ công 
nghiệp ở vùng tự do phát triển mạnh. Mậu dịch quốc doanh đã cung 
cấp nhiều nguyên vật liệu cho các nhà sản xuất. Trị giá nguyên liệu 
cung cấp năm 1951 là 130 triệu đồng, đến năm 1954 đã lên tới 
3.000 triệu đồng, gồm các thứ bông, sợi, than, hóa chất... Số hàng 
thủ công nghiệp mà mậu dịch thu mua mỗi năm cũng tăng. Năm 
1952 mới có 962 triệu đồng, đến năm 1954 đã tăng lên 9.704 triệu 
đồng. Được Nhà nước giúp đỡ nên các ngành tiểu thủ công nghiệp 
và thủ công nghiệp đã cung cấp cho thị trường một số lượng hàng 
không nhỏ. 


Z 


Vệ nghề dệt: Đáng chú ý nhất là nghề trồng bông, trồng dâu 
nuôi tăm được khuyến khích; nghề dệt thủ công được khôi phục và 
mở rộng, giải quyết được nhu cầu về may mặc cho nhân dân và 
bộ đội. Cùng với các ngành công nghiệp, theo thống kê, từ năm 
1950-1954 nghề dệt phát triển mạnh, các cơ sở sợi vải đã làm ra 
169,3 triệu mét vải các loại, trong đó Liên khu Việt Bắc là 3,1 triệu 
mét, Liên khu III và IV là 116,9 triệu mét và Liên khu V là 48,3 
triệu mét. Mức sản xuất vải sợi được thể hiện cụ thể ở bảng sau: 


Bảng 2.5. Tình hình sản xuất vải sợi của các Liên khu 


Liên khu Việt Bắc 


Liên khu HI. IV 22.718.000 m 24.020.000 m 
30mmn | lowmmmn 


Nguồn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thăng lợi (1945-1954), sđủ, tr. 184. 


157 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Riêng năm 1951, Liên khu V có 40 xưởng dệt với 2.050 khung 
dệt khổ rộng và 17.360 khung dệt khổ hẹp, đệt được 18.700.000m 
vải, trong đó có 7 triệu mét khổ rộng. Đây là một thành công lớn 
của chính sách tự cấp tự túc ở Liên khu V. 


Về nghề giấy: Khu nào cũng có cơ sở sản xuất giấy, mỗi khu có 
trên dưới 100 xưởng thủ công, có khu gần 200 xưởng, sức sản xuất 
hàng tháng từ vài chục tấn đến 50 - 60 tấn. Năm 1949 chỉ riêng 
Liên khu V mới có 35 xưởng và 2.000 công nhân, sang năm 1950 
đã có 80 xưởng, 4.000 công nhân, sản lượng hàng tháng là 22 tấn. 
Từ năm 1951, công nghệ sản xuất giấy có nhiều tiến bộ về kỹ thuật, 
các xưởng thủ công đã sử dụng máy xay bột giấy, làm tăng sản 
lượng và chất lượng các loại giấy: giấy in bao, giấy in tín phẩm, 
giấy học sinh... Số giấy sản xuất của các Liên khu đảm bảo yêu cầu 
tiêu dùng của nhân dân và phục vụ quốc phòng. Cũng từ năm 195] 
trở đi, một số xí nghiệp sản xuất được giấy than, giấy đánh máy, 
giấy in rônêô trở thành phỏ biến bổ sung cho nghề in máy. 


Ngoài ra, các nghề sản xuất xà phòng, nghề thuộc da, làm diêm 
cũng được phát triển và sản xuất phục vụ dân sinh. Trong những 
năm kháng chiến, nghề gốm sứ cổ truyền, nghề làm muối, nước 
mắm, làm đường, mật... truyền thống được phát triển ở nhiều nơi 
như: Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nam Bộ... Các nhu cầu 
về dầu ăn, dầu thắp, đường, thuốc lá... cũng được đáp ứng một phần 
quan trọng. 


Đặc biệt, trong số các nghề thủ công nghiệp phải kế đến ngành 
rèn nông cụ. Nghề rèn phát triển đã cung cấp đủ nông cụ cầm tay 
cho nông dân. Một số tỉnh như Thái Bình, năm 1949 đã sản xuất 
được 72.000 lưỡi cày. Việt Bắc là nơi từ trước nghề rèn ít phát 
triển, năm 1951 cũng sản xuất được 56.275 chiếc, năm 1952 là 
71.407 chiếc, năm 1953 còn sản xuất được 24.574 dao tông cho 
Tây Bắc (thứ dao dùng trong sản xuất). Ở vùng tự do Liên khu V, 
ngoài một số lò rèn tập trung, phần lớn đều nằm trong các gia đình. 
Riêng năm 1953, tổng số lò rèn của 4 tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú là 


158 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


993, trong đó: Quảng Nam có 280, Quảng Ngãi 261, Bình Định 
342, Phú Yên 110. Trong năm 1953 tỉnh Bình Định đã sản xuất ] 
tấn công cụ các loại, trị giá 1.200.000 đồng; năm 1954 cũng sản 
xuất được khoảng I tắn công cụ, trị giá 800.000 đồng'. Bên cạnh 
đó, Liên khu V cũng, tô chức một lò rèn đưa lên Tây Nguyên để rèn 
nông cụ tại chỗ. Điều này đã ảnh hưởng tốt đến việc cải tiến lối 
canh tác trên vùng dân tộc ít người và góp phần thúc đây sản xuất 
nông nghiệp phát triển, làm cho cơ sở kháng chiến thêm vững chắc. 


Như vậy, có thê nói với sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng với sự 
cố gắng của nhân dân, việc phát triển các ngành thủ công nghiệp và 
tiểu công nghiệp đã được đây mạnh. Nhờ vậy chúng ta tự giải quyết 
được một phần nhu cầu dân sinh, không bị phụ thuộc vào kinh tế 
thành thị. Thực hiện từng bước chính sách "tự cấp tự túc” do Đảng 
đề ra. Mặt khác còn tạo công ăn việc làm, tăng thêm nguồn thu 
nhập cho một bộ phận khá lớn cư dân vùng tự do, góp phần ổn định 
đời sống nhân dân và đấu tranh kinh tế với địch. 


Việc Xây dựng và phát triển công nghiệp trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp đã góp phân to lớn vào việc bảo vệ đời sống và 
cuộc chiến đấu của quân dân ta. Nó đã chứng minh sự đúng đắn 
của Đảng trong việc chỉ đạo cuộc kháng chiến và kiến quốc của 


quân dân ta. 


4. Thương nghiệp 


Ngay từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, Đảng và Chính 
phủ đã nêu rõ nhiệm vụ của ngành thương nghiệp là phải tổ chức 
tiếp tế phục vụ các nhu cầu của cuộc kháng chiến và phục vụ dân 
sinh, trước hết là đảm bảo cung cấp cho nhu cầu của bộ đội và các 
cơ quan. Các Ban vận tải mới, Cục tiếp tế vận tải, các phòng tiếp 
liệu... lần lượt được thành lập. Sau những thắng lợi liên tiếp về 


1. Thống kê sản xuất tiểu thủ công nghiệp miên Nam Trung Bộ năm 195]- 
1954. Trung tâm Lưu trữ Quôc gia II, ĐVBQ 315. 


159 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


quân sự trên các chiến trường, từ cuối năm 1950 tình hình hoạt 
động thương nghiệp ở vùng tự do đã có những chuyên biến mới. 
Nhất là với chiến thắng Biên giới (10-1950) mở đường thông 
thương giữa nước ta với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nối 
liền nước ta với các nước trong khối xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
có điều kiện mở rộng việc trao đỗi hàng hóa với nước bạn để củng 
cố thêm nền thương nghiệp của ta. Những thắng lợi liên tiếp của 
quân và dân ta đã giải phóng nhiều vùng rộng lớn làm cho sản 
xuất và thị trường vùng tự do được mở rộng thêm. Tuy không 
phải không còn nhiều khó khăn nhưng có thể nói thương nghiệp 
vùng tự do, với những thắng lợi mới về quân sự, chính trị, đã 
bước sang một giai đoạn mới. 


Để quản lý hoạt động nội thương, ngày 3-1-1951, Bộ Kinh tế ra 
Nghị định số 1-BKT-NĐ về việc thành lập Sở Nội thương, quy 
định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quyền hạn của các cơ quan 
thuộc hệ thống Sở Nội thương, Trung ương đến các Phân sở, Chỉ sở 
và Chi điểm, Cửa hàng. Nghị định số 2/BKT-NĐ thành lập ở Liên 
khu Việt Bắc một Phân sở nội thương. 


Cùng với việc đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công thương, ngày 
14-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22/SL về việc 
thành lập Sở Mậu dịch trong Bộ Công thương thay cho Cục Ngoại 
thương và Sở Nội thương. Nhiệm vụ của Sở Mậu dịch là đảm bảo 
cung cấp hàng hóa cần thiết cho kháng chiến và đời sống nhân dân, 
phục vụ sản xuất, quản lý thị trường, bình ổn giá cả... đấu tranh 
kinh tế với địch. Việc thành lập ngành thương nghiệp quốc doanh 
đã mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của thương 
nghiệp nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu to lớn trước mắt của cuộc 
kháng chiến, đồng thời tạo tiền để xây dựng ngành thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa sau này. 


Ngày 1-7-1951, những chi điểm mậu dịch đầu tiên được tổ 
chức ở thị xã Thái Nguyên, Tuyên Quang. Mậu dịch mua bán nội 
hóa với giá quy định hợp lý cho nhân dân, tạo ảnh hưởng tốt trong 


160 


Chương !I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


quần chúng, đảm bảo cung cấp 35% nhu yếu phẩm cho bộ đội. Chỉ 
sau hơn một năm thành lập Sở Mậu dịch Trung ương, các Phân sở 
mậu dịch Liên khu, các Chi sở mậu dịch ở tỉnh, các Chi điểm mậu 
dịch ở các huyện bao gồm mạng lưới cửa hàng, kho, trạm ở những 
địa bàn cần thiết từ Việt Bắc đến Liên khu IV, Liên khu V, Nam Bộ 
lần lượt ra đời, từng bước được củng cố và phát triển. Đến cuối 
năm 1953, doanh số bán lẻ của thương nghiệp quốc doanh về bách 
hóa đã chiếm 20%, về lâm thổ sản chiếm 30% so với tổng mức luân 
chuyền bán lẻ trên thị trường đối với những mặt hàng ấy. 


Vùng giải phóng mở rộng đến đâu thì thương nghiệp quốc 
doanh mở rộng đến đó. Cán bộ nhân viên thương nghiệp đã làm 
theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thắm nhuân chính sách 
mậu dịch, đồng tâm nhất trí thì mới làm tròn nhiệm vụ kinh doanh 
của mình, muốn giúp đỡ tư nhân kinh doanh để ỗn định vật giá, 
thúc đầy sản xuất và bảo đảm cung cấp”. Lúc đầu, vì điều kiện 
hoạt động còn hạn chế (hàng hóa, vốn, cán bộ) và giao thông vận 
tải khó khăn, vì điều kiện chiến sự, nên mậu dịch không thể kinh 
doanh tất cả các loại hàng, mà chỉ tập trung vào một số mặt hàng 
chính như gạo, muối, vải... Vào những năm cuối của kháng chiến, 
số lượng mặt hàng được mở rộng, giấy viết, dầu hỏa được coi là 
chính sau gạo, muối, vải. 

Trong hai năm 1951-1952, những thị trường sau đây được xác 
định là thị trường chính: Lạng Sơn (Kỳ Lừa), Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Phú Thọ, Nho Quan (Ninh Bình), Cầu Tràng (Thanh Hóa), 
Chợ Thành (Nghệ An), An Tân (Quảng Nam), Đập Đá (Bình 
Định), Tuy Hòa (Phú Yên). Cũng từ giữa năm 1951 trở đi, một hệ 
thống mậu dịch quốc doanh của ta được thành lập và khuyến khích 
thương nghiệp tư nhân tham gia cung cấp nguồn hàng, mở rộng 
giao lưu hàng hóa giữa các vùng, phá vòng vây phong tỏa kinh tế 
của địch. 


1. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị Mậu dịch ngày 20-9-1951. 
161 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Quan điểm của Đảng và Chính phủ là Sở Mậu dịch chỉ đảm 
đương những hoạt động chính, cần thiết, cụ thể là nắm các mặt 
hàng chính, năm thị trường chính, nắm buôn bán là chính. Phương 
châm này thê hiện tính chiến đấu của Mậu dịch: coi hàng hóa là vũ 
khí, thị trường là chiến trường; và phải ngăn chặn đầu cơ tích trữ, 
buôn bán trái phép, phá chính sách của Đảng. Mậu dịch đã có tác 
dụng rõ rệt trong việc phục vụ sản xuất điều hòa thị trường, ôn định 
vật giá, đảm bảo cung cấp và đâu tranh với những mặt tiêu cực của 
thương nghiệp tư nhân. Tuy vậy vẫn phải tiếp tục khuyến khích tư 
thương tham gia hoạt động, kẻ cả nội thương và ngoại thương. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, mậu dịch phổi hợp chặt 
chẽ với ngân hàng, cơ quan thuế, hoạt động theo một kế hoạch 
chung, cho nên, mậu dịch quốc doanh ngày một trưởng thành và 
đực nhân dân tín nhiệm. 

Trị giá các loại nông sản, lâm thô sản và hàng công nghiệp nội 
địa mà mậu dịch thu mua và gia công ngày một tăng. 


Bảng 2.6. Chỉ số và giá trị hàng thu mua giai đoạn 1951 - 1954 


Đơn vị: Triệu đồng ngân hàng cũ 


[| TH | BH. 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđủ., tr. 243. 


Riêng năm 1953, ở 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, mậu 
dịch đã thu mua một khối lượng lâm thổ sản trị giá ngang 12.000 
tắn thóc, bằng 10% sản lượng công nghiệp của 3 tỉnh. Ở Bắc Cạn, 
riêng sa nhân đã đem lại cho nhân dân số thu nhập ngang với 3.453 


162 


Chương !I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


tân thóc, bằng 15% sản lượng nông nghiệp của toàn tỉnh. Việc thu 
mua của mậu dịch không chỉ làm tăng thu nhập của nhân dân mà 
còn góp phần làm cho sản xuất nông - lâm nghiệp và thủ công 
nghiệp phát triển. 

Khối lượng hàng mậu dịch đã cung cấp được cho quân đội, xí 
nghiệp, cơ quan và nhân dân ngày một lớn. Chỉ riêng 3 mặt hàng 
chính: gạo, muối, vải, số lượng bán ra của mậu dịch qua các năm từ 
Liên khu IV trở ra là: 


Bảng 2.7. Lượng bán ra của mậu dịch quốc doanh 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđd., tr. 244. 


Trong bốn năm hoạt động, số tích lũy mà mậu dịch đáp ứng cho 
nên tài chính nhà nước là: 


Bảng 2.8. Chỉ số lãi 


[TNH C[ &amap |nnmswamamaem, 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđủ, tr. 244. 


163 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Có thể thấy, trong những năm cuối của cuộc kháng chiến, chính 
sách thương nghiệp ngày càng toàn diện và cụ thể. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, mậu dịch phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, cơ quan 
thuế, hoạt động theo một kế hoạch chung. Vai trò lãnh đạo của mậu 
dịch quốc doanh đối với nền thương nghiệp nói chung càng được 
phát huy, tính ưu việt của nó ngày càng biểu hiện rõ rệt. Mậu dịch 
quốc doanh đã có tác dụng lớn trong việc cung cấp những vật phẩm 
cần thiết cho bộ đội, xí nghiệp, cơ quan, điều hòa thị trường và bình 
ỗn vật giá, lãnh đạo tư nhân kinh doanh, góp phần quan trọng vào 
việc củng có nền thương nghiệp dân chủ mới. Đó là nền móng của 
nên thương nghiệp xã hội chủ nghĩa sau này. 


5. Ngoại thương và đấu tranh kinh tế với địch 


Trong những năm đầu kháng chiến, chúng ta không có điều kiện 
phát triển ngoại thương và mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài; 
hơn nữa, trên mặt trận ngoại thương cũng diễn ra một cuộc đầu 
tranh phức tạp và quyết liệt. Từ năm 1950 mở đầu giai đoạn mới 
trong quan hệ kinh tế với nước ngoài. Trong thời kỳ này nhu cầu 
của kháng chiến ngày một tăng, sản xuất ở vùng tự do có điều kiện 
phát triển, sự lưu thông hàng hóa giữa hai vùng trở thành một nhu 
cầu bức thiết. Tình hình đó đòi hỏi phải có những chủ trương chính 
sách mới thích hợp để bảo đảm cung cấp cho kháng chiến và cải 
thiện đời sống nhân dân. Tình hình đó đòi hỏi công tác đấu tranh 
kinh tế với địch phải có chuyến biến căn bản. Từ sau Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ II, Đảng và Chính phủ đã có sự nhìn nhận mới về 
chính sách ngoại thương và từ đó đề ra những chủ trương, chính 
sách phù hợp và có hiệu quả hơn. 


Để khắc phục tư tưởng bao vây kinh tế địch một cách máy móc, 
trong Báo cáo Chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại 
hội Đảng lần thứ II (2-1951), Đảng ta đã nhận thức được những hạn 
chế to lớn trong chủ trương bao vây kinh tế địch thời gian trước đó. 
Báo cáo nêu rõ: “Cần xét lại vấn đề bao vây kinh tế địch... Nhưng 


164 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


kết quả của việc bao vây mấy năm nay thế nào? Bao vây lợi hay 
hại?... Cần tùy nơi, tùy lúc mà bao vây cho đúng, cốt sao có lợi cho 
tác chiến và bảo vệ được nội hóa”. Và quan điểm chuyền hướng 
hoạt động bao vây phá hoại kinh tế địch được Đảng ta xác định rõ: 
“Chúng ta phải có quan điểm nhân dân rõ ràng, nghĩa là bao vây 
địch chứ không bao vây nhân dân trong vùng địch”, “phải lợi dụng 
kinh tế địch để đánh địch, phối hợp bao vây kinh tế địch với đảm 
bảo cung cấp cho ta”. Có thê nói, năm 1951 với Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ II là năm bản lề về đường lối kinh tế. Tư tưởng kinh tế 
đã có những chuyển biến theo hướng nhất định. Xuất phát từ thực 
tế khách quan: “Ta cần hàng của địch hơn địch cần hàng của ta”, 
trên lĩnh vực ngoại thương, từ chỗ bao vây kinh tế địch một cách 
tiêu cực chuyển sang đấu tranh kinh tế với địch một cách tích cực. 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (khóa II) tháng 3-1951 
đã xác định: “Mục đích đấu tranh kinh tế tài chính với địch cốt làm 
cho địch thiếu thốn, mình no đủ, hại cho địch, lợi cho mình. Do đó, 
không phải đặt hàng rào ngăn hăn giữa ta với địch, mà chúng ta vẫn 
phải mở mang buôn bán với địch, nhưng chỉ cho vào vùng địch 
những thứ không có hại cho ta và đưa ra những thứ hàng cần cho 
kháng chiến và cần cho đời sống nhân dân”. Trên tinh thần đó, 
công tác quản lý xuất nhập khâu được đây mạnh theo phương 
châm: Tranh thủ trao đi có lợi, tranh thủ xuất siêu. Một số yêu câu 
chủ yếu được đặt ra trong công tác quản lý xuất nhập khâu giữa 
vùng tự do với vùng tạm chiếm như sau: 


- Đây mạnh xuất khâu đẻ kích thích sản xuất nội địa, nâng cao 
đời sống nhân dân, đồng thời để có ngoại tệ (tiền Đông Dương) 
nhập hàng cần thiết. 

- Tranh thủ nhập hàng cần thiết, hạn chế hàng, cắm nhập những 
hàng có khả năng cạnh tranh với sản xuất nội địa. 

- Đầu tranh giá cả với địch để có lợi cho ta trong việc trao đôi 
hàng hóa, góp phần ôn định giá cả cùng thị trường ở vùng ta. 


165 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


- Đấu tranh tiền tệ, làm cho giá trị tiền của ta được giữ vững và 
ngày càng được nâng cao, đồng thời củng cố và mở rộng phạm vi 
lưu hành tiền ta. 


- Phá âm mưu của địch lợi dụng luồng giao lưu hàng hóa để 
lũng đoạn kinh tế của ta về hoạt động gián điệp. 


Để thực hiện tốt những yêu cầu trên, trong công tác quản lý xuất 
nhập khâu, chúng ta phải tranh thủ và đoàn kết thương nhân, cần 
phải cho họ có lợi, đặc biệt đối với những nguồn thu mua những 
thứ cần thiết cho kháng chiến. 


Bên cạnh việc phát triển nội thương, Đảng và Chính phủ đã đề ra 
những chính sách phù hợp, có hiệu quả hơn đổi với ngoại thương. 


Chính sách bao vây kinh tế địch một cách máy móc đã được 
khắc phục từng bước. Ngày 17-1-1951, Liên bộ Kinh tế - Tài chính 
- Nội vụ - Tư pháp ra Thông tư số 3/KT-LB-NT quy định thể lệ các 
loại nội hóa thiết yếu đối với đời sống (muối, mắm, cá khô) từ vùng 
tạm chiếm ra vùng tự do được miễn thuế quan, miễn giấy thông 
hành đặc biệt, miễn giấy phép mua hàng. 


Tháng 4-1951, Bộ Kinh tế đề xuất phương châm đấu tranh kinh 
tế với địch đảm bảo sự phát triển kinh tế của nhân dân ở hậu 
phương, tranh thủ trao đối có lợi, kết hợp lợi ích của nhân dân và 
của quốc gia. 

Để thực hiện những chủ trương trên, từ tháng 9-1951 tại Bắc Bộ 
và Bắc Trung Bộ đã thành lập các tuyến đấu tranh, mỗi tuyến có 
đặt một bộ máy gồm 3 cơ quan: mậu dịch xuất khẩu, ngân hàng 
xuất khẩu và thuế xuất nhập khẩu. Hoạt động dưới sự lãnh đạo 
thống nhất của cơ quan quản lý xuất nhập khẩu. Tiếp đó, ngày 
15-8-1951, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định 118/TTg thành lập 
Ban quản lý xuất nhập khẩu Trung ương thay thế Ban đấu tranh 
kinh tế với địch bị giải thể. Chức năng của Ban này không phải là 
quản lý theo từng tỉnh mà thiết lập vành đai kiểm soát kinh tế đẻ 
quản lý theo từng tuyến giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm, gồm 
các tuyến, ví dụ: 


166 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


- Việt Bắc có hai tuyến: tuyến A gôm tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang 
và Quảng Yên; tuyên B gôm Vĩnh Phú, Sơn Tây, Phú Thọ. 


- Liên khu III có tuyến C gồm một phần Sơn Tây, Hà Đông, Hà 
Nam và Ninh Bình. 


- Liên khu IV có tuyến Thanh Hóa, tuyến bắc Quảng Bình và Bình 
Trị Thiên. Ở Trung ương, thành lập Ban đấu tranh kinh tế với địch 
Trung ương, sau đôi là Ban quản lý xuất nhập khâu Trung ương'. 


- Liên khu V và Nam Bộ, năm 1952 mới đặt ra các tổ chức mới 
và tiến hành quản lý xuất nhập khẩu theo chính sách mới và từ sau 
tháng 7-1954, ta đã xây dựng được một hệ thống cơ sở thu thuế 
xuất nhập khẩu”. Riêng Bắc Bộ có 30 đôn, tuyên A thuộc Việt Bắc 
có 10 đồn, 20 trạm và 5 đội kiểm soát. Mục tiêu của công tác xuất 
nhập khâu lúc này chủ yêu là tranh thủ xuất thật nhiều, nhằm tiêu 
thụ hàng hóa của địa phương, đây mạnh sản xuất cho nhân dân, 
tăng thêm thu nhập, giải quyết vấn đề dân sinh. Thông qua xuất mà 
thu được nhiều tiền Đông Dương để có thể nhập khâu hàng hóa. 
Đây mạnh xuất khẩu là điều kiện mẫu chốt trong công tác đầu tranh 
mậu dịch, là nhân tố tích cực nhất trong chính sách quản lý xuất 
nhập khâu. 


Với tinh thần chuyển từ chính sách bao vây kinh tế địch một 
cách cứng nhắc sang đấu tranh kinh tế với địch một cách tích cực, 
hoạt động xuất nhập khâu hàng hóa có sự chuyến biến, góp phân 
thúc đây kinh tế kháng chiến phát triển. Từ năm 1951, trị giá hàng 
xuất khâu tăng rất nhanh: ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Quảng 
Bình trở ra), năm 1953 tăng 168% so với năm 1952 và 10 tháng 
đầu năm 1954 tăng 123% so với 10 tháng đầu năm 1953Ỷ. 


1. Nghị định 118/TTg ngày 15-8§-I95I của Thủ tướng Chính phủ. Công báo 
1951, số 8. 

2. Bộ nài chính, 60 năm hải quan Việt Nam (1945-2005), Nxb Chính trị 
Quốc gia, H., 2005, tr. 59. 

3. Viện Kinh tế học, Kinh té Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiên thăng lợi (1945-1954), sđd, tr. 259. 


167 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Ở Liên khu V, sau một thời gian thi hành chính sách quản lý 
xuất nhập khẩu với chính sách tự cấp tự túc, công tác xuất khẩu có 
nhiều kết quả tốt. Từ năm 1952 cũng bắt đầu có nhiều chuyển biến 
trong quan hệ xuất nhập khẩu. Trị giá xuất nhập khẩu năm 1952 
bằng 150% năm 1951, năm 1953 bằng 162% năm 1952. Tại Liên 
khu V, năm 1952 chỉ có 4 mặt hàng xuất khẩu là cau khô: 34%; quế 
14,8%; đường 8%; lợn, gà, vịt 8,6%. Còn các mặt hàng thì có 3 thứ 
quan trọng: thuốc Tây, thuốc nhuộm, xe đạp và phụ tùng xe đạp. 
Ba mặt hàng chiếm tỷ lệ quan trọng là': 


Bảng 2.9: Tỷ lệ của ba mặt hàng quan trọng 
Đơn vị: % 


Thuốc Tây 


Thuốc nhuộm 
Xe đạp và phụ tùng 


Nguồn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđủ. 


Riêng Nam Bộ, chỉ có cơ quan thuế xuất nhập khẩu là hoạt 
động thường xuyên, còn những tổ chức khác hoạt động thất thường 
vì hình thái chiến tranh "cài răng lược", kháng chiến Nam Bộ 
không cho phép. Ở Nam Bộ, dưới sự hướng dẫn của Sở Mậu dịch 
Nam Bộ, từ năm 1952 trở đi, đã xuất khâu một số hàng quan trọng 
vào vùng tạm bị chiếm như thóc gạo, gà vịt, than củi... Nhờ đó 
phát triển được sản xuất trong vùng tự do, đảm bảo cung cấp cho 
kháng chiến và dân sinh. Nam Bộ đã biết áp dụng một cách sáng 
tạo biện pháp kết hối (tức là bắt buộc thương nhân xuất hàng vào 
vùng tạm chiếm khi trở về phải đổi lại tiền Đông Dương cho 


1. Theo Đặng Phong (Chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập I, Nxb. 
KHXH, H., 1995, tr. 344-346. 


168 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Ngân hàng xuất khâu. Cũng từ năm 1952, các địa phương trong cả 
nước dẫn dần áp dụng những nguyên tắc sau: 


- Xuất trước, nhập sau, có xuất mới được nhập hàng. Biện pháp 
này có tác dụng thúc đây thương nhân phải khai thác nhiều hàng 
trong vùng tự do để đưa vào vùng tạm chiếm; khi trở về có thể 
nhập số hàng tương đương. 


- Chuyển dân cả việc thu mua hàng có sẵn trong dân tới việc tổ 
chức sản xuât hàng xuât khâu trong nhân dân. 


- Nhà nước phối hợp với thương nhân trong việc mở các tuyến 
đường đi vào vùng địch. Xuất nhập khẩu kết hợp với công tác 
địch vận. 


- Mở rộng diện mặt hàng nhập khâu, không chỉ có thuốc Tây, 
hóa chất, thuốc nô... mà cả mặt hàng phục vụ dân sinh như: vải vóc, 
gạo, muối, thuốc... Từ đó đời sống của quân dân ở khu căn cứ có 
phần thêm phong phú. Giá cả của nhiều vùng đã hạ xuống. 


Với những chủ trương trên, hàng nhập khẩu tăng lên rất nhanh. 
Năm 1953 băng 209% so với năm 1952'. 


Công tác đấu tranh mậu dịch được coi là khâu chủ yếu vì có 
điều khiển được đúng đắn việc liên hệ giữa vùng tự do và vùng tạm 
bị chiếm thì mới kích thích được sản xuất phát triển, mới bảo đảm 
cung cấp cho chiến tranh và nâng cao được đời sống nhân dân. 

Phương châm của ta trong việc đấu tranh kinh tế với địch là: 
Bảo vệ sản xuất ở hậu phương, bảo đảm cung cấp cho kháng chiến 
và dân sinh, phối hợp quyển lợi của nhân dân và của quốc gia, 
tranh thủ xuất siêu. 

Ở Liên khu III, sau khi thi hành chính sách quản lý xuất nhập 
khâu, kết hợp với chính sách tự cấp tự túc, công tác xuất nhập khẩu 
đã có kết quả tốt. 


1. Theo tài liệu tông kết năm 1954 của Bộ Ngoại thương. Lưu trữ Thương 
mại, T.237 / A2 / 1954, tr.3. 


169 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Ở Nam Bộ, vì hoàn cảnh đặc biệt, nên không tổ chức các chỉ 
nhánh xuất nhập khẩu ở các tuyến, việc trao đổi hàng hóa giữa hai 
vùng dựa vào lực lượng đông đảo là nhân dân, dưới sự hướng dẫn 
của nhân dân Nam Bộ. Từ năm 1952 trở đi, Nam Bộ đã xuất khẩu 
được một số hàng quan trọng vào vùng tạm chiếm như: thóc gạo, 
gà vịt, than củi... 

Số lượng những mặt hàng chính thiết yếu cho kháng chiến và 
dân sinh cũng được nhập ngày càng nhiều (tính từ bắc Quảng Bình 
trở ra)! : 

Bảng 2.10: Lượng hàng nhập khẩu trong các năm 1952 - 1953 


Vải các loại 4.498.145 
Dâu hỏa thùng (20 lít) ị 79.940 


Xe đạp chiếc 7.212 
Thuốc Tây | triệu đồng : 1.715 
Thuốc Bắc | triệu đồng 596 

Sợi súc Ề 61.793 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđd, tr. 262. 


Ngày 15-8-1951, Ban đấu tranh kinh tế với địch đã bị giải thể 
và chuyên thành Ban quản lý xuất nhập khâu Trung ương theo 
Nghị định 1 18/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cũng vì vậy, từ năm 
1952 các địa phương trong nước dần dần đã áp dụng một số nguyên 
tắc: xuất trước nhập sau, Nhà nước phối hợp với thương nhân, diện 
mặt hàng nhập khẩu được mở. Nhờ những chủ trương trên, hàng 
nhập khẩu tăng rất nhanh. Năm 1953 bằng 209% so với năm 1952. 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thắng lợi (1945-1954), sđd, tr. 262. 


170 


Chương II: Tiếp tục xây đựng, phát triển... 


Bên cạnh công tác đấu tranh chống tỷ giá, chính sách thuế xuất 
nhập khẩu và công tác kiểm soát buôn bán lậu đã góp phần không 
nhỏ vào sự thăng lợi của công tác đấu tranh kinh tế với địch. 


Trước năm 1951, ta chưa có một chính sách thuế xuất nhập 
khẩu rõ ràng, chỉ có I biểu thuế lập năm 1948. Ngày 15-8-1951, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành một biểu thuế mới. Nghị định 
116/TTg ngày 15-8-1951, ban hành Điều lệ tạm thời về thuế xuất 
nhập khẩu. Nhở chính sách thỏa đáng nên thuế thu được tăng lên, 
hiện tượng bảo lưu giảm xuống. Tổng số thuế xuất nhập khâu thu 
được năm 1953 tăng gắp 2 lần so với 1952. 


Để tạo điều kiện xây dựng mối quan hệ ngoại thương với Trung 
Quốc, ngay từ tháng 4-1950, Bộ Tài chính đã chủ trương tổ chức 
một đoàn đi Hoa Nam thăm dò ý kiến và trao đôi vẫn đề Mậu dịch 
biên giới. Đầu năm 1951, quan hệ buôn bán giữa Trung Quốc và 
Việt Nam bắt đầu mở ra, phía Trung Quốc đặt mua của Việt Nam 
250 thanh tà vẹt bằng gỗ. Mặt hàng xuất khẩu này đã tạo thêm cho 
Chính phủ một nguồn thu ngân sách đáng kể. Từ năm 1952, ngoài 
việc buôn bán với vùng tạm chiếm, một thị trường mới đã được mở 
ra ngày càng rộng lớn, đó là việc buôn bán với Trung Quốc. Năm 
1952, Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định thương mại với Trung 
Quốc, đó là hiệp định thương mại với nước ngoài đầu tiên của nước 
ta. Theo Hiệp định này, Trung Quốc bán cho Việt Nam vải sợi, xe 
cộ, tân dược, ngũ kim, hóa chất, cơ khí... Việt Nam bán cho Trung 
Quốc những mặt hàng lâm thổ sản: củ nâu, tre, sơn, gỗ, quế, hồi, sa 
nhân, trâu, bò, da trâu bò. Nhằm quản lý tốt nguồn hàng và thu thuế 
xuất nhập khẩu ở biên giới Việt - Trung, ngày 1-5-1952 Phó Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Điều lệ tạm thời số 
167/TTg gồm 5 chương và 22 điều '. 


Đến đầu năm 1953, Việt Nam lại ký với Trung Quốc một Nghị 
định thư về mậu dịch tiểu ngạch, cho phép nhân dân ở biên giới hai 


1. Theo 60 năm hai quan Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2005, tr. 72, 73. 
171 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP II 


nước được đi lại trao đối những sản phẩm cần thiết hàng ngày của 
địa phương. Trong xuất khẩu tiểu ngạch (tức là buôn bán tư nhân ở 
biên giới), tỷ lệ suất siêu rất cao. Ví dụ năm 1953, riêng nhân dân 
xuất đi 3.749 triệu $, mà nhập vẻ chỉ có 1.147 triệu $, tức là xuất 
bằng 3 nhập. Nhờ mở ra thị trường Trung Quốc, Việt Nam có thêm 
một số nguồn hàng, giảm bớt áp lực của việc nhập khẩu những mặt 
hàng từ khu vực Pháp. Qua đường biên giới, Việt Nam bắt đầu xuất 
được một số mặt hàng mà vùng tạm chiếm không tiêu thụ nhiều. 


6. Tiền tệ - Ngân hàng và Tín dụng 


Thời kỳ 1951-1954 là thời kỳ kinh tế tài chính gặp nhiều khó 
khăn to lớn do hoàn cảnh khách quan của cuộc kháng chiến và do 
nguyên nhân chủ quan của ta, trong đó có khuyết điểm về công tác 
quản lý kinh tế tài chính còn nhiều lúng túng, bị động và việc tổ 
chức thực hiện cũng có nhiều thiếu sót. Những thắng lợi to lớn về 
chính trị, quân sự là những thắng lợi cơ bản giúp ta vượt qua mọi 
khó khăn, đẩy công cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 

Đại hội Đảng lần thứ II đề ra đường lối chấn hưng toàn diện 
công tác kinh tế tài chính và các chủ trương, biện pháp cụ thê. Các 
chủ trương và biện pháp mới được thực hành làm cho hoạt động 
kinh tế của ta có bước phát triển mạnh. 

Tình hình thương nghiệp và giá cả có nhiều thay đối cơ bản. 
Theo đường lối chung, chính sách giá cả được mở rộng trong đó có 
hệ thống kết hợp chặt chẽ nhiều mặt. Thông qua hoạt động mua vào 
bán ra, mậu dịch quốc doanh thực hiện chính sách giá cả của Nhà 
nước và đầu tranh bình ổn giá cả thị trường. 


Năm 1951 là năm chuyển biến mạnh của toàn bộ các lĩnh vực 
kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương nghiệp, sản xuất công nghiệp 
và nông nghiệp. Đó là cơ sở để xây dựng một nên tài chính hợp lý. 

Hội nghị Trung ương lần I (3-1951) đã đề ra chủ trương phải 
thay đổi một cách căn bản hệ thống tài chính. Coi đây là nhiệm vụ 


172 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


quan trọng hàng đầu. Phương châm của nên tài chính lúc này là tăng 
thu, giảm chi. 


Tăng thu chủ yếu dựa vào một hệ thống thuế công bằng hơn. 
Chính phủ đã ban hành một hệ thống thuế khóa mới, gồm 7 loại 
thuế (nông nghiệp, công thương nghiệp, thuế hàng hóa, sát sinh, 
trước bạ, thuế thu). Ngoài ra còn các hình thức quyên góp tự 
nguyện cho bộ đội... Tất cả các mẫu thuế đó do Nhà nước quy định. 


Từ năm 1949-1950, những hình thức đóng góp có tính chất 
nghĩa vụ đã dần dần được hình thành: Năm 1949, Quỹ tham gia 
kháng chiến, năm 1950, phát hành công trái quốc gia. Kết quả thu 
được khá lớn: năm 1951, tình hình bán công trái quốc gia của các 
Liên khu là: Liên khu Việt Bắc 7.881 tấn thóc (dự định 25.000 tắn), 
Liên khu III bán 5.000 tấn trong 25.000 tân dự định, Liên khu IV: 
18.000/30.000 tấn dự định. 


Thuế nông nghiệp trong năm 1951 được Chính phủ coi là công 
tác trọng tâm của toàn quốc: Mức tối thiểu là 6% hoa lợi, tôi đa 4% 
hoa lợi, trung bình 18,5%. 


Từ khi áp dụng thuế nông nghiệp tác dụng của nó đã được phát 
huy một cách rõ rệt. Ngay từ năm 1951, mức thu thuế nông nghiệp 
đã vượt mức thu về thuế điển thổ 50%. Tổng trong 4 năm (1951- 
1954) từ Liên khu V trở ra, thuế nông nghiệp thu được 1.575.000 
tấn thóc, trong đó chi có một phân nhỏ thu bằng tiền. 


Thuế nông nghiệp thu bằng thóc có ý nghĩa rất quan trọng: Nếu 
theo dõi nhật ký của Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến, thì thấy ít 
nhất từ tháng 4-1951 vấn đề thuế nông nghiệp đã sơ bộ được đặt ra. 
Bản sắc lệnh về thuế nông nghiệp được ký từ ngày 1 tháng 5 nhưng 
3, 4 tháng sau đó, Bộ Tài chính vẫn còn phải tiếp tục nghiên cứu, 
làm việc với có vấn Trung Quốc và Hội đồng Chính phủ, nhiều lần 
làm việc trực tiếp với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng nhờ thuế nông 
nghiệp, Nhà nước có một số lượng lớn thóc gạo trong vùng, không 


173 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


những bảo đảm nuôi cán bộ, nuôi quân đội, mà còn là một lực 
lượng đáng kế dành cho mậu dịch quốc doanh để bình ổn vật giá. 

Ngoài thuế nông nghiệp (thu bằng thóc), các loại thuế khác 
được thu bằng tiền. Đó là thuế công thương nghiệp, thuế hàng hóa, 
thuế sát sinh, thuế trước bạ... 

Nhờ đây mạnh sản xuất, nên không những đã nhanh chóng dập 
tắt được nạn đói, từng bước ôn định đời sống nhân dân mà còn 
động viên được nhân lực, tài lực cho kháng chiến. 

Từ khi áp dụng, thuế nông nghiệp đã phát huy được tác dụng 
của nó một cách rõ rệt. 

Năm 1951, Liên khu Việt Bắc, Liên khu IH, Liên khu IV đã nộp 
263.000 tần thóc thuế nông nghiệp, năm 1952 tăng lên 363.000 tấn 
và năm 1953 là 350 nghìn tấn. 


Bảng 2.11: Cơ cấu thu ngân sách giai đoạn 1951-1954 


Đơn vị: %b 


Thuế nông nghiệp 


Thuế công thương nghiệp 
Thuế xuất nhập khẩu 
Thu khác 


Nguồn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđd. 

Bảng trên cho thấy, thuế nông nghiệp luôn đóng vai trò quan 
trọng, nhưng vai trò của nó ngày càng giảm dần. Năm 1951 chiếm 
86,2% tổng số thu ngân sách, đến năm 1954 chỉ chiếm 54,7%. Điều 
đó cho thấy sự phát triển của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 
thương nghiệp ngày càng cao. 


174 


Chương II: Tiếp tục xây đựng, phát triển... 


Chi thu ngân sách: Từ năm 1951, chính sách chi tiêu của Chính 
phủ có những thay đổi lớn: cùng với tăng thu, phải ra sức giảm chỉ. 
Giảm chi được thực hiện bằng hệ thống quản lý thu chỉ, và giảm 
bớt biên chế của bộ máy nhà nước, giảm bớt lực lượng không sản 
xuất. Nghị quyết Hội đồng Chính phủ ngày 30-4-1951 quy định 
tổng số nhân lực từ Liên khu IV trở ra không vượt quá con số 
40.000 người. Chính phủ đặt ra khẩu hiệu lớn trong lúc này là 
"chồng tham nhũng". 

* Công tác tiên tệ - ngân hàng 

Ngay sau khi chính quyền nhân dân được thành lập, mặc dù 
phải đổi phó với thù trong giặc ngoài, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chăm lo đề xây dựng một nên tài chính - tiền tệ dân 
chủ. Song do hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, giai đoạn đầu của 
cuộc kháng chiến, công việc in ấn và quản lý tiền tệ do Bộ Tài 
chính đảm nhiệm. Từ đầu năm 1946, một trong những chính sách 
lớn của Đảng và Chính phủ là kịp thời quyết định cho Bộ Tài chính 
phát hành giấy bạc Việt Nam. Đó là tờ giấy bạc đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện đó đánh dấu một bước ngoặt 
trong đời sống chính trị - kinh tế nước ta. Đến năm 1951, trong 
khói lửa của chiến tranh, Đại hội Đảng lần thứ II (2-1951) đã đề ra 
đường lối và những chính sách kinh tế - tài chính. Trên cơ sở Nghị 
quyết này, Hội nghị Trung ương lần I và II (1951) đã quyết định: 

- Tăng thu giảm chi, thống nhất quản lý tài chính. 


- Xây dựng Ngân hàng quốc gia Việt Nam và quản lý tiền tệ, 
chỉnh đốn chính sách tín dụng. 

- Tổ chức mậu dịch quốc doanh và quản lý giá hàng, nhằm dần 
dần tránh phát hành giấy bạc đẻ chỉ tiêu tài chính, tiến tới phân giá 
hàng, phân giá đồng bạc, tạo điều kiện phát triển sản xuất. 

Trước những chiến thắng trên mặt trận quân sự và những biến 
chuyển chung của cuộc kháng chiến, theo đề nghị của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, ngày 6-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 


175 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (sau này đổi tên là 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Từ đây tiền tệ không còn thuộc Bộ 
Tài chính quản lý, mà thuộc một cơ quan mới, mang đúng chức năng 
của nó là Ngân hàng Nhà nước. Sắc lệnh số 15/SL ngày 6-5-1951 
cũng quy định nhiệm vụ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là: 

- Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức hệ thống tiền tệ. 

- Quản lý kho bạc mới. 

- Huy động vốn, cho vay phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

- Quản lý hoạt động kim loại (vàng, bạc, đá quý) bằng các biện 
pháp hành chính. 

- Quản lý ngoại hối và các khoản giao dịch ngoại tệ. 

Đến tháng 10-1951, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần II đã 
quy định cho Ngân hàng 3 nhiệm vụ chính: 

1. Phát hành giấy bạc và quản lý kho bạc. 

2. Thực hiện chính sách tín dụng và phát triển sản xuất. 

3. Phối hợp với mậu dịch quốc doanh để quản lý tiền tệ và đấu 
tranh tiền tệ với địch'. 

Cùng ngày, Chính phủ ký Sắc lệnh số 16/SL bổ nhiệm Tổng 
Giám đốc Nguyễn Lương Bằng và Sắc lệnh số 17/SL bãi bỏ Nha 
Ngân khố quốc gia và Nha Tín dụng sản xuất, mọi việc giao cho 
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phụ trách. Ngân hàng Quốc gia Việt 
Nam thời kỳ này là tổ chức nửa hành chính nửa kinh doanh. Hệ 
thống tổ chức của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam có từ cấp Trung 
ương, Liên khu và cấp tỉnh, ngoài ra còn có thể mở thêm những chỉ 
nhánh tại những nơi ở trong và ngoài nước. 

Việc đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là phát hành 
giấy bạc ngân hàng, thu đổi giấy bạc tài chính cũ đã phát hành từ 


1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ II (Khóa II) ngày 2-10-1952. 
176 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


năm trước. Ngày 12-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 
19/SL cho phép Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được phát hành 
giấy bạc loại 20 đồng và 50 đồng. Tỷ lệ được quy định là 1 đồng 
tiền ngân hàng ăn 10 đồng tiền tài chính từ tháng 8-1951, và từ Khu 
IV trở ra, Liên khu V vẫn sử dụng tín phiếu. Nam Bộ thì lưu hành 
giáy bạc Nam Bộ. Sắc lệnh số 19/SL và 20/SL ngày 12-5-1951 về 
việc thành lập Ngân hàng Quốc gia và phát hành giấy bạc ngân 
hàng là cuộc cải cách tiền tệ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Sau khoảng một năm thực hiện cải cách tiền tệ, tình hình 
đã có những bước cải thiện rõ rệt. 


Có thể nói, đi đôi với các biện pháp kinh tế - tài chính khác, 
việc thành lập Ngân hàng Quốc gia, phát hành đồng bạc ngân hàng 
thay thế đồng bạc tài chính là cuộc cải cách tiền tệ đầu tiên của Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những biện pháp được Đảng và 
Chính phủ đề ra để tiền hành đấu tranh trên mặt trận tiền tệ và bình 
ồn tiền tệ. 

Việc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ra đời và giấy bạc Ngân 
hàng Việt Nam được phát hành đã khăng định nền tài chính của 
một quốc gia độc lập. Và cũng có thể coi đây là cuộc cải cách tiền 
tệ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Qua một số năm, những 
cán bộ ngân hàng đã dần dần học được nghệ thuật và khoa học tiền 
tệ. Ngân hàng quốc gia đã xây dựng một hệ thống tính toán (cước 
tính) khối lượng hàng hóa tăng lên của từng khu vực, phối hợp với 
mậu dịch quốc doanh và thu chi của ngân sách để điều hòa khối 
lượng tiền tệ lưu thông của mỗi khu vực đó. Bằng cách đó, ngân 
hàng đã phối hợp với các ngành thương nghiệp, ngoại thương, tài 
chính... góp phần làm cho vật giá dần dần ỗn định. 

Rõ ràng là sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với 
những đường lối quản lý tiền tệ và tín dụng mới của Nhà nước, chế 
độ tiền tệ nước ta đã chuyển từ chế độ tiền tệ quốc khó sang chế độ 
tiền tệ tín dụng. Đó là chính sách kiên quyết, sáng tạo, mở đường 
cho việc giải quyết một cách có hiệu lực những khó khăn lớn về 


177 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


kinh tế - tài chính, đảm bảo cung ứng cho kháng chiến. Từ hai bàn 
tay trắng, đựa vào tính ưu việt của chế độ mới, chúng ta từng bước 
đã xây dựng được một hệ thống ngân hàng của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, một nền tài chính độc lập tự chủ, phát hành giấy bạc 
trên toàn quốc, thực hiện quản lý tiền mặt theo một kế hoạch và chế 
độ thống nhất của Nhà nước. 

Riêng Nam Bộ, do tình hình đặc biệt của địa phương quá phân 
tán, nên Chính phủ cho phép thành lập Ngân hàng Nhân dân Nam 
Bộ. Nhưng phải thực hiện phương châm đường lối của Ngân hàng 
Quốc gia Việt Nam. 

Bảng 2.12: Cơ cấu phát hành tiền tệ của Việt Nam 
(giai đoạn 1951-1954) 


Đơn vị: % 


| Hượg — | HH | mg | mg | dụ, 


Tổng số tiền phát hành 100 100 100 100 
Phát hành chỉ tiêu cho tài chính 994 69,4 108 | 43,6 
Phát hành cho tín dụng 6,6 30,6 892 | 56,4 


Nguồn: Tông cục Thống kê, Số liệu thống kê Việt Nam thê kỷ XX, 
Nxb Thống kê, H., 2004, tr. 22. 


Nhìn chung lại từ cuối năm 1951, công tác kinh tế tài chính đã 
có một chuyển biến mới, sản xuất và lưu thông hàng hóa được đây 
mạnh, chế độ thu chỉ tài chính bước đầu được thống nhất quản lý 
và đến cuối năm 1953, thu chỉ ngân sách đã căn bản thăng bằng, 
trên cơ sở đó, công tác phát hành và củng có tiền tệ đã đạt được kết 
quả tốt. Từ năm 1951, chúng ta đã tiến hành đấu tranh tiền tệ với 
địch toàn diện hơn, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh mậu dịch và tài 
chính, kết hợp đầu tranh quân sự với chính trị. 


Nhở có chính sách tài chính, tiền tệ phù hợp mà những năm sau 
(1951) tổng thu ngân sách đã tăng đáng kẻ, tạo điều kiện cải thiện 


178 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


và không ngừng nâng cao mức tổng thu ngân sách. Nếu so với các 
năm trước, tổng chi ngân sách năm 1951 tăng 32%, năm 1952 tăng 
19,1%, năm 1953 tăng 12,7%. Cũng do ngân sách tăng cao, Chính 
phủ đã dành một phân đáng kể chi cho sự nghiệp kinh tế so với 
năm 1951 tăng 29,0%; cho văn hóa, giáo dục, y tế tăng 42%'!. 
Bảng 2.13: Tương quan giữa chỉ số phát hành và chỉ số giá 
_ giai đoạn 1951-1954 


Chỉ số phát hành 1951/1950 | 1952/1951 | 1953/1952 
và giá cả 

Khu vực phát hành giấy bạc 
Ngân hàng Trung ương: 
Chỉ số phát hành 5,61 2,84 1,52 
Chỉ số vật giá 3,6 3,35 1,15 
Liên khu V: 
Chỉ số phát hành 2,19 2415 1,85 
Chỉ số vật giá 2,13 2,2 0,72 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđd, tr. 302. 


* Công tác tín dụng 

Ở giai đoạn đầu của kháng chiến, bên cạnh việc phát hành giấy 
bạc, Nhà nước ta còn tổ chức Nha Tín dụng sản xuất để giúp vốn 
cho nhân dân lao động phát triển sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp, đồng thời khuyến khích khôi phục hoạt động của các quỹ 
tương tế cũ và giúp đỡ nhân dân xây dựng thêm các quỹ nghĩa 
thương, quỹ xã dân tín dụng mới. Hoạt động tín dụng sản xuất 
trong những năm đầu cách mạng tuy còn yếu nhưng đã đặt được 
viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng chế độ tín dụng nhân dân 


1. Tổng cục Thống kê, Số liệu thông kê Việt Nam thế kỷ XX, Nxb Thống kê, 
H. 2004, tr. 22. 


179 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


của chính quyền dân chủ mới. Khi cuộc kháng chiến ngày càng 
phát triển, ngân sách nhà nước phải chỉ tiêu ngày một nhiều (cuối 
năm 1950 đã phát hành nhiều gấp 19 lần năm 1946), vật giá đột 
biến, sức mua của đồng tiền ta giảm sút, đời sống nhân dân gặp khó 
khăn, việc cung cấp cho kháng chiến không được bảo đảm. 


Trước tình hình đó, từ năm 1951, với sự chuyển biến chung của 
nền kinh tế, với sự ra đời của mậu dịch quốc doanh và ngân hàng, 
công tác tín dụng đã có những thay đổi căn bản. Đây là điều kiện để 
Nhà nước thống nhất quản lý phát hành tiền tệ, hạn chế dần việc 
phát hành cho chỉ tiêu tài chính, hướng việc phát hành chủ yếu qua 
con đường tín dụng, phục vụ sản xuất, mậu dịch và đời sống nhân 
dân. Đây cũng là biện pháp tích cực để bình ôn vật giá và củng cố 
giá trị đồng tiền. 

Tín dụng bắt đầu dựa trên nguyên tắc huy động vón để cho vay, 
có vay có trả và phải đảm bảo được vốn cho vay. Công tác tín dụng 
được giao cho Ngân hàng Quốc gia, các chỉ nhánh ngân hàng ở địa 
phương phải đảm bảo công việc tín dụng ở địa phương. 


Từ khi thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đi đôi với 
nhiệm vụ chủ yếu là quản lý việc phát hành giấy bạc ngân hàng, 
thực hiện điều hòa lưu thông tiền tệ và đấu tranh tiền tệ, công tác 
tín dụng đã được đặc biệt chú trọng nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho 
việc tăng gia sản xuất, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và đây 
mạnh việc trao đổi, lưu thông hàng hóa giữa các vùng nhằm kích 
thích sản xuất phát triển, củng có giá trị đồng tiền và tăng cường 
mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân. 

Phương châm hoạt động tín dụng trong thời kỳ này là tập trung 
giải quyết những nhu cầu mấu chốt trong việc sản xuất, kết hợp 
giữa cho vay của Nhà nước với việc huy động vốn của nhân dân 
vào việc phát triển kinh tế kháng chiến. 

Ngân hàng quốc gia chủ trương cho vay để giúp đỡ việc phục 
hồi và phát triển nông nghiệp là chính, đồng thời cũng chủ trương 


180 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


nâng đỡ nghề phụ, giúp đỡ công nghiệp và thủ công nghiệp phục 
vụ cho nông nghiệp. 

- Đối với nông nghiệp, ngân hàng cho vay chủ yếu nhằm giúp 
đỡ nông dân nghèo mua sắm phương tiện sản xuất: trâu bò, nông 
cụ, phân, giống... công trình thủy lợi. Việc cho vay của ngân hàng 
chủ yếu cho vay bằng tiền, nhưng cũng có nơi Nhà nước cho vay 
bằng hiện vật (vay bằng thóc ở Nam Bộ). Kết quả là từ năm 1951- 
1953, cho vay trực tiếp phục vụ nông nghiệp ở miền Bắc là 4 triệu 
đồng, ở Liên khu V gần 5 triệu đồng, ở Nam Bộ bằng 150.000 gia 
lúa (mỗi giạ bằng 20 kg) khoảng I1 triệu đồng ngân hàng'. Hoạt 
động tín dụng đã có tác dụng đáng kế trong việc phục hồi sản xuất, 
khuyến khích nhân dân đi vào những lĩnh vực có ích cho quốc kế 
dân sinh, đã hạn chế bớt sức ép của nạn cho vay nặng lãi. 


- Đối với thương nghiệp, chủ yếu là các tô chức vận chuyển và 
tiêu thụ nông, lâm, thổ sản vay đê gián tiếp phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. Bên cạnh đó, việc cho vay vật tư một mặt nhằm giúp cho 
mậu dịch quốc doanh vay tiền thu mua nông, lâm, thổ sản; mặt 
khác trực tiếp giúp tư nhân, tiểu thương thêm vốn điều hòa lưu 
thông hàng hóa. Việc chuyển hướng lấy việc vận tiêu để gián tiếp 
phục vụ cho nông nghiệp phát triển được tiến hành mạnh ở miền 
Bắc (Việt Bắc), tiệp đó năm 1952 Liên khu IV cũng tiến hành chủ 
trương mở rộng việc cho tư thương vay. Tính từ 1951-1954, ngân 
hàng đã cho vay 60 triệu đồng... ở Việt Bắc, khu căn cứ kháng 
chiến, ngân hàng đã tập trung trên 70% số vốn vay về vận tiêu lâm 
thổ sản, nên đây mạnh việc phát triển hàng hóa, tăng thu nhập cho 
dân, góp phần bình ồn giá vật liệu... 


Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hướng chính sách tín dụng và 
mở rộng việc cho vay để thúc đây sản xuất và lưu thông hàng hóa. 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thắng lợi (1945-1954), sđd, tr. 306. 


181 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Trong thời kỳ từ 1951-1954, ngân hàng đã chuyển sang cho vay 
mậu dịch quốc doanh mà trọng tâm là giúp khai thác và tiêu thụ 
nông, lâm thổ sản với phương châm tăng cường giúp đỡ thương 
nghiệp quốc doanh để lãnh đạo và sử dụng tư thương. 


Nói tóm lại, quá trình trưởng thành của hoạt động tiền tệ, tín 
dụng và ngân hàng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 
đã góp phần xứng đáng trong việc thực hiện chính sách kinh tế - tài 
chính của Đảng và Chính phủ lúc bấy giờ: Đây mạnh tăng gia sản 
xuất nông nghiệp cung cắp cho tiền tuyến và hậu phương, cải thiện 
đời sống nhân dân... và bước đầu đã xây dựng thành phần kinh tế 
quốc doanh. Nhìn chung, mặc dù còn những hạn chế trong hoạt 
động nhưng quá trình trưởng thành và lớn mạnh của Ngân hàng 
Quốc gia đã góp phần vào việc phát triển nền kinh tế kháng chiến, 
góp phân tích cực vào chiến thắng của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược. 


IV. GIAO THÔNG VẬN TẢI, BƯU ĐIỆN 


Đi đôi với việc phát triển nông nghiệp và công nghiệp, giải 
quyết vấn đề giao thông vận tải là một việc quan trọng vào bậc nhất 
cho kháng chiến và dân sinh. Sau 5 năm đầu tiến hành kháng chiến, 
mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thử thách, chúng ta vẫn tổ chức tốt 
được giao thông vận tải, đảm bảo được tiếp tế theo những yêu cầu 
của kháng chiến và dân sinh. Nhờ có sắc lệnh Tổng động viên, 
chúng ta đã huy động hàng triệu dân công và hàng vạn phương tiện 
vào công tác cầu đường và công tác vận tải. Để phối hợp việc giải 
quyết các nhu cầu về giao thông vận tải với việc ngăn cản địch, 
Chính phủ đã khuyến khích sử dụng rộng rãi các phương tiện vận 
tải thô sơ, đồng thời lợi dụng khả năng vận chuyên cơ giới trong 
điều kiện cho phép. Ngoài người gánh và ngựa thổ, các loại xe 
quệt, cút kít, xe ngựa, xe bỏ, ca nô, xe trâu... được phát triển khá. 
Trên các sông, thuyền nan, thuyền ván hoạt động mạnh. Nhiều ca 


182 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


nô chạy bằng động cơ ô tô góp phần quan trọng vào việc vận 
chuyên hàng hóa và hành khách... 


Riêng Nam Bộ thì vận tải nội địa trên các kênh rạch là giải pháp 
sinh tử. Tình hình vận tải ở Nam Bộ hoàn toàn khác với miền Bắc 
và miền Trung, gần như không có đường sá. Những trục lộ chính 
đều có quân Pháp kiểm soát. Hầu hết các căn cứ địa kháng chiến 
đều nằm trong những vùng nông thôn, nên đường thủy là hình thức 
giao thông duy nhất. Phương tiện giao thông là những thuyền nan 
tam bản, nhỏ, dài luồn lách giữa các kênh rạch. 


Trong điều kiện kinh tế lạc hậu, phương tiện cơ giới thiếu 
thốn, đường sá khó khăn, đề giải quyết vẫn đề vận tải trong chiến 
tranh ở Việt Nam, phương tiện thô sơ và sức người đã đóng vai 
trò quyết định. 


Từ năm 1950, ta bắt đầu mở các chiến dịch lớn. Mặt khác, từ 
khi các nước xã hội chủ nghĩa công nhận nước ta, nhất là từ sau 
chiến dịch Biên giới, con đường liên lạc quốc tế được mở rộng, 
việc giao liên giữa nước ta với các nước anh em ngày càng phát 
triển. Tiếp đó, để phục vụ cho các chiến dịch, các hoạt động kinh 
tế mới của Chính phủ như mậu dịch quốc doanh, ngân hàng nhà 
nước, thuế nông nghiệp.... tất cả tình hình trên làm cho nhu cầu 
của vận tải càng tăng lên rõ rệt. Hoạt động giao thông vận tải lúc 
này cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vận tải trở thành một mặt 
trận hết sức quan trọng của kinh tế kháng chiến. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ thị: “Phải coi vận tải là mặt trận quan trọng”. Vì vậy, 
Đảng và Chính phủ càng đặc biệt chú ý lãnh đạo công tác giao 
thông vận tải. 

Từ năm 1950 trở về trước, từ chỗ chủ yếu là phá hoại đường sá, 
cầu cống để cản giặc, thì năm 1950 trở đi, Việt Nam bắt đầu sửa 
chữa lại những con đường cũ và làm thêm hàng loạt con đường mới 
trong chiến khu. Đến năm 1953, Đảng chỉ thị phải “làm những 


183 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


đường tối cần thiết để bảo đảm việc vận chuyển quân sự. Xẻ bớt 
gánh nặng vật chất cho dân và đồng thời để mở rộng việc vận 
chuyển kinh tế”. 


Trước kia ta phá đường thì nay ta lại sửa đường, làm đường. 
Công tác sửa chữa cầu đường được tiến hành trên một quy mô rộng 
lớn bắt đầu từ năm 1950 do yêu cầu về mặt quân sự ta mở các chiến 
dịch ngày càng lớn để tắn công địch. 


Từ sau chiến dịch Biên giới năm 1950, do yêu cầu mới của 
kháng chiến, hoạt động giao thông vận tải ngày càng giữ vai trò đặc 
biệt quan trọng. Để nối liền các vùng tự do, để bảo đảm phục vụ 
cho các chiến dịch lớn, mạng lưới giao thông vận tải được khôi 
phục lại và phát triển thêm sau những năm phá đường của kháng 
chiến. Một số đường mới được mở cho ô tô chạy, hàng nghìn mét 
cầu được xây dựng lại. Cũng từ năm 1950, sau khi giải phóng Biên 
giới, đoạn đường sắt Lào Cai - Yên Bái đã được khôi phục đề vận 
chuyển hàng hóa qua biên giới. Hậu phương kháng chiến của Việt 
Nam ngày càng mở rộng, đặc biệt là Việt Bắc, căn cứ chủ yếu của 
kháng chiến không những đã được mở thông với biên giới, nói liền 
với các nước dân chủ anh em mà còn được nối liền với vùng tự đo 
Liên khu II, Liên khu IV. 


Đến năm 1953, Trung ương Đảng chỉ thị phải “làm những con 
đường tối cần thiết để đảm bảo việc vận chuyển quân sự, xẻ bớt 
gánh nặng vật chất cho dân và đồng thời để mở rộng việc vận 
chuyền kinh tế”. 

Nhu cầu sản xuất và dân sinh phát triển cũng đòi hỏi phải tăng 
cường lực lượng giao thông vận tải. Biện pháp tốt nhất là dựa vào 
dân, động viên rộng rãi sức người, sức của của dân. Mặt khác, cần 
ban hành những chính sách để khuyến khích hơn nữa những hoạt 
động về vận tải và tiếp tế. 

Kết quả là, ngay từ cuối năm 1950 đầu năm 1951, ta phát triển 
thêm 2.000km đường giao thông vận tải chiến lược cho xe cơ giới 


184 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


từ biên giới Việt - Trung sang Tây Bắc, Lai Châu, qua Hòa Bình 
vào tới Hà Tĩnh. Từ năm 1952, tuyến đường xuyên Việt từ nam 
Liên khu IV cũng vươn dài tới Bắc Quảng Nam vào nam Phú Yên, 
tới Xuyên Mộc - Bà Rịa. Cuối năm 1953, 10 tuyến hành lang được 
mở để nối thông đồng bằng Liên khu V với Tây Nguyên. Tính 
chung, từ năm 1951 đến 1954, riêng công tác cầu đường ở miền 
Bắc ta đã huy động 20,6 triệu ngày công sửa chữa, khắc phục trên 
3.670km đường cũ, làm mới trên 505km đường bộ, khôi phục 
nhiều đoạn đường sắt, mở thêm đường phục vụ các chiến dịch lớn 
và vận chuyền hàng hóa giữa các vùng!. 


Ở Nam Bộ, thay cho việc làm đường là việc kiến tạo các con 
kênh, mở các tuyến đường giao thông vận chuyển phục vụ kháng 
chiến gọi là Kênh kháng chiến nối liền những khu vực quan trọng 
nhất: từ kênh Ba Tháp là trụ sở của Trung ương Cục tới kênh 
Dương Văn Dương là trụ sở của Ủy ban Hành chính kháng chiến 
Nam Bộ, kênh Nguyễn Văn Tiếng, Tân Hòa - nơi đóng Khu bộ khu 
7, khu 8 tới các khu 9, ra tới cực Nam Trung Bộ, đường sang 
Campuchia và từ Thái Lan xuyên Campuchia về nước. Mạng lưới 
giao thông vận tải nối liền các vùng hậu phương và ngày càng vươn 
dài tới các chiến trường đã tạo điều kiện cho việc cơ động các binh 
đoàn chủ lực. cho việc vận chuyển hậu cần để mở các chiến dịch 
tấn công địch. 

Cũng từ sau năm 1950, để tổ chức ngành vận tải ô tô quân sự 
và dân dụng, Chính phủ đã thành lập Cục Vận tải trực thuộc Bộ 
Quốc phòng và Doanh nghiệp vận tải quốc gia thuộc Bộ Giao 
thông công chính. Đáng chú ý là ngay từ đầu năm 1952 lực lượng 
vận tải quốc doanh được hình thành đầu tiên trên tuyến đường 
Thủy Khâu - Phú Thọ với 26 ô tô vận tải, 92 xe trâu bò, 6 thuyền. 


1. Ngô Vi Thiện, "Phát huy sức mạnh của hậu phương kháng chiến, đảm bảo 
hậu cần cho Đông Xuân 1953-1954 và cho chiến dịch Điện Biên Phủ”, 
Tạp chí Lịch sử quân sự, số tháng 3-1984. 


185 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Bên cạnh đó, các tập đoàn vận tải của nhân dân được thành lập ở 
nhiều tỉnh thuộc Liên khu IV, V và Phú Thọ, Thái Nguyên... Từ 
sau chiến dịch Biên giới, vận tải ô tô ngày càng chiếm địa vị quan 
trọng nhất là ở Việt Bắc. Cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ, 94% 
khối lượng vật phẩm phục vụ chiến dịch, gần 4.188.000 tắn/km, 
được vận chuyến bằng ô tô. Ở Liên khu V, cho tới năm 1950, Ban 
cơ khí vận tải của Liên khu được thành lập để tô chức vận tải vũ 
khí và hàng hóa phục vụ các chiến trường Khu V và tiếp tế cho 
Nam Bộ đã có tới 60 chiếc ô tô. 


Từ năm 1952 đến 1953 đã bắt đầu có thêm một số ô tô của các 
nước bạn giúp đỡ, đặc biệt là loại xe vận tải Motova của Liên Xô. 
Bước vào chiến dịch Tây Bắc, tổng số xe vận tải phục vụ cho tiên 
tuyến và cho kinh tế lên tới 300 chiếc... Tuy nhiên, vận tải thô sơ 
vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vấn đê là loại hỉnh vận tải này 
chỉ chiếm 26 vạn tắn/km mà là ở chỗ nó giải quyết được vận tải ở 
những đoạn đường rất xung yếu mà ô tô không thể thực hiện được. 


Năm 1950-1951 là thời điểm phát minh ra chiếc xe thô nỗi 
tiếng, nhưng phải đến các chiến dịch từ 1951-1952, xe thồ chuyên 
dụng mới thực sự được phát minh. Nó trở thành phương tiện vận tải 
có tính chiến lược cho các chiến dịch và có tính chiến lược cho việc 
cung cấp hàng hóa giữa các vùng Tây Bắc, Việt Bắc và các chiến 
khu. Riêng trong năm 1953, Hội đồng cung cấp mặt trận đã huy 
động tới 12.400 chiếc xe thổ tư nhân phục vụ tiền tuyến. Liên khu 
V và phân tuyến đường sắt dài 300km và 150km đường ô tô phục 
vụ cho quốc phòng và kinh tế. 


Trong những năm cuối của cuộc kháng chiến, cùng với sự 
chuyến biến chung về quan điểm kinh tế, thái độ của Nhà nước về 
vấn đề vận tải cũng rõ ràng. Nhà nước khăng định vai trò quan 
trọng của vận tải tư nhân trong lưu thông hàng hóa, hết sức khuyến 
khích hoạt động của tư nhân về tiếp tế vận tải. Trong thời gian này, 
không chỉ trong công nghiệp, thương nghiệp và nông nghiệp, mà cả 
trong vận tải tư nhân cũng được khuyến khích phát triển và đóng 


186 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


vai trò rất lớn trong đời sống kinh tế kháng chiến. Trừ hai lĩnh vực 
mà tư nhân không có khả năng kinh doanh là ô tô vận tải và tầu hỏa 
do Nhà nước quản lý, còn hầu hết các hình thức vận tải thô sơ như 
xe thổ, xe bò, xe ngựa, xe ba gác, thuyền lớn nhỏ, kể cả ca nô trên 
các tuyến sông vùng kháng chiến đều là kinh doanh tư nhân. Trong 
đầu tháng 10-1952, vận tải tư nhân chiếm 37% tổng số vận tải hàng 
hóa (181.466 tấn). Lúc này Nhà nước khuyến khích thành các tập 
đoàn từ Khu IV trở ra đã có tới 34 đoàn thuyền, 216 tập đoàn vận 
tải thô sơ và l tập đoàn vận tải ô tô. 

Đến đầu năm 1953, công tác cầu đường, giao thông vận tải tiến 
bộ rõ rệt hơn mây năm trước, mặc dù địch vẫn ra sức phá hoại ác 
liệt. Đã có thêm 2.075km đường bộ được củng cố và tu bỗ lại, 
156km đường mới mở tuyến giao thông vận tải chiến lược hình 
thành gồm các tuyến đường từ Việt Bắc vào Liên khu III, Liên khu 
IV sang Tây Bắc nối liền các vùng tự do với vùng căn cứ địa của 
kháng chiến. Hoạt động vận tải trên các tuyến đường do các binh 
trạm đảm nhiệm, mỗi binh trạm phụ trách một địa bàn và một số 
cung vận chuyển. Ở Việt Bắc có ba binh đoàn là Biên giới (Cao - 
Lạng), Bắc Thái (Thái Nguyên, Bắc Cạn) và Tuyên - Phú. Từ Việt 
Bắc xuống Liên khu II, do binh trạm Hòa Bình phụ trách. 


Có thê thấy, trong mấy năm cuối của cuộc kháng chiến, lĩnh vực 
giao thông vận tái đã có những tiến bộ rõ rệt. Nhiều đường sá được 
sửa chữa, phương tiện vận tải quốc doanh tập thể và tư nhân đều 
tăng, giá cước hạ nên việc giao liên hàng hóa ở vùng tự do phát 
triển. Các luồng hàng khai thông hơn trước. Ví dụ vải, muối từ Khu 
IV lên Việt Bắc, nông cụ, vật tư từ Việt Bắc đi Tây Bắc nhiều hơn. 
Bộ đội ở mặt trận được cung cấp tương đối đầy đủ hàng thiết yếu. 
Tuy nhiên, do hoàn cảnh chiến tranh thiếu thốn, bị tàn phá, ngoài 
một số đường mới được mở ra cho ô tô chạy, còn chủ yếu là tu bổ, 
củng cố lại những đoạn đường cũ, cơ sở vật chất kỹ thuật của giao 
thông chưa có gì, các phương tiện vận tải thô sơ chủ yếu vẫn là các 
hình thức và phương tiện truyền thống, thuyền bè, xe súc vật kéo, 
sức người vận chuyên. 


187 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


* Hệ thông bưu điện - vô tuyến điện 

Cùng với giao thông vận tải, hệ thống bưu điện, thông tin liên 
lạc cũng được xây dựng, củng có và phát triển, đáp ứng khá tốt nhu 
cầu chỉ đạo mọi mặt cuộc kháng chiến từ Trung ương đến các vùng 
đất nước, kể cả vùng tạm bị chiếm. 


Một thành công khác của Việt Nam vẻ giao thông trong những 
năm kháng chiến kiến quốc, đó là công tác bưu điện - vô tuyến điện. 


Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nô, ngành bưu điện chưa 
được chuẩn bị kỹ đã phải tạm thời thu hẹp hoạt động. Nhưng 
kháng chiến phát triển đòi hỏi phải chắn chỉnh lại và thống nhất tổ 
chức giao thông liên lạc toàn quốc tạo thành bộ máy bưu điện - vô 
tuyến điện. 

Trải qua thử thách của những năm đầu kháng chiến, ngành Bưu 
điện đã hoàn toàn giữ vững thông tin liên lạc phục vụ Đảng, chính 
quyển các cấp trong việc chỉ đạo kháng chiến, chỉ đạo kinh tế chiến 
tranh, bảo đảm nhu cầu trao đôi tin tức của nhân dân, cán bộ và bộ 
đội. Bản thân ngành Bưu điện cũng đã vươn lên cùng với sự phát 
triên lực lượng của quân và dân ta, nhất là từ khi sáp nhập giao 
thông kháng chiến với bưu điện. Để tiếp tục hợp lý về mặt tổ chức 
và để ngành Bưu điện nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 31/SL quyết định sáp 
nhập ngành vô tuyến điện hành chính vào ngành Bưu điện, đổi Nha 
Bưu điện thành Nha Bưu điện - Vô tuyến điện Việt Nam trực thuộc 
Bộ Giao thông công chính. Thực hiện đường lối chủ trương của 
Đảng, của Đại hội Đảng lần thứ II, ngành Bưu điện tiến hành củng 
cố tổ chức, tăng cường cán bộ giữ những vị trí chủ chốt, xây dựng 
cơ sở, tăng cường trang bị vật chất từ Trung ương đến khu, tỉnh, xã 
ở vùng tự do và vùng tạm chiếm. 


Sang năm 1951, ngành Bưu điện đã có nhiều thay đổi về tổ 
chức. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, ngày 16-6-1951, Hội nghị 


188 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


đại biểu ngành Bưu điện đã khai mạc tại Đại Từ (Thái Nguyên) với 
40 đại biểu bưu điện ở các Liên khu, các tỉnh từ Khu V trở ra. Ở 
các tỉnh có Ty Bưu điện - Vô tuyến điện, những tỉnh chưa có vô 
tuyến điện cũng được gọi thống nhất là Ty Bưu điện - Vô tuyến 
điện. Hệ thống tổ chức của ngành đã được chấn chỉnh theo tinh 
thân gọn nhẹ, hợp lý. Theo hệ thống tổ chức của ngành lúc này đã 
hình thành một tô chức thông tin liên lạc thống nhất từ Trung ương 
đến các địa phương. Mạng lưới thông tin đã được tăng cường, 
ngành Bưu điện đến lúc này có ba phương thức thông tin: bưu 
chính, điện thoại, vô tuyến điện. Ba phương thức thông tin hỗ trợ 
nhau phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. 


Để giải quyết những khó khăn thiếu thốn chồng chất, Đảng và 
Nhà nước đã giải quyết các vấn đề vận tải tiếp tế, giao thông liên 
lạc theo phương hướng phát huy cao độ tỉnh thần tự lực cánh sinh. 
Nhờ phương châm đúng đắn đó mà chúng ta đã thoát ra khỏi những 
khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. 


Ngay từ năm 1950, ngành Bưu điện Viễn thông có một bước 
phát triển mới và đạt được nhiều thành tích. Nhờ tập hợp những 
máy móc thu được từ quân đội Pháp, lại được sự giúp đỡ của nước 
bạn, nên đã có thê tiền hành một "chiến dịch chân chỉnh”, cải tạo 
hoàn toàn hệ thống thủ công cũ, xây dựng một bộ máy bưu điện - 
vô tuyến điện thông nhất trên toàn quốc (chủ yếu là vùng tự do và 
một số vùng trọng yếu trong lòng địch). 


Từ Trung Trung Bộ trở ra, bưu điện được phân bồ trong 6 khu 
gồm 40 ty ở các tỉnh, thành, 370 phòng ở các huyện và thị trắn, 
2.657km trạm trong 3.080 xã; chúng ta lập được 1.340km đường 
thư (tăng hơn năm 1951 là 37%), chuyển được 15.239 lá thư và 
công văn (hơn năm 1951 là 50%), khai thác được 7.654km đường 


189 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


dây điện tín, điện thoại, đặt 21 đài vô tuyến điện, rút một số người 
trong biên chế từ 12.250 xuống 7.504 người'. Trong ngành bưu 
điện kháng chiến, người giao thông viên đã có công rất lớn. Hàng 
năm mỗi giao thông viên phải đi bộ khoảng 6.000km ở đồng bằng 
hoặc 5.000km ở miền núi, vai mang nặng 21 - 25kg. Anh em 
thường phải chạy tiếp sức 20 - 30km để chuyên công văn hỏa tóc... 


Từ tháng 5-1952, lần đầu tiên Việt Nam mở được đường thư ra 
nước ngoài, qua ngả Trung Quốc. Kể từ đây, ngành bưu điện Việt 
Nam đã nhận chuyên thư, báo chí, bưu phẩm từ các vùng tự do 
(Liên khu IV trở ra) để chuyền sang Trung Quốc, qua các cửa khẩu 
Lào Cai, Đồng Đăng, Thủy Khẩu. 


Đến đầu năm 1953, ở vùng tự do, các tuyến đường thư đã 
"thông suốt", từ biên giới Trung Quốc đến Trung ương và về các 
Liên khu, cho đến tận Nam Bộ. Trong vùng tạm chiếm, cũng mở 
được một số tuyến chuyên thư ở Bình Trị Thiên, Tây Nguyên. Hệ 
thống vô tuyến điện đã hoạt động bình thường suốt trong những 
năm kháng chiến. Quân Pháp luôn tìm cách phá hoại các cơ sở vô 
tuyến điện. Nhưng ngay cả khi đi chuyển ta vẫn đảm bảo được liên 
lạc phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng và Chính phủ, đảm bảo 
những đường dây liên lạc quan trọng nhất từ Trung ương tới các 
khu và ra nước ngoài. Bưu điện đã hai lần tăng cước phí thư tín và 
điện báo để tăng thu, lấy thu bù chỉ. Cũng từ tháng 5-1951, Chính 
phủ quyết định bãi bỏ chế độ “bao cấp” về bưu điện đối với các cơ 
quan nhà nước, tất cả các cơ quan chính phủ, cũng như các đoàn 
thể nhân dân đều phải trả cước phí toàn diện như tư nhân. 


Ở Nam Bộ, kể từ năm 1949 đã thiết kế được máy MK chất 
lượng 65%, kịp thời phục vụ cho nhu cầu liên lạc gần Trung ương 
Cục với Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ, với các quân khu, 


1. Báo cáo thành tích 8 năm kháng chiến của ngành Bưu điện - Vô tuyển 
điện. Hồ sơ lưu trữ Trung ương Đảng. Dẫn theo sách: Kinh tế Việt Nam.... 
sđd, tr.226. 


190 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triễn... 


với Trung ương. Công tác giao thông liên lạc cơ sở cũng được quan 
tâm phát triển, năm 1953, trong tông số 124 xã có 51 xã tổ chức 
được trạm Bưu điện xã. Tuy mới đạt 68,9% kế hoạch đặt ra, song 
các trạm đã đi vào hoạt động phục vụ nhân dân. 


V. VĂN HÓA - GIÁO DỤC VÀ Y TÉ - XÃ HỘI 


Với quan điểm vừa kháng chiến vừa kiến quốc, dân tộc ta vừa 
xây dựng nên một nền văn hóa mới, có tính chất hợp với tỉnh 
thần dân tộc độc lập, hợp với khoa học, tiền bộ, hợp với tình 
hình và trình độ của đông đảo quần chúng và nhân dân'. Trong 5 
năm đầu kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, 
mọi hoạt động văn hóa - văn nghệ đều hướng vào phục vụ kháng 
chiến theo khẩu hiệu “Tất cả để chiến thắng”. Nền văn hóa văn 
nghệ kháng chiến đã vươn lên mạnh mẽ và giành được nhiều 
thắng lợi đáng tự hào. 


* Văn hóa văn nghệ đã có một bước phát triển mới, mạnh mẽ, 
góp phần đắc lực vào sự nghiệp giáo dục, động viên tinh thần yêu 
nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao ý chí chiến đấu vì 
độc lập thống nhất. Mặc dù bận giải quyết nhiều vấn đề về nội trị 
và ngoại giao, quân sự và kinh tế vô cùng phức tạp, khó khăn, 
Đảng và Chính phủ luôn chú trọng đến việc khuyến khích giới văn 
nghệ sĩ, trí thức hăng hái tham gia kháng chiến và kiến quốc trên 
lĩnh vực văn hóa. 

Để chỉ đạo xây dựng nền văn hóa mới, Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã kịp thời đề ra nhiệm vụ cho ngành văn hóa - văn nghệ 
những quyết sách nhằm đáp ứng những yêu cầu bức thiết của cách 
mạng và sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, vừa chiến đấu vừa xây 
dựng, nhất là vào giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến. 

Bên cạnh việc xây dựng lực lượng văn hóa, xây dựng đội ngũ 
những người làm công tác văn hóa văn nghệ, nhiêu hội nghị văn hóa 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8. Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2000, tr. 182. 
191 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


văn nghệ kháng chiến của quân và dân ta đã được tô chức ở các 
chiến trường. 


Ngày 6-6-1951, Hội đồng Chính phủ quyết định đặt Nha Thông 
tin trực thuộc Chính phủ. Trong phiên họp cuối năm 1951 về công 
tác văn hóa, văn nghệ, Hội đồng Chính phủ quyết định kiện toàn 
Ban văn hóa xã hội, lập Nha Văn nghệ, đặt Quốc gia ấn cục vào 
Ban văn xã. Trong thư gửi cho giới họa sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khăng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em 
là chiến sĩ trên mặt trận Ấy”. 

Ngày 10-10-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 122/SL 
đặt bộ phận Nhà in và phát hành trong Nha Tuyên truyền và văn 
nghệ thành một doanh nghiệp quốc gia, lẫy tên Nhà in quốc gia. 
Tiếp đó, ngày 15-3-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 
147/SL đặt phòng Điện ảnh thuộc Nha Tuyên truyền và văn nghệ 
thành doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam. 


Mặc dù trong hoàn cảnh chiến tranh gay go và gian khổ, nhưng 
Đảng và Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo, xây dựng nên văn hóa 
mới theo phương châm: dân tộc, khoa học và đại chúng. Có thẻ nói, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã thấm sâu vào 
cuộc sống sản xuất và chiến đấu của toàn dân, toàn quân ta. Các 
văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hóa xung phong đi chiến dịch 
ra mặt trận, đến với các chiến sĩ, các đoàn văn công, tới các địa 
phương đề thực tế, để sáng tạo ra những tác phẩm phục vụ công 
cuộc kháng chiến, kiến quốc. Và, họ thực sự là những chiến sĩ trên 
mặt trận văn hóa. 

Ngay trong khói lửa kháng chiến, dù gặp phải biết bao khó 
khăn, gian khổ, hy sinh, các văn nghệ sĩ vẫn hăng say sáng tác, 
phục vụ sự nghiệp kháng chiến của dân tộc. Qua các hoạt động 
trên, một không khí mới, một sức mạnh mới đến với văn học - nghệ 
thuật cách mạng. Phong trào văn nghệ sĩ đầu quân xuất hiện từ 
chiến dịch Biên giới ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, khâu hiệu 


192 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


“kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến” do Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đề xướng đã gây nên cả một phong trào quần chúng 
sáng tác ở khắp nơi. Trong đó, thơ ca, hò vè chiếm vị trí chủ lực, 
kịch - lửa trại, rồi báo viết tay, báo tường, thơ “bóng sáng” chủ yếu 
nôi bật trong các lực lượng vũ trang. 


Đời sống văn hóa tỉnh thần của người dân ở vùng tự do thực sự 
được cải thiện và có bước phát triển mạnh mẽ so với các thời kỳ 
trước đó. Phong trào sinh hoạt vãn nghệ quần chúng nói chung và 
sinh hoạt thơ ca quần chúng nói riêng trong kháng chiến vừa là một 
lực lượng vừa có tính văn hóa, vừa mang ý nghĩa chính trị, in đậm 
dấu vết lịch sử của mỗi giai đoạn: làm thơ, ca hát, các đêm liên 
hoan văn nghệ, mít tinh, “nói chuyện kháng chiến”... đã trở thành 
sợi dây ràng buộc đoàn kết trong một ý chí, một mục đích đánh 
giặc, xây dựng cuộc sống mới. 


Thông qua sách báo, truyền thanh, thông tin, âm nhạc, thơ ca... 
quân và dân ta đầu tranh chống những luận điệu xuyên tạc và tố cáo 
tội ác của địch, đề cao lòng yêu nước, lòng tự hào chân chính, niềm 
tin thăng lợi hào hùng của dân tộc. 


Đề đây mạnh công tác tuyên truyền, trong thời kỳ này về sách 
báo trong vùng kháng chiến tuy chưa thể nói là được phổ biến rộng 
khắp, nhưng Ít nhiều cũng có thể cho rằng đến lúc đó thì chưa báo 
giờ người Việt Nam lại có được nhiều sách báo như thế. Tuy kỹ 
thuật in ấn sách báo còn kém nhưng số lượng và nội dung thì hơn 
hắn các thời gian trước, có tới hàng trăm tờ báo xuất bản. Ngoài 
những tờ báo của cơ quan Trung ương còn có báo của các đoàn thẻ, 
các khu, các tỉnh, báo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, báo của 
các đơn vị bộ đội, các ngành. Trong thời Pháp trước đây, tờ tuần 
báo lớn nhất cũng chỉ phát hành được từ 2 - 3 ngàn bản, tờ nhật báo 
lớn nhất cũng chỉ chiếm 5 ngàn bản. 


Trong kháng chiến, riêng tờ tuần báo Sự hát phát hành 8 - 11 
ngàn bản. Báo Nhân đân ra hàng ngày phát hành 20 ngàn bản, báo 


193 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Cứu quốc ra hàng ngày phát hành 25 - 30 ngàn bản. Tính tổng cộng 
tất cả các loại báo xuất bản từ năm 1946-1954 trong toàn quốc là 
77.212.128 tờ, chia bình quân mỗi người trong kháng chiến có 7 tờ 
báo. Tổng cộng các loại sách được xuất bản trong toàn quốc từ 
1946 đến 1954 là 8.955.972 cuốn. Bình quân mỗi người dân có l 
cuốn sách. Nhiều kiệt tác văn học của thế giới được dịch và in giấy 
bình dân bằng kỹ thuật thủ công. 

Qua đó, càng thấy rõ ràng nền văn hóa kháng chiến là một 
nền văn hóa mở, có tính quốc tế, tính nhân đạo và khoan dung... 
Sách báo là nhu cầu của toàn xã hội. Từ em học sinh đến cụ già 
ai ai cũng đọc sách báo. Nó đem lại cho họ nhiều món ăn tỉnh 
thân bỗ ích. 


Về điện ảnh, phải từ năm 1951-1952 phim mới bắt đầu được 
chiếu tại các vùng kháng chiến, nhưng cũng chỉ ở một số trung tâm 
quan trọng và rất không thường xuyên. Phim ảnh thời đó là món ăn 
quý giá nhất về tinh thần. Đó là những bộ phim về đất nước, con 
người của các nước Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp Khắc anh em. Vào 
những năm cuối của cuộc kháng chiến, nhà điện ảnh Liên Xô 
Cacmen đã giúp Việt Nam xây dựng được bộ phim thời sự “Việt 
Nam trên đường thắng lợi”, có lẽ là những thước phim duy nhất ghi 
lại hình ảnh cuộc sống kháng chiến. 


Ngoài ra còn một hình thức sinh hoạt văn hóa quần chúng nữa đơn 
giản, phố biến nhưng có ý nghĩa quan trọng đó là phát thanh. Lúc đó 
tuy không có loa, đài, mà chỉ là các chòi phát thanh, nhưng chỗ nào 
trong vùng tự do cũng có đài phát thanh, nội dung rất phong phú, đây 
thực sự là hình thức truyền thông đại chúng thời kháng chiến. 

Nói đến những đổi thay của đời sống văn hóa kháng chiến, 
không thê không ghi nhận vai trò của các trí thức, văn hào, nhân sĩ 
yêu nước xuất sắc của dân tộc Việt Nam đã đi theo cách mạng và 
kháng chiến. Họ đóng vai trò to lớn, là những hạt giống văn hóa 


194 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


được gieo khắp những vùng kháng chiến. Băng kiến thức và nhiệt 
tình, họ đã có những đóng góp to lớn cho kháng chiến. 


Vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ kháng chiến có những thay 
đổi rất lớn. Đối với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, kháng chiến đã 
đem lại cho họ những thay đổi nhiều mặt trong đó có đời sống văn 
hóa mới. Nhà nước đã có chính sách về quyền bình đăng của các 
dân tộc trong nước, thê hiện tinh thần đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, 
Nghị quyết Bộ Chính trị về vấn đề dân tộc thiểu số đã được ban 
hành vào năm 1952. 


Không khí sinh hoạt tập thể cộng đồng trong những đêm lửa trại, 
những buổi liên hoan mừng chiến thắng, những ngày phát động, 
những ngày đi tiếp viện..., đã thể hiện như một phương tiện biêu đạt 
tiếng nói tình cảm của quần chúng. Trong phong trào thơ ca quần 
chúng nôi bật lên vai trò thơ bộ đội, thơ "đội viên", thơ của những 
người lính thực sự. Tư liệu báo chí kháng chiến cho ta thấy không 
khí sinh hoạt thơ ca đặc biệt phong phú của người lính. Có đến vài 
chục tở báo rải rác khắp các quân khu, sư đoàn, số nào cũng đăng tải 
những tin tức rất mới. Thơ trở thành một công cụ tự nhận thức, tự 
giáo dục, trở thành một hình thức tuyên truyền đây sức mạnh. 


Chặng đường 10 năm mở đầu cho nền văn hóa mới làm nổi lên 
một đặc điểm đó là: Kháng chiến tuy vắt vả, thiếu thốn, nhưng sinh 
hoạt tinh thần căn bản là vui. Sinh hoạt tỉnh thần đã lấy lại sự thăng 
bằng, hơn nữa, còn làm cho cuộc sống luôn tươi tắn, làm cho "đời 
vẫn tươi". Chúng ta bước vào cuộc kháng chiến với việc phải xây 
dựng từ đầu, từ con số 0. Nghĩa là phải xây dựng từ đội ngũ, xây 
dựng công chúng, xây dựng đường lối, cách thức và phương tiện 
hoạt động văn hóa. 


Để có sức mạnh đó, cần thấy ý nghĩa to lớn của ba phương châm: 
dân tộc, khoa học và đại chúng được Đảng đè ra cho hoạt động văn 
hóa, và được cụ thể hóa trong bản Đề cương Văn hóa năm 1943... 


195 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


* Giáo dục - đào tạo: 


Đánh giá tình hình văn hóa, giáo dục thời gian này, trong 
Cương lĩnh của Đảng nêu rõ: Văn hóa - giáo dục của ta còn nhiều 
di tích thực dân và phong kiến. Hiện nay thực dân Pháp đang ra sức 
phá hoại cơ sở văn hóa dân tộc kháng chiến của ta, chúng tiếp tục 
gieo rắc văn hóa ngu dân trong vùng tạm chiếm. Để kháng chiến 
thắng lợi và kiến quốc thành công, chúng ta phải chú trọng lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh về văn hóa, đây mạnh văn hóa tiến kịp và giúp 
đỡ các mặt đấu tranh quân sự, chính trị và kinh tế, dùng văn hóa 
làm lợi khí đầu tranh tư tưởng, động viên tỉnh thần. Trong 5 năm 
này, văn hóa - giáo dục kháng chiến của ta đã tiền bộ, nhưng so với 
nhu cầu của kháng chiến, so với đòi hỏi và tiến bộ của nhân dân ta, 
thì kết quả của văn hóa - giáo dục còn quá ít ỏi. Cho nên, nhiệm vụ 
của chúng ta là “phải dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa 
nên văn hóa - giáo dục Việt Nam hiện có, để cho nó xứng đáng là 
một nên văn hóa - giáo dục dân chủ nhân dân trong kháng chiến. 
Và, trong thế chủ động tiến công chiến lược của cuộc kháng chiến, 
Đảng và Chính phủ có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thực 
hiện phương châm lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra “Kháng 
chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”. 


Trước những biến đổi tích cực trên mặt trận kinh tế và cải thiện 
đời sống cho các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cần thiết để phát 
triển mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục, y tế, trên mặt 
trận văn hóa, giáo dục, Đảng ta chủ trương: “Để kháng chiến thắng 
lợi và kiến quốc thành công, chúng ta phải chú trọng lãnh đạo nhân 
dân đấu tranh về văn hóa..., phải xây dựng một nên văn hóa giáo 
dục dân chủ nhân dân chống đế quốc, bài trừ văn hóa giáo dục nô 
dịch của thực dân Pháp, chống ảnh hưởng văn hóa trụy lạc của đề 
quốc Mỹ, bài trừ những tư tưởng nô lệ, giáo điều, thần bí và những 
thói hủ bại, bảo thủ... Phải dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng 
hóa nền văn hóa - giáo dục Việt Nam hiện có để nó xứng đáng là 
một nên văn hóa - giáo dục dân chủ nhân dân trong kháng chiến”'. 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđd, tr. 130. 
196 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy những thành tựu đã đạt 
được ở giai đoạn trước, từ năm 1951-1952, hoạt động văn hóa - 
giáo dục trở thành “phương tiện hết sức quan trọng”, tạo ra sức 
mạnh vật chất to lớn của cuộc chiến tranh giải phóng, đồng thời nó 
còn đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa tinh thần của các tầng lớp 
nhân dân trong công cuộc xây dựng xã hội mới. 


Như đã đề cập ở trên, đường lối kháng chiến của ta là kháng 
chiến toàn dân, toàn diện và kháng chiến trường kỳ, kháng chiến 
toàn diện là kháng chiến không chỉ về mặt quân sự, chính trị mà cả 
về mặt kinh tế và văn hóa. Kháng chiến về văn hóa có vị trí và vai 
trò rất quan trọng, không chỉ nhằm “đánh đỗ văn hóa ngu dân, văn 
hóa xâm lược của thực dân Pháp”, mà còn nhằm “xây dựng một 
nền văn hóa dân chủ mới của nước Việt Nam. Nhiệm vụ của văn 
hóa - giáo dục thật nặng nề, kháng chiến càng tiền tới, mặt trận văn 
hóa - giáo dục cũng phải được đây mạnh, nhất là vào thời điểm 
quan trọng này, để có được lực lượng văn hóa đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, chúng ta đã chăm lo xây dựng 
đội ngũ vô cùng khẩn trương và mạnh mẽ. 


Cùng với công tác văn hóa văn nghệ, nền giáo dục của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng phát triển theo phương châm 
dân tộc, khoa học và đại chúng từ cuộc cải cách giáo dục 1950- 
1951, đã thực sự có những biến đổi to lớn. Cùng với phong trào xóa 
nạn mù chữ và phong trào bổ túc văn hóa, Đảng và Chính phủ đã 
chủ trương tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục tiêu học, trung học 
và giáo dục đại học. Phát huy những thành quả đã đạt được ở 
những năm đầu kháng chiến, ngành giáo dục luôn thực hiện chỉ thị 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm thế nào cho việc giáo dục liên kết 
đời sống nhân dân với cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc, làm 
thế nào để phối hợp giáo dục của trường học với việc tuyên truyền 
và giáo dục. 

Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ II (2-1951), 
Hồ Chủ tịch đề ra một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn 


197 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Đảng và toàn dân là: “Xúc tiến công tác văn hóa, đào tạo con người 
mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc”. Hồ 
Chủ tịch đã nêu rõ mối quan hệ giữa công tác phát triển văn hóa, 
đào tạo cán bộ và nhiệm vụ phát triển kinh tế: Phát triển văn hóa 
giáo dục là cơ sở để đây mạnh công tác đào tạo cán bộ; muốn phát 
triển phải tạo điều kiện cho văn hóa và giáo dục phát triển. Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương lần 2 (ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951) 
đã đề ra nhiệm vụ và phương châm cơ bản của công tác giáo dục 
trong giai đoạn mới: 


“1) Thiết thực và kịp thời phục vụ kháng chiến, phục vụ nhân 
dân, phục vụ sản xuất. 


2) Đề cao ngành giáo dục bình dân”. 


Phong trào bình dân học vụ, thanh toán nạn mù chữ tiếp tục 
phát triên mạnh mẽ và đây lùi từng bước sang giai đoạn quyết định: 
Thanh toán nạn mũ chữ. Các ngành các cấp, các địa phương đều sôi 
nổi thi đua thực hiện khẩu hiệu: “Gấp rút thanh toán nạn mù chữ, 
tiến lên học tiếp bố túc văn hóa”. Toàn dân thi đua diệt dốt, giúp đỡ 
nhau cùng xóa nạn mù chữ. 


Về giáo dục bình dân học vụ: Phong trào bình dân học vụ thời 
kỳ này tiếp tục được Chính phủ quan tâm chỉ đạo. Ngày 21-1-1951, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư nhắc nhở Nha Bình dân học vụ là: 
“Trong một thời gian phải làm cho tất cả đồng bào Việt Nam từ 8 
tuổi trở lên đều biết đọc, biết viết. Ngày ấy mới hoàn toàn thắng lợi 
trên mặt trận diệt dốt”. Sau cao trào diệt giặc dốt từ năm 1948-1950, 
tông số đơn vị được công nhận thanh toán nạn mù chữ là 10 tỉnh, 
80 huyện và 1.424 xã. Đây là một thành tích thật to lớn, một thành 
quả thật vĩ đại. Phong trào bỗ túc văn hóa ngày càng phát triển rộng 
rãi. Các lớp bỗ túc văn hóa được thành lập ở các cơ quan, các khu 
vực dân cư, các đơn vị bộ đội, dân công. Đến năm 1952 có khoảng 
14 triệu người thoát nạn mù chữ, tháng 9-1951 có 10.450 lớp bỗ túc 
văn hóa với 335.946 học viên. Một số trường phô thông lao động ở 
Trung ương và địa phương được thành lập. Nạn mù chữ cơ bản đã 


198 


Chương 1I: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


hoàn thành. Từ đây đa số dân ta biết chữ, lòng yêu nước được nâng 
lên, trình độ dân trí ngày càng cao và ý thức giác ngộ vẻ quyên lợi, 
trách nhiệm đối với một người công dân càng lớn, trở thành một vũ 
khí mới chống quân thù. 


Thực hiện chương trình cải cách giáo dục của Hội đồng Chính 
phủ chuẩn y cuối năm 1950, nên giáo dục phỏ thông có bước phát 
triển mới. Tháng 7-1951, Đại hội giáo dục toàn quốc được triệu tập 
tại chiến khu Việt Bắc. Đại hội xác định phương châm giáo dục là 
phục vụ kháng chiến, chủ yếu là tiền tuyến, phục vụ nhân dân, chủ 
yếu là công - nông - binh. Ngày 30-10-1951, thực hiện sự chỉ đạo 
của Chính phủ, Bộ Quốc gia Giáo dục ra Thông tư số 49/TT-TKV 
quy định tổ chức trường phô thông mới thay thế hệ thống giáo dục 
cũ bằng hệ thống giáo dục 9 năm, mở thêm hệ phô thông lao động 
và trong những năm sau đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc gia Giáo 
dục ban hành các văn bản nhằm củng cổ và hoàn thiện từng bước 
hệ thông giáo dục. Đó là các Nghị định về tổ chức và chế độ trường 
tư thục, các trường chuyên nghiệp, tô chức trường phổ thông lao 
động, trường sư phạm trung và sơ cấp. Chính phủ đã cử cán bộ, học 
sinh tốt nghiệp cấp III đi học ở nước ngoài, chủ động chuẩn bị cho 
công cuộc kiến thiết đất nước sau chiến tranh. Đặc biệt, Nghị định 
số 234/NÐ ngày 11-10-1951 về thành lập Khu học xá Trung ương 
gồm 3 trường: khoa học cơ bản, sư phạm cao cấp, sư phạm trung 
cấp Trung ương... Đặc biệt về giáo dục phô thông, từ sau cuộc cải 
cách giáo dục 1950- 1951, ngành đã có những biến đổi to lớn. Song 
song với sự phát triển về số lượng, Đảng và Chính phủ rất coi trọng 
vấn đề nâng cao chất lượng của nhà trường. Để giải quyết tốt yêu 
cầu cấp bách là mở rộng mạng lưới trường học từ cấp xã, huyện, 
tinh, ngành đã giải quyết tốt vấn đẻ kết hợp lực lượng nhà nước với 
lực lượng của nhân dân. Nhờ vậy, trường phổ thông 9 năm với cơ 
sở hùng hậu của nó ở vùng tự do căn bản đã tiến bộ, có tác dụng 
tích cực đến cuộc kháng chiến, kiến quốc. Song song với công cuộc 
xóa nạn mù chữ cho toàn dân, nên giáo dục phô thông vùng kháng 
chiến cũng phát triển mạnh, sau cuộc cải cách giáo dục tháng 7-1950, 


199 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


gần như con em nông dân và công nhân ở độ tuôi đi học đều được 
đến trường. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, năm 1950 ở cấp I chỉ 
có 284.314 học sinh, cấp II là 21.849 và cấp II là 735 em; đến năm 
1952 số học sinh cấp I là 476.746, cấp II là 52.389 và cấp III là 
2.089; năm 1954, số học sinh cấp I là 633.718, cấp II là 63.209 và 
cấp II là 3.425 em. Như vậy là, so với những năm trước Cách 
mạng tháng Tám (1939-1940), chỉ riêng số học sinh trong các vùng 
kháng chiến của ta năm 1953 đã tăng gấp 1,5 lần, năm 1954 tăng 
gấp 2 lần; riêng học sinh cắp II, III so với năm 1939-1940, thì năm 
1953 tăng 3 lần, năm 1954 tăng 4 lần 


Giáo đục cao đẳng và đại học: Do nhận thức đúng tầm quan 
trọng của việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước, nên 
trong điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến 
toàn dân toàn diện, Đảng và Nhà nước đã ra sức xây dựng và phát 
triển ngành giáo dục cao đăng và đại học. Dưới sự lãnh đạo của 
chính quyền cách mạng đã có hàng nghìn trí thức, sinh viên yêu 
nước tham gia vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa 
học ở chiến khu, tham gia các chiến dịch, các trận chiến đấu 
chống địch. Trong cả nước đã hình thành ba trung tâm đại học và 
cao đăng: Việt Bắc, Khu IV và Khu học xá Trung ương. Đó chính 
là nơi tập trung đội ngũ trí thức kháng chiến tiếp tục đào tạo cán 
bộ khoa học ở bậc đại học, đào tạo nhân tài cho kháng chiến và 
kiến quốc. 

Theo thống kê sơ bộ, từ năm 1950-1954, ngành đại học và cao 
đăng đã đào tạo được 7.000 cán bộ kỹ thuật cho kháng chiến. Tính 
đến năm 1954, tống số người đang theo học tại các tỉnh lên tới 
4.271 người, trong đó, số người theo học tại các trường đại học là 
1.528, tức là gấp 5 lần số sinh viên toàn quốc năm 1939-1940. 
Trong các trường này, đã có một số khá đông là chiến sĩ thi đua, 
cán bộ, công nhân theo học. Và, một thành công nỗi bật của nền 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thắng lợi (1945-1954), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1966, tr. 382. 


200 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


giáo dục Việt Nam mới là việc sử dụng tiếng Việt để giảng dạy, học 
tập trong các bậc học. Phương châm là học đi đôi với hành, thiết 
thực và kịp thời phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến và sản xuất. 


Tóm lại, trong những năm kháng chiến, ngành giáo dục Việt 
Nam không những phát triển, mà nó còn đạt được mục tiêu nhằm 
“đào tạo con người mới, cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến và 
kiến quốc”. Cũng chính từ đây, một đội ngũ trí thức gồm bác sĩ, kỹ 
sư, văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, tất cả đều sát cánh bên nhau cống 
hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, trong điều 
kiện chiến tranh thiếu thốn và gian khô, nên giáo dục non trẻ của 
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn bộc lộ phân thiếu sót: 
chất lượng giáo dục ở các bậc học, cấp học còn thấp. Chương trình 
bị rút ngăn (9 năm) nên có nhiều môn học phải bỏ như ngoại ngữ, 
công dân, giáo dục, nữ công gia chánh... Đặc biệt, cơ sở vật chất 
thiểu thốn, đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy còn nhiều 
bât cập. 


Bảng 2.14: Tông số học sinh các cấp 


Trước Cách mạng tháng Tám 
(1939-1940) 524.227 16.519 07 541.253 


5 
Cuôi kháng chiên: 
Năm 1953 719.513 45.274 2.864 767.651 
Năm 1954 1.068.260 | 570.500 4.482 1.130.242 


Nguôn: Báo cáo tình hình giáo dục Việt Nam từ Cách mạng tháng 
Tám đến tháng 6-1954. Lưu trữ Bộ Giáo dục. 


* Y tế - xã hội: 

Muốn đánh giặc, không những phải ăn no, mặc ấm, mà còn phải 
khỏe mạnh, do đó Đảng và Chính phủ đã hết sức chăm lo đến sức 
khỏe của nhân dân và từng bước xây dựng một nền y tế mới của 


201 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


nước nhà. Chỉ từ sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 
đời thì công tác chăm lo sức khỏe cho toàn dân mới được đặt ra và 
thực hiện một cách tích cực. Ngay từ cuối năm 1945, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Nhà nước đã thấy sự cần kíp phải xây dựng một nền y 
tế của Nhà nước để phục vụ nhân dân và trường Đại học Y khoa đã 
khai giảng khóa đầu tiên dưới chế độ mới. Và nhất là từ sau chiến 
thắng Biên giới (tháng 10-1950), công tác chăm lo sức khỏe cho 
quân đội và nhân dân được đây mạnh phù hợp với hoàn cảnh kháng 
chiến. Các kỹ sư, bác sĩ, được sĩ miệt mài nghiên cứu điều chế 
thuốc men trong điều kiện thiếu thốn. 


Mạng lưới y tế phát triển vượt xa thời trước Cách mạng và hơn 
hẳn vùng tạm chiếm. Bệnh viện, bệnh xá, phòng y tế, trạm cứu 
thương, phòng phát thuốc được xây dựng và ngày càng phát huy tác 
dụng trong việc chăm sóc sức khỏe của quân và dân ta ở vùng 
kháng chiến. Các cuộc vận động thực hiện nếp sống mới, nếp sống 
vệ sinh được đây mạnh đến từng thôn bản. Phong trào ba sạch “ăn 
sạch, uống sạch, ở sạch” phát triển rộng rãi trong nhiều địa phương. 
Phong trào vệ sinh phòng bệnh trở thành một phong trào quần 
chúng rộng rãi và phát triển liên tục. Phong trào “vệ sinh yêu nước” 
được phát động rộng rãi, gây nền nếp ăn sạch, ở sạch khá phô biến 
trong nhân dân, đồng thời việc tiêm chủng phòng dịch được tiến 
hành thường xuyên. Từ năm 1952, ta mở nhiều chiến dịch quân sự 
và tô chức những công trường cầu đường lớn phục vụ các chiến 
dịch với hàng chục vạn dân công. Nhưng ở những nơi đó đều có 
các tổ chức bệnh xá, trạm xá và tiến hành tiêm chủng phòng dịch. 
Nhờ vậy mà tránh được nhiều dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho 
quân và dân ta. Nếu năm 1949 vùng giải phóng có 4.913 phòng y 
tế, nhà hộ sinh thì đến năm 1953 đã tăng lên gấp 3 lần, tức là 
16.558 cơ sở y tế, trong đó có 12.308 cơ sở ở tuyến xã và 4.250 nhà 
hộ sinh. Cũng trong thời gian đó, chúng ta đã đào tạo được 28.135 
y tá, cán bộ y tế và hộ sinh viên đủ cung cấp cho tất cả các xã trong 
vùng kháng chiến. Trong khi đó, ở vùng tạm chiếm chỉ có 47 bệnh 
viện. Mức sản xuất thuốc và tiêu chuẩn cung cấp thuốc cũng tăng lên 


202 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


hàng năm. Từ năm 1948 đến 1954, ta đã sản xuất được 72 triệu 
viên thuốc, 223 triệu ống thuốc, 37 ngàn lít thuốc nước và 4.293 kg 
thuốc bột các loại. Mỗi năm ta còn sản xuất khoảng 45 triệu liều 
thuốc đậu mùa và hơn I0 triệu liều thuốc trừ tả, tiêm chủng cho 
toàn dân. Có lẽ trong lịch sử, chưa bao giờ người dân được chăm 
sóc sức khỏe một cách tận tình và chu đáo như dưới chế độ dân chủ 
cộng hòa lúc này. 

Có thể nói, đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của 
nhân dân ta trong vùng tự do và vùng du kích ngày càng được ỗn 
định và từng bước cải thiện. Nạn đói và bệnh dịch cơ bản được đây 
lùi, góp phần làm cho hậu phương kháng chiến ngày càng vững 
mạnh, đảm bảo chi viện ngày càng nhiều sức người, sức của cho 
tiền tuyến. Nhờ y tế và vệ sinh phát triển mạnh nên trong kháng 
chiến mặc dù còn rất nhiều khó khăn, chúng ta vẫn đảm bảo được 
sức khỏe của nhân dân, cũng như quân đội, cán bộ, công nhân. 
Những vùng tự do của ta phần lớn là vùng rừng núi, khí hậu xấu, 
hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn. Tuy vậy, trong suốt thời 
kỳ kháng chiến, không một bệnh dịch nào xảy ra. 


VỊ. ĐÁU TRANH TRÊN MẠẬT TRẬẠN NGOẠI GIAO 


Ngay từ khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nỗ, Đảng chủ 
trương chuyên hướng hoạt động ngoại giao. Trong những năm 
kháng chiến, tuy bị chủ nghĩa để quốc bao vây, Đảng ta với chính 
sách "làm bạn với mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một 
ai" và thực hiện phương châm "thêm bầu bạn, bớt kẻ thù " đã góp 
phân hóa giải được tình thế khó khăn do hoàn cảnh quốc tế đem lại, 
từng bước đưa cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn mới. Ở giai 
đoạn đầu của cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
Đảng Lao động Việt Nam và được sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, mặt trận ngoại giao Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ 
với các mặt trận chính trị, quân sự, kinh tế, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp cách mạng. Đặc biệt, sau Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ II (2-1951), Đảng ta đã phát triển và hoàn chinh đường lối 


203 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


cách mạng SN tộc dân chủ nhân dân, quyết định những vấn đề 
quan trọng về chính sách đối ngoại, tuyên bố công khai vấn đề Việt 
Nam là thành viên của hệ thống xã hội chủ nghĩa, là bộ phận của 
cuộc kháng chiến trên thế giới. 

Chính cương cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường 
Chinh trình bày tại Đại hội nêu rõ mục tiêu của cách mạng Việt 
Nam là đánh đuôi thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhất độc 
lập hoàn toàn và bảo vệ hòa bình thế giới. Ngoài chính sách đối nội 
và đối ngoại đều phải thực hiện mục tiêu đó'. 


“Chính sách đối ngoại của ta là chính sách ngoại giao có tính chất 
dân tộc và dân chủ. Nguyên tắc cơ bản của chính sách đó là: bảo vệ 
trọn vẹn lãnh thô và thống nhất quốc gia; ủng hộ phong trào giải 
phớng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa; bảo vệ hòa bình 
dân chủ thế giới, chống bọn phong kiến, đoàn kết chặt chẽ với Liên 
Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác, hợp tác thân 
thiện, tự do và bình đăng với chính phủ và nhân dân các nước”. 


Căn cứ vào đường lối cơ bản đó, Đảng ta chủ trương: 


“Tiến hành đến cùng cuộc kháng chiến để tiêu diệt thực dân 
Pháp xâm lược và đánh đố bọn can thiệp Mỹ, thắt chặt tình đoàn 
kết với nhân dân lao động Pháp và Mỹ trong cuộc đầu tranh chống 
đề quốc Pháp - Mỹ. Tích cực giúp đỡ cuộc chiến tranh giải phóng 
của các dân tộc Ai Lao và Cao Miên. 


Củng cố quan hệ hữu nghị với Liên Xô, Trung Quốc và các nước 
dân chủ nhân dân khác, sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao chính thức 
với các nước, nhất là những nước láng giềng Đông Nam Á, trên nền 
tảng bình đăng, thân thiện và tôn trọng chủ quyền của nhau. 

Phát triển ngoại giao nhân dân rộng rãi. Bảo hộ kiểu bào ở nước 
ngoài, bảo hộ kiều dân ngoại quốc ở Việt Nam, nhất là những 


1. Văn kiện Đáng toàn tập, tập 12, sđd, tr. 145, 146. 
204 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


người vi đầu tranh cho độc lập dân chủ và hòa bình mà bị các chính 


phủ giả định truy nã, buộc phải lánh sang nước ta”. 


Để đây mạnh công tác ngoại giao cho phù hợp với tình hình 
hiện nay, cần ra sức chú trọng những điểm sau: 


“I. Xúc tiến việc đặt cơ quan ngoại giao và củng cô quan hệ 
ngoại giao với các nước bạn. 


2. Tích cực giúp đỡ cuộc kháng chiến của các dân tộc: Ai Lao, 
Cao Miên. 


3. Có kế hoạch theo dõi và đả phá kịp thời những mưu mô và 
hành động ngoại giao của bọn bủ nhìn Việt gian ở những nước 
Đông Nam Á. 


4. Củng cô mỗi liên hệ với nhân dân Pháp đẻ tiến tới những 
hình thức phối hợp đấu tranh chống Pháp - Mỹ, quyết liệt và phong 
phú hơn. 


5. Phát triển ngoại giao nhân dân, đặc biệt chú trọng tham gia 
các cuộc vận động giữa những đoàn thể nhân dân Việt Nam với các 
đoàn thê nhân dân thế giới. 


6. Đào tạo và bổ túc cán bộ ngoại giao - luôn chọn những cán 
bộ đáng tin cần về chính trị, giáo dục, chu đáo về tư tưởng, chính 
sách và đạo đức cách mạng, huân luyện họ thành những cán bộ 
ngoại g1ao mới. Đề phòng khuynh hướng ngoại giao hình thức theo 
lỗi tư sản””. 

Nhận định về tình hình thế giới và nhiệm vụ của phong trào 
cách mạng trên thế giới, Đại hội Đảng II cũng khăng định cách 
mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới và đề ra 
nhiệm vụ quốc tế của cách mạng Việt Nam: “Việt Nam là một tiền 
đồn của phe dân chủ ở Đông Nam Á”. 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđd. tr. 145, 146. 
2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđủ, tr. 148. 


205 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


“Cách mạng Việt Nam là một bộ phận quan trọng của phong trào 
giải phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình và dân chủ trên thế giới. Trong 
khi giành tự do, độc lập cho mình, dân tộc Việt Nam bảo vệ hòa bình 
thế giới và làm cho chế độ dân chủ phát triển ở Đông Nam Á”!. 
“Nhờ những thắng lợi ở phe dân chủ trên thế giới, đặc biệt là sự 
thành công vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, và do sự cô gắng của 
toàn thê dân tộc, cách mạng Việt Nam nhất định sẽ thành công ””. 


Về chủ trương và đường lối đối ngoại, Chính cương của Đảng 
chỉ rõ: "Đảng Lao động Việt Nam chủ trương dân tộc Việt Nam 
đoàn kết chặt chẽ và giúp đỡ hai dân tộc Miên, Lào kháng chiến 
giành độc lập, cùng Việt Nam hoàn toàn giải phóng Đông Dương; 
tích cực ủng hộ phong trào giải phóng của các dân tộc bị áp bức; 
đoàn kết chặt chế với Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ 
nhân dân khác, liên hợp mật thiết với nhân dân Pháp và nhân dân 
các thuộc địa Pháp đang góp phần vào cuộc kháng chiến chỗng để 
quốc, giữ gìn hòa bình và dân chủ trên thế giới”. 

Đại hội đề ra những nguyên tắc của chính sách ngoại giao như sau: 

1. Những nguyên tắc của chính sách ngoại giao là nước ta và 
các nước tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thố, thống nhất 
quốc gia của nhau và cùng nhau bảo vệ hòa bình dân chủ thế giới, 
chống bọn gây chiến. 

2. Đoàn kết chặt chẽ với Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân 
chủ nhân dân khác và tích cực ủng hộ phong trào thuộc địa và nửa 
thuộc địa. Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhân dân, giao thiệp 
thân thiện với Chính phủ nước nào tôn trọng chủ quyền của Việt 
Nam, đặt quan hệ ngoại giao với các nước đó theo nguyên tắc "tự 
do, bình đăng và có lợi cho cả hai bên". 


Chính cương xác định rõ nghĩa vụ quốc tế của cách mạng Việt 
Nam là: “Đấu tranh cho hòa bình thế giới là nhiệm vụ quốc tế của 
1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđủ, tr. 431. 

2. Như trên, tr. 476. 
206 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


nhân dân Việt Nam. Kháng chiến chống đề quốc xâm lược là một 
biện pháp triệt để nhất của nhân dân ta làm nhiệm vụ ấy". "Phối hợp 
cuộc kháng chiến của ta với các cuộc đầu tranh của nhân dân thế 
giới, nhất là của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ 
nhân dân khác, của các dân tộc bị áp bức, của nhân dân Pháp"'. 


Có thẻ nói, Đại hội lần thứ II của Đảng đã đánh dấu bước phát 
triển mới của chính sách đối ngoại. Đảng công khai xác định cách 
mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào dân chủ trên thế 
giới, Việt Nam là một tiền đồn của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Nam Á. Từ đây, ngoại giao Việt Nam ngày càng phát triển 
trên cả ba mặt: Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nếu giai đoạn trước, 
liên lạc với các Đảng Cộng sản anh em là một nội dung quan trọng 
trong chính sách đối ngoại của Đảng, thì trong điều kiện lịch sử 
mới, Đảng chủ trương thành lập quan hệ ngoại giao về mặt Nhà 
nước và xây dựng liên minh với các nước xã hội chủ nghĩa. 

Việc Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân công 
nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ nước Việt Nam vào đầu 
năm 1950 là một thắng lợi to lớn về chính trị, là một mục tiêu trọng 
yếu trong lịch sử ngoại giao của nước ta. Thăng lợi đã tạo điều kiện 
thuận lợi thúc đây cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn mới. 

Trong điều kiện lịch sử mới, Trung ương Đảng quyết định: 
Chính phủ ta chính thức tỏ rõ thái độ rõ rệt đứng vào hàng ngũ dân 
chủ thế giới. Từ năm 1950, chính sách ngoại giao của Đảng hướng 
mạnh vẻ Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân. Việc 
thiết lập quan hệ Nhà nước với các nước này mở ra bước ngoặt mới 
trong quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Trong Chính cương của Đảng (1951) đã xác định: “Cách mạng 
Việt Nam là một bộ phận của phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ 
hòa bình và dân chủ thế giới. Trong khi giành độc lập tự do cho 
mình, dân tộc Việt Nam bảo vệ hòa bình thế giới làm cho chế độ 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđd, tr. 476. 
207 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


dân chủ phát triển ở Đông Nam Á. Nhờ những thắng lợi của các lực 
lượng dân chủ trên thế giới, đặc biệt là sự thành công của nhân dân 
Trung Quốc, và do sự cố gắng của toàn thể dân tộc, cách mạng Việt 
Nam nhất định sẽ thành công. 


Theo tinh thần đường lối ngoại giao đã được xác định, sau 
những thắng lợi ngoại giao năm 1950, Đảng chủ trương lập các Hội 
hữu nghị Việt - Xô và Việt - Trung, nhằm thắt chặt tình hữu nghị 
giữa hai nước Việt Nam và Liên Xô, Việt Nam và Trung Hoa. Tại 
Trung Quốc, tháng 4-1951, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa đã lập cơ quan sứ quán và cử đại diện sang Bắc Kinh, hợp nhất 
hai cơ quan Tổng lãnh sự ở Hoa Nam và tiếp nhận đại sứ Trung 
Quốc ở Việt Nam. Hai bên đã cử các đoàn đàm phán về việc Trung 
Quốc giúp Việt Nam vật tư, khí tài và ký Hiệp định mậu dịch giữa 
hai nước. Trung Quốc đã cử chuyên gia, cố vấn quân sự, chính trị 
sang giúp Việt Nam, nhận đào tạo cán bộ cho Việt Nam. Quan hệ 
hữu nghị và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc 
được thiết lập và phát triên. 


Tại Liên Xô, tháng 5-1952, Sứ quán Việt Nam đi vào hoạt động. 
Liên Xô coi Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là đại diện 
hợp pháp duy nhất của nhân dân Việt Nam, đề cao cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt Nam trong công tác tuyên truyền quốc té, 
phê phán âm mưu mở rộng và tăng cường chiến tranh Đông Dương 
của Mỹ - Pháp, phủ quyết yêu cầu của chính quyền Bảo Đại và ủng 
hộ yêu cầu của Việt Nam trong việc gia nhập tổ chức Liên hợp 
quốc, đề nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp giúp đỡ cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Tháng 10-1953, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đến Matxcơva tham dự Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng 
sản Liên Xô, bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Liên Xô, khẳng 
định quyết tâm đầu tranh vì độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. 
Trên thực tế, trong cuộc kháng chiến giai đoạn 1950-1954 cho thầy 
sự giúp đỡ chủ yếu của Liên Xô, Trung Quốc đã làm tăng thêm sức 
mạnh chiến đấu của quân và dân ta. 


208 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


Việc thành lập các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đã góp 
phân khăng định vị thế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên 
trường quốc tế. Đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam 
hội nhập với thế giới. 

Thông qua hoạt động của các sứ quán Việt Nam, quan hệ giữa 
các cấp, bộ, ngành và các phái của Việt Nam và các nước bạn từng 
bước được hình thành, Chính phủ ta đã cử các đoàn đại biểu Đảng 
và nhân dân đi thăm hữu nghị và học tập. Cuộc đi thăm Trung 
Quốc, Triều Tiên của Đoàn đại biểu Việt Nam từ ngày 7 đến 21-12- 
1951, Đoàn Chính phủ đi thăm ký Hiệp ước trao đổi kinh tế và kỹ 
thuật với Trung Quốc năm 1951, dự Hội nghị Kinh tế quốc tế tại 
Liên Xô tháng 4-1952. Thông qua các cơ quan thông tin đại chúng 
của nhân dân các nước bạn, nhân dân các nước trên thế giới càng 
hiểu rõ hơn về vấn đề chiến tranh Việt Nam, lập trường chính nghĩa 
của Việt Nam. Một trong những thành công của ngoại giao Việt 
Nam trong những năm 1950-1954 là đã phối hợp với các cơ quan 
thông tin đại chúng, cơ quan ngoại giao các nước bạn làm thất bại 
âm mưu gây dựng địa vị quốc tế của bù nhìn Bảo Đại do đế quốc 
Mỹ và Đồng minh của Mỹ câm đầu. 


Cùng với những cổ vũ về tinh thần và trao đổi kinh nghiệm 
chiến đấu, sự chi viện vật chất đã góp phần làm tăng thêm sức 
mạnh chiên đâu của quân và dân ta. Từ năm 1950-1954, Liên Xô, 
Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân đã cung cấp cho Việt 
Nam 21.517 tấn hàng viện trợ, 4.053 tấn vũ khí đạn dược, 703 tấn 
nguyên liệu quân giới, 5.069 tấn xăng dầu, 9.500 tấn gạo, thực 
phẩm, 1.505 tấn quân trang, 157 tấn thuốc và dụng cụ quân y, 200 
tắn phương tiện thông tin, 40 tân phương tiện công binh... với tổng 
trị giá lên tới 136 triệu nhân dân tệ (34 triệu rúp), trong đó, có khối 
lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật: 24 khâu sơn pháo 75mm, 24 
khẩu lựu pháo 105mm, 76 khẩu pháo cao xạ 37mm (của Liên Xô), 
12 khẩu pháo hỏa tiểu H6 (của Liên Xô), 715 xe ô tô vận tải (trong 
đó 685 xe của Liên Xô). Số hàng hóa nói trên chiếm 20% tổng số 


209 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


vật chất mà quân đội Việt Nam sử dụng trên chiến trường miền Bắc 
trong thời kỳ này. Ngoài ra, Liên Xô, Trung Quốc còn cung cấp 
nhu cầu vật chất cho Sứ quán Việt Nam ở hai nước và các đoàn cán 
bộ đi công tác nước ngoài... . 


Đối với liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia, Đảng 
ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương tăng cường hơn nữa sự 
phối hợp hành động và giúp đỡ lẫn nhau giữa các lực lượng kháng 
chiến của ba dân tộc. Đặc biệt, từ sau Hội nghị nhân dân ba nước 
Đông Dương họp ngày 11-3-1951 tại Việt Bắc, sự giúp đỡ lẫn nhau 
và sự phối hợp chiến đầu của ba dân tộc chống kẻ thù chung được 
nâng lên một tầm cao mới. Từ đây, sự phối hợp hành động của 
quân dân ba nước không ngừng được tăng cường và thu được 
những thắng lợi ngày càng to lớn. Phối hợp chặt chẽ với cách mạng 
Lào, Thụ Đông 1952, quân đội nhân dân Việt Nam mở chiến dịch 
Tây Bắc và giành được thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Tám phần 
mười đất đai Tây Bắc được giải phóng, nối liền phía Tây với căn cứ 
địa Việt Bắc, bỗ sung cho tiềm lực kháng chiến và làm hậu phương 
cả nước thêm lớn mạnh. Đường giao thông quốc tế từ Trung Quốc 
qua Lào Cai, từ Việt Nam sang Lào, từ Tây Bắc, Việt Bắc xuống 
Liên khu III, Liên khu IV dễ dàng thuận lợi hơn. Tiếp đó, đầu năm 
1953 ta mở chiến dịch Thượng Lào và đã giải phóng được 
4.000km? (chiếm 1/5 diện tích Bắc Lào). Hàng chục vạn dân các bộ 
tộc Lào được giải phóng. Hậu phương kháng chiến của cách mạng 
Lào được mở rộng và nối thông với vùng tự do của Việt Nam. Thế 
phối hợp chiến lược giữa cách mạng Việt Nam và Lào có điều kiện 
phát triển thuận lợi. Trên chiến trường Campuchia, từ sau Hội nghị 
Liên minh Việt - Miên - Lào (3-1951), dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Nhân dân cách mạng Campuchia, mặt trận Ítxarắc, lực lượng vũ 
trang Khơme đã chính thức được thành lập với 71 trung đội chiến 
đầu tập trung và 50 vạn dân quân tự vệ các phum sóc, đã liên tục 


1. Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học, 
Nxb Chính trị Quốc gia, H., 1996, tr. 459. 


210 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


tiến công địch. Phối hợp với một số đơn vị bộ đội chủ lực ở Đông 
Nam Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam giải phóng được nhiều phum 
sóc, làm chủ đoạn đường dài trên lưu vực sông Mê Kông. Có thẻ nói, 
với sự nỗ lực, giúp đỡ lẫn nhau của ba dân tộc Việt Nam - Lào - 
Campuchia, Đông Dương đã thực sự trở thành một chiến trường. 


Với cuộc đột phá ngoại giao ra các nước Đông Nam Á có ý 
nghĩa hết sức quan trọng trong việc Việt Nam mở cửa ra thế giới. 
Bởi Việt Nam không chỉ nhận được sự ủng hộ, đồng tỉnh của các 
nước trong khu vực mà còn xây dựng được chỗ đứng chân ở nước 
ngoài, tiếp tục liên lạc với các lực lượng dân chủ, tiễn bộ trên thế 
giới. Nhờ đó, công tác tuyên truyền quốc tế của ta có nhiều thuận 
lợi, các đoàn thể quần chúng của ta có điều kiện tiếp xúc với phong 
trào hòa bình, dân chủ trên thế giới nhằm làm cho nhân dân Việt 
Nam nhận được sự ủng hộ của nhân dân thể giới. Việc chống chủ 
nghĩa để quốc gây chiến và bảo vệ hòa bình thế giới có quan hệ mật 
thiết với kháng chiến của ta. Hòa bình không chỉ là nguyện vọng 
của dân tộc Việt Nam mà còn là nguyện vọng chung của nhân loại. 
Đại hội Hòa bình thế giới lần II họp ở Vácsava ra Nghị quyết đòi 
chấm dứt chiến tranh ở Triều Tiên và Đông Dương. Từ năm 1950 
đến 1953 có tới 9 hội nghị quốc tế về bảo vệ hoà bình đòi có nghị 
quyết về Việt Nam. 

Nghị quyết lần I của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (3-1951) 
xác định: “Kháng chiến của Việt Nam là một bộ phận khăng khít 
của phong trào bảo vệ hòa bình thế giới do Liên Xô lãnh đạo... 
Toàn dân tích cực tham gia kháng chiến và các cuộc vận động quốc 
tế chống bọn gây chiến và bảo vệ hòa bình”. 

Cuối năm 1951, Hội đồng Hoà bình thế giới họp ở Viên (Áo) ra 
nghị quyết đòi 5 cường quốc ký Công ước hòa bình, tái giảm binh 
bị, cắm vũ khí nguyên tử, đòi chấm dứt chiến tranh ở Triều Tiên và 
Việt Nam. 

Ngày 24-12-1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Thông tư 
hoan nghênh Nghị quyết của Hội đồng Hòa bình thế giới và vạch rõ 


211 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


chúng ta luôn chủ trương hòa bình “nhưng giặc Pháp đã phá hoại ý 
nguyện hòa bình đó của ta, chúng âm mưu cướp nước ta. Cho nên 
chúng ta phải kiên quyết kháng chiến đến toàn thắng. Vì vậy, cuộc 
kháng chiến của ta không chỉ là một cuộc xây dựng hòa bình ở Việt 
Nam, trái lại giặc Pháp là kẻ thù phá hoại hòa bình ở Việt Nam”'. 


Tiếp đó, tại Hội nghị Hội đồng Hòa bình thế giới ở Viên (11-1952), 
phái đoàn Việt Nam đã đề nghị: 

1. Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ thúc giục nhân dân thế giới lên 
án âm mưu của thực dân Pháp và để quốc Mỹ là tiếp tục mở rộng 
chiến tranh xâm lược Việt Nam. 


2. Hội đồng Hòa bình thế giới đoàn kết chống chiến tranh ở 
Việt Nam. 


Ngày 2-12-1953, Ban Bí thư ra Chi thị: “Chi có kiên quyết 
kháng chiến, nhân dân ta mới đạt được mục đích độc lập, tự do, 
hạnh phúc và hòa bình chân chính” ?. 


Với Ân Độ: Năm 1950, nước Cộng hòa Án Độ ra đời, Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhiệt liệt chúc mừng nhân dân 
Án Độ. Việc Án Độ giành được độc lập và sự ra đời của nước Cộng 
hòa Án Độ đã tạo điều kiện cho một bước phát triển mới trong quan 
hệ Việt Nam - Ân Độ. Từ thời gian này, Chính phủ Việt Nam đã có 
những mối liên hệ với Nhà nước Ân Độ độc lập. Cụ thể, Chính phủ 
Án Độ chấp nhận một đại diện của Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa ở Án Độ, đồng thời cho phép Việt Nam tổ chức Phòng 
Thông tin tuyên truyền cho cuộc kháng chiến của Việt Nam tại 
New Delhi. Sau đó bị gián đoạn... 


Từ cuối năm 1953, khi cục diện chiến trường ở Đông Dương 
thay đôi theo chiều có lợi cho Việt Nam, thì Ấn Độ mới quan tâm 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđd, tr. 620-621. 
2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 13, sđủ, tr. 150-151. 


212 


Chương II: Tiếp tục xây dựng, phát triển... 


tới tình hình ở Đông Dương và chính sách của Án Độ đối với 
Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ, theo hướng tích 
cực... Đặc biệt, Đảng và Nhà nước đã chủ trương phối hợp đấu 
tranh với nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa của 
Pháp đòi châm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vì ngay từ 
đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, Đảng ta sớm xác định nhân dân 
Pháp và nhân dân các nước thuộc địa Pháp là bạn đồng minh của 
nhân dân Việt Nam, cùng chiến đầu chống kẻ thù chung. Trung 
ương Đảng nhận thấy mâu thuẫn về quyền lợi trong nội bộ giới 
cảm quyền Pháp và giữa Pháp với Mỹ. 


Hội nghị toàn quốc lần thứ III của Đảng Cộng sản Đông Dương 
(đầu năm 1950) khăng định: "Ta có bạn đồng minh ngay trên đất 
Pháp là nhân dân Pháp đang tích cực ủng hộ cuộc kháng chiến của 
ta bằng những hành động phản chiến ngày càng quyết liệt. Ta còn 
có những bạn ở thuộc địa Pháp và các thuộc địa khác đang chống 
thực dân Pháp và bọn đề quốc, đồng minh của Pháp". Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Pháp, từ năm 1950 phong trào phản đối 
chiến tranh xâm lược Việt Nam ở Pháp có những bước phát triển 
mới với nhiều hành động thiết thực hơn. 

Để phối hợp với phong trào phản chiến và ủng hộ phong trào 
đầu tranh giành độc lập của nhân dân các nước thuộc địa Pháp, 
Chính phủ ta trong những năm này chủ trương đối xử nhân đạo 
và thả hàng nghìn tù binh người Phi trong quân đội viễn chinh 
Pháp vẻ nước... 

Tóm lại, việc gắn cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam với 
phong trào bảo vệ hòa bình thế giới là một chủ trương quan trọng 
của Đảng, nhằm kết hợp mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam 
với mục tiêu đầu tranh của nhân loại tiến bộ, tranh thủ sự ủng hộ 
quốc tế đối với cuộc kháng chiến, đồng thời góp phần tích cực vào 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. 


213 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Trong thế chủ động tiến công chiến lược của cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chính sách đối ngoại của Đảng vừa nhằm tranh thủ sự 
ủng hộ quốc tế đối với cách mạng Việt Nam, vừa tích cực góp phần 
vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội, sự kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh có thẻ tranh thủ từ bên ngoài, góp phần đưa cuộc 
kháng chiến đến thắng lợi. 


214 


Chương III 


XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỄN LỰC LƯỢNG 
VŨ TRANG, ĐẢY MẠNH ĐÁU TRANH QUẦN SỰ, 
GIỮ VỮNG THẺ CHỦ ĐỘNG TIỀN CÔNG ĐỊCH 
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG (1951-1952) 


I. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
NHÂN DÂN 

Kháng chiến ngày càng phát triển, những nhu cầu mới về quân sự 
càng tăng, nhằm tiêu diệt nhiều sinh lực của địch, tiến tới giành ưu 
thế trên chiến trường chính, phá âm mưu mới "lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt" của thực dân Pháp. 


Sức mạnh quân sự Việt Nam khi bước vào kháng chiến còn 
chưa cao. So sánh ta, địch, có người còn ví như “châu chấu đá voi”. 
Đây là đội quân thường trực của ta lúc đầu trang bị lạc hậu, thiếu 
thốn. Cán bộ chỉ huy chưa có nhiều hiểu biết về quân sự và kinh 
nghiệm chiến đấu. Sau 4 năm đầu kháng chiến và trưởng thành về 
chính trị, kinh tế, văn hóa - tư tưởng, là điều kiện tiên quyết cho sự 
trưởng thành về quân sự. 

Nhằm khắc phục những khó khăn trước mắt, tiếp tục đưa cuộc 
kháng chiến phát triển, Trung ương Đảng tập trung chỉ đạo những 
vấn đề trọng yếu nhất của cuộc kháng chiến. Đó là xây dựng, phát 
triển mạnh lực lượng vũ trang 3 thứ quân', nâng cao chất lượng 
chiến đấu của bộ đội để giải quyết tốt yêu cầu tiêu diệt sinh lực 


1. Xây dựng bộ đội chính quy, cùng cô bộ đội địa phương và phát triển dân 
quân du kích. 


215 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


địch với giải phóng đất đai; khẩn trương xây dựng và củng có hậu 
phương vững chắc, tiếp tục đây mạnh chỉ viện sức người, sức của 
cho các mặt trận; phá chính sách bình định của địch, khôi phục và 
phát triển cuộc đấu tranh trong vùng sau lưng địch. Những mặt 
công tác trên đồng thời là yêu cầu, nhiệm vụ tất yếu đối với toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong giai đoạn thử thách mới của 
cuộc kháng chiến. 


Cho nên, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần II, Trung ương 
Đảng tiếp tục triệu tập Hội nghị lần thứ nhất (3-1951) và Hội nghị 
lần thứ hai (9-1951) Ban Chấp hành Trung ương (khóa II) nhằm cụ 
thể hóa Nghị quyết của Đại hội và triển khai các nhiệm vụ quân sự 
trong tình hình mới (tăng cường xây dựng bộ đội chính quy, củng 
có hậu phương, phát triển dân quân du kích). Trung ương Đảng 
nhận định: “Cuộc đấu tranh giữa ta với địch ngày càng gay go, 
hoàn cảnh cuộc đấu tranh ngày càng quyết liệt... Chúng ta đã gây 
được nhiều thành tích, tuy vậy, chúng ta chưa giành được thế quân 
sự ở Bắc Bộ... Chiến tranh du kích chưa được đây mạnh. Bộ đội 
chủ lực của ta tiến nhiều về số lượng, nhưng tiến chậm về chất 
lượng. Sự phối hợp giữa các chiến trường Nam, Trung và chiến 
trường chính cũng còn kém... Vì vậy, Trung ương Đảng đề ra ba 
công tác lớn: 

1) Ra sức tiêu diệt sinh lực địch, phá kế hoạch phòng ngự của 
chúng, giữ vững thế chủ động, tiến tới giành ưu thế quân sự trên 
chiến trường chính. 

2) Phá âm mưu của địch “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng 
người Việt đánh người Việt”. 

3) Bồi dưỡng sức kháng chiến của nhân dân, xây dựng lực 
lượng, củng cố hậu phương. Để tiến tới giành ưu thế quân sự trên 
chiến trường chính, các Hội nghị Trung ương lần I và II đã vạch ra 
phương châm tác chiến chung là giữ vững quyền chủ động vẻ chiến 
lược, ra sức tiêu diệt sinh lực địch, bảo toàn và bồi dưỡng lực lượng ta. 


216 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Phương châm xây dựng lực lượng là nâng cao chất lượng của bộ 
đội chủ lực, tiến hành chỉnh huấn chính trị, nâng cao trình độ kỹ 
thuật, chiến thuật, thực lực... 


Phát triển chiến tranh du kích giúp vào việc xây dựng và giữ 
vững cơ sở chính trị, kinh tế của ta, làm cho cuộc chiến tranh nhân 
dân ngày càng phát triển. Do tình hình chiến tranh phát triển không 
đều, Trung ương Đảng đã cụ thê hóa phương châm tác chiến cho 
từng chiến trường ở Bắc Bộ: “Bộ đội phải đề cao vận động chiến và 
phát triển du kích chiến”; ở Trung Bộ và Nam Bộ thì vẫn lấy “du 
kích chiến là chính”, song cần “học tập đánh vận động chiến trong 
những trường hợp có điều kiện thuận lợi”... 


Dưới ánh sáng của Nghị quyết Trung ương, ngay sau chiến 
thắng Biên giới (1950), quân và dân ta đã triển khai tích cực 
công tác xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ 
đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích), phục hồi và 
phát triển cuộc đấu tranh trong vùng sau lực địch, củng cố vùng 
căn cứ kháng chiến, vùng hậu phương về mọi mặt, đồng thời mở 
những cuộc tiến công lớn nhằm tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng 
vùng giải phóng. 


Phương châm xây dựng, củng có lực lượng vũ trang với trọng 
tâm là xây dựng quân đội chính quy của Nhà nước Việt Nam độc 
lập, công cụ chủ yêu chống xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ 
Tổ quốc. Bên cạnh đó phát triển một cách toàn diện lực lượng dân 
quân du kích, dân quân tự vệ, công cụ bạo lực của chính quyền 
cách mạng ở cơ sở. Để thực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, 
tất cả để chiến thắng”, đảm bảo xây dựng quân đội kiểu mới, 
Đảng ta nhẫn mạnh phải nắm những phương châm chiến lược của 
chiến tranh nhân dân cho lúc này. Thực hiện Nghị quyết của 
Trung ương Đảng, việc xây dựng lực lượng vũ trang đặc biệt, xây 
dựng khối chủ lực cơ động của Bộ Tổng tư lệnh cũng được xúc 
tiến mạnh mẽ, khẩn trương. Lực lượng bộ đội chủ lực có thêm 
một số đơn vị mới. 


217 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Ngày 15-1-1951, Bộ Tổng tư lệnh quyết định thành lập Trung 
đoàn công binh 151, quân số 2.000 người, trực thuộc Bộ Tống tham 
mưu. Ngày 16-1-1951, thành lập Đại đoàn bộ binh 320 (Đại đoàn 
Đồng bằng). Ngày 27-3, Bộ Tổng tư lệnh ra Quyết định thành lập 
Đại đoàn công pháo 351, đây là Đại đoàn binh chủng công pháo 
đầu tiên của quân đội ta. Nằm trong biên chế của Đại đoàn có I 
trung đoàn sơn pháo, l trung đoàn trung pháo, l trung đoàn công 
binh và 2 tiểu đoàn trực thuộc. Cục pháo binh trở thành cơ quan 
Đại đoàn bộ Đại đoàn 351 và ngày 1-5-1951, thành lập Đại đoàn bộ 
binh 316. 


Cùng lúc này, Trung đoàn 148 thuộc Mặt trận Tây Bắc và 
Trung đoàn 246 vệ binh của Bộ Tổng tư lệnh cũng được xây dựng 
thành Trung đoàn chủ lực của Bộ. Đến đây, ở chiến trường Bắc Bộ 
khối chủ lực cơ động của ta có 4 đại đoàn bộ binh và 1 đại đoàn 
pháo binh, công binh, 7 binh đoàn cơ động và 12 tiểu đoàn lẻ ứng 
chiến với địch. 

Bộ đội chủ lực ở các Liên khu cũng được củng cố và phát triển 
phù hợp với chiến trường. Sau khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng, từ ngày 16 đến ngày 20-2-1951, Thường 
vụ Xứ ủy đã họp Hội nghị mở rộng nhằm triển khai những chủ 
trương đường lối của Đại hội II đối với Nam Bộ. Hội nghị đã đề ra 
những định hướng trên các lĩnh vực của công cuộc kháng chiến ở 
Nam Bộ. 

- Phát triển chiến tranh đến cực độ; 

- Tăng cường mạnh mẽ bộ đội địa phương; 

- Xây dựng chủ lực. 

Về quân sự, tranh thủ sự chi viện của Trung ương nhất là về quân 
sự, củng cô và mở thêm những đường giao thông vận tải cả đường 
thủy lẫn đường bộ. Từ nước ngoài và từ Trung ương về Nam Bộ... . 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sớd, tr. 51 1. 
218 


Chương 1II: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Để thống nhất sự chỉ đạo và tỉnh giảm biên chế, Văn phòng Xứ 
ủy Nam Bộ, (lúc này là Văn phòng Trung ương Cục miền Nam) 
sáp nhập với Văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, 
gọi chung là Văn phòng Trung ương Cục - Ủy ban Nam Bộ. 


Cùng với sự thay đổi nói trên, các tổ chức quân, dân, chính, 
đảng đều được sắp xếp lại. Riêng Bộ Tư lệnh Nam Bộ thì giải thê 
bộ máy phòng, ban, chỉ giữ lại Ban Nghiên cứu - Tổng kết. Về 
danh nghĩa thì vẫn giữ Bộ Tư lệnh Nam Bộ trong các báo cáo tông 
kết và truyền đạt mệnh lệnh của Trung ương Cục. 


Về tổ chức lực lượng vũ trang: Đổi với Nam Bộ, nhiệm vụ quân 
sự được Nghị quyết Hội nghị Trung ương đưa ra như sau: 


- Về phương châm tác chiến ở Nam Bộ: “Du kích chiến là 
chính, học tập đánh vận động trong những trường hợp. có điều kiện 
thực lực, nắm vững nguyên tắc tiêu diệt chiến, để bồi dưỡng lực 
lượng ta”. 

- Về xây dựng lực lượng: Nam Bộ “củng có các trung đoàn chủ 
lực đã thành lập của tổ chức, giáo dục tư tưởng chiến thuật và học 
tập kinh nghiệm của chiến trường Bắc Bộ. 

- Về bộ đội địa phương thì phát triển và củng có những đội dân 
quân du kích. Cụ thể, ở Nam Bộ có 2 tiêu đoàn chủ lực cơ động của 
2 Phân liên khu: Tiểu đoàn 302 ở Phân liên khu miền Đông và Tiểu 
đoàn 307 ở Phân liên khu miền Tây. Mỗi tiêu đoàn có tiểu đoàn tập 
trung của tỉnh. 


Các tỉnh thuộc Phân khu miền Tây gồm có các Tiểu đoàn 308 
(Sóc Trăng), Tiểu đoàn 410 (Cần Thơ), Tiểu đoàn 406 (Long Châu 
Hà), Vĩnh Trù có Tiểu đoàn 331 và 333. Ngoài ra, Nam Bộ còn có 
các tiểu đoàn cơ động 310, 312 và 408. 

Mỗi Phân liên khu trong quá trình phát triển còn có các đại đội 
độc lập để tăng cường cho các vùng yếu, các đội vũ trang tuyên 
truyền để hoạt động ở vùng sau lưng địch, các đội đặc công, pháo 
binh, công binh, các đội phá tàu bằng thủy lôi. 


219 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Trong các năm 1951, 1952, Bộ Tư lệnh Nam Bộ chủ trương chủ 
động kiềm chế địch trên chiến trường Nam Bộ và tiến lên kịp với 
phong trào toàn quốc. 


Trong hai năm 1951-1952, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Phân khu 
miền Tây ngoài việc củng cố các liên khu, nhân sự cũng có những 
thay đồi. 

Tháng 5-1951, Trung ương Cục quyết định phân chia lại chiến 
trường, sắp xếp lại lực lượng, kiện toàn tô chức trên toàn Nam Bộ. 
Các khu 7, 8, 9 được giải thể. Chiến trường Nam Bộ được chia 
thành hai phân khu (lấy sông Tiền Giang làm ranh giới địa lý): 
Phân liên khu miền Đông và Phân liên khu miền Tây. Phân liên 
khu miền Tây gồm 6 tỉnh (9 tỉnh cũ): Bến Tre, Vĩnh Trà (Vĩnh 
Long, Trà Vinh), Cần Thơ (Cần Thơ và một phần Rạch Giá, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu), Long Châu Hà (Long Châu Hậu, Hà Tiên). Các 
tỉnh, huyện được sáp nhập thành tỉnh, huyện mới. Phân liên khu 
miền Đông bao gồm 5 tỉnh (11 tỉnh cũ): Gia Ninh (Gia Định, Tây 
Ninh), Thủ Biên (Thủ Dầu Một, Biên Hòa), Bà Chợ (Bà Rịa, Chợ 
Lớn), Mỹ Tân Gò (Mỹ Tho, Tân An, Gò Công), Long Châu Sa 
(Long Châu Tiền, Sa Đéc) và đặc khu Sài Gòn. 


Lực lượng vũ trang Nam Bộ được sắp xếp tổ chức lại đủ ba thứ 
quân, tỉnh giản theo hướng tập trung xây dựng các tiểu đoàn tập 
trung của tỉnh, các đại đội độc lập của huyện và phát triển các đội 
binh chủng chuyên môn, chủ động tiến lên tiêu diệt địch. 


Ở Nam Bộ lúc này có 2 tiểu đoàn chủ lực cơ động của 2 phân 
liên khu (Tiểu đoàn 302 của Phân liên khu miền Đông và Tiểu đoàn 
307 của Phân liên khu miền Tây) và các tiểu đoàn tập trung thuộc 
các tỉnh là: Tiểu đoàn 300 tỉnh Bà Rịa - Chợ Lớn; Tiểu đoàn 303 
tỉnh Thủ Biên; Tiểu đoàn 306 tỉnh Gia Định Ninh; Tiểu đoàn 309 
thuộc Mỹ Tho, 211 tỉnh Long Châu Sa, 295 bảo vệ Chiến khu Ð, 
304 bảo vệ Chiến khu Dương Minh Châu... Tiêu đoàn quyết tử 950 
và các đại đội quyết tử phụ trách từng khu vực... Cùng đó có các 


220 


Chương 1III: Xây đựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


đại đội độc lập, các đội vũ trang tuyên truyền (để hoạt động ở các 
vùng sau lưng địch) và bộ đội địa phương, dân quân du kích được 
củng cô đề bảo vệ địa phương của mình. 


Có thê nói, trong thời kỳ đầu tranh giằng co quyết liệt với địch, 
việc sắp xếp lại chiên trường và kiện toàn tô chức đó đã có tác dụng 
củng cố một bước căn bản về tô chức chỉ huy chiến trường và học 
tập, thích ứng với hoàn cảnh, khắc phục được một phân tình trạng 
bị động do địch phong tỏa... Lực lượng vũ trang tô chức thành tiểu 
đoàn, đại đội phù hợp với khả năng cung ứng hậu cần và trang bị 
vũ khí cho phép, chủ động linh hoạt tiêu diệt địch. 

Ở Nam Bộ có Tiểu đoàn 302 và Tiểu đoàn 307, ở cực Nam 
Trung Bộ có Trung đoàn 812, ở Liên khu V có Trung đoàn 103 và 
Trung đoàn 803, ở Liên khu III có Trung đoàn 42 và Trung đoàn 
46, ở Liên khu Việt Bắc có Trung đoàn 238. Đên năm 1951, lực 
lượng bộ đội địa phương trong cả nước đã xây dựng được I8 tiêu 
đoàn, 193 đại đội và 194 trung đội, lực lượng quân du kích có 
2.000.000 người. 

“Các mặt công tác chính trị, kinh tế, văn hóa đều nhằm mục 
đích làm cho quân sự thắng lợi, đồng thời đấu tranh quân sự phải 
kết hợp với đấu tranh chính trị, kinh tế”... Vấn đề xây dựng căn cứ 
địa kháng chiến được Đảng ta coi là “một vấn đề chiến lược quan 
trọng ngang hàng với vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang...”. 

Ngay trong năm 1951, Bộ Tổng tư lệnh đã quyết định thành lập 
thêm một số trường quân đội. Đó là: 

Trường huấn luyện kỹ thuật mật mã Bộ Tổng tham mưu (14-5-1951) 

Trường thông tin (11-1951). 

Trường du kích chiến tranh (8-1952). 

Trường bồ túc quân chính sơ cấp (8-1951) 

Trường chính trị trung cấp (7-1951). 

Trường lái xe Tiến bộ. 


Đàn 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tổng tham mưu đã tô chức Hội nghị về chiến tranh du kích, 
tăng cường công tác chính trị và quân sự, công tác tham mưu và 
hậu cần, công tác tô chức, giáo dục tư tưởng chiến thuật mới... 


Cũng từ tháng 5-1952, các đơn vị từ Liên khu V trở ra tiến hành 
chinh huấn về chính trị, quân sự, tổ chức biên chế, trang bị. Về 
chính trị, cán bộ từ cấp đại đội trở lên học tài liệu “Mấy vấn đề về 
cách mạng Việt Nam'. 

Đến tháng 7-1952, Hội nghị chiến tranh du kích tổng kết kinh 
nghiệm chống càn quét, khẳng định vai trò, vị trí của bộ đội địa 
phương. Xây dựng và rèn luyện lực lượng vũ trang ba thứ quân để 
thực hiện phương châm trên chiến trường cả nước thì chiến tranh 
du kích là chính, chiến trường Bắc Bộ thì đây mạnh vận động 
chiến, chú trọng công kiên chiến, giữ vững và phát triển chiến tranh 
du kích, chiếm trung du và Nam Bộ đòi đây mạnh du kích chiến, 
học tập đánh vận động. Chương trình quân sự của Chính phủ năm 
1953 xác định rõ: Phương châm chung vẫn lấy tiêu diệt sinh lực 
địch, phát triển du kích chiến tranh làm chính, nhưng tranh thủ giải 
phóng toàn bộ phận đất đai. 

Tháng 8-1952, tổ chức Đoàn Thanh niên đầu tiên trong quân đội 
ra đời. 

Ngày 15-3-1952, xuất bản "Tạp chí Hậu cần". 

Ngày 30-4 đến 6-5, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương 
mẫu toàn quốc lần thứ hai bầu 154 đại biểu (công nhân, nông dân, 
trí thức, lực lượng vũ trang). 

Ngày 20-5, Ban Chấp hành tỉnh ra Nghị quyết về tổ chức Đảng 
trong bộ đội chủ lực. 

Ngày 2-8-1952, Tổng cục Cung cấp ban hành "quy chế tổ chức 
Đội Thanh niên xung phong”. 


222 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Đề nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang, đặc biệt là bộ đội 
chủ lực, Tổng Quân ủy và Bộ Tư lệnh đã thực hiện một loạt biện 
pháp xây dựng cơ bản vẻ chính trị, quân sự và hậu cần. Công tác 
lãnh đạo giáo dục tư tưởng chính trị được coi trọng và tiến hành 
thường xuyên, có hệ thống, nề nếp trong toàn quốc. Từ năm 1952, 
các đợt chỉnh huấn chính trị được tô chức. Đây là cuộc vận động 
học tập chính trị tập trung lớn nhất kể từ ngày thành lập quân đội. 
Công tác huấn luyện quân sự đó nâng cao trình độ tô chức, chỉ huy 
chiến đấu, trình độ chiến thuật, kỹ thuật của quân đội ta. 


Kết quả của việc xây dựng quân đội về chính trị, quân sự, hậu 
cần đã thực sự nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của quân 
đội ta trong đánh tiêu diệt, trong tiến công và phản công với quy 
mô ngày càng lớn trên các chiến trường. 


II. MỞ CÁC CHIẾN DỊCH LỚN TRONG NĂM 1951 


Sau chiến thăng Biên giới, phát huy quyền chủ động chiến lược 
vừa giành được, quân ta mở một loạt chiến dịch tấn công và phản 
công địch ở cả 3 vùng chiến lược (đồng bằng, trung du, miền núi) 
trên chiến trường chính Bắc Bộ và giành nhiều thắng lợi trong 
nhiều chiến dịch mở ra ở rừng núi, đó là chiến dịch phản công Hòa 
Bình (Đông Xuân 1951-1952) và các chiến dịch tiến công Tây Bắc 
(Thu Đông 1952), Thượng Lào (Xuân Hè 1953). 


Sau chiến thắng Biên giới, tình hình diễn biến khẩn trương và 
đặt ra cho Đảng ta những yêu cầu mới cần phải giải quyết. Đối với 
thực dân Pháp, thất bại này làm tăng thêm mâu thuẫn trong nội bộ 
nước Pháp về chiến tranh Đông Dương. Mặc dù bị tôn thất nặng nề 
và thua đau, nhưng chúng vẫn tăng cường lực lượng giữ vững đồng 
bằng Bắc Bộ. Đối với ta, sau chiến thắng Biên giới, bên cạnh 
những thuận lợi cơ bản, tình hình diễn biến khẩn trương và đặt dân 
tộc ta trước những yêu cầu mới cần giải quyết. Về phía ta, tuy qua 
chiến thăng Biên giới, ta đã diệt được nhiều sinh lực địch, mở rộng 
vùng căn cứ địa Việt Bắc, song mới thu hẹp được một phân phạm vi 


23 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


chiếm đóng của địch; vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ đông 
người nhiều của vẫn nằm trong vùng kiểm soát của địch. Chiến 
tranh du kích chưa phát triển mạnh. 


Trước tình hình đó, Trung ương Đảng thấy cần phải tận dụng 
thời cơ, tranh thủ thời gian, tiếp tục mở một số chiến dịch nhằm 
tiến công tiêu diệt sinh lực địch, phá kế hoạch củng cố, bình định 
của chúng, phát triển chiến tranh du kích, giữ vững quyền chủ động 
chiến lược vừa giành được trên chiến trường chính. Và phương 
hướng để mở chiến dịch nhằm vào trung du và đồng băng, trước 
mắt là đánh vào trung du. Trung du vốn có giá trị chiến lược lớn về 
nhiều mặt. Sau chiến thắng Biên giới thu đông 1950, trên bình diện 
cả nước, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã có bước 
chuyên biến quan trọng. Phong trào kháng chiến chuyên sang thế 
chủ động phản công, tiến công địch trên khắp các chiến trường. Về 
mặt đối ngoại, với thắng lợi quan trọng nói trên, cách mạng Việt 
Nam đã phá được thế bị bao vây, hậu phương kháng chiến được mở 
rộng, nói liền với Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân 
dân. Cuộc chiến đầu của nhân dân Việt Nam chống xâm lược ngày 
càng có ảnh hưởng trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, tình hình diễn 
biến khẩn trương và đặt ra cho Đảng ta những yêu cầu mới cần phải 
giải quyết. 

Về phía địch, sau thất bại nặng nề ở Biên giới, trung du và đồng 
bằng Bắc Bộ bao gồm 15 tỉnh, thành, có diện tích 21.000km” và 
8.000.000 dân (không kể Hòa Bình, Phú Thọ), hình thành một khu 
tam giác với nhiều tụ điểm dân cư (thành phó, thị xã, thị trần và 
làng xã), tập trung đông nhất ở đồng bằng châu thố sông Hồng. 


Trung du có giá trị chiến lược lớn về nhiều mặt, sau khi ta giải 
phóng biên giới, mở rộng vùng tự do ra khắp bắc Bắc Bộ, thì trung 
du trở thành phòng tuyến phòng thủ chủ yếu của địch, cùng với 
tuyến sông Đáy ở phía tây nam tạo thành một vành đai của hướng 
đồng bằng. Nếu tấn công trung du, ta sẽ thu hẹp được phạm vi 
chiếm đóng của địch, phá kế hoạch củng cỗ và bình định đồng bằng 


224 


Chương !II: Xây dựng và phát triển lực lrợng vũ trang... 


của chúng, đánh vào âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, 
dùng người Việt đánh người Việt” và đây mạnh được phong trào 
chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch. 


Về phía ta, ngay từ năm 1950, Đảng ta đã xác định: “đánh dần 
trung du, củng cố căn cứ địa” chính là một trong những nhiệm vụ 
quân sự thiết thực của quân và dân ta. 


Thắng lợi ở chiến dịch Biên giới là một đòn giáng mạnh vào 
khả năng và ý đồ xâm lược lâu dài Việt Nam của thực dân Pháp. 
Sau thắng lợi này, căn cứ vào sự phát triển của tình hình và trước 
âm mưu mới của địch, Trung ương Đảng nhận thấy đã đến lúc cần 
phải có điều kiện thực hiện nhiệm vụ quân sự cần kíp hơn. 


Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Biên giới ngày 
28-11-1950, đồng chí Trường Chinh đã nói: “Nhiệm vụ quân sự 
thiết thực của ta trong năm 1950 tại chiến trường Bắc Bộ là: 


I. Giải phóng Biên giới, mở thông đường giao thông vận tải 
quốc tế. 


2. Đánh dần trung du, củng cố căn cứ địa chính, chọc thủng 
hành lang Đông Tây. 

3. Phát triển du kích đến cao độ sau lưng địch, phá kế hoạch 
"chiếm đóng đồng bằng của chúng". 


Trên đà chiến thắng Biên giới, theo chỉ thị của Trung ương 
Đảng và mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, từ cuối năm 1950, Bộ 
Tổng tham mưu đã xây dựng kế hoạch tác chiến 6 tháng đầu năm 
1951 theo hướng đưa bộ đội chủ lực về trung du, đồng bằng, thực 
hiện phương châm “đây vận động chiến tiến lên địa vị chủ yếu”, 
phát triển chiến tranh du kích nhằm tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng 
khu giải phóng xuống đồng bằng. Cùng phối hợp với các hoạt động 
của bộ đội chủ lực trên chiến trường chính Bắc Bộ, quân và dân các 
chiến khu 4, khu 5, Tây Nguyên và chiến trường Nam Bộ đã anh dũng 


225 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


chiến đấu, giành những thắng lợi ngày càng to lớn trên mặt trận 
quân sự. Đặc biệt ở chiến trường Bắc Bộ, Bộ Tổng tư lệnh đã mở 
liên tiếp các chiến dịch tiến công. Ba chiến dịch này được mở liên 
tiếp trong năm 1950-1951 nhằm đánh vào phòng tuyến của địch ở 
trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Bộ đội chiến đấu rất anh dũng kiên 
cường. Nhân dân hết lòng phục vụ tiền tuyến. 

Từ cuối tháng 8-1950, đồng thời với chuẩn bị bảo đảm chiến 
dịch Biên giới, theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục 
Cung cấp và các cục ở hậu phương đã nghiên cứu, chuân bị lực 
lượng và vật chất bảo đảm cho bộ đội mở chiến dịch ở vùng trung 
du. Trên địa bàn các tính Hồng Quảng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái 
Nguyên, Vĩnh Phúc. Kế hoạch ban đầu đã xác định hướng tắn công 
chủ yếu là bắc Bắc Giang và hướng phối hợp là Vĩnh Phúc, vùng 
Đông Bắc. Nhưng ngày 18-12, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định 
thay đổi kế hoạch, hướng chủ yếu là Vĩnh Yên, Phúc Yên, do đó 
nhu cầu vật chất phục vụ chiến dịch càng đòi hỏi gấp rút. 


Vì địa bàn chiến dịch là vùng trung du, địa hình tốt hơn, đánh 
có ưu thế về không gian, pháo binh. Để bảo đảm cho bộ đội từ xa di 
chuyển tới tập kích tiêu diệt địch nhanh chóng rút quân, cơ quan 
cung cấp chiến dịch bố trí nhiều khu nhà ở tuyến trước, gần nhà 
dân nhằm giảm bớt khối lượng mang vác của bộ đội. 

1. Chiến dịch Trần Hưng Đạo (Chiến dịch Trung du): diễn ra từ 
ngày 25-12-1950 đến ngày 17-1-1951, tiến công địch ở trung du từ 
Việt Trì đi Bắc Giang. Mục đích của chiến dịch này là nhằm tiêu 
diệt sinh lực địch, mở rộng kho lương thực, phát triển chiến tranh 
du kích, phá vỡ kế hoạch củng cố của địch, tạo điều kiện mới để 
tiêu diệt địch nhiều hơn nữa. Bởi trung du là một tuyến phòng thủ 
chủ yếu của địch để bảo vệ vùng đồng bằng và cũng là nơi chúng 
phát huy được sức cơ động và ưu thế về phi pháo. 


Ngày 30-11-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết 
định thành lập Đảng ủy Mặt trận Trần Hưng Đạo do Đại tướng 


226 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng 
ủy Mặt trận. Bộ Chi huy chiến dịch xác định trong thời kỳ đầu 
hướng chung của chiến dịch là vùng trung du từ Việt Trì đến Bắc 
Giang (vì thế chiến dịch còn được gọi là chiến dịch Trung du), trong 
đó hướng tân công chủ yếu là nhằm vào khu vực Vĩnh Yên, Phúc 
Yên. Các khu vực khác như vùng Duyên hải Đông Bắc và Liên khu 
III là những hướng phụ có nhiệm vụ phối hợp trực tiếp trong suốt 
chiến dịch. Bộ Tổng tư lệnh sử dụng hai đại đoàn 308, 3 L2, hai trung 
đoàn 174, 98 độc lập và ba trung đoàn 48, 64, 52 (Liên khu II cùng 
lực lượng vũ trang địa phương, mở chiến dịch tân công địch trên địa 
bàn các tinh Vĩnh Yên - Phúc Yên, Bắc Ninh - Bắc Giang, nhằm tiêu 
diệt sinh lực địch, phát triên chiến tranh du kích, giữ vững quyên chủ 
động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. 


Về đảm bảo hậu cần cho chiến dịch, có thể nói ngay từ cuối 
tháng 8-1950, đồng thời với chuẩn bị bảo đảm chiến dịch Biên giới, 
theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Cung cấp và các 
cục ở hậu phương đã bắt đầu nghiên cứu chuẩn bị lực lượng vật 
chất bảo đảm cho bộ đội mở chiến dịch ở vùng Trung du. Phối hợp 
với các cấp chính quyền địa phương, các cục đã cử cán bộ về các 
huyện, xã vùng tự do và cả một số vùng tạm bị chiếm năm tình 
hình nhân lực, vật lực có thẻ huy động. Các địa phương đã xúc tiến 
việc thu thóc công lương. điền thổ. Ban quân lương và chi cục tiếp 
tế vận về các tinh tổ chức thu mua thóc gạo, lập kho dự trữ ở các 
điểm cơ động. Và cuối tháng 11-1950, cơ quan hậu cân chiến dịch 
trung du đã được thành lập, do đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục 
Cung cấp Trần Hữu Dực làm Chủ nhiệm. 


Lực lượng hậu cần chiến dịch được bố trí làm ba tuyến, tuyến 
hậu phương có các kho chính của chiến dịch và bệnh viện hậu 
phương. Trong tuyến có các kho, đội của chiến dịch ra các đại 
đoàn, các bệnh viện mặt trận ở Nam Thái Nguyên và Tây Tam Đảo 
- Bắc Vĩnh Yên. Tuyến trước bố trí các kho nhỏ của chiến dịch, các 
đội cần thiết về cơ sở hậu cần của các trung đoàn. 


V1) 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Do địa bàn chiến dịch là vùng trung du, địa bàn trống trải, địch 
có ưu thế về không quân, pháo binh, cơ quan cung cấp đã phối hợp 
chặt chẽ với dân quân du kích và nhân dân đảm bảo hậu cần cho 
chiến dịch. 

Chiến dịch Trần Hưng Đạo đã diễn ra trong 2 đợt (từ ngày 25 
đến 29-11 và từ ngày 30-12-1950 đến 17-1-1951). Trải qua 23 ngày 
đêm chiến đấu, chiến dịch Trần Hưng Đạo, chiến dịch tiến công lớn 
đầu tiên của quân đội ta đánh vào trung du kết thúc. Kết quả là, bộ 
đội địa phương và dân quân du kích đã giải phóng một số vùng 
thuộc các tính Vĩnh Yên, Phúc Yên (ở trung du), Hoành Mô ở 
Đông Bắc, mở rộng vùng tự do Hải Ninh đến sát đường Tiên Yên - 
Móng Cái, thực hiện được một phần nhiệm vụ mở rộng kho lương 
thực và phát triển chiến tranh du kích trong vùng địch hậu ở trung 
du và đồng bằng Liên khu III. Chiến dịch kết thúc, ta đã tiêu diệt và 
loại khỏi vòng chiến đấu 5.000 tên địch, thu nhiều vũ khí. Đã tiêu 
diệt 30 vị trí chiếm đóng của địch, 40 tháp canh hương dũng. Phá 
hơn 20 đồn bảo an, giải tán 200 bọn tê, thu được 1.085 súng trường 
và tiểu liên, 25 đại liên, 3 trung liên, phá hủy nhiều xe và các 
phương tiện kỹ thuật khác. Khu du kích được hình thành ở các 
huyện Yên Lục, Yên Lãng, Vĩnh Tường. 


Có thể nói, đây cũng là trận đầu ta dùng binh đoàn lớn tác chiến 
ở vùng đổi núi thấp - nơi địch có nhiều điều kiện để phát huy sở 
trường của chúng. Song như nhận định, chiến dịch trung du vẫn là 
“một bước thành công trên con đường tiến tới vận động chiến của 
quân đội ta”'. Nhưng do chọn hướng không phù hợp, địch phát huy 
được sức cơ động và hỏa lực, trình độ đánh công kiên của bộ đội ta 
còn yếu, công tác bảo đảm còn khó khăn, chiến dịch không đạt 
được các yêu cầu đặt ra. 


Tất cả các đơn vị chủ lực tham gia chiến dịch, ngoài nhiệm vụ 
tiêu diệt một số vị trí của địch, còn phối hợp với lực lượng vũ trang 


1. Báo cáo kế hoạch tác chiến và tổng kết kinh nghiệm trong các chiến dịch 
lớn. Ban Tư tưởng văn hóa, 1963, tập I, tr. 192. 


228 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


địa phương đây mạnh chiến tranh du kích, phá hoại giao thông, diệt 
tẻ trừ gian, đây mạnh bình định địch vận. Cùng với đồng bào một 
số tỉnh Việt Bắc, hàng vạn dân công, hàng trăm tấn gạo ở vùng tạm 
chiếm trung du vượt qua mạng lưới đồn bốt dày đặc ra phục vụ tiền 
tuyến. Tăng cường toàn chiến dịch, ta đã huy động 27.658 dân công 
thường trực, 272.859 dân công từng đợt tính chung là 300.000 lượt 
người đi dân công, 2.856.000 ngày công phục vụ chiến dịch và 
chuẩn bị 4.960 tân lương thực, 416 tắn đạn được, vũ khí. Lần đầu 
tiên cơ quan cung cấp đã huy động hàng vạn lượt người đi dân 
công và hàng trăm tấn gạo ở vũng tạm chiếm phục vụ chiến dịch. 


2. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (Chiến dịch đường số 18) diễn ra 
từ ngày 23-3-1951 đến 7-4-1951, chủ yếu tiến công địch ở phòng 
tuyến đường số 18, thuộc khu vực từ Phả Lại đến Uông Bí, Mạo Khê. 


Trong khi thực dân Pháp xúc tiến kế hoạch De Lattre, quân và 
dân ta cũng tích cực khẩn trương chuẩn bị tiếp tục tấn công địch 
nhằm giữ vững quyền chủ động, khuyếch trương thắng lợi và phá 
kế hoạch cũng cô của chúng. Ngay sau chiến dịch Trần Hưng Đạo, 
Bộ Tổng tư lệnh đã bàn đưa phương hướng mở chiến dịch mới, đó 
là chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Những địa bàn được đưa ra cân 
nhắc, lựa chọn như Tiên Yên, Móng Cái, Đường số 13, Đường số 
I8, Vĩnh Yên, Phúc Yên và hữu ngạn Liên khu HI. Qua xem xét 
tình hình chung và đánh giá tỉnh hình cụ thể các tình huỗng, Bộ Tư 
lệnh nhận thấy so với các nơi khác “đường 18 là nơi có nhiều khó 
khăn, là chiến trường xa, nghèo, dân cư thưa thớt”, nhưng thuận lợi 
là địch tương đối yếu và bị bất ngờ, địa hình dễ hơn. Bộ Tổng tư 
lệnh quyết định mở chiến dịch Đường số 18 - Hoàng Hoa Thám. 


Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch và phát triển 
chiến tranh du kích ở các tỉnh đồng bằng, coi tiêu diệt sinh lực địch 
là mục đích rất cơ bản và phát triển chiến tranh du kích là mục tiêu 


1. Lịch sử cuộc kháng chiến chỗng thực dân Pháp (1945-1954), tập 2, Nxb 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 26. 


229 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


quan trọng, phương châm của chiến dịch là "đánh điểm diệt viện". 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Địa bàn 
của chiến dịch là tuyến phòng thủ phía trước của địch, nằm trên 
Đường số I8 đoạn từ Mần Thấu đi Uông Bí, chạy dài khoảng 
50km. Khu vực này nằm trong phạm vi ba phân khu của địch là: 
Phân khu Núi Đèo, Phân khu Quảng Yên và Phân khu Phả Lại. Các 
phân khu đã hình thành tuyến phòng thủ Đường số 18, có tác dụng 
bảo vệ vùng ngoài cho Hải Phòng, Hải Dương và đường chiến lược 
số 5. Để đạt mục tiêu chiến dịch, trên hướng đường 18, quyết tâm 
của Bộ Tư lệnh là sử dụng Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Trung 
đoàn 98, Trung đoàn 174, 4 đại đội pháo binh, 2 tiêu đoàn công 
binh phối hợp với lực lượng cũ trong địa phương tấn công địch từ 
Uông Bí đến Bồn Thảo. Và, trên các hướng phối hợp: Đại đoàn 304 
ở Hà Đông, Hà Nam phối hợp cùng bộ đội địa phương và dân quân 
tiền công tiêu hao địch, giam chân địch. 


Để bảo đảm chiến đấu cho gần 40.000 quân, Bộ Chi huy chiến 
dịch dự kiến phải huy động từ 50.000 dân công, 1.263 tấn lương 
thực, 156 tấn đạn dược. Chiến trường Đông Bắc lại là nơi kinh tế 
nghèo nàn, nơi dân thưa thớt, vận chuyển từ hậu phương ra tiền 
tuyến rất xa và phải vượt qua những chặng nguy hiểm ngày đêm bị 
máy bay, pháo binh địch khống chế. 

Như đã phân tích, địa bàn chiến dịch vùng núi Đông Bắc bị 
ngăn cách với hậu phương kháng chiến bởi dãy núi Yên Tử. Vùng 
tự do gần nhất lại là vùng thuộc diện kinh tế nghèo nàn. Phía nam 
đường số 18 là vùng đồng bằng nhiều nhân lực, vật lực nhưng lại 
đang bị địch tạm chiếm. Do thời gian gấp, Bộ Tư lệnh và Tổng cục 
Cung cấp quyết định chuyển bộ máy hậu cần cho chiến dịch Trung 
du sang phục vụ chiến dịch Đường số 18, duy trì bom đạn được 
cung cắp từ các tỉnh Hồng Quảng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phú. 
Cơ quan hậu cần dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân các địa phương 
nói trên và dựa vào sự giúp đỡ của Liên khu Việt Bắc. 


230 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng và chính quyền 
các cấp, nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, 
Hồng Quảng vẫn phục vụ chiến dịch. Lực lượng chiến đấu tại Các 
đơn vị vừa tham gia chiến dịch Trung du lại lần nữa hăng hái lên 
đường đi dân công phục vụ tiền tuyến. Riêng Quảng Yên, là một 
tỉnh khó khăn về nhân tài vật lực lại bị địch kiểm soát gắt gao, đã 
huy động 30.000 dân công, đóng góp 600 tắn lương thực, 278 con 
lừa, trâu bò phục vụ chiến dịch. Ở Bắc Giang, các thầy cô giáo và 
học sinh lớn có sức khỏe của trường Trung học Sĩ Hải, Quang 
Trung cũng xung phong đi phục vụ chiến dịch. Đoàn dân công tỉnh 
Quảng Yên có nhiều người là cán bộ, nhân viên các cơ quan và học 
sinh, nhiều người già cao tuôi vẫn hăng hái tình nguyện đi phục vụ 
chiến dịch... 


Trên khắp nẻo đường, hơn 57.000 người kể cả cụ già, trẻ em, phụ 
nữ, học sinh... mang vác vận chuyên thô sơ (quang gánh, đòn khiêng, 
xe bò, xe trâu...) ngày đêm chuyển gạo, đạn từ Thái Nguyên, Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Hồng Quảng, Hải Dương tới mặt trận. 


Đến đầu tháng 3-1951, sau gần 1 tháng chuẩn bị, hậu cần chiến 
dịch đã huy động, tập trung một khối lượng vật chất vượt xa mức 
dự kiến 2.280 tân lương thực, thực phẩm, hơn 800 con trâu, bò, lợn, 
226 tân vũ khí... Cả một hệ thống pháo hạm được thiết lập trên các 
tuyến: Khe Châm, Suối Bạc, Khe Chuối, Rừng Thông, Mỏ Trạch, 
Hỗ Lao, Mai Sui, Mẫn Thấu... 


Phối hợp với tiến công của bộ đội chủ lực, lực lượng vũ trang 
địa phương thuộc các tỉnh tạm chiếm đã phát triển chiến tranh du 
kích và diệt hàng trăm tháp canh, phá hoại giao thông, diệt tÈ trừ 
gian và củng có chính quyền kháng chiến. Trung đoàn 42 cùng bộ 
đội địa phương và dân quân du kích các tỉnh tả ngạn tiêu diệt 6 vị 
trí do quân chính quy đóng giữ, 22 đồn hương dũng, bao vây bức 
rút 4 vị trí khác, liên tục đánh các đường giao thông, kết hợp với 
phong trào phá tê, nỗi bật là các huyện Vĩnh Bảo phá được 70% và 
Tiên Lãng (Kiến An) phá được 85 số tề, mở lại nhiều khu du kích ở 
Hải Dương, Kiến An, Thái Bình. 


sài 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Chiến dịch được diễn ra từ ngày 29-3 đến ngày 5-4-1951. Kết 
quả, bộ đội ta loại khỏi vòng chiến đấu 2.900 tên, diệt và bức rút 
hơn 130 vị trí, tháp canh, phá hủy 200 cầu cống, 36 xe cơ giới, thu 
nhiều súng và phương tiện chiến tranh. Song, như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã đánh giá: “Ta đã không hoàn thành nhiệm vụ thật đầy đủ, 
địch thiệt hại nhưng ta bị tiêu hao nhiều”. 

3. Chiến dịch Quang Trung (Hà Nam Ninh) ngày 28-5-1951: 
Sau chiến dịch Đường số 18, tiếp tục kế hoạch tấn công địch ở 
trung du và đồng bằng, ngày 20-4-1951, Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng quyết định mở cuộc tiến công mới ở khu vực Hà Nam - Nam 
Định - Ninh Bình, lắy tên là chiến dịch Hà Nam Ninh. 


Mục đích của chiến dịch này là nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh 
lực địch, phát triển chiến tranh du kích, phá tan một mảng ngụy 
quân ngụy quyên, thúc đây chiến tranh du kích phát triển, giành 
giật với đối phương kho người, kho của của đồng bằng. Chỉ thị cho 
Đảng ủy mặt trận về nhiệm vụ, yêu cầu, phương châm của chiến 
dịch, Trung ương Đảng nhắn mạnh: "Chiến dịch Quang Trung là 
chiến dịch đầu tiên ở đồng bằng, xa căn cứ địa chính, địa thế có 
nhiều khó khăn cho ta, thuận lợi cho địch. Trong chiến dịch này 
không chỉ phải thắng về quân sự, mà lại phải thắng về chính trị. 
Cần hết sức tranh thủ dân..."!. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử 
làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy mặt trận. Bộ Tổng tư lệnh 
đã sử dụng các lực lượng tham gia chiến dịch gồm ba đại đoàn 308, 
304 và 320; 5 đại đội pháo binh, một số đơn vị công binh, trinh sát 
và lực lượng vũ trang địa phương ở Hà Nam, Nam Định và Ninh 
Bình. Hướng chính là Ninh Bình do Đại đoàn 304 và 308 đảm 
nhận. Hướng quan trọng là Hà Nam do Đại đoàn 320 đảm nhận và 
hướng hoạt động phối hợp là Nam Định. 


1. Những tài liệu chỉ đạo chiến dịch của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy 
và Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu xuất bản, 1963, tr. 110. 


232 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Để chuẩn bị cho bộ đội chủ lực tác chiến ở chiến trường đồng 
bằng, ngay từ tháng 1-1951, Trung ương Đảng và Bộ Tổng tư lệnh 
đã giao cho Liên khu IHII huy động dân công sửa chữa đường sá, 
chuẩn bị lương thực, thực phẩm. Đường từ Việt Bắc xuống Khu II, 
Khu IV đã được sửa chữa, do có đường từ Phú Thọ về Hòa Bình, 
vào Thanh Hóa. Với tỉnh thần "tất cả cho chiến dịch", từ Việt Bắc 
đến Liên khu II, Liên khu IV, nhân dân nhiều địa phương đã hăng 
hái góp sức người, sức của cho chiến dịch. Chi trong một thời gian 
ngắn, các địa phương đã huy động 100.000 dân công làm nhiệm vụ 
vận tải, dẫn đường, chuyển lương, bắc cầu, huy động 4.400 thuyền, 
mảng chở bộ đội qua sông và chỉ nêng tỉnh Hà Nam đã huy động 
được 160 tấn gạo, 130 con trâu, bò, lợn phục vụ chiến dịch. Dựa vào 
sức mạnh hậu cần tại chỗ và sự chi viện của Tông cục Cung cấp, cơ 
quan chiến dịch đã thực hiện được kế hoạch vận chuyền và bồ trí hệ 
thông kho trạm cung cấp, các trạm quân y... trên các tuyến phù hợp 
với chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên, so với địch, chúng có ưu thế tuyệt đôi 
về cơ giới, máy bay, tàu chiến, cho nên cuộc chiến đấu giữa ta và 
địch diễn ra rất quyết liệt từ ngày 28-5 đến ngày 20-6-1951. 


Đến 28 rạng ngày 29-5-1951, Đại đoàn 308 được bộ đội địa 
phương và dân quân du kích dẫn đường đã nỗ súng tấn công cứ 
điểm Đại Phong và Non Nước ở thị xã Ninh Bình, mở màn chiến 
dịch. Cùng lúc ở Yên Mô, Yên Khánh, Đại đoàn 304 đánh một lúc 
bốn cứ điêm Chùa Cao, Yên Vệ, Cô Đôi, Yên Mô thượng. Ở hướng 
Hà Nam, Đại đoàn 320 đánh một loạt cứ điểm trên sông Đáy, tiêu 
diệt vị trí Võ Giàng, tiêu hao địch ở Kỷ Cầu..., bức địch chạy khỏi 
Đoan Vỹ, chọc thủng một mảng lớn tuyến phòng thủ sông Đáy. 
Tuy nhỗ được một số vị trí và tiêu diệt được một bộ phận sinh lực 
địch nhưng ta vẫn chưa phát động được mạnh mẽ chiến trường du 
kích. Các lực lượng vũ trang địa phương nhất là lực lượng du kích 
đánh địch còn yếu, công tác “phá hoại” làm chưa được bao nhiêu 
nên không kiềm chế được sức mạnh cơ yếu của chúng. 


242 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Ngày 7-6-1951, đợt 2 của chiến dịch mở đầu bằng trận bộ đội 
địa phương và dân quân du kích sát cánh cùng bộ đội chủ lực tiến 
công vào Phát Diệm và chống địch càn quét ở Vụ Bản, Yên Khánh. 
Tiếp đó, các đơn vị chủ lực cùng dân quân địa phương vừa đánh 
địch vừa thu hoạch lúa giúp dân. Để đối phó, thay cho những cuộc 
càn quét, địch tăng cường ném bom, bắn phá thôn xóm nghi có bộ 
đội và điều quân phản công lại. 


Kết thúc 24 ngày chiến đầu quyết liệt, từ ngày 28 tháng 5 đến 
20 tháng 6, chiến dịch Quang Trung đã thu được một số thắng lợi, 
nhưng kết quả rất hạn chế, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 4.000 tên 
địch, diệt và bức rút 30 vị trí, phá hủy 30 xe lội nước và nhiều 
phương tiện chiến tranh, giải phóng một số địa phương. Xây thêm 
khu căn cứ Bình Lục, Lý Nhân, Hà Nam. Tiến công vào đồng bằng, 
nơi được coi là hậu phương căn cứ của địch, ta đã gây được ảnh 
hưởng chính trị lớn, đồng bào phấn khởi, kẻ địch hoang mang. Tuy 
nhiên, ta đã không giành được thắng lợi lớn là do hạn chế về kỹ 
thuật, chiến thuật. 


4. Chiến dịch Lý Thường Kiệt (từ 29-9 đến 31-10): Bộ Tông tư 
lệnh sử dụng Đại đoàn 312, Trung đoàn 148 độc lập, hai đại đội và 
một tiểu đoàn bộ đội địa phương. mở cuộc tấn công địch ở khu vực 
Nghĩa Lộ (Yên Bái), nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, diệt 
trừ thô phi, mở rộng cơ sở ở vùng sau lưng địch, bảo vệ mùa màng. 
Kết quả là, ngoài trận đánh diệt đồn Nghĩa Lộ, các trận đánh khác ta 
đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.000 tên địch (có 160 lính Âu - Phi), 
thu 300 súng các loại, 11 tắn đạn, 20 tân quân lương. 


Như vậy, trong các chiến dịch trên, ta đã sử dụng lực lượng từ 
hai đến ba đại đoàn đánh theo lối “đánh điểm diệt viện” có kế 
hoạch chiến tranh du kích địa phương. Ta đã diệt được 17.000 tên 
địch, trong đó có những đơn vị Âu - Phi cơ động, thu gần 10.000 
súng các loại, giải phóng được một phân đất đai, tạo điều kiện cho 
chiến tranh du kích ở các vùng trung du và đồng bằng phát triển lên 


234 


Chương 1III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


một bước mới. Đồng thời bộ đội ta được rèn luyện nhằm tạo điều 
kiện tác chiến mới. 

Tính chung trên các chiến trường toàn quốc trong 6 tháng đầu năm 
1951. quân và dân ta đã tiêu diệt và làm bị thương 40.000 tên địch. 
Riêng Bắc Bộ loại khỏi vòng chiến đấu 32.000 tên, thu gần 10.000 
súng các loại. Nhiều đồn bốt bị phá, phòng tuyến của De Lattre chưa 
bị chọc thủng hoàn toàn. Bộ đội được rèn luyện nhiêu trong điều 
kiện tác chiến mới. Nhân dân các địa phương hăng hái đi dân công, 
BÓP gạo, góp công phục vụ bộ đội chiến đâu. Đi dân công phục vụ 
chiến dịch trở thành một nếp sinh hoạt quen thuộc tự nguyện của 
các tầng lớp nhân dân vùng tự do và vùng tạm chiếm. 


Tuy nhiên, nhìn từ chiến dịch tiến công lớn ở đồng bằng là các 
chiến dịch: Trần Hưng Đạo, chiến dịch Hoàng Hoa Thám, chiến 
dịch Quang Trung thì cả ba điểm chiến dịch đều không đạt được 
mục tiêu chiến lược đẻ ra là giành ưu thế ở vùng đồng bằng Bắc 
Bộ. Bởi cả ba chiến dịch ta đều chọn hướng tiến công chiến lược 
chưa chính xác là đánh vào trung du và đồng bằng nơi địch yếu và 
sơ hở nhất nhưng vẫn là nơi địch mạnh trên chiến trường Bắc Bộ. 
Ở đó địch có điều kiện thuận lợi phát huy ưu thể sức mạnh binh khí 
và kỹ thuật. Trong khi đó bộ đội chủ lực của ta chưa đủ khả năng 
để hạn chế mặt mạnh của địch và phát huy thế mạnh cũng như sở 
trường của ta. Vì thế, cả ba chiến dịch ta chỉ thu được kết quả hạn 
chế, địch bị thiệt hại nặng, ta cũng bị tiêu hao lớn... Bộ đội chiến 
đấu anh dũng kiên cường, nhân dân hết lòng phục vụ tiền tuyến, 
giữ được quyền chủ động. Nhưng chúng ta chưa giành được ưu thế 
quân sự, chưa phá được phòng tuyến của địch, chưa thay đổi được 
tình thế ở đồng bằng Bắc Bộ. Và, sau khi ta kết thúc 3 chiến dịch, 
địch điên cuồng phản kích trên khắp chiến trường đồng bằng Bắc 
Bộ. Nhận thức được điều đó, Trung ương Đảng, Chính phủ đã chủ 
trương chuyên hướng tiến công lớn về chiến trường Đông Bắc, 
đồng thời phát triển mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch. 


235 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


II. CUỘC CHIẾN ĐÁU Ở VÙNG ĐỊCH CHIẾM ĐÓNG 


Từ đầu năm 1951 trở đi, trước những tắn công liên tiếp của ta ở 
trung du và đồng bằng với ba chiến dịch: Trần Hưng Đạo, Trung du 
và Hoàng Hoa Thám, thực dân Pháp đã đây mạnh chiến tranh tông 
lực ở mức cao độ trên khắp các chiến trường từ Nam đến Bắc theo 
kế hoạch của tướng De Lattre. Một mặt chúng tăng cường hệ thống 
phòng thủ, lập vành đai trắng để ngăn chặn chủ lực ta, đồng thời 
ngăn chặn ta đưa nhân lực, vật lực ra vùng tự do... Thủ đoạn của 
chúng là càn quét, bao vây, chia cắt, kết hợp càn đi quét lại để tiêu 
diệt lực lượng quân sự, đánh giá cơ sở, giành dân, cướp đoạt kinh tế 
của ta. Chúng chống lại chiến tranh du kích nên đã gây cho ta nhiều 
khó khăn nhất là ở Nam Bộ, khu tả ngạn và Liên khu II. Phạm vi 
chiếm đóng của Pháp được mở rộng đến mức cao. Hàng loạt các 
căn cứ du kích, khu du kích của ta ở đồng bằng bị đánh phá nặng 
nề, nhiều vùng bị chúng chiếm đóng trở lại. Hàng ngàn đồn bốt, 
tháp canh của địch được dựng lên ở khắp nơi và được gia cố thêm 
bằng bê tông cốt thép, tăng thêm hỏa lực. Chúng ráo riết thực hiện 
chính sách “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, “dùng người Việt 
đánh người Việt”. 

Trước những chuyển biến của tình hình chiến trường cả ba 
nước, Hội nghị lần thứ hai của Trung ương Đảng họp từ ngày 27-9 
đến 5-10-1951 đã phân tích âm mưu địch, đánh giá tình hình, vạch 
rõ nhiệm vụ, phương châm đấu tranh cho toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân. 


Nhận định về tình thế cuộc chiến tranh sau ba chiến dịch ở trung 
du, đồng bằng Bắc Bộ, Hội nghị khẳng định: Ta đã giữ vững được 
quyển làm chủ trên chiến trường Bắc Bộ, nhưng chưa làm thay đỗi 
được tình thế ở đồng bằng Bắc Bộ. 


Để phá âm mưu thâm độc “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, 
dùng người Việt đánh người Việt” của địch, đưa cuộc kháng chiến 
phát triển mạnh mẽ, Hội nghị đề ra ba nhiệm vụ chính: 


236 


Chương 1II: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


- Ra sức tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giành ưu thế về quân sự. 
- Phá âm mưu của địch. 
- Củng cô và phát triển sức kháng chiến toàn dân, toàn diện. 


Ba nhiệm vụ đó có quan hệ mật thiết với nhau và bao trùm mọi 
công tác của Đảng. 


Trước âm mưu và thủ đoạn mới của địch, Trung ương Đảng đặc 
biệt quan tâm chỉ đạo công tác vùng địch tạm chiếm. Ngay sau Đại 
hội Đảng lần II (2-1951), đến tháng 3-1951 Trung ương Đảng đã 
mở Hội nghị lần thứ nhất bàn việc quán triệt Nghị quyết Đại hội 
Đảng và triển khai các nhiệm vụ quân sự trong tình hình mới, 
Trung ương quyết định củng cỗ, tăng cường bộ đội chủ lực và xây 
dựng các đơn vị mới. Tiếp đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai 
(9-1951) trên cơ sở kiểm điểm tình hình, để đối phó với âm mưu, 
biện pháp chiến tranh tống lực tàn bạo của kẻ thù, tiếp tục đây 
mạnh kháng chiến. Hội nghị Trung ương đề ra 3 nhiệm vụ chính và 
nhân mạnh nhiệm vụ đưa toàn bộ công tác vùng địch chiếm lên một 
bước phát triển mới. 


Vẻ “Nhiệm vụ và phương châm công tác trong vùng tạm bị 
chiếm và vùng du kích”, Hội nghị xác định đây là một công tác 
trọng yếu nhằm thực hiện chiến tranh du kích, vận động nhân dân 
tham gia kháng chiến, phá âm mưu, kế hoạch bình định của kẻ thù. 
Hội nghị đã chia vùng sau lưng địch thành vùng tạm bị chiếm và 
vùng du kích, hoạt động theo hai phương thức khác nhau. Tại vùng 
tạm chiếm, yêu cầu cơ bản đề ra là lấy việc xây dựng cơ sở, đầu 
tranh chính trị, đầu tranh kinh tế là chính. Tại vùng du kích, lấy đầu 
tranh vũ trang làm chính, kết hợp với đấu tranh chính trị và kinh tế. 
Tuy nhiên, việc phân định ranh giới giữa hai vùng tạm chiếm và 
vùng du kích chỉ có tính chất tương đối, có thể chuyên hóa, hòa lẫn 
vào nhau. 


Nhằm phá tan âm mưu thâm độc của địch, đưa những hoạt động 
kháng chiến ở vùng sau lưng địch, nhất là chiến tranh du kích, vượt 


V6 VN 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


qua khó khăn để tiến lên, Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành 
Trung ương đã xác định rõ công tác vùng tạm chiếm và vùng du 
kích là một công tác quan trọng và đề ra nhiệm vụ, phương châm 
của công tác vùng sau lưng địch nhằm vận động quản chúng đấu 
tranh, vận động binh lính địch, thực hiện chiến tranh du kích... 
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần II có tác dụng chỉ đạo sự 
chuyên hướng mạnh mẽ công tác ở vùng sau lưng địch, đây mạnh 
đầu tranh kinh tế và chính trị, phối hợp giữa chiến tranh du kích với 
chiến tranh chính quy. 


Cuộc đầu tranh ở vùng tạm chiếm và vùng du kích đã mở ra một 
cục diện mới, cơ sở quần chúng được phục hồi và mở rộng. Nói 
một cách khác, cùng với các chiến dịch tấn công về quân sự, cuộc 
chiến tranh nhân dân do Đảng ta lãnh đạo được phát triển toàn diện 
ở cả vùng du kích và tạm bị chiếm thẻ hiện trên các mặt: xây dựng 
hậu phương, vùng địch hậu, phá tề, chống càn, bảo vệ sản xuất. 


Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, các Đảng bộ địa 
phương trong vùng tạm chiếm đã dũng cảm đương đầu đọ sức 
quyết liệt làm thất bại những âm mưu mới của địch, tiến lên biến 
hậu phương địch thành tiền phương ta. Với phương châm nhạy bén, 
gọn gàng, các cấp ủy Đảng đã đây mạnh công tác vận động quần 
chúng, làm cho nhân dân thấy rõ những mưu mô xảo quyệt của 
địch, xác định trọng tâm của phong trào đấu tranh là phá cho được 
kế hoạch bình định của chúng. 


Tuy nhiên có thể nhìn nhận một cách thực tế rằng, kế hoạch của 
De Lattre và các biện pháp cụ thể của địch thực hiện đến năm 1951 
đã đặt ra những thử thách mới đối với toàn dân ta. Riêng đối với 
các tỉnh Tả ngạn và Hữu ngạn sông Hồng lại đứng trước một thời 
kỳ gian khổ mới. Những thủ đoạn thâm độc, tàn bạo cả về quân sự, 
chính trị, kinh tế của thực dân Pháp đã làm cho cuộc chiến tranh 
của nhân dân vùng sau lưng địch gặp vô vàn khó khăn. 


Ở vùng tạm chiếm Bắc Bộ, sau 2 năm 9 tháng vừa chiến đấu 
vừa xây dựng lực lượng, cuộc kháng chiến đã có bước phát triển 


238 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


mới. Trên các mặt trận, chiến tranh du kích đã lớn mạnh. Các lực 
lượng vũ trang của ta đã từ đánh du kích tiến dần lên đánh vận 
động, từ tác chiến du kích tiến lên tác chiến chính quy, thê hiện 
bằng gần 20 chiến dịch nhỏ và đợt hoạt động của bộ đội chủ lực 
diễn ra trong thời gian này. Đầu tháng 9-1951, Bộ Tư lệnh ra Chi 
thị: "Một tháng hoạt động chiến tranh du kích" với mục đích giữ 
vững, củng cố và phát triển cơ sở chính trị, vũ trang trong vùng tạm 
chiếm, lực lượng vũ trang địa phương và bộ đội chủ lực (Đại đoàn 
316, Đại đoàn 320) được giao nhiệm vụ hỗ trợ và phối hợp đấu 
tranh với quần chúng. Tại Liên khu Việt Bắc, Khu ủy cũng quyết 
định "Mở đợt hoạt động đây mạnh chiến tranh du kích". 


Trong chiến đấu, hàng vạn cán bộ, đảng viên đã kiên trì "bám 
đất, bám dân", lãnh đạo nhân dân ngày đêm vật lộn chiến đấu với 
địch trong từng thôn xóm, góc phó. Trong các vùng du kích, nhiều 
cấp ủy Đảng đã lãnh đạo cuộc đầu tranh kinh tế của quần chúng 
gắn chặt với nắm tẻ, phá tÈ và có hoạt động vũ trang hỗ trợ. Nhiều 
nơi ta đã khôn khéo lợi dụng các hình thức tô chức hợp pháp của 
địch như hội văn, hội võ, thậm chí lợi dụng tẻ hai mặt để che đậy, 
giữ gìn, tích trữ lực lượng của ta, bảo vệ lợi ích của quần chúng. 
Trong điều kiện chiến đấu gian khổ, nhân dân trong vùng sau lưng 
địch đã anh đũng chống lại các âm mưu xảo quyệt của Jean de 
Lattre dc Tassigny. Với tỉnh thần yêu nước nông nàn, ý chí căm thù 
địch sâu sắc và những kinh nghiệm tiến công địch trong những năm 
đầu kháng chiến, nhân dân ta đã tiếp tục chủ động tân công địch 
trên các mặt trận, làm thất bại từng bước âm mưu “dùng người Việt 
đánh người Việt" của địch. Đó là phong trào đấu tranh chính trị kết 
hợp với đầu tranh kinh tế diễn ra sâu rộng khắp các vùng nông thôn 
và đô thị từ Bắc vào Nam, có tác dụng tập hợp đông đảo quản 
chúng đòi thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ, chống khủng bó, 
chống đâu hàng, chống bắt lính... Các hoạt động vũ trang chỉ mang 
nặng tính hình thức ở các vùng tạm bị chiếm sau dần dần không 
còn nữa, thay vào đó là việc đưa cán bộ bí mật vào những nơi này 
gây cơ sở chính trị trong quần chúng; vận động quân chúng lập ra 


Vi) 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


các hình thức tô chức hợp pháp, từ các hội có tính chất nghề nghiệp 
cho đến hội đá bóng, hội chơi kèn... hướng dẫn quần chúng đấu 
tranh từ thấp đến cao với những khẩu hiệu, mục tiêu sát hợp với lợi 
ích thiết thực của họ, phố biến là chống thuế, chống các loại đảm 
phụ, chống bắt lính, đi phu làm đường... Và công tác địch vận đã 
được đây mạnh ở tất cả các tỉnh tả ngạn, tỉnh nào cũng cử 1 Tỉnh 
ủy viên phụ trách địch vận và tổ chức Ban địch vận từ tỉnh đến xã. 
Đấu tranh chống bắt lính thường diễn ra khá quyết liệt, giành giật 
với địch từng người thanh niên, tìm mọi cách đấu tranh và bí mật 
chạy ra vùng tự do. Ngoài ra, còn nhiều hình thức vận động phong 
phú như viết khẩu hiệu, rải truyền đơn, gọi loa truyền tin chiến 
thắng, vận động binh sĩ ngụy không nhúng tay vào tội ác... 


Cuộc đấu tranh tiêu biểu là tháng 9-1951, hàng nghìn nhân dân 
thị xã Thái Bình và các vùng phụ cận kéo đi chợ Bo đấu tranh đòi 
15.000 đồng bào bị địch bắt trong trận càn Măngđôrin'. Thông 
qua công tác binh vận, địch vận, nhân dân Hải Dương, Hưng Yên, 
Kiến An và Thái Bình đã vận động và làm tan rã tiểu đoàn ngụy 
binh Thiên Chúa giáo gồm 1.200 tên ở vùng "Công giáo tự trị" 
Thái Bình”. 

Tại Tây Ninh, An Giang, Sóc Trăng, Tỉnh ủy đã đưa những 
đoàn cán bộ bám sát cơ sở, vận động nhân dân, tuyên truyền rộng 
rãi chính sách đoàn kết của Đảng trong đồng bào Cao Đài, Hòa 
Hảo, gây dựng cơ sở, vạch trần những tội ác của những chức sắc 
phản động làm tay sai cho Pháp, vận động binh lính và giáo phái 
quay về với kháng chiến. 

Tại đặc khu Sài Gòn - Gia Định, chuyển trọng tâm hoạt động 
chống địch khủng bố, bảo vệ cơ sở, củng cỗ chỉ bộ Đảng, trấn áp 
bọn tÈ điệp ác ôn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, một số đơn vị đặc 
công đã đột kích phá kho Nhà Bè, đốt cháy gần nửa triệu lít xăng 


1, 2. Lịch sử kháng chiến chống Pháp khu tả ngạn sông Hồng (1945-1955), 
Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2001, tr. 289, 292. 


240 


Chương III: Xây đựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


của địch. Bộ đội Thủ biên tiến công vị trí Trảng Bom, tiêu diệt và 
bắt sống 100 tên địch, cổ vũ tích cực cho phong trào đấu tranh du 
kích ở hai huyện Vĩnh Cửu, Xuân Lộc. Lực lượng vũ trang ở Chiến 
khu Ð đã chủ động chống càn, bắn hỏng nhiều tầu địch trên sông 
Đồng Nai, bảo vệ khu du kích. 


Cùng với đấu tranh binh vận, cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
chống những trận càn quét lớn, dài ngày do những binh đoàn cơ 
động chiến lược của Pháp tiến hành ở đồng bằng Bắc Bộ diễn ra 
cũng rất quyết liệt. Trên khắp các chiến trường Bắc, Trung, Nam, 
bộ đội chủ lực cũng có những hình thức thay đổi về hình thái hoạt 
động, phương châm chủ yếu là phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ 
trang địa phương ăn sâu bám rễ vào vùng sau lưng địch. 


Ở mọi địa phương, quân và dân ta đã phát huy sức mạnh tông 
hợp của chiến tranh nhân dân, ngày đêm bao vây, quấy phá, tập 
kích nhiều vị trí địch, mở rộng và củng cố các khu du kích trọng 
yếu lên vùng đồng bảng Bắc Bộ và nhiều địa phương khác trong cả 
nước. Chiến tranh du kích không những được giữ vững mà tiếp tục 
phát triển mạnh, góp phần kiềm chế địch và phối hợp với chiến 
trường chính có hiệu quả. Các hoạt động đâu tranh quân sự kết hợp 
với đấu tranh chính trị góp phần từng bước làm tan rã khối ngụy 
quân, giành lại từng bước kho nhân tài, vật lực ở vùng đồng bằng. 

Nhân dân dưới sự lãnh đạo của cán bộ, đảng viên đã vận dụng 
mọi hình thức đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp giành giật quyết 
liệt, chống lại các hoạt động vây ráp, cưỡng bức thanh niên đi lính, 
trốn quân dịch. Đặc biệt, nhiều nơi nhất là ở đồng bằng Bắc Bộ đã 
xây dựng và phát huy sức mạnh làng, xã chiến đầu như Nguyên Xá 
(Tiên Hưng), Đồng Tiến (Phụ Dực), Thần Huống, Thần Dàu..., 
thành những pháo đài kiên cố ngay trong lòng địch. Cùng với các 
hoạt động quân sự, phục hồi cơ Sở, sự ra đời của các khu căn cứ du 
kích và khu du kích ngay trong lòng địch là một trong những nội 
dung quan trọng của chiến tranh cách mạng ở Việt Nam. Kháng 
chiến có tác dụng biến hậu phương địch thành tiền phương ta, mà 


241 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


còn biến hậu phương của ta thành nơi cung cấp sức người và sức 
của phục vụ kháng chiến. Chỉ riêng ở Bắc Bộ, khu du kích, căn cứ 
du kích được mở ở hầu hết các huyện đồng bằng. Theo thống kê 
của phong trào du kích chiến tranh tại đồng bằng tạm chiếm Bắc 
Bộ, đầu năm 1952, căn cứ du kích đã được mở rộng thêm 33 thôn 
và 65 xã, khu du kích mở rộng thêm 209 thôn, 252 thôn và 2 xã từ 
chỗ là vùng tạm chiếm trở thành khu du kích. Dân số trong các 
vùng căn cứ du kích là 1.755.106 người, trong các khu du kích là 
1.461.982 người. Vùng tạm chiếm còn 2.722.604 người'. 


Công tác phục hồi tổ chức cơ sở Đảng trong các đoàn thẻ quần 
chúng ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam có bước chuyền biến mạnh. 


Tại Nam Định, mặc dù toàn tỉnh bị tạm chiếm, nhưng tổ chức 
Đảng các cắp, các đảng viên cơ sở nói chung vẫn vượt qua gian khổ 
bám đất, bám dân. Ngụy quyền tuy mọc lên khắp nơi nhưng chính 
quyển ta vẫn tồn tại ở hằu hết các xã. Những hình thức tập hợp 
quân chúng rộng rãi thích hợp với điều kiện hoạt động bí mật như 
“ngũ gia liên bảo”, “thập gia liên bảo” được phát triển ở khắp nơi. 
Các cơ quan đảng, chính quyển, các ngành, các giới của tỉnh cũng 
tích cực tỉnh giảm biên chế gọn nhẹ, để trở vào vùng địch hậu. 


Trong điều kiện địch chiếm đóng hoàn toàn, tỉnh Nam Định chỉ 
còn hai thôn địch chưa lập tể, chính quyền kháng chiến vẫn bí mật 
hoạt động ở 150 xã trên tổng số 178 xã. Có nhiều xã, hội tẻ chỉ là 
hình thức che mắt, còn Ủy ban Kháng chiến Hành chính vẫn điều 
hành công việc ở địa phương: chống địch cướp phá, diệt t, trừ 
gian, duy trì đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh đời sống, động viên 
nhân dân đóng góp nhân tài, vật lực cho kháng chiến. 


Đến cuối năm 1950, tại chiến trường Nam Trung Bộ địch vẫn 
giữ được thế chủ động. Chúng đã chuyển sang dùng chiến tranh 
tổng lực, kết hợp cả quân sự, chính trị, kinh tế để bình định vùng 


1. Vũ Quang Hiển, Đảng lãnh đạo xây dựng khu căn cứ du kích ở đông bằng 
Bắc Bộ (1946-1954), Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2001, tr.188. 


242 


Chương I1I: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


tạm chiếm, tranh giành lực lượng dự trữ với ta. Chúng xây dựng hệ 
thống tháp canh, cứ điểm và các đội quân ứng chiến. Ba lực lượng 
ấy kết hợp rât chặt chẽ, để càn quét, đánh phá phong trào du kích, 
tập trung lúa gạo, tập trung dân với nhau, bắt giết cán bộ và thi 
hành chính sách chiêu an để lôi kéo quần chúng. Ở Ninh Thuận, 
chúng chủ trương rào làng; ở Khánh Hòa chúng ken dây cứ điểm 
và tháp canh vào tận thôn xóm đẻ kiểm soát dân, chúng ráo riết bao 
vây, phong tỏa các con đường tiếp tế, cắt đứt quan hệ kinh tế vùng 
tự do và vùng tạm chiếm, mở nhiều cuộc càn quét phá hoại mùa 
màng, băn giết trâu bò. 


Trước tình hình đó, Liên khu ủy đã chỉ đạo các tỉnh Bắc Tây 
Nguyên và các tính cực Nam Trung Bộ kiên trì và đây mạnh phát 
triển chiến tranh du kích, thực hiện tốt công tác binh vận, địch vận, 
phá âm mưu cưỡng bức thanh niên dân tộc tham gia đội quân GỪM 
ở thượng du Tây Nguyên. Kết quả là ta đã giải quyết triệt để vụ 
Sơn Hà, kêu gọi hơn 2.000 tàn binh địch trở về với nhân dân. 


Chiến tranh du kích được mở rộng ở Bác Ái (Ninh Thuận), 
Phan Rí (Bình Thuận), Cam Ranh, Hòa Hèo, Đá Bàn (Khánh Hòa). 
Hàng loạt lô cốt, tháp canh bị ta nhô tại Khánh Hòa, Binh Thuận và 
Quảng Nam. Những cơ sở kháng chiến ở vùng sâu như Phan Rí, 
Mũi Né, Cam Ranh... đồng bào Chăm, đồng bào theo đạo Thiên 
Chúa ở Ninh Thuận cũng nỏi dậy đánh địch. 


Bằng cuộc đấu tranh bên bi, nhân dân vùng địch tạm chiếm ở 
Nam Trung Bộ đã giành được nhiều thăng lợi mới. Tuy nhiên, giặc 
Pháp hết sức xảo quyệt, tiếp tục sử dụng mọi biện pháp chiến tranh 
tổng lực giành lại thế chủ động và đè bẹp cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta đang trên đà phát triển. 

Tại Nam Bộ, nỗ lực hoạt động của địch nằm trong phạm vi thực 
hiện chủ trương, phối hợp tiến công bằng kinh tế, chính trị, quân sự 
nhằm đánh mạnh vào lực lượng du kích, chiến lược chiến tranh du 
kích của ta, cướp vét và tận dụng dự trữ, thực hiện “lấy chiến tranh 


243 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


nuôi chiến tranh” và bao vây cô lập Khu 7 băng cách ngăn chặn, 
kiểm soát chặt chẽ Khu 8. 


Ngay từ đầu năm 1951 trở đi, địch ráo riết thiết lập các điểm 
chốt chọn trên dọc hành lang Đức Hòa - Hóc Môn, kiểm soát chặt 
chẽ đường biển, đường sông Vàm Cỏ, đường số 1, cắt đứt đường 
giao thông tiếp viện của ta từ miền Tây lên miền Đông, tăng cường 
lực lượng bảo vệ các đường giao thông chủ lực 14, 20 nối với Tây 
Nguyên, với cực Nam Trung Bộ (đường 1 và đường xe lửa). Mở 
các cuộc càn quét vào các vùng quanh Sài Gòn, đánh mạnh vào các 
căn cứ Chiến khu Ð, Chiến khu Long Xuyên... Chúng đây mạnh 
âm mưu mua chuộc, nắm khối Cao Đài ở Tây Ninh và các dân tộc 
thiểu số ở Bắc Biên Hòa, Thủ Dầu Một. Tình hình đó đặt ra cho 
lãnh đạo phải kịp thời có chủ trương mới và tô chức chỉ đạo cụ thể, 
thích ứng cho từng chiến trường. Thực hiện Chỉ thị ngày 31-7-1951 
về phá hoại kế hoạch tổng động viên của địch, trong các vùng sau 
lưng địch và vùng giáp ranh, nhiều cơ sở Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân dưới mọi hình thức bí mật, công khai, hợp pháp và bất hợp 
pháp làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn bắt lính của địch. Cán bộ, 
đảng viên bám sát cơ sở, kiên trì vận động quần chúng nhất là đồng 
bào theo đạo Cao Đài, Hòa Hảo, người Miên, đồng bào vùng Công 
giáo... nhằm làm cho họ thấy rõ âm mưu tội ác của thực dân Pháp, 
và thực hiện cho được khẩu hiệu "Không một người đi lính cho 
giặc, không đóng góp một xu cho giặc", kết quả của công tác binh 
vận là đã động viên hàng nghìn thanh niên ra nhập lực lượng bộ đội 
địa phương, dân quân du kích. 


Qua đấu tranh, cơ sở tổ chức Đảng phát huy được vai trò tiên 
phong, gương mẫu, bám trụ, bám cơ sở, dựa chính vào dân và đẻ ra 
nội dung, phương thức đấu tranh phù hợp với từng vùng, từng nơi, 
hạn chế một phần tốn thất, tạo điều kiện cho phong trào phát triển. 


IV. CHIẾN DỊCH HÒA BÌNH 


Vào cuối tháng 10-1951, sau một năm củng có thế phòng ngự, 
tiến hành bình định, tăng cường lực lượng, tướng De Lattre - Tổng 


244 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


chỉ huy kiêm Cao ủy Pháp ở Đông Dương cho răng đã đến lúc phản 
công để giành lại quyền chủ động chiến dịch đã mất từ chiến dịch 
Biên giới. 

Chọn Hòa Bình làm mục tiêu tiến công, tướng De Lattre hy 
vọng có thể ngăn chặn đường giao thông của kháng chiến từ Bắc 
vào Nam, buộc chủ lực đối phương phải tham chiến, qua đó giành 
mọi thắng lợi về quân sự, chính trị để ồn định tinh thần quân ngụy, 
lập lại "Xứ Mường tự trị”, làm yên lòng Chính phủ Pháp. 


Vì tỉnh Hòa Bình năm ở phía tây nam đồng băng Bắc Bộ, là trung 
tâm chính trị của đồng bào Mường, một vùng tự do rộng lớn ở phía 
tây, cửa ngõ nói liền vùng tự do với đồng băng Bắc Bộ qua chợ Bén, 
mạch máu giao thông quan trọng giữa Việt Bắc với khu IV, khu V. 
Nhân lực, vật lực từ vùng tự do Liên khu IV được chở qua đường số 
6 đề chỉ viện cho các chiến dịch lớn ở chiến trường Bắc Bộ. 


Do tính chất quan trọng cùa chiến trường Hòa Bình, nên Pháp 
đã cử tướng Salan, Phó Tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Đông 
Dương trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân này. Ngày 9-11-1951, 
tướng De Lattre đã sử dụng một lực lượng quân cơ động chiến lược 
(khoảng 20 tiểu đoàn bộ bỉnh, 7 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn 
thiết giáp và 2 đại đội xe tăng, nhiều tầu thuyền cùng quân dù), mở 
cuộc hành quân đánh chiếm chợ Bến nhăm cắt đứt liên lạc, tiếp tế, 
phá sự tiến công của ta, thu hút chủ lực của ta để tiêu diệt. Đến 
ngày 14-11-1951, địch tiến công theo bốn cánh, hình thành hai 
gọng kìm từ Xuân Mai lên thị xã Hòa Bình. 


Trong hai ngày 14 và 15-11, địch đã và chiếm được Hòa Bình, 
đường số 6, Sông Đà và Ba Vì. Sau khi chiếm được các mục tiêu 
trên, địch tổ chức phòng ngự thành hai phân khu (ngoài Phân khu 
Chợ Bến) với ý đồ chiếm đóng lâu dài. Phân khu Sông Đà và Ba Vì 
(khu bắc) do Đại tá Dodelier (Dô-đờ-li-ê) chỉ huy, Sở chỉ huy đặt ở 
Đan Thê. Phân khu Hòa Bình và đường số 6 (khu nam), do Đại tá 
Clément (Cơ-lê-măng) chỉ huy, sở chỉ huy đặt tại thị xã Hòa Bình. 


245 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Tô chức phòng ngự của địch gồm 28 cứ điểm lớn, nhỏ, kiến trúc 
theo kiểu đã chiến. Mỗi cứ điểm có từ một đến hai đại đoàn bộ binh 
chiếm giữ, những nơi quan trọng có 3 đại đội bộ binh, được tăng 
cường ] trung đội xe tăng và l đại đội pháo binh. Tại mặt trận Hòa 
Bình, lực lượng địch có lúc lên tới 29 tiểu đoàn, đóng thành 3 phân 
khu: Chợ Bến, Sông Đà và phân khu Hòa Bình gồm cả đường số 6. 
Ở thị xã Hòa Bình, chúng xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm với 
binh lực 8 tiểu đoàn. Đây là một hệ thống cụm cứ điểm mạnh, manh 
nha của hình thức phòng ngự tập đoàn cứ điểm lần đầu tiên thực dân 
Pháp triển khai ở Đông Dương nói chung, Bắc Bộ nói riêng. 


Cuộc tiến công quy mô của quân đội Pháp lên Hòa Bình đã gây 
cho ta những khó khăn mới, song cũng tạo ra cơ hội tốt để ta tiêu 
diệt địch. 

Về phía ta, bước vào Thu Đông năm 1951, Bộ Tổng tham mưu 
đã vạch kế hoạch đối phó với những cuộc tiến công của địch ra 
vùng tự do của ta ở Bắc Bộ. Đối với hướng Hòa Bình, Tổng Quân 
ủy kiến nghị với Bộ Chính trị: "Mở chiến dịch Hòa Bình, chuyển 
kế hoạch hoạt động Thu Đông sang tiền công địch nơi chúng mới 
chiếm đóng. Hòa Bình sẽ là hướng chính, các nơi khác phối hợp 
nhằm tiêu diệt sinh lực địch ở chiến trường Hòa Bình, đầy mạnh 
phong trào chiến tranh du kích...". 


Ngày 18-11, Tống Quân ủy kịp thời nhận định âm mưu địch 
đánh ra Hòa Bình, để nghị Bộ Chính trị cho mở chiến dịch phá 
cuộc tiền công của địch. 


Ngày 24-11-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị 
về "Nhiệm vụ phá cuộc tấn công Hòa Bình của địch". Trung ương 
Đảng cũng khẳng định: "Đây là cơ hội tốt để ta diệt địch". Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã gửi thư cho cán bộ, bộ đội chủ lực và dân quân du 
kích tham gia chiến dịch Hòa Bình. Trong thư Người nêu rõ: 
“Trước kia, ta phải lừa địch ra mà đánh. Nay địch tự ra cho ta đánh. 
Đó là cơ hội rất tốt cho ta. Bộ đội chủ lực đánh. Bộ đội địa phương, 


246 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


dân quân du kích cũng đánh. Các lực lượng phải phối hợp nhau 
chặt chẽ để tiêu diệt sinh lực địch, để đánh tan kế hoạch Thu Đông 


của chúng". 


Căn cứ vào nhận định ở trên, Trung ương chủ trương mở một 
cuộc tấn công lớn đánh địch trên cả hai mặt trận: Hòa Bình là mặt 
trận chính diện, tập trung chủ lực ở hướng chính và mặt trận ở vùng 
sau lưng địch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhằm tiêu diệt một 
bộ phận sinh lực, tiến tới phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình 
của chúng, đây mạnh chiến tranh du kích trung tâm là đồng bằng 
Bắc Bộ. 

Địa bàn chiến dịch diễn ra trên khu vực từ Xuân Mai đến thị xã 
Hòa Bình dài 50km và từ Trung Hà đến thị xã Hoà Bình dài 60km. 
Đây là khu vực địa bàn rừng núi sát với đồng bằng, có 3 trục giao 
thông lớn (đường số 89, 87 và số 6). Tư tưởng chỉ đạo các chiến 
dịch là tích cực chủ động, tạo thời cơ, năm thời cơ, tranh thủ thời 
gian, lợi dụng sơ hở của địch, đánh địch trên những khu vực đã 
chuẩn bị sẵn, buộc địch phải tác chiến theo ý định của ta. 


Để tiêu diệt sinh lực địch và đánh tan cuộc phản công của 
chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng, 
Bộ Tổng tư lệnh quyết định mở chiến dịch Hòa Bình do Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Chỉ huy trưởng chiến dịch. Lực 
lượng tiền công địch ở mặt trận Hòa Bình gồm có các Đại đoàn bộ 
binh 308, 312, 314 và Đại đoàn công pháo 351 vây hãm và tiêu 
diệt quân cơ động của địch ở mặt trận chính quy Hòa Bình. Đồng 
thời sử dụng hai đại đoàn 320, 316 phối hợp với lực lượng bộ đội 
địa phương và dân quân du kích vùng sau lưng địch ở đồng bằng 
Bắc Bộ. 

Về đảm bảo hậu cần, Tổng Quân ủy quyết định thành lập Ban 
cung cấp tiền phương nhanh chóng huy động được nhân lực, vật 
lực đảm bảo cho các hướng tấn công theo chiến dịch. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, H.. 2000, tr. 341. 
247 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Để đảm bảo cho các lực lượng chiến đấu ở cả hai mặt trận Bắc - 
Nam Hòa Bình và sâu trong vùng địch, Tổng cục Cung cấp thành 
lập hai ban cung cấp tiền phương gồm cán bộ cung cấp, cán bộ 
Đảng, chính quyền địa phương. Ban cung cấp mặt trận phía Bắc tập 
trung khai thác trước lương thực, thực phẩm tại chỗ ở khu vực bộ 
đội tập kết. Các đoàn thể, sở kho thóc, quân nhu xuống các xã vận 
động hướng dẫn nhân dân thu hoạch vụ mùa, nộp thuế nông 
nghiệp, tổ chức xay giã và vận chuyên đến trung tuyến để kịp thời 
phục vụ bộ đội. Ban cung cấp mặt trận phía Nam tập trung lực 
lượng chuyên gạo từ Thanh Hóa ra, cung cấp cho lực lượng chiến 
đầu ở mặt trận chính diện. 


Chiến dịch Hòa Bình được bắt đầu từ ngày 10-12-1951 và kết 
thúc vào ngày 25-2-1952. Sau hơn hai tháng chiến đấu liên tục chia 
làm 3 đợt: 10 đến 26-12, 27 đến 31-12-1951 và 7-I đến 25-2-1952, 
quân và dân ta đã phá kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của địch, giải 
phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình, sông Đà với diện tích trên 
1.000km? và 20.000 dân. Tại mặt trận Hòa Bình, ta diệt 6.012 tên 
địch, thu 24 khẩu pháo các loại, 788 súng, 98 máy vô tuyến điện, 
phá hủy 12 khẩu pháo, băn rơi 9 máy bay, bắn chìm 17 ca nô, tầu 
xuỗng, phá hủy 246 xe quân sự. Trên mặt trận địch hậu (Trung du, 
Liên khu IID, ta loại khỏi vòng chiến đấu 15.237 tên địch, thu 
6.126 súng các loại, giải phóng 40.000km? với hơn 1 triệu dân. Tổn 
thất chung của địch là 21.249 tên. Riêng mặt trận phối hợp vùng 
sau lưng địch ta đã diệt 15.000 tên, tiêu diệt, bức hàng, bức rút hơn 
1.000 đồn bốt (gần bằng 2/3 tổng số), tháp canh của địch. Các căn 
cứ du kích của ta được mở rộng và nói liền với nhau thành thế liên 
hoàn từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, 
Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Đông. Hơn 2 triệu dân được 
giải phóng phần lớn, kết quả bình định đồng bằng của địch trong 
năm 1951 bị phá vỡ. Âm mưu phản công của địch bị thất bại. Chiến 
thắng Hòa Bình có ý nghĩa chiến lược lớn về quân sự và chính trị. 


248 


Chương 111: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình là thăng lợi của sự chỉ đạo 
sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị và Tổng Quân 
ủy Trung ương. Chủ trương mở rộng chiến tranh nhân dân, kết hợp 
nội tuyến VỚI ngoại tuyến, mặt trận chính diện với mặt trận sau 
lưng địch phải quyết đánh bại cuộc hành binh của địch ra Hòa Bình 
là một quyết định chính xác của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ta 
đã đánh bại âm mưu đánh chiếm vùng tự do của địch, phá ý đồ 
giành lại quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ và phá 
tan âm mưu thâm độc chia rẽ đồng bào Mường của chúng. Nói về 
thất bại ở chiến dịch Hòa Bình, tướng Nava cũng công nhận rằng: 
“Chúng ta đã bị thiệt hại nặng nề về chiến lược, không thu được 
một kết quả quyết định nào. Chiến dịch Hòa Bình đã giam chân các 
binh đoàn chủ lực cơ động tỉnh nhuệ của ta ở xa đồng bằng trong 
một thời gian dài. Do đó đã tạo thế lợi cho đối phương đưa các binh 
đoàn chủ lực lọt vào đồng băng hoạt động. Đối phương đã giành 


ssĨ 


được thắng lợi quan trọng”!. 


Thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình làm thay đổi cục diện trên 
chiến trường chính Bắc Bộ, buộc địch từ tiến công chuyên sang 
phòng ngự, đối phó lúng túng ở cả hai trận địa chính là mặt trận 
chính diện và địch hậu. Thắng lợi Hòa Bình là nguồn cỗ động mạnh 
mẽ đồng bào và chiến sĩ cả nước tiến lên giành thắng lợi mới. Ngày 
25-2-1952, nhân dịp giải phóng Hòa Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã gửi thư khen Bộ chỉ huy chiên dịch và các chiên sĩ inặt trận Hòa 
Bình, dân công phục vụ và đồng bào địa phương: “So với những 
thắng lợi trước, thắng lợi lần này khá to...” 

Đông Xuân 1951, 1952, các Liên khu ủy Việt Bắc, Liên khu II, 
Liên khu IV nhận nhiệm vụ chuẩn bị chiến trường, tranh thủ cơ hội 
đây mạnh cuộc đấu tranh chống địch ở vùng tạm chiếm và vùng du 
kích, đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực tiêu diệt địch ở 
Hòa Bình. 


1. Theo Đông Dương hấp hồi. Hồi ký Henri Navarre. Phan Thanh Toàn 
dịch, Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội. 2004, tr. 495. 


249 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Từ chiến thắng Hòa Bình, Đảng ta đã đúc rút thêm những kinh 
nghiệm mới về chỉ đạo chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh 
toàn diện của lực lượng vũ trang ba thứ quân vào tiêu hao, tiêu diệt 
sinh lực địch, kết hợp chặt chẽ tác chiến ở mặt trận chính diện và 
mặt trận sau lưng địch với các phương thức đấu tranh chính trị, 
binh vận, đập tan kế hoạch bình định, càn quét của địch. 


Bị thất bại ở mặt trận Hòa Bình, thực dân Pháp ngày càng trở 
thành con nợ và lệ thuộc sâu vào Mỹ. Buộc phải rút khỏi Hòa Bình, 
người kế nhiệm De Lattre là tướng Salan vẫn liều lĩnh tập hợp lực 
lượng, tổ chức nhiều binh đoàn cơ động chiến lược tiến hành các 
cuộc càn quét lớn ra vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ hòng 
giành lại những vị trí mới bị mất. Trong nửa đầu năm 1952, quân 
Pháp đã mở liên tiếp 20 trận càn vào các vùng du kích ở Bắc Bộ, 
trong đó có 4 trận càn lớn. Quy mô mỗi cuộc lên tới hàng chục tiểu 
đoàn bộ binh với đông đảo trang bị cơ giới, máy bay, pháo hạng 
nặng, xe lội nước... Tuy nhiên, hoạt động càn quét gây cho ta một 
số khó khăn, nhưng quân Pháp không thể nào đảo ngược được tình 
thế bất lợi của chúng. 


Chiến dịch Hòa Bình kết thúc thắng lợi. Cuộc chiến đấu của 
quân dân ta trên chiến trường Trung du, Liên khu III, mặt trận 
phối hợp quan trọng của chiến dịch Hòa Bình, đã đạt hiệu quả to 
lớn. Thắng lợi to lớn của ta ở mặt trận sau lưng địch làm thay đổi 
tình thế đồng bằng Bắc Bộ, đã có ý nghĩa quyết định thắng lợi của 
toàn bộ chiến dịch Hòa Bình. Ta đã đánh bại âm mưu đánh chiếm 
vùng tự do của địch, phá ý đồ giành quyền chủ động trên chiến 
trường Bắc Bộ và phá tan âm mưu thâm độc chia rẽ đồng bào 
Mường của chúng. 

Đầu năm 1952, Trung ương Đảng đề ra ba nhiệm vụ lớn: tiêu 
diệt sinh lực địch; đây mạnh chiến tranh du kích, phá chính sách 
"lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", "dùng người Việt đánh người 
Việt", bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, của kháng chiến và 
bốn công tác chính: sản xuất tiết kiệm; đây mạnh công tác vùng 


250 


Chương 1II: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


sau lưng địch; chỉnh đảng, chỉnh quân và chỉnh đốn công tác quân 
chúng. Công tác sản xuất, tiết kiệm được coi là một nhiệm vụ trọng 
tâm. Tiếp đó, ngày 22-4-1952, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội 
nghị lần thứ II, đề cập đến các nhiệm vụ đây mạnh công tác chuẩn 
bị, chuyên mạnh sang tông phản công, để cao quan điểm trường kỳ 
kháng chiến, tự lực cánh sinh. Thực hiện chủ trương của Đảng, 
cuộc chiến tranh nhân dân ngày càng phát huy sức mạnh toàn diện 
trên khắp các chiến trường. 


Cùng với tiếng súng tấn công trên mặt trận chính diện, lợi dụng 
những sơ hở của địch trên các chiến trường khác ở mặt trận sau 
lưng địch, quân và dân ta trên khắp các chiến trường Bắc, Trung, 
Nam đã liên tục tấn công địch. Bộ đội chủ lực phối hợp chặt chẽ 
với lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương kết hợp tấn công 
nhiều vị trí địch với nội dung phá tÈ trừ gian giành quyền làm chủ, 
phát huy sâu rộng chiến tranh du kích, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, 
khôi phục và mở rộng nhiêu vùng căn cứ du kích trong vùng sâu, 
vùng tạm chiếm của địch. 


Hòa Bình chiến thắng, cả nước phối hợp với Hòa Bình. Cùng 
với tiếng súng diệt địch trên mặt trận Hòa Bình và vùng sau lưng 
địch ở đồng bằng Bắc Bộ, khắp các chiến trường trên cả nước, quân 
và dân ta tiến công địch mạnh mẽ, đây địch ngày càng lún sâu vào 
thế phòng ngự bị động, đối phó lúng túng. 

Đối với Liên khu IV, chiến dịch Hòa Bình là cơ hội đẻ thực hiện 
ý định kết hợp việc tiêu diệt sinh lực địch với việc giải phóng một 
bộ phận đất đai, củng có thế đứng chân ở chiến trường Bình Trị 
Thiên. Hệ thống chiếm đóng của địch ở Bố Trạch (Bắc Quảng 
Bình) là mục tiêu tiến công đầu tiên của bộ đội Bình Trị Thiên. 
Ngày 10-11-1951, Tiểu đoàn 227 tiêu diệt tháp canh Phúc Tự. 
Cùng thời gian, Tiểu đoàn 302 và một đại đội địa phương Bồ Trạch 
cùng dân quân du kích hạ 13 lô cốt, giải phóng hầu hết huyện Bố 
Trạch. Trên các địa bàn khác, Trung đoàn 101 san bằng một loạt 
tháp canh ở Hưng Trà, Bác Vọng, Giáp Viễn, Vân Cự. Lực lượng 


251 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


vũ trang Thừa Thiên đánh bại các trận càn của địch ở Băng La, 
Cam Lộ, Vĩnh Hòa. 


Tại Nam Trung Bộ, Trung đoàn 812 táo bạo đánh thọc sâu 
xuống đông nam thị xã Phan Thiết, tiêu diệt toàn bộ khu quân sự và 
diệt, bắt gần 100 tên sĩ quan và hạ sĩ quan. Đồng thời quân tình 
nguyện Việt Nam ở Nam Trung Bộ cùng quân giải phóng Lào tiến 
về hướng đường số 13, mở rộng hoạt động xây dựng khu căn cứ 
Chăm Bát Xác, mở rộng hoạt động xuống lưu vực sông Mê Công, 
Đường số 19. 


Đặc biệt, trên chiến trường Nam Bộ, quân và dân ta đây mạnh 
chiến tranh du kích, đánh địch liên tục. Ngày 21-12-1951, các chiến 
sĩ biệt động tiến công khu an dưỡng thị xã Vũng Tàu, diệt 52 sĩ 
quan Pháp. Đến 29-1-1952, ta tiến công chỉ khu Cần Giờ, án ngữ 
đường giao thông trên sông Làng Tần và Sài Gòn có hai đại đội 
ngụy Cao Đài chiếm đóng. 


Tháng 12-1952, Tiểu đoàn 410 bộ đội địa phương Cà Mau, du 
kích Tân Thành đánh đến Bầu Dừa. Tháng 2-1952, các lực lượng 
vũ trang Châu Thành đánh địch liên tục trên sông Rạch Sỏi - Minh 
Hương và lộ Cái Sắn. 


Như vậy là dưới sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, quân và dân ta 
trên mặt trận sau lưng địch đã tiêu hao, tiêu diệt được một bộ phận 
quan trọng sinh lực địch, phát triển lực lượng kháng chiến, mở rộng 
nhiều vùng căn cứ, làm cho cục diện chiến trường ngày càng thay 
đôi có lợi cho ta. 


Sau chiến thắng của chiến dịch Hòa Bình, cuộc kháng chiến trên 
địa bàn Liên khu IV ngày càng phát triển. Địch từ chủ động tiến 
công phải chuyển sang phòng ngự, phạm vi chiếm đóng của chúng 
bị thu hẹp. Khu du kích và căn cứ du kích của ta được mở rộng, 
chiếm gần 2/3 tổng diện tích vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệm vụ cụ 
thể của quân dân vùng địch hậu, vùng đồng bằng Bắc Bộ là phải 
tích cực phát triển củng cố cơ sở, đây mạnh phong trào du kích, 


P2592 


Chương II1: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


mở rộng và củng cố căn cứ địa, đây mạnh công tác ngụy vận. 
Những căn cứ chính cần xây dựng cho được là: vùng Tiên Lữ, Phủ 
Cừ - Hưng Yên, Hải Dương và vùng Tiên Duyên - Hưng (Thái 
Bình) và căn cứ Hà Nam (huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm), 
ở hữu ngạn sông Hồng và căn cứ phía nam tỉnh Bắc Ninh (Gia 
Hưng và Tiên - Quế - Võ). Đến giữa năm 1952, các khu du kích và 
căn cứ du kích nói trên trong Liên khu được xây dựng khá vững 
chắc. Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được củng có, lực 
lượng chính trị và lực lượng vũ trang phát triển, đời sống của nhân 
dân được ồn định, tạo cơ sở vững chắc đề đây mạnh kháng chiến. 


Sau một thời gian đối phó với thủ đoạn càn quét, bình định mới 
của địch, quân và dân khu du kích các tỉnh Nam Bộ, Hải Dương, 
Hưng Yên, Thái Bình đã kết hợp đấu tranh vũ trang với đâu tranh 
chính trị, đấu tranh kinh tế để bảo vệ nhân dân, tổ chức lực lượng 
bám dân, củng cô cơ sở kháng chiến. 


Ở trung du và đông bằng Bắc Bộ: Quân và dân trung du và 
đồng bằng Bắc Bộ anh dũng chiến đấu, loại khỏi vòng chiến đầu 
10.000 tên địch, làm cho chúng bị tổn thất nặng nẻ về binh lực. 
Trong vùng căn cứ du kích, nhân dân ra sức nâng cao cảnh giác, 
tích cực xây dựng hằm hào, công sự, củng cố trận địa, rào làng, xây 
dựng làng chiến đấu sẵn sàng đánh địch, bảo vệ tính mạng và tài 
sản của nhân dân. 

Trong suốt 3 tháng (11-1951 đến 2-1952), trên chiến trường 
chính Bắc Bộ, với sự phối hợp chặt chẽ của 3 thứ quân, kết hợp tác 
chiến với nỗi dậy phá tÈ, mở hàng loạt khu du kích và căn cứ du 
kích, giải phóng hàng loạt làng xã với tống diện tích 4.800km? 
(chiếm 2/3 diện tích đồng bằng châu thỏ). Kết quả là, ta đã tiêu diệt 
và bắt sống hơn 10.000 tên địch, tiêu diệt 160 hội tề dũng, vệ sĩ, 
tịch thu và phá hủy nhiều vũ khí và phương tiện vũ trang của địch. 

Ở tỉnh Ninh Bình, ta tiêu diệt 2/3 số quân địch chiếm đóng, phá 
128/138 ban tê, giải phóng gần hết huyện Yên Mô; mở khu du kích 
I và II gồm 13 xã ở huyện Kim Sơn. 


205 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Ở Hà Nam, phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh, san 
phẳng 14/24 cứ điểm địch, diệt 45/50 vị trí tỀ vũ trang hương dõng, 
phá 320/380 ban tể, kêu gọi hơn 800 binh lính ngụy bỏ hàng ngũ địch. 


Ở Hà Đông, ta phục hồi được 171 cơ sở thôn, mở khu du kích ở 
Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên... 


Ở Nam Định, ta tiến hành phá tề trong các huyện, mở rộng khu 
du kích sang huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. 


Ở Bình Trị Thiên, Liên khu V và Nam Bộ, quân và dân ta tích 
cực phát triển đấu tranh quân sự, tiến công đồn bốt địch, kiềm chế 
lực lượng quân ứng chiến, phối hợp với chiến trường chính. Cuộc 
tiến công của bộ đội chủ lực tại mặt trận Hòa Bình và mặt trận sau 
lưng địch làm rung chuyến hệ thống phòng ngự của chúng ở trung 
du và đồng bằng Bắc Bộ, thúc đây cao trào tiến công quân sự của 
các lực lượng vũ trang địa phương, hỗ trợ phong trào nỗi dậy, giành 
quyền làm chủ của quân chúng, phá tan ách kìm kẹp của địch. Khí 
thế cách mạng sục sôi của quân và dân ta trong cuộc tông phá tê lần 
thứ hai dâng lên mạnh mẽ, tắn công trực diện vào chính quyền cơ 
sở của địch, phá tan từng mảng lớn ngụy quân, ngụy quyền ở nhiều 
vùng sau lưng địch. Kết quả trong Đông Xuân 1951-1952, quân và 
dân ta ở mặt trận sau lưng địch đã tiêu diệt 150.000 tên địch, bức 
rút hơn 1.000 đồn bốt, tháp canh trên tuyến phòng ngự của chúng. 

Phát huy thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình, ngay sau khi chiến 
dịch kết thúc, các đại đoàn chủ lực được tăng cường, củng cố về 
mọi mặt: kỹ thuật, tác chiến, chỉnh huấn chính trị, nâng cao các tiêu 
chuẩn cung cấp cho bộ đội... Chiến tranh du kích phát triển rộng rãi 
ở khắp các địa phương, nhất là ở vùng sau lưng địch. Dưới sự chỉ 
đạo linh hoạt của Trung ương và các đảng bộ địa phương, trên cả 
nước, quân và dân ta với tư thế chủ động và sẵn sàng đánh địch, 
liên tục phong tỏa các cuộc hành quân càn quét lớn nhỏ của địch. 


Trên chiến trường Nam khu IV, quân và dân Bình Trị Thiên chủ 
động tiến công nhiều vị trí địch, giải phóng huyện Quảng Trạch 


254 


Chương 1II: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


(Quảng Binh), quét sạch hàng chục vị trí địch ở các tỉnh Quảng 
Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên 
1.000 tên địch bị ta tiêu diệt, vùng giải phóng được mở rộng gồm 
nhiều huyện ở Bắc Quảng Bình dọc theo hành lang chiến lược Bắc 
- Nam, làm thất bại âm mưu chia cắt, cô lập chiến trường khu IV 
với địch. 


Ở Nam Trung Bộ và khu V, chiến tranh du kích tiếp tục giữ 
vững và phát triển mạnh ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Bắc Khánh Hòa. Các đơn vị bộ đội chủ lực khu và bộ đội địa 
phương đã đánh bại âm mưu quây phá miền Trung lâu dài của địch, 
bảo vệ được các khu du kích Ba Tơ, Sơn Hà (Quảng Ngãi). Nhân 
dân các vùng ven biển liên tiếp đấu tranh chống các kế hoạch "bình 
định", "chiêu an", chống cướp phá lúa gạo, bảo vệ thanh niên, phục 
hỏi và phát triển cơ sở tại các vùng sâu như Phan Rí, Mũi Né (Bình 
Thuận), Cam Ranh (Khánh Hòa). Các khu du kích cũ Lê Hồng 
Phong, Bắc Ái, Hòn Hèo (Khánh Hòa), Gò Nồi, Điện Bàn (Quảng 
Nam) được phục hồi và mở rộng. Quân và dân ta đã bức rút nhiều 
vị trí địch ở Cheo Reo, An Khê và tiến công nhiều vị trí khác. Vùng 
du kích Bắc Tây Nguyên được mở rộng nối với vùng du kích Hạ 
Lào và Đông Campuchia. Phong trào ở miễn núi đã vượt qua được 
thời kỳ khó khăn nhất và tiến kịp với đà phát triển chung của cuộc 
kháng chiến trong cả nước. Từ giữa năm 1953, việc lập trại tập 
trung cùng với âm mưu mở các chiến dịch quân sự để càn quét cơ 
sở kháng chiến ở Tây Nguyên đã hoàn toàn thất bại. 


Từ cuối năm 1950, có thêm sự giúp đỡ của đề quốc Mỹ, Bộ 
Chỉ huy Pháp ở Nam Bộ quyết định tăng cường các nút quân sự, 
tiến hành “bình định” Nam Bộ. Tháng 5-1951, Trung ương Cục 
quyết định phân chia lại chiến trường, sắp xếp lại lực lượng, kiện 
toàn tô chức trên toàn Nam Bộ. Ngay từ năm 1952, trên cơ sở 
đánh giá âm mưu và hành động của địch, Bộ Tư lệnh Nam Bộ ra 
Chỉ thị: “Cuộc kháng chiến của ta còn trường kỳ và gian khổ. 
Riêng ở Nam Bộ, thế giằng co của ta còn thấp kém, ta bị động 


255 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 1I 


nhiều vì du kích chiến tranh của ta còn chậm phát triển và lực 
lượng của ta còn kém lưu động. Do đó mà phương châm chiến 
lược của ta ở Nam Bộ vẫn là du kích chiến là chính, học tập đánh 
vận động chiến trong trường hợp có điều kiện thuận lợi và phải 
tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch”! 


Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn như đã phân tích ở trên, bộ 
đội Phân liên khu miễn Đông vẫn tìm cách đánh địch, tiêu biểu là 
các trận đánh sau: 


Nhìn chung, thời kỳ từ 1951 đến 1953 là thời kỳ khó khăn của 
Nam Bộ, hầu hết các tinh bị lắn chiếm, trừ Bạc Liêu và một phần 
tỉnh Rạch Giá. Mặt khác, do địch thay đổi chiến thuật bình định với 
thủ đoạn chia cắt chiến trường Nam Bộ bằng mạng lưới tháp canh 
dày đặc, phong tỏa miền Tây, cô lập miền Đông, dùng lực lượng cơ 
động càn quét, lần chiếm vùng tự do. Quân và dân Nam Bộ đã anh 
dũng tiến công địch bằng các hình thức phục kích, tập kích, đặc 
công vào các vị trí đồn bốt địch. Tiêu biểu là các trận đánh vào trại 
huấn luyện sĩ quan ở Vũng Tàu, tập kích kho hậu cần Phú Thọ ở 
Sài Gòn gây cho địch nhiều thiệt hại. Lực lượng vũ trang các phân 
Liên khu miền Đông, miền Tây Nam Bộ liên tục bẻ gẫy các cuộc 
hành quân càn quét của địch, bảo vệ các khu căn cứ kháng chiến, 
ngăn chặn các hoạt động tiếp tế của chúng. Hoạt động gây dựng cơ 
sở trong các vùng Công giáo, Cao Đài, Hoà Hảo được duy trì và 
phát triển. 

Ngày 26-5-1951, Tiểu đoàn 300 tỉnh Bà Rịa - Chợ Lớn đánh 
chìm tàu vận tải quân sự Saint Lauberbier (trọng tải 7.000 tắn) trên 
sông Long Tân, diệt hơn 1 trung đội địch. 


Ngày 20-7-1951, 75 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 303 thông báo 
cùng lực lượng biệt động của tỉnh tắn công chớp nhoáng tiêu diệt 
50 tên lính Âu - Phi, bắt sống 50 tên khác ở sơ yếu khu Trảng Bom. 


1. Nghị quyết quân sự 1952, hồ sơ 46, phông Nam Bộ, kho lưu trữ Bộ 
Quốc phòng. 


256 


Chương 1II: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Ngày 31-7-1951, chiến sĩ cảm tử Phan Văn Út diệt tướng 
Chasan, Ủy viên Cộng hòa kiêm Tư lệnh quân Pháp ở Nam Kỳ và 
Thủ hiến Nam phân Thái Lập Thành ở Sa Đéc. 


Các ngày 29-1-1952 và 21-7-1952, bộ đội, đặc công tỉnh Bà Rịa 
- Chợ Lớn tiêu diệt hàng loạt cơ sở địch. 


Ngoài ra, các chiến sĩ Phân liên khu miền Đông còn tập kích 
trường sĩ quan Mỹ Tho, đánh sập cầu Bén Lức (Tân An)... 


Trên chiến trường Phân liên khu miền Tây, thủ đoạn của thực 
dân Pháp là ra sức hiếu chiến, thu hẹp, tiễn tới nắm các vùng tự do 
lớn nhỏ của kháng chiến. 


Trong nửa đầu năm 1951, Bộ Tư lệnh khu 9 mở liên tiếp hai 
chiến dịch Long Châu Hà II và Sóc Trăng II. 


Chiến dịch Sóc Trăng II do Bộ Tư lệnh Khu 9 sử dụng Trung 
đoàn Tự do, ba tiểu đoàn 406, 408, 410, bộ đội địa phương, dân 
quân du kích mở chiến dịch tiến công địch đến địa bàn 3 huyện 
Vĩnh Châu, Thạch Tự, Long Phú (tỉnh Sóc Trăng và Cần Thơ) 
nhằm tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng khu vực kiểm soát, nói liền 
giao thông liên lạc giữa Khu 9 và Khu 8. Qua một số trận đánh đồn, 
đánh giao thông trên sông, đánh quân tiếp viện, bộ đội loại khỏi 
vòng chiến đấu 200 tên địch, góp phần phát triển chiến tranh du 
kích ở địa phương. Song song với hoạt động quân sự, lực lượng 
kháng chiến tiến hành vũ trang tuyên truyền, giúp đồng bào thấy rõ 
hơn âm mưu thâm độc của Pháp. 


Chiến dịch Long Châu Hà từ ngày 12-2 đến ngày 13-3-1951, Bộ 
Tư lệnh Khu 9 sử dụng Trung đoàn Tây Đô, hai đại đội Long Châu 
Hà, một đại đội biệt động và du kích, mở chiến dịch tiến công địch 
tại hai huyện Châu Phúc và Châu Thành (tỉnh Long Xuyên) nhằm 
tiêu diệt sinh lực địch, gây cơ sở chính trị, vũ trang trong đồng bào 
theo đạo Cao Đài, Hòa Hảo, mở hành lang nối liền Khu 8 và Khu 9. 
Kết quả, bộ đội loại khỏi vòng chiến đấu 300 tên địch, phá lô cốt, 


257 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


thu 21 súng, tạo điều kiện cho lực lượng vùng trung tâm vào vùng 
sau lưng địch. 


Qua hai chiến dịch này, kháng chiến đã tạo lại được khí thé, 
củng cố lòng tin trong quần chúng, gây dựng được cơ sở trong 
vùng có đồng bào Khơme Nam Bộ. 


Tại chiến trường Phân liên khu miên Tây: Liên đoàn của Pháp ở 
đây là ra sức lắn chiếm, thu hẹp, tiến tới xóa bỏ vùng tự do lớn nhỏ 
của kháng chiến. Năm 1951, chúng chiếm toàn tỉnh Bến Tre, Cần 
Thơ có 33/76 tạm bị chiếm, Sóc Trăng có 33 xã tạm chiếm. 


Thí dụ vào năm 1952, dân số Nam Bộ có khoảng 5.500.000 
người, quần chúng có 1.900 người (sau khi Bến Tre, Vĩnh Trà bị 
địch chiếm, số người giảm mạnh). Nam Bộ có tất cả 12.142 xã. 
Riêng Phân khu miền Đông có 604 xã, trong đó 190 xã độc lập, 104 
xã du kích và 310 xã tạm chiếm (ở Phân liên khu miền Tây, xã độc 
lập nhiều hơn). Các xã vùng độc lập và du kích có chính quyền công 
khai, nhiều nơi trong vùng du kích yếu, tạm chiếm có chính quyên bí 
mật, trừ 139 xã ở các vùng Hòa Hảo và Cao Đài ở Tây Ninh. 


Căn cứ Phân liên khu miền Tây ít bị tác động bởi các hoạt động 
càn quét lấn chiếm và tàn phá của địch nên tương đối ôn định và trở 
thành nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm chủ yếu cho miền Đông 
và Khu 6. Căn cứ Phân liên khu miền Tây gồm những vùng độc lập 
của các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu chiều dài 180km, rộng 80km, dân số 
khoảng 700.000 người, ruộng đất phì nhiêu... Miền Tây có căn cứ 
Long Châu Hà, dân số 70.000 người, diện tích 130.000km°. 


Căn cứ miền Đông Nam Bộ gồm 3 chiến khu: Chiến khu Ð 
(Biên Hòa), Chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh) và chiến khu 
Bà Rịa - Hàm Tân (Đất Đỏ, Bà Rịa - huyện Hàm Tân, Bình Thuận), 
căn cứ trung tâm là Chiến khu Ð, dài 70km, rộng 60km, dân số 
10.000 người. 


Các căn cứ miền Đông là vùng rừng núi liên hoàn nhau, nhưng 
bị chia cắt bởi các trục giao thông quan trọng của địch (Lộ 13, 14, 


258 


Chương 1II: Xây đựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


đường 20...). Ngoài ra còn những căn cứ nhỏ nhưng không kém 
phần quan trọng là Phú Mỹ, Minh Đàm, Rừng Sác, Khu 5 Hóc 
Môn, Trảng Bàng... 


Căn cứ Đồng Tháp Mười (thuộc Phân liên khu miền Đông) là 
vùng có thế xen kẽ giữa ta và địch vào năm 1952 bao gồm các vùng 
độc lập của tinh Mỹ Tho và Long Châu Sa, dài 100km, rộng 40km, 
dân số hơn 100.000 người. 


Đến năm 1951, để đối phó với các chiến dịch lớn ở Bắc Bộ, De 
Lattre đã điều 7 tiểu đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn pháo binh từ Nam 
Bộ ra. Nam Bộ có 28 tiểu đoàn bộ binh và lập thêm 5 tiểu đoàn 
mới, thay cho số bị đưa ra Bắc Bộ. 


Để biến Nam Bộ thành hậu phương cho toàn chiến trường Đông 
Dương, Pháp ra sức tiến công và bình định ở Nam Bộ bằng những 
biện pháp phối hợp trên cả 3 mặt: quân sự, chính trị, kinh tế, đề ra 
mục tiêu chiếm miền Tây, kiểm soát chặt chẽ miền Trung và bao 
vây cô lập miền Đông Nam Bộ. 


Được Mỹ trang bị nhiều phương tiện cơ động nhanh, hỏa lực 
mạnh, hệ thông thông tin liên lạc tốt, nhất là tăng cường loại xe lội 
nước sử dụng cho đầm lầy, vào các khu căn cứ cách mạng, mặt 
khác, Mỹ tiếp tục tung quân đánh đồn bốt, chia cắt Nam Bộ thành 
từng Ô để kiểm soát các trục giao thông đường bộ, các vùng dân cư, 
tập kích vào vùng tự do và các căn cứ của ta. 


Tại Sài Gòn - Chợ Lớn, trong ngày 12-1-1951, Ban công tác số 
9 diệt Henri de Lachevrotière, Chủ tịch tổ chức UDOFI (Chủ tịch 
Hội đồng quản hạt Nam Kỳ), ngay tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - 
Trần Quốc Toản. Tháng 3-1952, Đại đội quyết tử Nguyễn Văn 
Dương phối hợp với một đại đội của Tiểu đoàn 300 tỉnh Bà Rịa - 
Chợ Lớn chặn đánh tòa Talaken trên sông Soài Rạp. 


Tháng 4-1952, các chiến sĩ đặc công nước đánh chìm tàu quân 
sự Santh Louvort trên sông Long Tân. Vang đội nhất là trận đánh 
bom Phú Thọ ngày 3-8-1952, Đại đội đặc công 205 dùng mìn đánh 


259 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


kho Phú Thọ, làm nỗ tung 52.000 tấn bom đạn và đốt cháy hàng 
triệu lít xăng. 


Ngày 23-9-1952, các chiến sĩ đặc công Đại đội 205 đánh vào 
câu lạc bộ sĩ quan không quân Pháp ở đường Nam Kỳ khởi nghĩa - 
Võ Thị Sáu. 


Đặc biệt trên chiến trường Phân khu miền Đông, tháng 6-1951, 
các tiểu đoàn 295, 303 phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân 
đu kích đánh địch quyết liệt, bảo vệ an toàn vùng Chiến khu Ð, 
chiến khu Dương Minh Châu. 


Vùng tự do ngày càng bị thu hẹp, trong tổng số 103 xã của tỉnh 
Bà Rịa, Chợ Lớn, có tới 99 xã (chiếm 99%) là vùng tạm chiếm và 
vùng du kích yếu. Tuy vậy, bộ đội Phân khu miền Đông vẫn tìm 
cách đánh địch, tiêu biểu là: 


Nhìn chung, trên chiến trường cả nước, từ sau chiến dịch Hòa 
Bình đến giữa năm 1952, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, 
Chính phủ, hoạt động đấu tranh vùng sau lưng địch đã có bước phát 
triển mạnh mẽ, chiến tranh nhân dân ngày càng được củng cỗ và 
mở rộng. Kết quả trong Đông Xuân năm 1951-1952, quân và dân ta 
ở mặt trận sau lưng địch đã tiêu diệt được 15.000 tên địch, bức 
hàng, bức rút hơn 1.000 đồn bốt, tháp canh trên tuyến phòng ngự 
của địch. 


V. CHIẾN DỊCH TÂY BÁC 1952 (TỪ NGÀY 14-10 ĐẾN 
14-12-1952) 


Với chủ trương tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, tìm nơi sơ hở 
của địch mà đánh, từ tháng 4-1952, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã chỉ thị xúc tiến công tác chuẩn bị chiến dịch, với 
quyết tâm tiêu diệt địch, giải phóng Tây Bắc. Trung ương Đảng và 
Chính phủ cũng xác định rõ mục đích mở chiến dịch Tây Bắc nhằm 
tiêu diệt sinh lực địch, tranh thủ nhân dân, giải phóng một bộ phận 
đất đai quan trọng về mặt chiến lược. 


260 


Chương III: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Tây Bắc là một vùng địa - quân sự quan trọng, một vùng chiến 
lược ở phía Tây Bắc Bắc Bộ nước ta. Đây là một chiến trường rừng 
núi rộng lớn, phía tây là biên giới Việt - Lào, giáp hai tinh Phông 
Xa Lỳ và Sầm Nưa. Phía đông giáp với căn cứ địa Việt Bắc. Phía 
bắc là biên giới Việt - Trung, đối diện với tỉnh Lào Cai là tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc). Phía nam là tỉnh Hòa Bình, nối liền với các 
tỉnh thuộc Liên khu III, Liên khu IV. Từ đây, địch có thể uy hiếp 
căn cứ địa Việt Bắc và che chở Thượng Lào. Địa hình Tây Bắc 
hiểm trở, đất rộng người thưa, cư dân hầu hết là người dân tộc, đời 
sống kinh tế tự cấp tự túc, nghèo nàn và lạc hậu... Song, nhân dân 
Tây Bắc vốn có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm, đã vượt 
qua mọi khó khăn gian khổ để xây dựng chính quyền cách mạng, 
phát triên phong trào kháng chiến. Đặc biệt, từ tháng 9-1950, quân 
và dân Tây Bắc đã phối hợp với chiến dịch Biên giới đánh địch ở 
Lào Cai, giải phóng một phần tỉnh Lào Cai và nhiều thị trắn, mở 
rộng thêm vùng căn cứ ở hữu ngạn sông Thao. 


Đẻ đây mạnh công tác chuẩn bị chiến dịch, huy động nhân lực 
phục vụ tiền tuyến, ngày 14-7-1952. Chính phủ ban hành bản điều 
lệ tạm thời về huy động dân công. Tiếp đó, Ban dân công ở các 
tỉnh cũng được thành lập. Việc điều khiển gom lương, vận chuyển 
chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực, vật lực địa phương, do Ban cung 
cấp tiền phương, Ban cán sự đường số 41 của Tổng cục Cung cắp 
đảm nhiệm'. 

Ngày 9-9-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện 
với Hội nghị phổ biến kế hoạch chiến dịch Tây Bắc, Người căn 
dặn: “Trung ương và Tổng quân ủy đã cân nhắc kỹ chỗ dễ và khó 
của chiến trường sắp đến và quyết tâm là chiến dịch này phải đánh 
cho thắng lợi...". Bộ đội và dân công đều khắc sâu lời căn dặn của 
Bác Hồ: đánh Tây Bắc cần có quyết tâm lớn. 


1. Tổng cộng toàn chiến dịch, ta đã cung cấp cho bộ đội, dân công 9.360 tân 
gạo, 164 tần muỗi, 195 tấn thịt, 71 tân thực phâm khác, 33 tân đạn, huy 
động 194.000 dân công, gần băng 7 triệu ngày công. 


261 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Quân địch ở Tây Bắc được tổ chức thành khu tự trị Tây Bắc, gọi 
tắt là ZANO, gồm 8 tiểu đoàn trong đó có 5 tiểu đoàn ngụy Thái và 
3 tiểu đoàn cơ động người Phi. Ngoài ra, có 40 đại đội ngụy Thái 
làm nhiệm vụ chiến đấu, 11 khẩu pháo. Địch bó trí thành 4 phân 
khu: phân khu Nghĩa Lộ, Sông Đà, Sơn La và Lai Châu. 


Ngoài ra còn có các tiểu khu Tuần Giáo, Thuận Châu, Phù 
Yên. Địch đóng ở 400 cứ điểm, phần lớn là trung đội, có 40 cứ 
điểm đại đội. 

Từ năm 1952, chúng ra sức củng cố vững chắc vùng chiến dịch 
quan trọng này, nhằm uy hiếp khống chế bên sườn, sau lưng và cắt 
liên lạc của ta giữa căn cứ Việt Bắc với Khu III, che chở cho chúng 
ở Thượng Lào. 


Về phía ta, từ cuối chiến dịch Hòa Bình (2-1952), Bộ Chính trị 
đã có ý định mở chiến dịch trên hướng Tây Bắc. Ngày 17-7-1952, 
Trung ương Đảng quyết định thành lập khu Tây Bắc, gồm 4 tỉnh: 
Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái rộng 44.300km', dân số 
440.000 người. Tây Bắc là một vùng rừng núi trùng điệp, nhiều dãy 
núi cao hơn 1.000m. Đây là một vị trí chiến lược quan trọng đối với 
cách mạng ở Đông Dương. 


Tháng 9-1952, dựa vào so sánh thế, lực giữa ta và địch trên 
chiến trường, căn cứ vào đẻ nghị của Tổng Quân ủy và Bộ Tổng 
tham mưu, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến 
dịch Tây Bắc nhằm mục đích: “Tiêu diệt sinh lực địch; tranh thủ 
nhân dân vùng Tây Bắc; giải phóng một bộ phận đất đai ở Tây 
Bắc”; và cử đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh chiến dịch, 
đồng chí Hoàng Văn Thái làm Tham mưu trưởng, đồng chí Nguyễn 
Chí Thanh làm Chủ nhiệm chính trị, đồng chí Trần Đăng Ninh làm 
Chủ nhiệm cung cắp. 


1. Báo cáo kế hoạch tác chiến chiến dịch và tổng kết kinh nghiệm của các 
chiến dịch lớn. Bộ Tông tham mưu xuất bản, 1963, tập 2, tr. 140. 


262 


Chương 1II: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Để đâm bảo việc tổ chức và tiến hành chiến dịch Tây Bắc giành 
thăng lợi, từ ngày 6 đến ngày 9-9-1952, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng 
tư lệnh đã tổ chức hội nghị trao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia 
chiến dịch Tây Bắc. Bộ Tư lệnh sử dụng 3 đại đoàn bộ binh 316, 
308, 312 và đại đoàn công pháo 351, cùng các trung đoàn 148 và 
hàng vạn dân công phục vụ chiến dịch. Các đại đoàn 304 và 320 
được giao nhiệm vụ đánh địch ở vùng địch hậu Liên khu III để phối 
hợp với chiến trường chính. Cuối tháng 9-1952, các đơn vị tham 
gia chiến dịch gấp rút chuẩn bị chiến trường. Bảy trung đoàn chủ 
lực thuộc các đại đoàn 308, 312, 316 cùng với binh chủng phối 
thuộc có nhiệm vụ tiêu diệt Phân khu Nghĩa Lộ, mở màn chiến 
dịch. Tiểu đoàn 910 của Tây Bắc luồn sâu vào vùng địch hậu ở 
Quỳnh Nhai, có nhiệm vụ củng cô và mở rộng cơ sở chính trị, xây 
dựng lực lượng vũ trang địa phương. Trung đoàn L76 Đại đoàn 316 
ở lại Phú Thọ phòng ngừa quân địch đánh ra. Trung đoàn bộ binh 
148, Trung đoàn công binh IŠ51, 6 đại đội pháo binh 75mm và 3 đại 
đội súng cối sẵn sàng chiến đấu. Một tiểu đoàn và 10 đại đội địa 
phương của các tinh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai cùng dân 
quân du kích khu Tây Bắc được huy động ở mức cao nhất phối hợp 
chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Tổng quân số của hai hướng lên 
tới 36.000 người. 


Ngày 19-9-1952, Tông cục Chính trị ra Chỉ thị “Về công tác 
chính trị Chiến dịch Thu Đông 1952”, nêu rõ những công việc cụ 
thể để thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị trong Chiến dịch Tây 
Bắc như sau: 

“a, Động viên sâu rộng, nhiều lần và kế tiếp để làm cho thắm 
nhuân quyết tâm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, làm cho ai nây 
đều hăng hái, phần khởi tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

b. Bảo đảm cung cấp kịp thời, tìm đủ mọi cách tăng cường công 
tác cung cấp, hết sức giúp đỡ động viên ngành cung cấp, làm cho 
bộ đội luôn luôn được khỏe mạnh để củng cố sức chiến đấu. 


c. Bảo đảm chiến thuật được hoàn thành, kết hợp với kỹ thuật... 


263 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


d. Bảo đảm chấp hành chính sách dân tộc thiểu số của Trung 
ương và kiên quyết thi hành 8 điều mệnh lệnh của Hồ Chủ tịch (tức 
là giữ vững kỷ luật quần chúng). 


e. Hoàn thành công tác ngụy vận, làm đúng chính sách tù, hàng 
binh để mở đường tốt đẹp cho công việc tranh thủ nhân dân... 


f. Tăng cường công tác chính sách đối với dân công... 
g. Nâng cao tỉnh thần thương yêu nhau ngoài mặt trận, giải 


s»Ỉ 


quyết chu đáo công tác thương binh...”". 


Phương châm hoạt động của ta “về chiến dịch là đánh dài ngày, 
đánh liên tục, tiễn từng bước chắc, đồng thời sẵn sàng năm thời cơ 
thuận lợi để phát triển nhanh chóng. Vẻ chiến thuật là vây điểm, 
diệt viện; diệt viện, phá điểm”2. 

Sau một thời gian chuẩn bị, để bảo đảm chắc thắng, Bộ Chi huy 
chiến dịch xác định quyết tâm cuối cùng: Tập trung binh lực tiêu 
diệt địch ở Phân khu Nghĩa Lộ, đồng thời tiêu diệt tiểu khu Phù 
Yên, giải phóng hai nơi trên, phát triển thắng lợi, quét sạch địch tới 
sát bờ sông Đà, tạo điều kiện để tiến công Sơn La, sau đó nhanh 
chóng tiến quân vào Sơn La. 


Công tác đảm bảo hậu cần, gạo ở hướng chính trong đợt I là 
1.195 tấn cho bộ đội và 142 tấn cho dân công. Hướng phụ là 104 
tắn cho bộ đội và 43 tắn cho dân công”. Dân công đi theo bộ đội là 
4.300 người; dân công vận chuyên khác là 27.750 người". Đợt 2 và 3 


1. Lịch sử công tác Đảng - công tác chính trị chiến dịch (1945-1975), Nxb 
Quân đội nhân dân, H., 1998, tr. 136. 

2. Những tài liệu chỉ đạo chiến dịch..., sđủd, H., 1962, tập 4, tr. 240. 

3. Tổng kết Chiến dịch Tây Bắc, ta huy động 11.750 tắn gạo (tiêu thụ hết 
9.890 tấn gạo, 164 tấn muối, 328 tắn thịt, 82 tắn thực phẩm khác). 

4. Tổng kết Chiến dịch Tây Bắc, ta huy động 200.000 dân công bằng 7 triệu 
ngày công. Lượng vật chất bảo đảm cho chiến dịch khoảng 9.000 tấn 
lương thực, thực phẩm; 120 tấn vũ khí, đạn dược và dụng cụ thuốc men 
cân thiết đề cứu chữa cho khoảng 5.000 thương binh. 


26 


Chương I1I: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


là 3.400 tấn (không kể số gạo dân công ăn trên dọc đường). Hai 
tỉnh Phú Thọ, Yên Bái huy động 450 chiến thuyền, phà đưa 30.000 
bộ đội, dân công cùng với binh khí kỹ thuật qua sông. 


Chiến dịch Tây Bắc diễn ra trong ba đợt (đợt 1: từ ngày 14 đến 
23-10; đợt 2: từ ngày 17 đến 23-11 và đợt 3: từ ngày 24-11 đến 
30-12-1952). Ngày 14-10-1952, Chiến dịch Tây Bắc mở màn. Trên 
hướng chủ yêu, Trung đoàn 174 tiến công Ca Vịnh, nhưng do vây 
không chặt, địch đã chạy hết. Trung đoàn 141 đánh Sài Lương, do 
năm địch không chắc, khi đánh vào mới biết địch đã đi nơi khác. 
Cùng ngày, ở phía sau, Trung đoàn 98 tiêu diệt vị trí Gia Phù. 


Ngày 15-10, De Linarès, Tư lệnh quân Pháp ở Bắc Bộ điều tiểu 
đoàn lê dương lên Nà Sản để bảo vệ Sơn La. Trong ngày, Ti-ri-ông 
chỉ huy phân khu Nghĩa Lộ đưa đại đội Ta-bo về phía Khâu Vác 
thăm dò lực lượng ta. Một đơn vị của Đại đoàn 312 đã tiêu diệt gọn 
đại đội này ở Nậm Mười. 

Ngày 16-10, quân địch ở các vị trí Thượng Bằng La, Ba Khe và 
một loạt vị trí nhỏ xung quanh những cứ điểm bị diệt tự động bỏ 
đồn rút chạy. Địch vội ném tiểu đoàn dù 6 (6° BPC) xuống Tú Lệ. 
Ngày 17, hai trung đoàn của Đại đoàn 308, lợi dụng sương mù, từ 9 
giờ sáng, đã có mặt trên những quả đổi đối diện với Pú Chạng. 
Trung đoàn 88 chở trời tối tiến vào vị trí Nghĩa Lộ Phó, ở cuối thị 
trân do 400 tên địch chiếm giữ. Trung đoàn 36 đã bao vây đôn Cửa 
Nhỡ. 14 giờ 30 phút, súng cối 120mm của ta bắn vào trận địa pháo 
105mm ở Nghĩa Lộ Phó, tạo điều kiện cho các mũi xung kích của 
Tiểu đoàn 102 tiếp cận cứ điểm Pú Chạng. Máy bay địch đến bắn 
phá, yêm trợ. Các chiến sĩ phòng không của ta bắn rơi 2 máy bay. 
Xung kích ta mở cửa đột phá, đại đội chủ công 267 lọt vào đồn, 
thọc sâu chia cắt quân địch. Sau 3 giờ chiến đấu, quân ta làm chủ 
cứ điểm Pú Chạng, bắt 177 tên địch trong đó có viên quan tư chỉ 
huy phân khu. 

Do chiếm lĩnh chậm, 3 giờ 5 phút ngày 18-10, Trung đoàn 88 
mới tiến công Nghĩa Lộ Phố. Sau 2 giờ 20 phút chiến đấu, ta đã 


265 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


chiếm được cứ điểm, loại khỏi vòng chiến đấu 280 tên (diệt 45 tên, 
bắt 235 tên). Trận Pú Chạng - Nghĩa Lộ, ta đã diệt gọn tiểu đoàn 
Thái số 1, đập tan phòng tuyến vòng ngoài của địch. 


Trước áp lực của Đại đoàn 312 ở hướng tây bắc, quân địch ở 
Gia Hội bỏ đồn rút về Tú Lệ, cùng với Tiểu đoàn dù 6 tháo chạy về 
phía sông Đà. Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy chiến dịch điều 
Trung đoàn 165 tiến công Tú Lệ và truy kích địch đến đèo Cao 
Phạ, diệt và bắt gần 400 tên. 


Trên hướng thứ yếu, đêm 14-10, Trung đoàn 98 tiến công tiêu 
diệt cứ điểm Nha Phù, đêm 17-10 tiêu diệt sở chỉ huy tiểu khu Phù 
Yên ở Bản Mo. Địch ở Vạn Yên rút chạy sang hữu ngạn sông Đà. 


Ở hướng phối hợp, phía nam Lai Châu, ngày 14-10, Tiểu đoàn 
910 thuộc Trung đoàn 148 đánh Đại đội 5 của Tiểu đoàn Thái, 
chúng phải rút chạy khỏi Quỳnh Nhai. Ngày 23, Tiểu đoàn 542 
Trung đoàn 165 diệt một đại đội của Tiểu đoàn Ta-bo 17 của địch ở 
Pắc Ná, số còn lại chạy sang bên kia sông Đà. 


Sau 10 ngày chiến đấu, ta đã diệt 500 tên, bắt trên 1.000 tên, 
giải phóng một vùng đất quan trọng từ hữu ngạn sông Hồng đến tả 
ngạn sông Đà, từ Vạn Yên đến Quỳnh Nhai, rộng 10.000km?. Ngày 
23-10, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định kết thúc đợt I và di chuyển 
sở chỉ huy từ Khe Lóng về Gia Phù, gần Tạ Khoa trên vùng đất vừa 
giải phóng. 

Sau đợt L, địch vội vã tăng cường thêm cho Tây Bắc 8 tiểu đoàn 
mới là 2 tiểu đoàn dù (6° BPC, 1° BEP), 2 tiểu đoàn lê dương (3/1 
REI và 3/5 REI, 2 tiêu đoàn Phi (31 RTM và 27 BMTS), 2 tiểu 
đoàn ngụy (55° BVN và 58 BCL). Cộng với 8 tiểu đoàn còn lại, 
đưa quân số địch ở Tây Bắc lên 16 tiểu đoàn và 32 đại đội. 


Ngày 5-11, De Linarès (Đờ Li-na-rét) mở cuộc hành quân Lo-ren 
(Lorens), đánh lên Phú Thọ nhằm phá hậu pixrơng ta, kéo chủ lực ta 
về hướng này. Địch đã huy động 13 tiểu đoàn bộ binh của các binh 


266 


Chương 1II: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


đoàn cơ động số I1, 2, 3, 4, 5 và 3 tiểu đoàn dù, 2 hải đoàn xung kích, 
4 tiểu đoàn pháo binh, 2 tiểu đoàn cơ giới, 7 đại đội công binh. 


Ta đã bó trí ở Phú Thọ Trung đoàn 176, một tiểu đoàn của 
Trung đoàn 246 cùng với bộ đội địa phương có nhiệm vụ ngăn 
chặn quân địch. Bộ chỉ huy quyết định điều thêm Trung đoàn 36 về 
Phú Thọ đánh địch. Mục tiêu và kế hoạch đợt 2 chiến dịch vẫn 
không thay đối. 


Ngày 7-lI, Trung đoàn 165 ở hướng thọc sâu nổ súng đánh 
Quỳnh Nhai. Địch tưởng đây là hướng chính, lập tức điều lên Lai 
Châu 2 tiêu đoàn, đồng thời tăng viện cho Nà Sản 2 tiểu đoàn. 


Trên hướng chủ yêu (nam Sơn La), đêm 17-11, Trung đoàn 209 
tiêu diệt vị trí Bản Hoa. Đêm I8, Trung đoàn I4I tiêu diệt vị trí Ba 
Lay. Với hai trận đánh, Đại đoàn 312 đã tiêu diệt gọn Tiểu đoàn 3 
Ma-rốc và một đại đội ngụy. Đêm 19-11, 2 trung đoàn 174 và 198 
phối hợp đánh Mộc Châu. Giở đầu, các mũi tiến công ở hướng chủ 
yếu đột phá không thành công. Nhưng mũi thứ yếu chiếm được 2 vị 
trí tiền tiêu, phát hỏa lực yêm hộ cho các hướng phát triển. Sau 2 
giờ 15 phút chiến đấu, quân địch đầu hàng, tên Tiểu đoàn trưởng 
Vincent (Vanh-xăng) bị bắt sống. Mộc Châu bị diệt. Địch ở các vị 
trí Chiềng Pan, Sông Con, Tạ Say, Sa Piệt, Tạ Khoa vội vã rút 
chạy, đường 6 được khai thông. 

Ngày I8-I1, địch rút khỏi Sơn La, Trung đoàn 165 tiếp quản 
Sơn La, truy quét bắt gần 500 tên tàn binh địch và trên 100 nhân 
viên ngụy quyên. 

Trên hướng phối hợp, Ban chỉ huy mặt trận Y13' điều Tiểu 
đoàn 910 và 542 bất ngờ tập kích Điện Biên Phủ. Địch chạy tản 


1. Mặt trận Y 13 thành lập ngày 24-10-1952, do đồng chí Bằng Giang làm Tư 
lệnh. Mệnh lệnh số 33 (20-10). Những tài liệu chỉ đạo chiến dịch của 
Trung ương Đảng, Tổng quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh. Bộ Tổng tham mưu 
xuất bản, 1962, tập 4, tr. 342. 


267 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


vào rừng, ta tổ chức lùng sục kết hợp với địch vận, bắt 726 tên, hầu 
hết thuộc tiểu đoàn Lào (58 BCL), thu 600 súng các loại. 


Tại mặt trận Trung du, ngày 17-11-1952, một đoàn xe của GM4 
về tới Chân Mộng trên đường số 2 lọt vào trận địa phục kích của ta, 
bị Trung đoàn 36 tiêu diệt và bắt trên 400 tên địch, phá hủy 44 xe 
cơ giới. Trong những ngày tiếp sau, các trung đoàn 36, 74 cùng lực 
lượng vũ trang địa phương đánh mạnh, địch tốn thất lớn và phải rút 
khỏi Việt Trì, kết thúc cuộc hành quân Lo-ren. Trong gần một 
tháng quân dân Phú Thọ đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.884 tên 
địch, trong đó bắt 173 tên, có 100 lính Âu - Phi, phá hủy 60 xe cơ 
giới, thu nhiều vũ khí. 

Ngày 25-11, đợt 2 chiến dịch kết thúc, sở chỉ huy chiến dịch 
chuyên về phía tây Tạ Khoa, trên đường đi Cò Nòi. Trong đợt 2 
chiến dịch, ta đã làm tốt nhiệm vụ, diệt và bắt trên 3.000 tên, 
trong đó có 3 tiểu đoàn bị diệt gọn (3/1 RTM, 55° BVN, 58 BLC), 
giải phóng tỉnh Sơn La (trừ Nà Sản), với diện tích tông cộng là 
17.700kni. 


Cuối tháng 11-1952, tại Tây Bắc, toàn bộ quân địch đã dồn về 
Nà Sản và thị xã Lai Châu. Tổng số quân địch ở Nà Sản có 8 tiểu 
đoàn bộ binh và dù, 1 tiểu đoàn pháo, 8 đại đội độc lập, 1 đại đội 
công binh. Trong số này có 4 tiểu đoàn lê dương (1°, 2° BEP, 3/3 
REI, 3/5 REI), 2 tiểu đoàn Bắc Phi (2/1 RTA, 2/6 RTM của GMI) 
và 2 tiêu đoàn ngụy mới được khôi phục (2° và 3° BGT). Chúng tổ 
chức thành một tập đoàn cứ điểm gồm 24 điểm tựa đại đội và 4 
điểm tựa trung đội trên các điểm cao, ở giữa có sân bay, trận địa 
pháo và sở chỉ huy. Nà Sản đã trở thành cụm phòng ngự tập đoàn 
cứ điểm mạnh nhất của địch lúc này ở Tây Bắc. 

Về phía ta, lực lượng lúc này còn 36 đại đội, tương đương với 
lực lượng địch. Trên cơ sở đó, Bộ chỉ huy quyết định triển khai đợt 
3 chiến dịch. Mục tiêu là tập trung toàn bộ lực lượng tiến công 
quân địch ở Nà Sản. Phương châm tác chiến là: Đánh chỗ yếu 


268 


Chương III: Xây đựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


trước, chỗ mạnh sau, bao vây toàn diện, công kích có trọng điểm, 
đánh ngoại vi trước, tranh thủ mở một mặt rôi đánh vào tung thâm. 


Đêm 30-I1, Trung đoàn I02 cùng Trung đoàn 88 của Đại đoàn 
308 tiến công Pú Hồng (điểm cao 753). Sau I giờ 45 phút chiến 
đấu, ta diệt 4 trung đội của GMI đóng tại đây, bắt sống viên quan 
ba chỉ huy. Cùng đêm, Tiểu đoàn 115 của Trung đoàn 165 Đại 
đoàn 312 tiến công vị trí Bản Hời. Sau hơn một giờ chiến đấu, ta 
diệt một đại đội địch. Nhưng hôm sau, dưới sự yêm trợ của máy 
bay và đại bác, địch mở nhiều đợt xung phong đánh chiếm lại vị trí 
này. Đêm 1-12, Trung đoàn 174 cùng một bộ phận của Trung đoàn 
88 đánh Nà S¡ không thành công. Trung đoàn 209 đánh Bản Vây 
cũng không đạt kết quả. Trời sáng địch dùng máy bay oanh tạc và 
băn trên 5.000 quả đạn pháo đề cứu nguy cho các cứ điểm. 


Ngày 2-12, địch thả dù tăng cường thêm cho Nà Sản 2 tiêu 
đoàn, quyết giữ tập đoàn cứ điểm này. Qua 4 trận đánh trên, Bộ chi 
huy chiến dịch nhận thấy ta chưa đủ khả năng tiêu diệt cụm cứ 
điểm Nà Sản. Đây là những cứ điểm năm trong hệ thống cấu trúc 
chặt chẽ của một tập đoàn cứ điểm. Ta cần có thời gian nghiên cứu 
kỹ về kiểu phòng ngự mới cúa địch, ngày 10-12-1952 Bộ chi huy 
đã quyết định kết thúc chiến dịch. 

Kết quả toàn chiến dịch: Tuy đánh tập đoàn cứ điểm Nà Sản 
không thành công, nhưng ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 6.029 tên 
địch (diệt 1.005 tên), diệt gọn 4 tiểu đoàn và 28 đại đội địch. Giải 
phóng một vùng rộng lớn ở địa bàn chiến lược quan trọng (khoảng 
30.000km” với 250.000 dân). Ta thương vong gần 6.000 người. Hội 
nghị sơ kết chiến dịch được tổ chức ngay tại sở chỉ huy tiền phương 
gần Tạ Khoa đã nhận định: “Chiến dịch Thu Đông 1952 đã thành 
công ngoài mức dự kiến”. 

Về ý nghĩa chiến dịch Tây Bắc, ngày 10-12-1952, trong Hội 
nghị cán bộ các đơn vị dự chiến dịch, thay mặt Đảng ủy và Bộ chỉ 
huy chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh kiêm 


269 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Chỉ huy trưởng chiến dịch đánh giá: “Thu Đông 1952 là Thu Đông 
chiến thắng Tây Bắc. Nếu nhìn rộng ra toàn chiến trường Bắc Bộ 
thì đó là thắng lợi lớn của ta trên con đường tiếp tục giành thế chủ 
động... Thắng lợi đó đã rèn luyện nhiều cho bộ đội ta về kỹ thuật, 
củng có và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, củng cố và mở rộng khối 
đoàn kết toàn dân, tăng cường lực lượng kháng chiến của nhân dân, 
nâng cao lòng tin tưởng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với 
Đảng và Hồ Chủ tịch”!. Chiến dịch Tây Bắc đã mở ra một thế chiến 
lược mới rất thuận lợi cho ta. Vùng giải phóng đã nói liền Tây Bắc 
với Việt Bắc và với Thượng Lào. 


Về nghệ thuật chiến dịch, trong chiến dịch Tây Bắc, ta đã vận 
dụng cách đánh khác với cách đánh của chiến dịch Biên giới và 
chiến dịch Hòa Bình. Ta đã tập trung lực lượng tô chức tiền công 
liên tục, đột phá tiêu diệt từng khu vực phòng ngự gồm nhiễu cứ 
điểm tiểu đoàn, đại đội của địch có công sự vững chắc như ở Nghĩa 
Lộ, Quang Huy, Mộc Châu, đồng thời dành một lực lượng khác 
làm nhiệm vụ ngăn chặn, đón lõng để tiêu diệt quân địch chi viện 
hoặc rút lui. Ta đã kết hợp cả hai mặt đánh đồn và diệt viện, làm 
địch bị động đối phó. Chiến dịch đã phát triển nhanh chóng vào 
Tuần Giáo, Sơn La, Điện Biên Phủ và chỉ trong một thời gian ngắn, 
đại bộ phận hệ thống phòng ngự của địch ở Tây Bắc đã bị đập vỡ. 


Nét nỗi bật của nghệ thuật chiến dịch Tây Bắc là sự chỉ đạo 
việc hình thành và hoàn chỉnh hai hướng chủ yếu và thứ yếu của 
chiến dịch. Đó là sự phối hợp giữa hướng tiến công phía trước 
(nỗi bật là hai trận đánh lớn Nghĩa Lộ và Mộc Châu), phá vỡ hệ 
thống phòng ngự chiều sâu của địch từ hữu ngạn sông Thao đến 
hữu ngạn sông Đà. Với những cách đánh hiểm, vu hỏi, luồn sâu, 
chia cắt, nghi binh chiến dịch, ta đã giải phóng một vùng rộng lớn 
phía nam Lai Châu. 


1. Báo cáo kế hoạch tác chiến chiến dịch và tổng kết kinh nghiệm của các 
chiến dịch lớn. Bộ Tông tham mau xuất bản, 1963, tập 2, tr. 217. 


270 


Chương II: Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Trong chiến dịch, bộ đội ta đã thực hiện tốt phương châm “đánh 
điểm diệt viện” đối với quân chiêm đóng của địch trên chiến trường 
rừng núi. Ta đã diệt được cứ điểm do một tiểu đoàn tăng cường của 
địch chiếm giữ; đánh vận động diệt một tiêu đoàn địch rút chạy. 
Đây là bước trưởng thành mới của bộ đội ta. 

Về cách đánh công kiên, ta đã tập trung tuyệt đối ưu thế binh 
lực, hỏa lực. Ở điểm, ta tập trung từ 2/3 đến 3/4 lực lượng. Ở diện, 
cũng tập trung ưu thế hơn địch. Các vấn đề khác như bao vây, 
chiếm lĩnh trận địa, đột phá tiền duyên, chiến đấu tung thâm, củng 
cố giữ vững trận địa, rút lui, hợp đồng giữa bộ binh và pháo binh, 
cũng như kiềm chế pháo binh địch... cũng được vận dụng hợp lý. 


Chiến dịch Tây Bắc diễn ra từ ngày 14-10 đến 14-12-1952 thì 
kết thúc. Tuy còn những hạn chế, nhưng chiến dịch này vẫn giành 
được thắng lợi to lớn. Trong chiến dịch này, Bộ Tổng tư lệnh sử 
dụng các Đại đoàn bộ binh 308, 316, 312, Đại đoàn công pháo 351. 
Trung đoàn bộ binh 148 và các lực lượng vũ trang địa phương đánh 
ở Tây Bắc cùng hàng vạn dân công phục vụ chiến dịch. Chiến dịch 
diễn ra trong ba đợt. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trở ra 
đã huy động 35.000 dân công cùng các đơn vị sửa chữa đường và 
tiếp tế cho địch. 

Sau hai tháng mở chiến dịch, riêng Mặt trận Tây Bắc đã tiêu 
diệt, bắt sống và làm bị thương 6.000 tên địch, nhiều tiểu đoàn, 
đại đội thuộc các binh đoàn cơ động của Pháp bị xóa số. Âm 
mưu củng cố “Xứ Thái”, “Xứ Nùng tự trị” của Pháp thất bại 
hoàn toàn. Tám phần mười đất đai ở Tây Bắc gồm 28.800km? 
với 2.500 dân thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái được 
giải phóng, nối liền Tây Bắc với căn cứ địa Việt Bắc. Thế uy 
hiếp của địch với Việt Bắc từ phía Tây và uy hiếp Thượng Lào 
từ phía đông bị phá vỡ. 

Tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Tây Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ biểu dương cán bộ, chiến sĩ, 


271 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 1! 


dân công, Người nói: “Trung ương Đảng, Chính phủ khen ngợi toàn 
thể cán bộ, chiến sĩ, Trung ương, Chính phủ và Bác bằng lòng các 
chú, lần này chưa phải hoàn toàn, nhưng hơn mọi lần trước”'. 


Với chiến dịch Tây Bắc; quyền chủ động tiến công và chiến 
lược của ta tiếp tục được giữ vững và mở rộng. Lực lượng vũ 
trang của ta ngày càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu, 
bước đầu làm quen với cách tiến công vào hệ thống cứ điểm mạnh 
của địch. 


Chiến thắng Tây Bắc đã khăng định sự lựa chọn phương hướng 
chiến lược của Đảng và Bộ Tổng tư lệnh lúc đó là đúng đăn. Chiến 
thắng Tây Bắc của ta ngày càng đây địch vào thé bị động, thế thua. 


Cùng với việc mở chiến dịch Tây Bắc, một nhiệm vụ quan trọng 
đối với lực lượng vũ trang và nhân dân ta là phải đập tan kế hoạch 
gây phi của Pháp ở các tỉnh miền núi phía Bắc. 


Thực hiện âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng 
người Việt đánh người Việt", Pháp ra sức gây chia rẽ giữa người 
Kinh với đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc nuôi 
dưỡng, chỉ đạo, sử dụng lực lượng thổ phi, gián điệp, biệt kích tắn 
công chống phá cách mạng. Lực lượng phi mà Pháp gây dựng được 
rất đông, riêng ở Lào Cai, đầu năm 1951, số phi ở đây gồm 2.000 
tên, đến giữa năm 1952, đã lên tới 3.500 tên. 


Tháng 5 năm 1951, Pháp thành lập đội biệt kích hỗn hợp nhảy 
dù (GCMA) chuyên trách phá hoại hậu phương của ta, mà nhiệm 
vụ chủ yếu là gây phi. Từ khi thành lập đến lúc kết thúc chiến 
tranh, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, GCMA đã gây ra 4 vụ phi, với số 
lượng 5.500 người tham gia, chiếm 8% dân số toàn tỉnh lúc đó và 
bằng gần 1/3 số phi trên toàn miền Bắc thời kỳ này”. 


1. Những tài liệu chỉ đạo chiến dịch của Trung ương Đảng, Tổng quân ủy và 
Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tông tham mưu xuất bản, 1962, tập 4, tr. 419. 

2. Cao Văn Lượng (Chủ biên), Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của 
quân và dân khu Tây Bắc (1945-1954), Nxb. KHXH, H., 2003, tr. 317-318. 


272 


Chương III: Xây đựng và phát triển lực lượng vũ trang... 


Để đối phó với hoạt động của phi, Hội nghị Trung ương Đảng 
lần thứ nhất (13-3-1951) đề ra phương châm tiếu phi là: "Phối hợp 
quân sự, chính trị song song, chính trị là căn bản, quân sự làm áp 
lực, hậu thuẫn". 


Chiến dịch tiễu phi diễn ra rất khó khăn và phức tạp. Do nhận 
thức chưa đầy đủ âm mưu thâm độc của địch, không phân biệt được 
giữa bọn trùm phi với những người dân bị cưỡng ép theo phi, cho 
nên sau khi đánh đẹp được lực lượng phi, chủ quan với thắng lợi 
quân sự, ta đã đề số phi còn lại trốn vào rừng, gây dựng lực lượng, 
lôi kéo nhân dân, tiếp tục chống phá cách mạng. 


Cuộc tiếu phi trong những năm 1951-1952 diễn ra làm 2 đợt: 
đợt 1 từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1951; đợt 2 từ tháng 5 đến tháng 
12 năm 1952. Cuối năm 1952, chiến dịch tiễu phi ở vùng núi phía 
Bắc cơ bản thắng lợi. Ta đã tiêu diệt và bắt hơn 3.500 tên phi, giải 
phóng nhiều vùng do phi chiếm đóng, ỗn định đời sống cho đồng 
bào dân tộc thiểu số ở khu vực này. 

Cùng với chiến dịch Tây Bắc Thu Đông 1952, tại các chiến 
trường Bắc Bộ, Bình Trị Thiên và Nam Trung Bộ, Nam Bộ, ta đã 
tiếp tục đây mạnh chiến tranh du kích, đánh địch ở khắp nơi, tiêu 
diệt sinh lực địch và giành thêm nhiễu vùng đất đai rộng lớn. 


Đến cuối năm 1952, cục diện trên chiến trường Đông Dương đã 
thay đổi, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta 
bước sang một giai đoạn mới. 


273 


Chương IV 


ĐẢY MẠNH ĐÁU TRANH VÀ PHÁT TRIẾN 
KINH TÉ, VĂN HÓA; THỰC HIỆN GIẢM TÔ 
VÀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐÁT (1953 - 1954) 


L THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐÁT, TỪNG BƯỚC 
CẢI THIỆN ĐỜI SÓNG CHO NÔNG DÂN 


1. Chính sách ruộng đất 


Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến, Đảng và Chính phủ 
ban hành nhiều chính sách về ruộng đất nhằm mang lại những 
quyển lợi bước đầu cho nông dân. Tuy vậy, chính sách ruộng đất 
của Đảng và Chính phủ thực hiện trong những năm đầu kháng 
chiến chưa phải là cải cách ruộng đất triệt để, mà trước hết chỉ 
“nhằm hạn chế sự bóc lột phong kiến”, tập trung giải quyết những 
vấn để giảm tô, giảm tức, chia ruộng đắt của thực dân Pháp và Việt 
gian cho nông dân nghèo, sử dụng hợp lý ruộng đất vắng chủ, 
ruộng đất bỏ hoang, chia công điển công thổ, phát động phong trào 
hiến điền, thực hiện chính sách thuế công bằng dân chủ. 


Đầu năm 1950, trong vùng tự do số ruộng đất tạm cấp được bỗ 
sung thêm bằng số ruộng đất vắng chủ. Năm 1952, Chính phủ đã 
ban hành điều lệ tạm thời về việc chia công điển, công thổ nhằm 
quan tâm hơn nữa đến những người nông dân nghèo thiếu ruộng. 
Do trong thời kỳ còn chiến tranh, nên tất cả đều được coi là “tạm 
cấp” để khi có điều kiện Nhà nước sẽ ban hành một số bộ luật hoàn 
chỉnh hơn. Nhờ có chính sách kịp thời, phù hợp với tình hình thực 
tiễn, nên tính đến tháng 4-1952, tại 5 tỉnh Liên khu Việt Bắc, 7 tỉnh 
Liên khu III và 4 tỉnh Liên khu IV đã có 147.000 mẫu ruộng được 


2714 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


giảm tô mức 25%. Riêng ở Liên khu V theo số liệu của Nông hội 
Liên khu V (tới giữa năm 1952), diện tích giảm tô đã lên tới 
250.604 mẫu. Số địa chủ thực hiện giảm tô là 146.277 người và số 
tá điền được hưởng là 219.719 người. Xét về lúa và hoa màu, việc 
giảm tô tính tổng cộng được 4.262,6 tấn lúa và 2.607,6 tắn khoai!. 


Song song với việc giảm tô, yêu cầu giảm tức là một đòi hỏi 
bức thiết của nông dân; đồng thời còn là sự thi hành từng bước 
chính sách ruộng đất của Đảng trước khi Đảng phát động quần 
chúng thực hiện triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. Quy định về 
giảm tức là việc giảm lãi, hoãn hay xóa nợ cũ, với việc cắm các thủ 
đoạn bóc lột bằng mọi cách ở nông thôn. Ân định lãi suất tối đa cho 
những món nợ vay trước ngày ban hành Sắc lệnh số 74 (vay tiền 
18% tính ra một phân rưỡ/một tháng, vay thóc hay sản vật 20%, 
tức 10% một vụ). Các trường hợp hoãn nợ hay xóa nợ cũng được 
quy định cụ thê, trong đó có chú ý nâng đỡ người nghèo, ưu tiên 
đối với người có công với kháng chiến và trừng phạt những kẻ 
phản cách mạng. Để người nghèo tiếp tục được vay tiền hay sản vật 
trong lúc khó khăn thiếu thốn, Đảng và Chính phủ chủ trương đối 
với những khoản vay mượn sau ngày ban hành Sắc lệnh số 74 thì 
lãi suất do hai bên thỏa thuận. Như vậy quy định mức lãi suất tôi đa 
đối với những món nợ cũ và quy định về việc hoãn nợ, xóa nợ đã 
mang lại những lợi ích thiết thực cho người nông dân nghèo, giúp 
họ có cơ hội thoát khỏi những khoản nợ chồng chất. 


Cùng với chủ trương đây mạnh giảm tô, giảm tức, Chính phủ đã 
đây mạnh việc tạm cấp ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian 
cho nông dân nghèo, tạm cấp, tạm giao ruộng đất vắng chủ, ruộng 
đất bỏ hoang, công điền, công thổ và hướng dẫn sử dụng ruộng hiến 
(hiến điền). Theo báo cáo của Bộ Canh nông ngày 7-4-1952 thì số 
ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian đã tạm cấp cho nông 
dân năm 1951 như sau: Liên khu Việt Bắc đã tạm cấp 19.748 ha, 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thắng tợi (1945-1954), Nxb Khoa học, Hà Nội, 1966, tr. 139. 


275 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Liên khu II là 1.662 ha, Liên khu IV là 4.477 ha, Liên khu V là 
1.421 ha, Nam Bộ là 226.372 ha!. 


Việc tạm cấp ruộng đất đối với từng loại được Chính phủ quy 
định cụ thể như sau: 

- Đối với loại ruộng đất vắng chủ: Trong thời kỳ kháng chiến có 
2 loại, thử nhất là ruộng đất của những người hiện đang ở trong 
vùng địch sẽ được giao cho dân cày. Người nhận ruộng sẽ nộp thuế 
điền 10% tổng số thu hoạch cho Chính phủ. Thứ hai là ruộng đất 
của những người vắng mặt không rõ tung tích, nếu không có người 
thừa kế hay quản lý hợp thức trông nom thì Chính phủ quản trị thay 
và tạm giao cho nông dân cày cấy. Người nhận ruộng nộp thuế như 
thường lệ. Nếu trong các loại ruộng vắng chủ trên đây có những 
ruộng đã bị bỏ hoang từ 2 năm trở lên thì người nhận ruộng được 
hưởng toàn bộ hoa lợi trong 3 năm kể từ ngày khai phá không phải 
nộp thuế. 


Ở Nam Bộ, ruộng đất của địa chủ phản động chạy ra thành phố 
và ruộng đắt thuộc các đồn điển của thực dân đã được cấp cho dân 
nghèo nhờ vậy đã làm cho bộ mặt nông thôn vùng tự do thay đổi, 
có tác đụng kích thích phong trào thi đua lên cao, điển hình như các 
phong trào tòng quân, đóng thuế nông nghiệp, động viên nông dân 
tham gia kháng chiến. 

- Đối với loại ruộng đất có chủ nhưng bỏ hoang: Theo quy định 
thời hạn bỏ hoang quá 5 năm (kể từ tháng 5-1950 trở về trước) thì 
bị sung vào tài sản quốc gia rồi đem tạm cấp cho nông dân nghèo 
với thời gian tạm cấp 10 năm. Người được tạm cấp ruộng đất có 
nghĩa vụ nộp thuế và nộp quân lương kể từ năm thứ tư trở đi. 

Những mộng đắt có chủ bỏ hoang chưa đến 5 năm (kể từ tháng 
5-1950) thì bắt buộc chủ ruộng phải trực tiếp canh tác hay cho lĩnh canh. 


1. Báo cáo của Bộ Canh nông, Liên khu IV, Liên khu Việt Bắc về chính sách 
ruộng đất năm 1950-1952. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia HI, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 1035. 


276 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


Nếu không, Chính phủ buộc chủ ruộng cho người khác mượn để 
canh tác. Nếu không tự giác cho mượn thì Ủy ban Kháng chiến 
Hành chính địa phương sẽ đứng ra tổ chức việc cho mượn. Thời 
hạn cho mượn từ 3 - 5 năm. Đối tượng được ưu tiên cho mượn là 
những người có công với nước, những gia đình nghèo, đồng bào 
tản cư. 

- Đối với công điển, công thổ: Trước Cách mạng tháng Tám, 
công điển, công thô do địa chủ lũng đoạn, thời kỳ này công điền, 
công thô được chia cho nông dân cày cây để đảm bảo tỉnh thần 
quyền sở hữu ruộng đất phải được sử dụng phù hợp với quyên lợi 
chung của nhân dân và phục vụ cho kinh tế kháng chiến. Ở Bắc Bộ, 
số công điển, công thổ và ruộng nửa công, nửa tư là 260.000 ha, 
chiếm 23% tổng số ruộng đất; ở Trung Bộ là 223.000 ha, chiếm 
29%; ở Nam Bộ là 84.000 ha trong tông số 2.260.000 ha, chiếm 
3,7%. Tính chung trên toàn quốc, diện tích công điển, công thổ 
chiếm 14%. 


- Đối với loại ruộng hiến (hiến điền): là những ruộng cho 
các chủ điển hảo tâm yêu nước hiến cho Chính phủ. Đặc biệt ở 
Nam Bộ. phong trào hiến điền đạt kết quả rất cao, tính đến cuối 
năm 1951, các điền chủ ở Nam Bộ đã hiến 8.487 ha ruộng cho 
Chính phủ. 


Nhìn chung trong hoàn cảnh kháng chiến, việc thi hành chính 
sách ruộng đất của Đảng và Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn do 
động chạm đến quyên lợi của giai cấp địa chủ phong kiến. Nhưng 
về cơ bản do chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ đã 
phản ánh đúng tình hình nông thôn, đáp ứng đúng nguyện vọng của 
đông đảo nông dân nên được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ở Liên 
khu V có 2.842 mẫu ruộng của thực dân Pháp và Việt gian được 
đem tạm cấp cho 17.202 người dân nghèo; ở Nam Bộ, hầu hết các 
địa chủ lớn (6.000 địa chủ) đã chạy vào vùng địch tạm chiếm, do 
đó tính đến năm 1954 cả ruộng đất tạm cấp của thực dân Pháp và 
Việt gian và tạm giao ruộng đất vắng chủ đã chia được 564.547 ha 


E5 8| 


LỊCH SỬ VIỆT NAMEYẬP 11 


cho 527.163 nhân liễu. Hầu hết nông dân nghèo ở vùng tự do đã 
được nhận ruộng 


Bằng tất cả cácziện pháp trên đây, việc chuyển dần từng bước 
ruộng đất cho n ¡ nông dân nghèo đã được thực hiện ở một 
chừng mực đáng ‡ễ. Tính từ năm 1945 đến năm 1953 đã có 
302.840 ha trong tấp số 518.710 ha ruộng đất từ các nguồn khác 
nhau đã được tạm đp, tạm giao cho nông dân, chiếm 58,3% tông 
số ruộng đất loại #ÿ, tức là gấp rưỡi số ruộng đất (215.980 ha) 
được chia cho nôngđân trong thời gian cải cách sau đó. Như vậy, 
cho tới trước khi tt đầu tiến hành cải cách ruộng đất (tháng 12- 
1953), trên thực tếnhững thành phần được gọi là địa chủ chỉ còn 
chiếm hữu khoảngmột nửa số ruộng đất của họ so với trước năm 
1945. Riêng ở 3.05 xã thuộc miền Bắc, họ chỉ còn chiếm hữu 
215.915 ha, khoảng#0% tổng số diện tích của họ trước năm 19452. 


Có thể nói, vớicác phương thức tạm cấp, tạm giao ruộng đất 
như vậy đã từng bước đưa được tư liệu sản xuất đến tay người nông 
dân mà không làn xáo động đến tình hình nông thôn, không 
phương bại đến kiði đoàn kết toàn dân đang cùng nhau đồng sức 
đồng lòng tiến hàn#uộc kháng chiến. 


2. Chính sách tuế nông nghiệp 


Cùng với chínhsách giảm tô, giảm tức, tạm cấp, tạm giao ruộng 
đất các loại cho nếï§ dân, ngày 6-2-1951 Chính phủ đã ban hành 
Sắc lệnh số 03-SL sãi bỏ khoản quân lương tính bằng 10% tổng số 
thu hoạch hoa lợi tong thể lệ tạm cắp ruộng đắt để giúp nông dân 
nghèo tăng gia sản uất. 


1. Viện Kinh tế học,šinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám..., sđd, 
tr. 14]. 

2. Báo cáo của Phònghóng kê sửa sai thuộc Ủy ban Cải cách Trung ương 
ngày pH —2 xã ở miễn Bắc. Dẫn theo Đặng Phong (Chủ 
biên), Lịch sử kinhfẾ Việt Nam 1945-2000, tập I: 1945-1954, Nxb Khoa 
học xã hội, H., 20Œ, tr. 313. 


278 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


Tiếp theo đó, ngày 1-5-1951 Chính phủ tuyên bố bãi bỏ các 
thứ đóng góp về nông nghiệp cho ngân sách toàn quốc và quỹ địa 
phương như thuế điền thổ, thóc công lương, thóc nộp cho quỹ xã, 
thóc bình dân học vụ... đồng thời bãi bỏ việc mua thóc định giá và 
chính thức đặt chế độ thu thuế nông nghiệp bằng thóc tính theo 
hoa lợi. 


Ngày 15-7-1951, Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời vẻ thuế 
nông nghiệp nhằm hạn chế sự bóc lột của giai cấp địa chủ phong 
kiến, giảm nhẹ sự đóng góp của nông dân, phân phối lại hoa lợi 
ruộng đất có lợi cho Chính phủ và nông dân nghèo, tăng nguồn thu 
cho ngân sách phục vụ kháng chiến và kiến quốc. Thuế nông 
nghiệp không căn cứ vào quyền sở hữu ruộng đất như thuế điền thô 
mà căn cứ vào thu hoạch hoa lợi nông nghiệp. 


Đối với những địa phương, những vùng bị thiên tai địch họa, 
ngày 14-6-1952 Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 96-SL sửa đổi 
Điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp, trong đó quy định những gia 
đình có thu nhập bình quân hàng năm dưới 7] kg thóc/một người 
được miễn thuế. Nguyên tắc tính thuế, thu thuế phù hợp với khả 
năng của người nông dân, giản tiện cho dân nên đã khuyến khích 
được người nông dân tích cực tăng gia sản xuất. 


Việc thu thuế nông nghiệp (sẽ trình bày kỹ hơn trong phần Tài 
chính và ngân hàng - TG) không những không cản trở sản xuất, mà 
trái lại còn có tác dụng thúc đây sản xuất. Tại nhiều tỉnh, nông dân 
đã phá thêm nương rẫy, tu bổ đê điều, sửa chữa mương máng, tiền 
hành khai khẩn đất hoang hóa làm cho diện tích cấy trồng tăng 
thêm. Hơn nữa, việc đóng góp của nông dân đã được giảm nhẹ hơn 
trước nên nông dân phấn khởi hăng hái đây mạnh tăng gia sản xuất. 


3. Phát động quần chúng thực hiện giảm tô, giảm tức và cải 
cách ruộng đất 

Thực hiện chính sách giảm tô, giảm tức, tạm cấp, tạm giao 
ruộng đất và chính sách thuế nông nghiệp đã làm cho chế độ chiếm hữu 


279 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến ở Việt Nam bị hạn chế 
một phần quan trọng. Tính đến năm 1953, quyển sở hữu ruộng đất 
của các giai cấp xã hội ở nông thôn của Việt Nam được phân chia 
theo tỷ lệ sau đây: 


Bảng 4.1: Cơ cấu tỷ lệ dân số và ruộng đất ở Việt Nam năm 1953 


(%) 


Địa chủ 
Phú nông 


Trung nông 


Bản nông 

Cố nông 

Các thành phần khác 
Ruộng công và bán công 
Ruộng nhà chung 


Nguồn: Đại cương lịch sử Việt Nam, tập II. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 
2001, tr. 98. 


Phân tích những số liệu thống kê trên đây cho thấy quyền sở 
hữu ruộng đất ở nông thôn thời kỳ này đã có sự chuyển biến khá rõ 
rệt. Cách thức tiến hành cải cách từng bước đã thu hẹp dần phạm vi 
bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến, đồng thời giảm bớt gánh 
nặng cho nông dân và tạm cấp, tạm giao ruộng đất cho nông dân 
đã góp phần tăng thêm sự đoàn kết dân tộc trong mặt trận dân tộc 
thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược. 


Đầu năm 1953, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt 
Nam bước sang giai đoạn quyết liệt, nhiệm vụ đấu tranh chống 
phong kiến cần được đẩy mạnh hơn để hỗ trợ cho đấu tranh chống 


280 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


đề quốc thực dân nhanh chóng đi tới thắng lợi. Do đó yêu cầu động 
viên sức người cho tiền tuyến, bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, 
đã đặt ra những đòi hỏi cao hơn. Trước thực tế đó, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa II) đã họp Hội nghị lần thứ tư từ ngày 25 
đến 30-1-1953. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo 
nhấn mạnh 2 vấn đề chính: một là lãnh đạo kháng chiến và chính 
sách quân sự gồm 10 điểm cụ thể; hai là phát động quần chúng triệt 
để giảm tô, thực hiện giảm tức đẻ tiến tới cải cách ruộng đất. Hội 
nghị kiếm điểm việc thi hành chính sách ruộng đất trong máy năm 
kháng chiến và đề ra trong năm 1953 phải thực hiện 3 nhiệm vụ lớn 
là: Tiêu điệt sinh lực địch, phá âm mưu của địch “dùng người Việt 
đánh người Việt”, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, bồi dưỡng lực 
lượng nhân dân, lực lượng kháng chiến. 

Hội nghị đã đề ra 4 công tác chính là: 

- Phát động quân chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức. 

- Đây mạnh công tác chỉnh quân, chỉnh Đảng. 

- Tăng cường công tác kinh tế tài chính. 


- Đây mạnh công tác trong vùng sau lưng địch, thi đua tăng gia 
sản xuất và tiết kiệm. 

Báo cáo của Hội nghị đã chỉ rõ: “... Chỉ có thực hành chính sách 
ruộng đất một cách đúng đăn và triệt đẻ, thì mới có thể phát động 
được quân chúng đông đảo, mới có thể dựa vào lực lượng nông dân 
để duy trì kháng chiến trường kỳ, phát triển và cùng với bộ đội, 
tranh lấy thắng lợi hoàn toàn”!. 

Hội nghị đã thông qua bản Dự thảo cương lĩnh của Đảng về 
chính sách ruộng đất, đánh dấu bước chuyên biến quan trọng trong 
việc kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ cách mạng là chống đề quốc và 
chống phong kiến. Nhiệm vụ đấu tranh chống phong kiến được 


1. Đáng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 14, 1953, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 27. 


281 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


nâng lên một bước mới. Tiếp thu kinh nghiệm của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc sử dụng bạo lực chính trị của quần chúng đầu tranh đòi 
địa chủ phải giảm tô, giảm tức, Việt Nam đã để nghị các cố vấn 
Trung Quốc giúp đỡ. Trong bài Cổ vấn Trung Quốc và đường đến 
Điện Biên viết: “Mùa Xuân năm 1953, Zhang Dequn trở thành lãnh 
đạo Ban củng cố Đảng và cải cách ruộng đất (thuộc nhóm cố vấn 
quân sự Trung Quốc). Để tăng thêm lực lượng, Bắc Kinh gửi thêm 
42 chuyên viên sang Việt Nam trong năm này”". 


Ngày 8-2-1953, Hội nghị Nông dân toàn quốc khai mạc. Hội 
nghị đã thu hút 225 đại biểu nông dân ba miễn Bắc, Trung, Nam 
tham dự. Hội nghị chỉ rõ vai trò của nông dân trong cách mạng, 
đồng thời nêu rõ chính sách ruộng đất của Đảng trong thời gian qua 
vẫn chưa được thi hành triệt để. Hội nghị nhất trí cần nâng cao lập 
trường tư tưởng của giai cắp nông dân và đường lối lãnh đạo nông 
dân trong kháng chiến. 


Ngày 1-4-1953, Quốc hội họp kỳ thứ 3 tại Việt Bắc đã nhất trí 
thông qua Luật Cải cách ruộng đất. Ngày 12-4-1953, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ký Sắc lệnh số 149-SL về chính sách ruộng đất. Cùng 
ngày 12-4-1953, Chính phủ ban hành các Sắc lệnh số 149-SL quy 
định thành lập Tòa án nhân dân đặc biệt ở những nơi tiến hành phát 
động quần chúng thi hành chính sách ruộng đất; Sắc lệnh số 150-SL 
quy định chính sách ruộng đất; Sắc lệnh số 151-SL quy định việc 
trừng trị địa chủ chống pháp luật. Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 
Nghị định quy định chỉ tiết các Sắc lệnh trên đây. Như vậy, bằng 
luật pháp, Nhà nước đã đảm bảo cơ sở pháp lý cho nông dân đấu 
tranh bảo vệ quyển lợi của giai cấp mình. 


Sau Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc (3-1953), Nông hội đã 
chọn 230 cán bộ chia làm 2 đoàn công tác, gọi là Đoàn công tác 
ruộng đất I và Đoàn công tác ruộng đất II (sau đây gọi tắt là Đoàn I 
và Đoàn II). Đoàn I làm nhiệm vụ tiến hành thí điểm cải cách 


1. Dẫn theo: http//www.bbc.co.uk Vietnamese, 3-4-2004. 
282 


Chương IV: Đẩy mạnh đấu tranh và phát triển... 


ruộng đất ở Liên khu Việt Bắc, Đoàn II tiến hành thí điểm cải cách 
ruộng đất ở Liên khu IV. Ngày 14-4-1953, Đoàn Việt Bắc xuống 
đến các xã và đã chọn 6 xã của tỉnh Thái Nguyên và 3 xã của tỉnh 
Phú Thọ' làm thí điểm. Đoàn tổ chức một Ban Chỉ đạo gồm 10 
người gọi là Đoàn ủy. Quá trình phát động chia làm 4 bước gồm: 


- Chuẩn bị đầu tranh 

- Đầu tranh 

- Chia của cải đấu tranh được 
- Tông kết công tác. 


Đoàn II vào Liên khu IV và đã bắt đầu xuống xã từ ngày 26-4- 
1953 tiến hành thành lập Đoàn ủy gồm 10 người, chọn làm thí 
điểm cải cách ruộng đất ở 7 xã của tỉnh Thanh Hóa và 3 xã của 
tỉnh Nghệ An. 


Ngày 22-7-1953, Đoàn I kết thúc thí điêm cải cách ruộng đất và 
tiến hành họp tổng kết. Hội nghị đã thống nhất nhận xét các đội đều 
tích cực công tác, từ thăm nghèo hỏi khỏ, bắt rễ xâu chuỗi, tổ chức 
nông dân đầu tranh, chia của cải đấu tranh được đến chỉnh đốn 
chính quyên, đoàn thê, chia xã và đầy mạnh sản xuất. Ở Liên khu 
1V đến ngày 7-8-1953 Đoàn II mới họp Hội nghị tổng kết thí điểm 
cải cách ruộng đất. 


Nhìn chung ở cả 2 nơi tiến hành thí điểm cải cách ruộng đất 
(Việt Bắc và Liên khu IV) đều đã căn bản đánh đỗ thế lực phản 
động nhất của giai cấp địa chủ là Việt gian, cường hào gian ác; cơ 
sở quần chúng đã được chỉnh đồn, uy thế chính trị của nông dân 
được nâng cao hơn trước, nông dân được giác ngộ giai cấp và ý 
thức chính trị, uy tín của Đảng và Chính phủ được đề cao; quần 
chúng hăng hái tăng gia sản xuất, hăng hái tham gia kháng chiến, tổ 
đổi công tăng thêm nhiễu, diện tích canh tác tăng hơn trước, nhiễu 
thôn đã hoàn thành vượt mức đóng thuế vụ chiêm. 


1. Ở Thái Nguyên 6 xã làm thí điểm là: Đồng Bằm, Dân Chủ, Phúc Xuân, 
Hùng Sơn, Đức Liên, Nha Lông. Ở Phú Thọ 3 xã là: Tứ Hiệp, Tân Trào, 
Đồng Xuân. 


283 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Thế lực kinh tế của địa chủ bị suy yếu, đời sống của nông dân 
bớt khó khăn hơn. Số tô và tiền công quyt thoái trong 9 xã ở tỉnh 
Thái Nguyên quy ra thóc là 405.904 kg và đã có 1.745 nhà được 
thoái tô. Số tô và tiền công quyt thoái ở 3 xã của tỉnh Phú Thọ là 
106.341 kg. Tống số thoái tô và tiền công quyt địa chủ phải thoái 
lại cho nông dân là 758.357 kg, đạt tỷ lệ 54,74%. Đã thu được 
512.245,6 kg (chiếm 67,54%). Số ruộng đất tịch thu được 1.808 
mẫu, 8 sào, 10 thước, đã đòi những ruộng chiếm đoạt để chia hoặc 
tạm điều chỉnh cho 944 gia đình gồm 3.645 nhân khẩu. Ở Liên khu 
IV, tổng số tô và tiền công quyt địa chủ phải thoái là 17.400 tạ, đến 
ngày 24-7 mới thu được 769.200 kg, chiếm tỷ lệ 44%'!. 


Qua phát động quần chúng, cán bộ được rèn luyện và thu được 
những kinh nghiệm mới. Trình độ và năng lực công tác của cán bộ 
được nâng lên. Lập trường, quan điểm giai cắp đã tiến bộ hơn. 
Nhưng do đây là một công tác mới và rất khó khăn, nên nhiễu nơi 
mắc khuyết điểm như cán bộ chưa nắm vững chính sách phân biệt 
đối xử với từng hạng địa chủ”, chưa tích cực giải thích chính sách 
cho phú nông và thực sự trung lập phú nông nên có tình trạng phú 
nông ngả về phe địa chủ hay sợ đấu tố dẫn đến tự tử. Một số cán 
bộ ngại khó, sợ sai, bao biện, hẹp hòi, chưa tin quần chúng, hủ 
hóa trai gái, tự mãn với thắng lợi đầu tiên, chưa chú ý đến phản 
ứng của địa chủ. 

Sau đợt thí điểm phát động quần chúng giảm tô từ tháng 4 đến 
tháng 8-1953, Đảng và Chính phủ quyết định tiến hành phát động 


1. Báo cáo của Ban Ruộng đất Trung ương về phát động quân chúng đợt Ï. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IH, phông Phủ Thủ tướng, hô sơ số 1735. 

2. Trơng 2 tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ có 150 địa chủ, đã đem đấu 54 

người. Tòa án nhân dân đặc biệt đã xử tử hình 8 người. Trong số 8 người 
bị tử hình có bà Nguyễn Thị Năm. 
Báo cáo của Bộ Chính trị năm 1956 nhận định: Do phương châm và 
phương pháp sai lằm, truy bức và nhục hình phô biến nên trong việc chỉnh 
đốn chỉ bộ đã đả kích tràn lan vào nội bộ Đảng, giải tán chi bộ bừa bãi, bắt 
bớ xử lý nhằm cả những đảng viên tốt, hơn nữa xử bắn nhằm một số bí 
thư chỉ bộ hay chỉ ủy viên có nhiều công lao trong kháng chiến. 


284 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


quân chúng giảm tô đợt I ở 22 xã thuộc Liên khu Việt Bắc và Liên 
khu IV. Đợt II được mở rộng trong phạm vi 162 xã thuộc 10 tỉnh ở 
Liên khu Việt Bắc và Liên Khu IV. Đợt II đã đấu 260 địa chủ trong 
tổng số 2.930 gia đình địa chủ, tỷ lệ 8,8%; đã kết án 337 địa chủ, 
trong đó có 36 án tử hình. Trong đợt II có 41 địa chủ tự sát (trong 
đó có cả 2 trung nông và 1 bần nông), số tự sát nhiều nhất là ở tỉnh 
Thanh Hóa... Đã thu được 39.744 tạ 60 kg thóc, 19 lạng 3 đồng cân 
vàng, 1 đôi trâu vàng, 14 lạng bạc, 1.040 đồng bạc phơrăng, 1 đôi 
ngà voi, 2 con trâu và 6.293.000 đồng ngân hàng. Tại tỉnh Thái 
Nguyên và tỉnh Bắc Giang có 9 xã đạt 100%. Liên khu Việt Bắc và 
Tây Bắc đạt 63,4%; Liên khu III, IV đạt 63%; Liên khu IV (Nghệ 
Tĩnh) đạt 62%. Đợt II từ tháng 12-1953, rồi đợt IV tiếp sau đó 
cho đến tháng 9-1954 đã tiến hành 5 đợt giảm tô trong phạm vi 830 
xã ở miền Bắc. 

Cuối năm 1953, những thông tin về phát động quần chúng cải 
cách ruộng đất ở ngoài Bắc dội đến Nam Bộ và ít nhiều kích thích 
xu hướng tả khuynh. Ở một số nơi, cán bộ địa phương máy móc tô 
chức đấu tố địa chủ. Trước tình hình đó, Trung ương Cục miền 
Nam đã kịp thời ngăn lại không cho làm nữa”. 

Việc phát động quân chúng giảm tô là bước mở đầu để chuẩn bị 
điều kiện cho việc tiến lên cải cách ruộng đất, đưa ruộng đất về tay 
nông dân. Ngày 19-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 
197-SL ban bố Luật Cải cách ruộng đất gồm 5 chương, 38 điều. 
Luật Cải cách ruộng đất đã quyết định các điều khoản về tịch thu, 
trưng thu, trưng mua ruộng đất, vẻ cải cách ruộng đất, về cơ quan 
chấp hành và phương pháp cải cách ruộng đất cùng các điều khoản 
thi hành. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Luật cải cách ruộng đất của ta 
là chí nhân, chí nghĩa, hợp lý, hợp tình, chẳng những làm cho có nông, 


1. Tóm tắt tình hình phát động quân chúng tháng 11-1953, Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia II, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 1388. 

2. Theo Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, tập I: 1945-1954, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.376. 


285 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 1i 


trung nông lớp dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố cho 
đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cỗ cho đồng bào địa chủ. 
Ngoài ra, chúng ta cũng chiếu cố cho đồng bào công thương 
nghiệp, chiếu cố cán bộ, công nhân, nhân dân lao động khác và 
đồng bào tản cư. Chúng ta cũng chiếu cố các chiến sĩ hy sinh 
xương máu hay tính mạng cho Tổ quốc, đó là thương binh và gia 
đình tử sĩ"'. 

Tháng 12-1953, khi cuộc kháng chiến gần đi đến thắng lợi thì 
đồng thời với việc thực hiện đợt III phát động quân chúng giảm tô 
(từ ngày 25-12-1953), Đảng và Chính phủ đã quyết định cho thí 
điểm cải cách ruộng đất ở 6 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên là các xã Hùng Sơn, An Mỹ, Bình Thuận, Trần Phú, Tân 
Thái, Độc Lập. Sau 3 tháng tiến hành thí điểm cải cách ruộng đất, 
đến ngày 30-3-1954 toàn bộ 97 địa chủ ở 6 xã trên đã bị đánh đỗ. 
Kết quả đã thu 2.610 mẫu ruộng, 325 trâu bò, 1.062 nông cụ, 33 
ngôi nhà, 2.479 kg thóc chia cho nông dân không có ruộng, hoặc có 
ít ruộng và nông dân nghèo”. 


Ngày 25-5-1954 tiến hành đợt I cải cách ruộng đất ở 47 xã 
thuộc các huyện Đại Từ, Phú Bình, Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên)” 
và 6 xã thuộc huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa). Tổng số cán bộ 
tham gia cải cách ruộng đắt đợt I là 1.368 người, gồm 1.251 nam và 
117 nữ, có 1 phân Đoàn ủy phụ trách 22 xã huyện Phú Bình. Đoàn 
ủy Khu IV đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ươngÝ. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn ráp, tập 7, sđd, tr. 186. 

2. Bộ Chi huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên trong chiến dịch 
Điện Biên Phú. Hội thảo “Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng Điện 
Biên Phủ”, tháng 12-2003. 

3. Gồm 17 xã trong tổng số 27 xã của huyện Đồng Hỷ, 8 xã trơng tổng số 29 
xã của huyện Đại Từ và toàn bộ 22 xã của huyện Phú Bình. 


4. Báo cáo vẻ tình hình phong trào cải cách ruộng đất. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia II, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 1382. 


286 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


Quá trình công tác được tiến hành theo 3 bước ngắn: 


- Bước 1: Thăm nghèo, hỏi khổ, tìm đối tượng bắt rễ, kết hợp 
với việc tìm hiểu tình hình và tuyên truyền chính sách. 


- Bước 2: Bắt rễ, thâm tra rễ, xâu chuỗi, phát động rộng rãi. 
- Bước 3: Đầu tranh cường hào gian ác (thời gian 4 ngày). 


Từ ngày 5 đến ngày 8-6-1954, Ủy ban Cải cách ruộng đất Trung 
ương họp phiên đầu tiên để nghe báo cáo về 4 đợt phát động quần 
chúng giảm tô' tiến hành trong 631 xã, bao gồm 2.500.000 nhân 
khẩu, thu trên 19.000 tấn thóc quả thực, chia cho 110.000 gia đình, 
tịch thu của Việt gian phản động 11.720 mẫu ruộng đất, 2.127 trâu 
bò chia cho nông dân. Hội nghị đã nghe báo cáo về đợt thí điểm 
cải cách ruộng đất ở 6 xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. Cuộc cải cách 
ruộng đất đợt I diễn ra trong lúc cuộc tiến công chiến lược của 
quân đội và nhân dân Việt Nam đang ở đỉnh cao là chiến dịch 
Điện Biên Phủ, nên phải đến ngày 20-3-1954 mới kết thúc đợt I. 
Từ ngày 23-10-1954 bắt đầu tiến hành cải cách ruộng đất đợt II và 
kết thúc vào ngày 15-1-1955”. 


Việc thực hiện chủ trương triệt để giảm tô, giảm tức và cải cách 
ruộng đất vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp có ý 
nghĩa lớn lao, đã đem lại những đổi thay to lớn trong cơ cầu nông 
nghiệp, diện mạo xã hội của các vùng nông thôn có nhiều thay đỗi 
và đã góp phần thúc đây mạnh mẽ tỉnh thần quyết chiến quyết 
thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam và tích cực chỉ viện cho 
mặt trận Điện Biên Phủ. Cho dù còn có những sai lầm nghiêm 


1. Trong thời kỳ kháng chiến, cuộc phát động quần chúng giảm tô được thực 
hiện 5 đợt trong 826 xã, trong đó có 4 đợt ở 631 xã và đợt V ở 195 xã. 

2. Cải cách ruộng đất đợt II từ ngày 18-2-1955 đến 20-6-1955. Cải cách 
ruộng đất đợt IV tiến hành từ ngày 27-6-1955 đến 31-12-1955. Cải cách 
ruộng đất đợt V tiến hành từ ngày 25-12-1955 đến 30-7-1956. Tổng cộng 
là 8 đợt giảm tô tiến hành trong 1.875 xã (đơn vị xã cũ) và 5 đợt cải cách 
ruộng đất tiến hành trong 3.314 xã (cũ). 


287 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


trọng làm ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng người dân và tác động tai 
hại đến sự phát triển của nông thôn sau này, nhưng cải cách ruộng 
đắt là dầu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển của sự nghiệp 
kháng chiến, kiến quốc thực hiện được mục tiêu “người cày có 
ruộng”, những tin tức về giảm tô, về cải cách ruộng đất từ quê nhà 
đã làm nức lòng bộ đội, tạo ra sự động viên tinh thần chiến đấu cho 
các chiến sĩ ngoài mặt trận hăng hái xông lên tiêu diệt quân thù. 
Tuy nhiên, cuộc cải cách ruộng đất, nhất là các đợt được tiến hành 
tiếp theo sau đó đã mắc nhiều khuyết điểm về biện pháp thực hiện 
và để lại những hậu quả khá nặng nể. Cuộc đấu tranh giai cấp trong 
cải cách ruộng đất đi ngược lại chính sách mặt trận thống nhất của 
Đảng và cô lập một bộ phận quan trọng trong dân chúng. Cuộc cải 
cách ruộng đất đã không biết kế thừa những kinh nghiệm đúng đắn 
đã làm, mà trái lại đã học tập thiếu chọn lọc, áp dụng giáo điều kinh 
nghiệm của nước ngoài vào hoàn cảnh của Việt Nam. Các cố vấn 
Trung Quốc cũng chịu trách nhiệm một phần do mang theo tỉnh 
thần quá khích trong việc giới thiệu phương thức đấu tranh giai cấp 
vào Việt Nam. Do đó đã làm cho cuộc vận động giảm tô và cải 
cách ruộng đất tuy mới ở giai đoạn đầu đã diễn ra quá gay gắt 
không cần thiết, gây tổn thất đến khối đại đoàn kết dân tộc trong sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng. 


4. Sản xuất nông nghiệp 


Cùng với phong trào phát động quần chúng triệt để giảm tô, bắt 
đầu từ năm 1952 Nhà nước ta đã để ra kế hoạch sản xuất và tiết 
kiệm để đẩy mạnh sản xuất phục vụ sự nghiệp kháng chiến. Nhiều 
biện pháp và chính sách cụ thể đã được tiến hành để làm đòn bẩy 
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Trước hết là giúp đỡ nông 
dân vẻ vốn, giống, trâu bò và nông cụ. Các loại giống cây trồng bao 
gồm: giống lúa, ngô, các loại rau đậu và một số loại cây công 
nghiệp như bông, đay, gai, mía... Năm 1953, Chính phủ đã tiếp tế 
cho các tỉnh từ Liên khu IV trở ra 69 tắn thóc giống vụ chiêm, 


288 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


2.472 tân thóc giống vụ mùa và 21 tấn lúa xuân Nam Ninh'. Riêng 
Hà Đông cho vay 10 tấn lúa giống, Hòa Bình 70 tắn và đào một 
mương tưới được 270 công mẫu". 


Việc tiếp tế trâu bò để cung cấp sức kéo giữa các địa phương đã 
được thực hiện kịp thời. Trong 7 tháng đầu năm 1952, các tỉnh 
thượng du Việt Bắc đã đưa xuống vùng trung châu hơn 5.000 con 
trâu bò. Trong 10 tháng kê từ đầu năm 1952, các tinh Việt Bắc đã 
đưa vào vùng địch hậu ở khu vực trung du 2.921 con trâu bò. Trong 
9 tháng đầu năm 1953 tiếp tế 6.000 con trâu bò từ thượng du Việt 
Bắc về vùng trung du. Vùng mới giải phóng Tây Bắc cũng được 
tiếp tế 668 con. Liên khu IV đưa vào vùng Tả ngạn và Hữu ngạn 
8.000 con”. 


Về nông cụ, trong năm 1952 các nông đoàn sản xuất nông cụ đã 
sản xuất được 430.000 lưỡi cày, cuốc, dao, đề tiếp tế cho nông dân, 
đạt 72% kế hoạch đề ra. Năm 1953 riêng đồng bào vùng mới giải 
phóng Lai Châu được tiếp tế 28.760 nông cụ. Số tiền sản xuất nông 
cụ nói trên là 300 triệu đồng”. 

Trong năm 1953 trồng trọt và chăn nuôi phát triển mạnh, nhưng 
bị địch phá hoại và thiên tai xảy ra nhiều nên ảnh hưởng đến thu 
hoạch. Tuy nhiên, vụ lúa chiêm và vụ lúa mùa năm 1953 thu hoạch 
ở các địa phương đều tăng khá. Vụ lúa chiêm ở khu Tả ngạn tăng 
từ 15-30% so với những năm trước, ở Liên khu IV thu hoạch tăng 
từ 10-20%, ở Liên khu Việt Bắc tăng 10%. Riêng ở Phú Thọ có 
cánh đồng thu hoạch tăng 30% so với năm 1952. Đối với hoa màu 
do ruộng đất bị hạn hán, tiếp đến lại mưa nhiều gây lụt lội ở một 
số nơi, hơn nữa lại bị địch cướp phá nhiều, nạn chuột, sâu bệnh 


l. Báo cáo của Ban Kinh tế Chính phú, Bộ Canh nông về tình hình bảo vệ 
sản xuất nông nghiệp vùng địch hậu, vàng mới giải phóng năm 1953. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 1906. 

2, 3, 4. Báo cáo tóm tắt tình hình 6 tháng đâu năm 1953 của Ban Bí thư. Tài 
liệu lưu tại Viện Lịch sử Đảng. 


289 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


phá hoại làm cho hoa màu bị ảnh hưởng, vì vậy chỉ thu hoạch được 
một nửa sản lượng. Tại Việt Bắc, lũ lụt làm hỏng 47.000 mẫu, Liên 
khu V có 1.500 trâu bò bị chết địch, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc 
Ninh có 5.000 con lợn bị chết, thậm chí có thôn trong khu du kích 
không còn con trâu bò nào. 


Trong hai năm (1953-1954), sản xuất nông nghiệp ngày càng 
gặp khó khăn hơn do thực dân Pháp liên tiếp sử dụng máy bay thả 
côn trùng, sâu bọ cắn hại hoa màu. Điển hình là năm 1953 tại 
Thanh Hóa, Nghệ An, nhân dân tổ chức bắt được 2 - 3 trăm gánh 
sâu ngô. Có nơi ở Nghệ An địch thả cả vi trùng và hơi ngạt làm 2l 
người chết. Ở Phú Thọ sâu cắn hại 240 mẫu ngô, ở Hưng Yên có 
nơi bị sâu căn 4/5 diện tích hoa màu!. Song song với hành động thả 
côn trùng phá hoại hoa màu của ta, thực dân Pháp còn tăng cường 
lùng sục, càn quét đốt phá công cụ, bắn giết trâu bò, dùng xe cơ 
giới quần nát hàng trăm mẫu lúa và hoa màu, ngăn cản việc đóng 
mở cống thủy lợi tưới tiêu. Tàn bạo hơn chúng còn dùng đại bác, 
máy bay bắn phá đê điều trong mùa lũ lụt, hoặc phá hoại các công 
trình thủy nông gây lụt lội hoặc hạn hán trên nhiều vùng rộng lớn. 
Theo tài liệu của Bộ Canh nông trong năm 1953 đầu năm 1954, ở 
một số vùng trâu bò bị giết hại lên tới 32.000 con. Các vụ oanh tạc 
đê, công, đập đã gây thiệt hại 104.000 công mẫu ruộng”. 


Để ngăn chặn các hành động phá hoại của địch, nhân dân các 
địa phương vùng địch hậu đã tổ chức đấu tranh đòi đắp đê, chống 
dồn làng buộc chúng phải nhượng bộ. Tại vùng du kích Liên khu V 
và đồng bằng Bắc Bộ, nhân dân đấu tranh buộc địch phải sửa chữa 
đê, mở các cống Trà Lĩnh (Thái Bình) tưới nước cho 3.600 mẫu, 
mở cống Đồng Quan (Hà Đông) cứu 1 vạn 650 mẫu; đồng thời 
nhân dân còn tự đứng ra tô chức canh gác, cấy, gặt vào ban đêm, 


1. Báo cáo của Ban Kinh tế Chính phú, Bộ Canh nông về tình hình bảo vệ..., 
TI1đd, hồ sơ số 1906. 

2. Báo cáo thành tích nông nghiệp trong 8 năm kháng chiến của Bộ Canh nông. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 1839. 


290 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


thực hiện khẩu hiệu “gặt nhanh giấu kỹ” không để một hạt lúa, một 
bắp ngô lọt vào tay giặc. 


Ở Nam Bộ, nhất là ở căn cứ miền Đông Nam Bộ trong năm 
1952 đã gặp khó khăn lớn do bị bão lụt làm thiệt hại nhiều mùa 
màng, thậm chí như ở Thủ Biên mắt tới 90% sản lượng lúa và hoa 
màu. Địch nhân cơ hội này tập trung bao vây càn quét, nhưng cán 
bộ, bộ đội và nhân dân ta kiên quyết rào làng, đặt chông, cạm bẫy, 
vừa chống địch càn quét, vừa bảo vệ sản xuất. 


Thời kỳ này sản xuất tăng gia có tiến bộ là nhở công tác thủy 
lợi. Các biện pháp kỹ thuật như nạo vét mương phai, sửa chữa đê 
điều, công đập và các công trình thủy lợi nhỏ đã được cán bộ, bộ 
đội hướng dẫn nhân dân thực hiện ở nhiều nơi, đưa lại kết quả rất 
tốt. Kết hợp với các biện pháp tích cực đó là phát động phong trào 
học tập chiến sĩ thi đua Hoàng Hanh, tô đôi công Trịnh Xuân Bái, 
tạo nên một khí thế sôi nổi ở khắp các vùng nông thôn. Nếu như ở 
thời kỳ đầu kháng chiến, diện tích được tưới tiêu cho các công trình 
thủy lợi lớn đảm nhiệm, thì ở những năm cuối thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp, việc tưới nước lại chủ yếu do các công trình thủy lợi 
nhỏ. Bảng thống kê sau đây cho thấy rõ điều đó: 


Bảng 4.2: Diện tích được tưới nước nhờ công tác thủy lợi 
từ 1951-1954 


Diện tích được tưới nhờ tiểu thủy nông | Tống diện tích được tưới 
(ha) (ha) 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi 1945-1954, Nxb Khoa học, Hà Nội, 1966, tr. 70. 


291 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Các công trình thủy lợi nhỏ đã đảm bảo tưới tiêu nước kịp thời 
góp phần tăng thêm diện tích gieo cấy, đảm bảo kịp mùa vụ. Ngoài 
việc lợi dụng các nguồn nước tự chảy, các địa phương đã chủ động 
chế tạo những máy bơm nhỏ để phục vụ việc tưới tiêu nước cho các 
cánh đồng hẹp. Riêng 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định 
đã có 209 máy bơm, tưới nước cho 9.000 mẫu ruộng. Cũng trong 
năm 1953 việc xây dựng kênh Tư Nghĩa ở Quảng Ngãi đã hoàn 
thành. Đến năm 1954 toàn Liên khu V đã có 30.000 ha được tưới 
nước, gần 100.000 ha có nước cấy vụ chiêm. Nhờ đó năm 1953 so 
với năm 1946 sản lượng lúa tăng thêm 110.000 tấn'. 


Ở Liên khu IV, sau khi hai hệ thống Bái Thượng và Bắc Nghệ 
An bị phá, nhân dân đã chuyển hướng canh tác và phát triển tiểu 
thủy nông, nhờ đó giữ được mức sản xuất lương thực. Năm 1954, 
hạn hán kéo dài hơn 7 tháng, nhân dân 2 tinh Thanh Hóa, Nghệ An 
đã ra sức chống hạn, cứu được 30 vạn mẫu ruộng”. 


Thành tích chống hạn của nhân dân vùng sau lưng địch rất nỗi 
bật. Nhân dân khu Tả ngạn đào ngòi, vét sông, đắp bờ “khuyến 
nông” được trên 330km, phục hồi được 31.000 hécta. Tỉnh Hà 
Đông nhờ lấn vòng đai trắng mà phục hồi được gần 4.000 hécta, 
tỉnh Ninh Bình phục hồi được 1.200 hécta. Riêng tỉnh Thái Bình 
trong mấy tháng cuối năm đã nạo vét thêm 100km mương ngòi 
mới. Trong tuần lễ chỗng hạn của huyện Phú Xuyên đã có 976 gia 
đình tổ chức tưới nước tập đoàn, cứu được 510 ha lúa; các gia đình 
gánh nước tưới cứu được 10 ha lúa bị hạn cháy. 


Do làm tốt việc cày ải, sử dụng phân bón rộng rãi, nhất là việc 
gieo mạ thưa, cấy nhỏ rảnh làm cho mạ, lúa đều tốt, tiết kiệm được 


1. Báo cáo thành tích 9 năm kháng chiến của Bộ Giao thông công chính. 
Theo Đặng Phong (Chủ biên), Lịch sử kinh tế Việt Nam.... sđủ, tr. 306. 

2. Mười năm xây dựng kinh tẾ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1957, tr. 22. 


3. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của Ban Kinh tế Chính phủ, 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 2382. 


292 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


giông. Kết hợp với làm tốt công tác thủy lợi và chống hạn nên nông 
nghiệp ở cả vùng đồng băng, miền núi và trung du đã có những 
thay đổi lớn. Nhiều khu ruộng trước chỉ cây I vụ đã chuyển sang 
cây 2 vụ, diện tích canh tác cũng được mở rộng thêm. 


Một điểm nỗi bật nữa trong phong trào sản xuất thời kỳ này là 
phong trào tô đổi công phát triển mạnh ở vùng tự do, vùng mới giải 
phóng, vùng sau lưng địch. Nông dân thấy cần phải tổ chức nhau 
lại, tương trợ nhau để sản xuất. Tại tỉnh Nam Định tổ chức 11.200 
tổ cuốc, tô cày. Ở Lai Châu có huyện có tới 379 tổ, hoặc ở xã Yên 
Khanh (Yên Bái) hầu hết các gia đình hồi cư đều ở trong tổ đổi 
công. Việc vận động nông dân tự nguyện tô chức tô đổi công đã có 
tác dụng trong việc đây mạnh sản xuất, nhưng phần lớn cán bộ vẫn 
chưa thấy tầm quan trọng phải lãnh đạo phong trào, chưa kịp thời 
phổ biến kinh nghiệm để phô biến một cách có kế hoạch, tiến hành 
tuần tự từng bước đạt kết quả hơn. Việc thực hiện triệt để giảm tô, 
đóng thuế nông nghiệp, bước đầu thực hiện cải cách ruộng đất ở 
một số xã, cũng như việc phải huy động hàng chục triệu ngày công 
phục vụ các chiến dịch đòi hỏi giai cấp nông dân phải có những có 
găng và hy sinh rất lớn. Trong bối cảnh đó, phong trào đổi công 
càng giữ vững vai trò quan trọng. 


Ở vùng tạm chiếm, hình thức đôi công trong phạm vi hẹp nhằm 
giúp nhau sản xuất và nhất là đấu tranh bảo vệ tính mạng và tài sản 
của nhân dân. Ở vùng tự do, hình thức đổi công gồm từ 5 - 7 gia 
đình gần nhau giúp nhau từng việc, từng mùa, giúp nhau đi dân 
công. Ở miễn núi phát triển các hình thức đổi công đơn giản sẵn có. 
Nói chung các hội đổi công hoạt động theo nguyên tắc đơn giản và 
tự nguyện. Ban Chấp hành Hội Nông dân Cứu quốc theo dõi hoạt 
động của các hội đổi công trong địa phương mình và có sự chỉ đạo 
về sản xuất và sinh hoạt văn hóa của nông dân. Phong trào đổi công 
trong những năm 1953-1954 phát triển đều, không ô ạt như trước, 
nhưng thiết thực và vững vàng. Các hội đổi công, hợp công đã góp 


293 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


phần đáng kế vào việc đảm bảo sản xuất ở hậu phương, cử người đi 
chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cung cấp nhiều lương thực, thực 
phẩm cho bộ đội, thực hiện phương châm tự lực cánh sinh của cuộc 
kháng chiến. 


Nhìn chung, với chính sách giảm tô, giảm tức, tạm cấp ruộng đất 
cho nông dân, bước đầu thực hiện cải cách ruộng đất, giúp đỡ nông 
dân về vốn, giống, nông cụ, làm thủy lợi nhỏ, chống hạn, đâu tranh 
chống địch phá hoại, bảo vệ mùa màng đã làm cho nông nghiệp 
nước ta thời kỳ này hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của mình, cung 
cấp tương đói đầy đủ lương thực, thực phẩm bảo đảm cho bộ đội “ăn 
no, mặc âm, đánh khỏe”; đồng thời góp phần làm cho đời sống nhân 
dân vùng tự do từng bước được cải thiện, góp phần cùng các ngành 
kinh tế khác đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. 


II CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 
1. Công nghiệp quốc doanh 


Trong điều kiện kháng chiến lúc đó, sự phát triển của công 
nghiệp không thẻ chiếm vị trí quan trọng bậc nhất, mà chủ yếu phát 
triển dưới hình thức tiểu công nghiệp để sản xuất những sản phẩm 
dùng đẻ thay thế cho những sản phẩm công nghiệp trước kia do tư 
bản nước ngoài đưa vào. Một loạt xí nghiệp quốc doanh do chính 
quyền và đoàn thể quản lý đã được ra đời từ trước năm 1951 như 
xưởng cơ khí Trần Hưng Đạo, Nhà máy Giấy Việt Nam, xưởng cơ 
khí Huỳnh Ngọc Huệ... 


Từ năm 1951 trở đi, do những chuyền biến về tình hình chính trị 
và quân sự, nên công tác kinh tế tài chính cũng có biến đổi, kéo 
theo những hoạt động của các doanh nghiệp quốc doanh phụ thuộc 
vào việc cấp phát tài chính theo kế hoạch hàng năm của Nhà nước 
được lấy từ ngân sách. Vì vậy việc thành lập mới cũng như hoạt 
động của các doanh nghiệp đã hạn chế đến mức cần thiết để tăng 
thu tài chính. Những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, sản 
phẩm khó tiêu thụ trên thị trường đã được giải thể hoặc tô chức lại 


294 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


sản xuất (trường hợp Nhà máy phốt phát Cát Văn), các xưởng nhỏ 
như doanh nghiệp giấy Việt Bắc, xưởng Ngoài Lửa, xưởng Độc 
Lập tập hợp lại thành xưởng giấy Lửa Việt. 

Việc quản lý các doanh nghiệp quốc doanh do Chính phủ và 
Bộ Kinh tế quản lý. Nhưng từ sau khi Bộ Công thương thành lập 
(12-5-1951) thay cho Bộ Kinh tế thì tất cả các xí nghiệp được 
chuyên sang Bộ Công thương thống nhất quản lý. Tuy nhiên trong 
thực tế, Bộ Công thương chi quản lý các mỏ, xưởng ở Liên khu 
Việt Bắc, còn các xí nghiệp quốc doanh đóng ở các Liên khu, 
Chính phủ ủy quyền cho các Liên khu quản lý và tạo điều kiện hoạt 
động cho các xí nghiệp đó. 


Trong thời kỳ từ sau năm 1951 trở đi, nhất là các năm 1952- 
1954, công nghiệp quốc doanh đã có bước tiến bộ về sản xuất. 
Nhiều mặt hàng thông dụng cung cấp cho nhu cầu kháng chiến và 
dân sinh, kế cả một số loại hàng trước đây chưa hè sản xuất nay đã 
được xuất xưởng. Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo - “đứa con đầu 
lòng” của ngành cơ khí Việt Nam - đã sản xuất được máy in, máy 
nỗ, máy xay sát gạo, máy nghiền, máy thái săn, lò gang, lưỡi cày... 
mỏ thiếc Tĩnh Túc tính đến tháng 10-1952 đã sản xuất được 29,5 
tân thiếc, 40 lạng vàng, một số vonfram. Từ năm 1950-1952 mỏ chì 
Bắc Sơn sản xuất được 43 tấn chì, xưởng phốt phát Đông Khê từ 
năm 1952 trở đi mỗi năm sản xuất 200 tắn phốt phát, xí nghiệp dệt 
Thống Nhất có 70 khung dệt, xí nghiệp dệt Tháng Tám có 50 
khung dệt đã cung cấp một số lượng lớn vải màu cho quân nhu, 
xưởng phốt phát Cát Văn ở Nghệ An trong 8 tháng đầu năm 1953 
sản xuất được 272 tấn. Trong tổng số 250 tấn giấy sản xuất ở Việt 
Bắc năm 1953 đã có tới 153 tấn, chiếm 61% sản lượng do các xí 
nghiệp quốc doanh sản xuất. 


Ở Liên khu V ta chủ trương phát triển sản xuất công nghiệp 
phục vụ sản xuất nông nghiệp và quốc phòng, phát triển mạnh thủ 
công nghiệp gia đình, hướng dẫn công nghiệp quốc doanh sản xuất 


295 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


các mặt hàng cần thiết mà nhân dân chưa làm được và đảm bảo 
tăng thu cho ngân sách. Thực tế sản xuất trong năm 1952 và đầu 
năm 1953 không đạt mục tiêu đề ra, giá thành sản phẩm cao, chưa 
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn sản xuất cho nhân dân và 
còn lãng phí, không làm lợi cho ngân sách (tính tiền thì lãi 179 
triệu đồng, tính thực chất thì lỗ 38 tắn thóc). 


Trong năm 1952, các cơ sở công nghiệp đã cung cấp cho ngành 
quân giới 877 kg clorát, 945 kg chì, 929 kg diêm sinh, sưu tầm 
được l súng 75 ly, 1 máy hơi, 256 tấn gang, sắt, banka, đồng, 
nhôm, duyra... Cung cấp cho mậu dịch và xuất nhập khâu 9 lạng 
vàng, 160 lít dầu quế, 46.543 kg sút, 22.284 lít rượu 84° ', Trong 
những tháng đầu năm 1953, tình hình sản xuất có khá hơn, công 
nghiệp quốc doanh đã sản xuất được 1.070 kg clorát, 3.210 kg sút, 
1.500 kg chì, 1.600 gram vàng, 5.300 lít rượu”, tuy nhiên hạn chế là 
chưa hạ được giá thành, vẫn còn tình trạng lãng phí, chưa làm lợi 
nhiều cho ngân sách. 


2. Công nghiệp quốc phòng 


Chiến dịch Biên giới (1950) thắng lợi, ta đã giải phóng được 
một vùng đất đai rộng lớn, căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng, cách 
mạng Việt Nam đã thoát khỏi thế bị bao vây cô lập, Việt Nam mở 
rộng quan hệ quốc tế và bắt đầu nhận được viện trợ của Trung 
Quốc, Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bè bạn trên 
thế giới. Đặc biệt, trong số hàng hóa viện trợ có vũ khí và nguyên 
vật liệu, máy móc đã góp phản tăng cường bô sung trang thiết bị vũ 
khí đạn dược cho bộ đội chiến đấu, đồng thời giúp cho các xưởng 


1. Báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác kinh tế tài chính ở Liên khu V tại Hội 
nghị Ban Kinh tế Liên khu V ngày 28 và 29-4-1953. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 2391. 

2. Báo cáo số 1454 của Ủy ban Kháng chiến Hành chính miễn Nam Trung 
Bộ thượng bán niên năm 1953. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông 
Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 480. 


296 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


quân giới của ta có nguyên liệu và máy móc hiện đại để sản xuất, 
nhất là thuốc nỗ, gang, thép, đồng, thiếc, máy tiện, phay, mài, cưa, 
máy phát điện, các loại hóa chất. Do đó các xưởng quân giới ở địa 
bàn từ Liên khu IV trở ra Bắc tiếp tục sản xuất một số vũ khí căn 
bản và bắt đầu sản xuất các bộ phận thay thế súng, pháo, tăng 
cường sản xuất quân cụ, khí giới. Chi tính từ năm 1946 đến năm 
1953, việc sản xuất vũ khí của các tỉnh từ Liên khu IV trở ra đã 
tăng lên hơn 35 lần. Từ Liên khu V trở vào Nam Bộ do khó vận 
chuyên hàng viện trợ nên tiếp tục việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất 
các loại vũ khí đáp ứng yêu câu chiến trường với tỉnh thần tự lực, 
tự cường. 


Bảng 4.3: Mức tăng sản lượng vũ khí trong những năm từ 1951-1953 


Đơn vị tính: tấn 


Từ Liên khu IV trở ra: 
- Vũ khí đạn dược : 1.774 3.552 


- Vũ khí đạn dược và nguyên liệu : 2.831 3.092 


Liên khu V: 


- Vũ khí đạn dược 


Nguồn: Viện Kinh tế học, Kinh rẻ Việt Nam từ Cách mạng tháng fám 
đến kháng chiến thắng lợi..., sđd, tr. 191. 


Do tình hình thực tế chiến trường, năm 1952 ngành quân giới 
được lệnh tạm ngừng sản xuất 9 loại vũ khí (bom phóng, súng đạn 
Bazôka, đạn súng cối...), nhưng sản xuất tăng thêm các loại: lựu 
đạn (tăng 65%), mìn (tăng 53%), bộc phá, đạn AT (tăng 37%). 


Năm 1953, Sở Quân giới Liên khu III, Liên khu IV ngoài 
nhiệm vụ sản xuất thường xuyên đã lập thêm một công trường sửa 
chữa bên bờ sông Mực (Thanh Hóa) để sửa chữa lựu đạn. Cuối 


297 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


tháng 11-1953 đã chữa xong 300.000 quả lựu đạn, đảm bảo chất 
lượng nổ 98%'. Năm 1954, ngành quân giới các tỉnh phía Bắc chỉ 
sản xuất lựu đạn và mìn, tiếp tục sản xuất quân cụ và các bộ phận 
thay thế sửa chữa súng, pháo. 


Việc sản xuất, chế tạo các loại nguyên liệu và vũ khí đạn dược 
trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn của ta lúc đó càng thẻ hiện 
tỉnh thần cần cù, say mê, sáng tạo, sẵn sàng hy sinh quên mình vì 
sự nghiệp kháng chiến. Đã có nhiều vụ nỗ, nhiều người hy sinh 
trong khi làm nhiệm vụ. Điển hình là Anh hùng Ngô Gia Khảm ba 
lần bị tai nạn thuốc nỗ nhưng vấn tiếp tục làm thí nghiệm, tiếp tục 
sản xuất và đã thành công. Kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã từ bỏ cuộc 
sống giầu sang ở nước Pháp để theo lời kêu gọi động viên của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về nước tham gia kháng chiến. Ông đã có nhiều 
phát minh, sáng chế ra súng SKZ và những loại đạn lõm có sức 
công phá lớn đẻ bắn xe tăng, đại bác của quân Pháp. 


Nhiệm vụ sản xuất các bộ phận thay thế cho máy móc và vũ khí 
cũng có tiền bộ. Năm 1952, lần đầu tiên ta đã bắt đầu sản xuất được 
260 bộ phận thay thế máy móc và vũ khí khác nhau. Năm 1954, đã 
sản xuất được gần 400 bộ phận thay thế với 500 sản phẩm. Trong 
quá trình sản xuất đã có nhiều sáng kiến cải tiễn kỹ thuật, đáp ứng 
yêu cầu cao của chất lượng sản phẩm. 


Việc sửa chữa vũ khí đòi hỏi về khối lượng và yêu cầu ngày 
càng lớn do khối lượng vũ khí các loại tăng nhiều, chiến dịch lớn 
diễn ra liên tiếp, số lượng vũ khí bị hỏng hóc nhiều hơn. Từ năm 
1953, việc sửa chữa súng pháo ngày càng nặng nẻ phức tạp, chỉ 
riêng pháo cỡ lớn là 19 khẩu (trong năm 1953). Khó khăn lớn nhất 
là thiếu mẫu hiện vật, bản vẽ, thiếu dụng cụ máy móc chuyên dùng, 
thiếu thợ giỏi. Nhưng ngành quân giới đã quyết tâm khắc phục khó 
khăn sửa chữa kịp thời súng pháo các loại để đáp ứng đòi hỏi cấp 
bách của chiến trường. 


1. Lịch sử Quân giới Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 
1945-1954, Nxb Lao động, Hà Nội, 1990, tr. 149. 


298 


Chương IV: Đây mạnh đầu tranh và phát triển... 


Về sản xuất quân cụ chủ yếu là cuốc, xẻng, búa... trong 2 năm 
(1953-1954), ngành quân giới phía Bắc đã sản xuất được 45.000 
chiếc cuốc, gần 100.000 xẻng, kịp thời đáp ứng yêu câu đầy mạnh 
chiến đấu hợp đồng binh chủng và đào đắp nhiều công sự lúc đó. 


Cho đến cuôi cuộc kháng chiến, tô chức biên chế của các xưởng 
quân giới phía Bắc thu hẹp lại qua 2 đợt. Đợt I từ 48 xưởng rút còn 
25 xưởng, 3 công trường và khoảng 10.000 công nhân. Đợt II rút 
gọn còn 13 xưởng gồm Việt Bắc 7 xưởng, Liên khu IV còn 6 
xưởng với hơn 3.000 công nhân. Đến tháng 4-1954 chỉ còn lại 6 
xưởng với gần 1.000 công nhân. Sở Quân giới Liên khu III và Liên 
khu IV được giải thể, nhiều cán bộ được bô sung cho các ngành kỹ 
thuật khác, các xưởng lần lượt đồi tên để thống nhất việc quản lý. 


Trong khi đó, tình hình sản xuất vũ khí ở phía Nam khác so với 
phía Bắc. Tại đây bộ đội chiến đấu bằng vũ khí do quân giới sản 
xuất là chủ yêu, ngoài ra là sử dụng vũ khí thu được của địch. Năm 
1952, quân giới Liên khu V sản xuất thử nghiệm “xe công đồn”, từ 
năm 1952-1954 đã sản xuất các loại axít sunfuaríc (H;SO/), axít 
clohyđríc (HCI), chế tạo được thuốc nô... do đó chủng loại và số 
lượng vũ khí tăng lên so với trước, riêng năm 1953 sản xuất được 
175 tắn vũ khí các loại. 


Tại Nam Bộ, từ năm 1951 Liên khu miễn Đông và Liên khu 
miền Tây được thành lập thay thế cho các khu 7. 8. 9 và Đặc khu 
Sài Gòn - Chợ Lớn. Các phòng quân giới Liên khu được thành lập 
để chỉ đạo việc sản xuất vũ khí. Ở miền Đông Nam Bộ, địch tập 
trung đánh phá vào các công binh xưởng của ta, nhất là các xưởng 
sản xuất vũ khí của ta ở Bà Rịa liên tục bị đánh phá, nên ta phải di 
chuyên hàng trăm tắn thiết bị, máy móc, nguyên liệu về chiến khu 
D. Tại đây ta tạm ngừng sản xuất vũ khí nặng, tiếp tục sản xuất các 
loại vũ khí nhẹ, thông dụng như lựu đạn, thủy lôi, lựu phóng và 
hoàn thiện loại vũ khí mới (súng SS). Ở miền Tây Nam Bộ, ta đây 
mạnh sản xuất súng SKZ, SSAF, SSB. Quân giới miền Tây Nam 
Bộ đã sản xuất được hầu hết các loại vũ khí mà ngành quân giới đã 


299 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


sản xuất như lựu đạn, địa lôi, thủy lôi, lựu phóng, bom phóng, cối 
60 ly, đại ĐT, Bazôka 60 ly, SKZ... cùng các loại nguyên vật liệu 
như thuốc phóng, cồn 900, furmirat thủy ngân...!. Có thể nói rằng 
mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng ngành công nghiệp 
quốc phòng của ta đã có nhiều cố gắng, quyết tâm khắc phục khó 
khăn, cần cù tìm hiểu, sáng tạo vươn lên sản xuất được nhiều loại 
vũ khí đáp ứng yêu cầu của chiến trường trong những năm cuối của 
cuộc kháng chiến. 


3. Tiểu thủ công nghiệp 

Chủ trương của Đảng phát triển tiểu thủ công nghiệp thời kỳ 
này hướng vào những ngành phục vụ kháng chiến và nhu cầu thiết 
yếu của nhân dân như dệt, giấy, xà phòng, bát đĩa, đường, diêm, 
chiều cói, nông cụ... là những ngành được khuyến khích phát triển. 


Đề giúp đỡ các nhà sản xuất hoạt động đều đặn, mậu dịch quốc 
doanh đã cung cấp nhiều nguyên vật liệu cho các nhà sản xuất. Trị 
giá nguyên liệu cung cấp năm 1954 đã tăng lên so với năm 1953 
hơn 3.000 triệu đồng gồm các thứ bông, sợi, than, hóa chất; đồng 
thời mậu dịch quốc doanh còn đứng ra thu mua các sản phẩm thủ 
công nghiệp. Số hàng thu mua này tăng lên như sau: năm 1952 là 
962 triệu đồng, năm 1954 tăng lên tới 9.704 triệu đồng. Song song 
với việc cung cấp nguyên liệu và thu mua sản phẩm giúp cho các 
cơ sở tiêu thủ công nghiệp phát triển, Chính phủ còn phát động 
phong trào bài trữ hàng ngoại hóa, đấu tranh chống sự xâm nhập 
của hàng ngoại hóa vào vùng tự do. 

Đối với công thương nghiệp tư nhân, trong thời gian từ đầu 
kháng chiến đến năm 1953, Chính phủ thi hành chính sách rộng rãi 
như không bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh, thậm chí 
đến năm 1953 vẫn chưa phải nộp thuế mà chỉ phải đóng góp bằng 


1. Lịch sử Quân giới Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1945-1954), Nxb Lao động, Hà Nội, 1990, tr. 164. 


300 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


hình thức tự nguyện. Những tư nhân sản xuất kinh doanh các hàng 
hóa có lợi cho kháng chiến và dân sinh được khuyến khích, chỉ từ 
sau năm 1953 Chính phủ mới áp dụng chế độ thuế công thương 
nghiệp, nhưng việc thi hành có lúc đã mắc phải khuyết điểm nên 
gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của tiểu thủ công nghiệp. 


Nhờ sự giúp đỡ rất nhiều của Chính phủ nên trong kháng chiến 
mặc dù có nhiều khó khăn nhưng các ngành nghề tiểu thủ công 
nghiệp vẫn có bước tiễn bộ về sản xuất và số lượng cơ sở tăng lên, 
đã cung cấp cho thị trường một số lượng hàng hóa quan trọng, góp 
phần phục vụ kháng chiến và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy 
nhiên, sự tiến bộ đó của tiêu thủ công nghiệp cũng phải trải qua 
những bước thăng trầm nhất định. Sản xuất của một số ngành tiểu 
thủ công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 1953 bị đình đốn do thiếu sót 
trong việc chỉ đạo của cơ quan phụ trách ở Trung ương và trong việc 
chấp hành chính sách ờ địa phương về xuất nhập khẩu đối với vùng 
địch tạm chiếm. Trong đó phải kể đến tình trạng để hàng ngoại hóa 
nhập lậu vào vùng tự do quá nhiều, cạnh tranh với hàng nội hóa, 
chính sách thuế công thương nghiệp thiếu nâng đỡ đối với một số 
nghề cần thiết, mậu dịch quốc doanh ít chú ý thu mua và tiêu thụ 
hàng nội hóa. Phải đến 6 tháng cuối năm 1953 nhờ khắc phục những 
thiểu sót trên đây, các nghẻ giấy, vải, đường mới được hồi phục dần 
dần. Mức sản xuất giấy đã tăng. nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, 
nhất là ở Liên khu Việt Bắc, hoặc giá đường vẫn còn cao. 


Riêng các nghề thủ công nghiệp hoạt động mạnh hơn tiểu công 
nghiệp. Các nghề dệt gia đình, làm nông cụ, làm nón, áo tơi lá, đan 
lát đều hoạt động tốt. Một số mặt hàng thủ công xuất được vào 
vùng tạm chiếm và rất có giá như rô, rá, chiếu... Bên cạnh đó, 
chúng ta đã kịp thời sửa chữa sai lầm của một số cán bộ trong việc 
đánh thuế thủ công nghiệp gia đình. 


1. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của Ban Kinh tế Chính phủ, 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hỗ sơ số 2382. 


301 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP II 


Nhìn chung tốc độ phát triển của tiểu thủ công nghiệp thời kỳ 
này tuy được nâng lên hơn trước, nhưng vẫn còn kém, có ngành 
(như nghề vải) còn chưa phục hồi được mức sản xuất của năm 
1952. Nhưng nhờ có được phương châm đúng đắn đối với sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp nên đã kịp thời uốn nắn lệch lạc trong việc 
quản lý xuất nhập khẩu, chính sách thuế công thương nghiệp và 
chính sách thuế xuất nhập khẩu, đặc biệt là dựa trên cơ sở sức mua 
của nhân dân ngày càng cao, nên tiểu thủ công nghiệp bước đầu 
được phục hồi và phát triển, có những ngành nghề có mức sản xuất 
đạt sản lượng rất cao, điển hình như năm 1954 Liên khu V đã sản 
xuất được 10 triệu thước vải, đạt kế hoạch tự cấp tự túc cho toàn 
Liên khu. Một số ngành nghề khác cũng đã nâng cao mức sản xuất, 
cung cấp được những mặt hàng thiết yếu cho kháng chiến và phục 
vụ đời sống hàng ngày của nhân dân. 


II. THƯƠNG NGHIỆP 


Trong hoàn cảnh kháng chiến, sản xuất phân tán, thị trường bị 
chia cắt, mỗi vùng có khả năng kinh tế riêng. Vì vậy, mặc dù 
phương châm cơ bản của nền kinh tế thời kỳ kháng chiến là kinh tế 
tự cấp tự túc, nhưng giữa các địa phương, giữa vùng tự do và vùng 
tạm chiếm vẫn diễn ra các hoạt động giao lưu trao đổi mua bán 
hàng hóa và các vật dụng cần thiết khác. 


1. Nội thương 


Hoạt động của mậu dịch quốc doanh thời kỳ này đóng vai trò 
khá quan trọng. Sở Mậu dịch thuộc Bộ Công thương sau ngày 
thành lập gần 1 năm (Sắc lệnh số 22/SL. ngày 14-5-1951), đến đầu 
năm 1952 đã xây dựng được các chỉ điểm, cửa hàng ở hầu hết các 
huyện vùng tự do thuộc các Liên khu Việt Bắc, III, IV, V và Nam 
Bộ. Mậu dịch quốc doanh làm nhiệm vụ cung cấp và kinh doanh 
mua bán nhiều loại hàng hóa, trong đó gạo, muối, vải là những mặt 
hàng chính. Trong những năm 1953-1954, những mặt hàng chính 
sau gạo, muối, vải là giấy viết, dầu hỏa, xà phòng... Với phương châm 


302 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


hoạt động "năm hàng chính, năm thị trường chính", nắm bán buôn 
là chính nên khối lượng các mặt hàng gạo, muối, vải do mậu dịch 
quốc doanh buôn bán đã tăng dần lên qua từng năm. 


Bảng 4.4: Khối lượng gạo, muối, vải do mậu dịch quốc doanh 
bán từ năm 1951-1954 


(Tính từ Liên khu IV trở ra) 


Nguồn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thẳng lợi.... sđd, tr. 244. 


Cùng với việc khuyến khích nhân dân các địa phương có điều 
kiện trồng bông, nuôi tằm kéo sợi, sản xuất tơ dứa, mậu dịch quốc 
doanh tìm mọi cách khai thác nguồn hàng từ vùng địch tạm chiếm 
ra vùng tự do, tìm cách nhập sợi vải và qua hợp đồng ngoại thương 
Với nước ngoài, giúp Cục Quân nhu thực hiện chế độ cấp phát quần 
áo may sẵn cho bộ đội. Kể từ năm 1953, ngoài VIỆC cung cấp vải 
cho bộ đội, cán bộ, công nhân, mậu dịch quốc doanh còn tổ chức 
cửa hàng bán vải ở những thị xã, thị trấn lớn, bán lẻ cho thương 
nhân một số lượng hạn định để họ đem bán ở những vùng sâu, hẻo 
lánh mà thương nghiệp quốc doanh chưa có điều kiện vươn tới để 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 


Mậu dịch quốc doanh đã giữ vai trò rất quan trọng trong việc 
đảm bảo cung cấp, điều hòa thị trường, ôn định giá cả, phục vụ sản 
xuất và cải thiện đời sống nhân dân. Mậu dịch quốc doanh đã đảm 
bảo cung cấp lương thực và hàng công nghiệp chính (chủ yếu là 
vải, giấy), lãnh đạo thương nghiệp tư nhân, mở rộng giao lưu hàng 
hóa giữa các vùng, duy trì và phát triển trao đổi hàng hóa giữa vùng 


303 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


tự do với vùng tạm chiếm đây mạnh trao đổi hàng hóa với nước 
ngoài (chủ yếu là với Trung Quốc). 


Một trong những nhiệm vụ quan trọng của mậu dịch quốc doanh 
những năm này là đây mạnh thu mua lâm thổ sản và cũng nhờ thu 
mua lâm thổ sản mà ta đã khôi phục được nhiều cơ sở khai thác cũ, 
giúp đồng bào miền núi có thêm một nguồn lợi quan trọng. Năm 
1953, ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, mậu dịch quốc doanh đã 
thu mua khối lượng lâm thổ sản trị giá 12.000 tấn thóc, bằng 10% 
sản lượng nông nghiệp của 3 tỉnh. Ở Bắc Kạn, riêng sa nhân đã 
đem lại cho nhân dân một số thu nhập ngang với 3.455 tấn thóc, 
bằng 15% sản lượng nông nghiệp của toàn tỉnh. Năm 1954, đồng 
bào miền núi Hà Giang bán lâm thổ sản cho mậu dịch quốc doanh 
thu được số tiền tương đương 10.000 tấn thóc, bằng 25% hoa lợi 
nông nghiệp toàn tỉnh”. Trị giá các loại nông, lâm thô sản và hàng 
công nghiệp nội địa mà mậu dịch quốc doanh thu mua và gia công 
ngày càng tăng qua từng năm. 


Bảng 4.5: Trị giá hàng nông, lâm thổ sản và hàng công nghiệp nội địa 
thu mua và gỉa công từ năm 1951-1954 


—..—.¬ 


Triệu đồng 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi..., sđd, tr. 243. 


1. Tập san Công thương số I1, tháng 12-1954. 


2. Nghiêm Xuân Yêm..., Mười năm xây dựng kinh tế của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa (1945-1955), Nxb Sự thật, Hà Nội, 1957, tr. 39. 


304 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


Ở Liên khu V, thực hiện chủ trương của tỉnh và Liên khu về nội 
thương tự do, hoạt động buôn bán trong vùng tự do phát triển mạnh. 
Tính từ đầu năm 1952 đến tháng 3-1953, mậu dịch quốc doanh trong 
4 tỉnh vùng tự do đã mua bán một khôi lượng hàng hóa lớn. 


Bảng 4.6: Chủng loại và số lượng hàng hóa mua bán từ đầu năm 
1952 đến tháng 3-1953 


Loại hàng Số lượng 


159 tấn 
910.581 thước 
45.590 kg 
15.500 kg 
Dâu dừa 119.390 kg 
Đường 20.000 kg 


Dâu quê 100 lít 
Bao lát 340.000 cái 
Cau 21.200 kg 


Cây dừa 9.300 kg 


Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế tài chính của Ủy ban Kháng chiến 
Hành chính miên Nam Trung Bộ năm 1953. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 1751. 


Hoạt động có hiệu quả của mậu dịch quốc doanh đã góp phần 
thực hiện tốt đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước, 
đem lại nguồn thu tài chính cho Nhà nước với chỉ số lãi nộp năm 
1953 là 1.220 triệu đồng, năm 1954 nộp 2.016 triệu đồng. Trong 
hoàn cảnh khó khăn của kháng chiến, những đóng góp đó rất có ý 
nghĩa. Mậu dịch quốc doanh đã thực sự trở thành một lực lượng 
quan trọng của nên kinh tế kháng chiến. 


305 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Cùng với mậu dịch quốc doanh, thương nghiệp tư nhân cũng 
đóng vai trò quan trọng, đảm nhiệm đại bộ phận hàng hóa lưu 
thông trên thị trường tự do phục vụ đời sống nhân dân. Phần lớn họ 
là tiểu thương, vừa buôn bán vừa vận chuyền. Ngoài ra là một số 
nông dân tranh thủ thời gian nông nhàn "chạy chợ kiếm thêm tiền". 
Số tư thương có địa điểm cố định ở các thị trấn và các chợ trong 
vùng tự do phần lớn là những người buôn bán ở các thành phó, thị 
xã tản cư ra vùng tự do. 


Mặc dù lúc này mậu dịch quốc doanh đã được thành lập, nhưng 
thương nghiệp tư nhân vẫn giữ vai trò quan trọng. Do đó từ năm 
1953 mậu dịch quốc doanh đã bắt đầu sử dụng một số thương nhân 
tin cậy để làm đại lý kinh tiêu bán lẻ gạo, muối, vải và hàng bách 
hóa. Đa số thương nhân có tỉnh thần yêu nước, lại được sự động 
viên của Đảng, Chính phủ và được hưởng mức lãi thỏa đáng, nên 
thương nhân đã góp phần đáng kế trong việc đây mạnh lưu chuyển 
hàng hóa, điều hòa thị trường, ổn định giá cả trong vùng tự do. 
Thương nhân buôn đường dài thường phải khắc phục khó khăn 
gian khổ đi + tỉnh này sang tỉnh khác, từ vùng này sang vùng khác, 
từ thị trấn về các làng bản hẻo lánh xa xôi, bất chấp cả nguy hiểm 
để khơi nguồn hàng và vận chuyển trao đổi hàng hóa. Thương 
nghiệp tư nhân chiếm tỉ lệ quan trọng (70 - 80%) đối với mức luân 
chuyển hàng hóa trong những năm 1953-1954". Thậm chí ở vùng tự 
do Liên khu V "trên 90% hàng hóa bán ra và mua về của vùng tự 
do là do thương nhân kinh doanh"?. 


Trị giá hàng hóa do thương nghiệp tư nhân bán ra trên thị 
trường tăng nhanh. Nếu lấy mức năm 1951 bằng 100, năm 1952 là 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thắng lợi..., sđd, tr. 245. 

2. Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ, Báo cáo tình hình 
kinh tế tài chính của Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trun 
Bộ rớt 1953. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ Thủ tướng, H 
sơ số 1751. 


306 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


1.280 và năm 1953 là 2.370'. Các luồng hàng và khối lượng hàng 
buôn chuyến năm 1953 nhiêu hơn năm 1952. Hàng vải, muối từ 
Khu IV lên Việt Bắc, cà phê từ Khu IV được chuyền lên tận biên 
giới, nông cụ, muối, vải, hàng bách hóa từ Khu IV, Việt Bắc mang 
lên Tây Bắc... Mặt khác, do phương tiện vận tải của tư nhân phát 
triển, giá cước vận tải giảm và các tập đoàn vận tải được chắn 
chỉnh nên đã góp phần đầy mạnh giao lưu hàng hóa. 


Thương nghiệp tư nhân đóng vai trò to lớn trong việc lưu thông 
hàng hóa, ôn định giá cả thị trường vùng tự do: Tư thương vận 
chuyên lưu thông hàng hóa giữa các vùng rất tấp nập. Đặc biệt tại 
các thị xã, thị trấn, các chợ trong vùng tự do, hoạt động buôn bán 
của tư thương, gồm cả tiểu thương và tư sản từ các thành thị tản 
cư đến, ở đó đã diễn ra rất sầm uất, hình thành nên các tụ điểm 
buôn bán nỗi tiếng như: Kỳ Lừa (Lạng Sơn); Đức Thắng (Bắc 
Giang); Rừng Thông, Cầu Bồ (Thanh Hóa); Cầu Giát, Chợ Tràng 
(Nghệ An); Xuân Dục (Quảng Bình); Tam Kỳ (Quảng Nam); 
Châu Ô (Quảng Ngãi); Quy Nhơn (Bình Định)... Sự phát triển 
mạnh mẽ của các chợ với những hoạt động rất tích cực của tư 
thương đã góp phần làm cho giá cả ôn định và giảm xuống. 
Tháng 12-1952 giá gạo ở Quảng Nam là 1.700 đồng/kg, đến 
tháng 4-1953 giảm còn 870 đồng/kg, giá vải từ 2.820 đồng/thước 
giảm còn 2.360 đồng/thước. Cuối năm 1953 giá các mặt hàng thiết 
yếu như gạo, vải, dầu, muối tiếp tục giảm. Đầu năm 1954 giá cả thị 
trường vùng tự do đã ôn định. 

Thương nghiệp tư nhân đã có nhiều đóng góp cho nhu cầu 
kháng chiến và dân sinh. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đó cũng 
có mặt tiêu cực có hữu của thương nghiệp tư nhân, nên các cơ quan 
chức năng đã phải thực hiện các biện pháp giáo dục hướng dẫn để 
đưa họ vào con đường kinh doanh chính đáng nhằm phục vụ tốt 
hơn cho sự nghiệp kháng chiến và phục vụ dân sinh. 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thắng lợi..., sđd, tr. 24T. 


307 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


2. Ngoại thương 


Trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng 
và Chính phủ Việt Nam chủ trương áp dụng chính sách bao vây 
kinh tế địch triệt để, ngăn cắm việc buôn bán giữa vùng tự do và 
vùng Pháp chiếm đóng. Từ sau năm 1951, chúng ta đã có sự chỉ 
đạo chắn chỉnh lại công tác bao vây kinh tế địch và nêu rõ: "Mục 
đích đấu tranh kinh tế tài chính với địch cốt làm cho địch thiếu 
thốn, mình no đủ, hại cho địch, lợi cho mình". Do đó không phải 
đặt hàng rào ngăn hăn giữa ta với địch, mà chúng ta vẫn mở mang 
buôn bán với địch, nhưng chỉ cho mang vào vùng địch những thứ 
hàng không hại cho ta và đưa ra vùng tự do những thứ hàng cần 
cho kháng chiến và đời sống của nhân dân. Mục đích của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là "tranh thủ trao đổi có lợi, tranh 
thủ xuất siêu". 

Từ tháng 9-1951 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chính quyền đã 
cho thành lập các tuyến đấu tranh, mỗi tuyến có 3 cơ quan là: Mậu 
dịch xuất nhập khẩu, Ngân hàng xuất nhập khẩu, Thuế xuất nhập 
khẩu do cơ quan quản lý xuất nhập khẩu lãnh đạo. 


Sang năm 1952 và năm 1953, công tác đây mạnh sản xuất trở 
thành điểm mấu chốt trong công tác đấu tranh với địch và là nhân 
tố tích cực nhất trong chính sách quản lý xuất nhập khẩu. Chủ 
trương đẩy mạnh xuất khẩu phù hợp với nguyện vọng, quyền lợi 
của nhân dân, được đông đảo quần chúng hưởng ứng. Nhưng thực 
tế trong năm 1953 việc xuất nhập khẩu với vùng địch ta xuất được 
ít, nhập nhiều hơn, tính từ Bình Trị Thiên trở ra mới chỉ xuất được 
8.665 triệu đồng, tương đương 52.160 tắn thóc, xấp xỉ bằng mức 
năm 1952 là 51.200 tấn thóc. Trong khi đó số hàng nhập khẩu là 
14.610 triệu đồng (chưa kế hàng nhập lậu), tương đương 88.000 tắn 
thóc, gần gắp đôi năm 1952 là 46.000 tắn thóc'. 


1. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của Ban Kinh tế Chính phủ. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 2382. 


308 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


Bảng 4.7: Lượng hàng hóa nhập khẩu trong năm 1952-1953 


Vải các loại 20.075.000 4.498.145 
Dầu hỏa thùng 20 lít 12.000 79.940 


Xe đạp chiếc 594 7.212 


Thuốc Tây | triệu đồng 101.215 1.715 
Thuốc Bắc | triệu đồng 299 596 
Sợi sÚC Ẳ 61.793 


Nguồn: Biên bản Hội nghị tổng kết đấu tranh kinh tế với địch năm 
195. Lưu trữ Bộ Công thương. 


Nguyên nhân nhập khẩu tăng nhiều vì Việt Nam sử dụng mạnh 
tiền Đông Dương; mở rộng loại hàng nhập, nhập thêm nhiều loại 
hàng mới, nhất là thực phẩm, làm giảm bớt giá thực phẩm ở nội 
địa; đồng thời thi hành chính sách thống nhất nhập vải, sợi từ giữa 
năm 1953 nên đã nhập nhiều vải, sợi theo kế hoạch, cũng nhờ đó 
giúp phục hồi dần nghề dệt vải. 

Sở dĩ năm 1953 xuất khẩu kém, thứ nhất là vì tỉ giá giữa tiền 
Đông Dương và tiền Việt Nam lên cao, địch tích cực phong tỏa, 
nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn do chi đạo đấu tranh của ta đã 
không bồ trí kế hoạch sử dụng tiền Đông Dương một cách hợp lý, 
đúng lúc, đúng chỗ, kết hợp với việc xuất lâm thổ sản, nên đã 
giảm số lượng lâm thổ sản xuất ra vùng địch; thứ hai là do mậu 
dịch quốc doanh chuẩn bị hàng kém, nên khi được mở luồng thì 
thiếu hàng xuất, bỏ lỡ cơ hội, việc sử dụng lực lượng thương nhân 
còn kém; thứ ba là chưa tích cực khắc phục khó khăn khai thông 
luồng hàng xuất khẩu, còn bị động trước mưu mô của địch, chưa 
kết hợp chặt chẽ đấu tranh xuất nhập khâu với đâu tranh quân sự, 
chính trỊ. 


309 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Trong kế hoạch nhập hàng, ta không nắm vững nhu cầu thị 
trường, chi chú ý mua nhiều hàng dễ mua như vải để dự trữ, không 
chú ý nhập những hàng dễ tiêu thụ, mặt khác, ta nhập nhiều hàng ở 
khu vực phía Bắc, nơi đó tỉ giá tiền Đông Dương cao, không 
chuyển xuống nhập hàng ở Khu IH là nơi tỉ giá tiền Đông Dương 
rất thấp. Tóm lại, trong việc chỉ đạo đấu tranh xuất nhập khẩu với 
địch ta còn bị động trong việc xuất và chưa khai thác hết thuận lợi 
trong việc nhập hàng. 


Từ cuối năm 1953, đầu năm 1954 ta thực hiện chính sách xuất 
khẩu "khép mở" linh hoạt hơn, nên kích thích thương nhân tích cực 
buôn bán làm cho giá trị hàng xuất khẩu tăng lên. Năm 1953 tăng 
168% so với năm 1952, trong 10 tháng đầu năm 1954 tăng 23% so 
với năm 1953. Liên khu V và Nam Bộ đã xuất khẩu được nhiều 
hàng nông sản, gạo, gà, vịt, trứng trước đây bị ứ đọng. Đáng lưu ý 
là Nam Bộ đã áp dụng biện pháp kết hối (bắt buộc thương nhân 
xuất hàng vào vùng Pháp tạm chiếm khi trở về phải đổi lại tiền 
Đông Dương cho Ngân hàng xuất nhập khẩu), nhờ đó hàng tháng ta 
đã tích lũy được hàng chục triệu đồng Đông Dương'. 


Khi khả năng xuất khâu đã khá hơn, ta có thêm tiền Đông 
Dương thu hồi ở những vùng mới giải phóng, công tác nhập khẩu 
được đây mạnh thêm. Trị giá hàng nhập mỗi năm một tăng: năm 
1953 tăng 209% so với năm 1952, trong 10 tháng đầu năm 1954 
tăng 37% so với 10 tháng đầu năm 1953?. Số lượng hàng chính cần 
thiết cho kháng chiến và dân sinh như vải các loại, dầu hỏa, xe đạp, 
thuốc Tây... được nhập nhiều hơn. Và như vậy khối lượng hàng hóa 
trao đổi giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm ngày càng tăng. Riêng 
năm 1954 nhân dân vùng tự do đã cung cấp cho vùng tạm bị chiếm 


1. Báo cáo tổng kết công tác quản lý xuất nhập khẩu năm 1953-1954. Tài 
liệu lưu trữ phòng Lưu trữ Bộ Thương mại, phông Bộ Nội thương, hỗ sơ 
số 918. 

2. Tài liệu tổng kết của Bộ Ngoại thương. Dẫn theo Kinh tế Việt Nam từ 
Cách mạng tháng Tám đến kháng chiến thắng lợi..., sđỏ, tr. 262. 


310 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


30.000 con trâu bò, gần 1.000 tấn gia súc gia cầm, hơn 3 triệu cây 
tre, nứa, hơn 10.000 tân hoa quả tươi, gần 1.000 tấn chè, hơn 1.000 
tấn củ nâu và gần 100 tấn sơn Phú Thọ). 


Hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai vùng ngày càng được đây 
mạnh, làm cho công tác đấu tranh mậu dịch với địch của chúng ta 
càng đạt hiệu quả hơn. Trong đâu tranh mậu dịch với địch, chúng ta 
còn tiến hành đấu tranh tỉ giá tiền tệ và thuế xuất nhập khâu nhằm 
khuyến khích xuất nhập khẩu, giữ vững và nâng cao giá trị đồng tiền 
Việt Nam. Từ năm 1952 ta chủ trương đây mạnh đấu tranh tỉ giá tiền 
tệ. tích lũy ngoại tệ giúp mậu dịch quốc doanh giành thế chủ động. 
Ta quy định các mặt hàng xuất khâu như sơn, trâu, bò phải thực hiện 
kết hối; đồng thời ta cũng đã sửa lại tỉ giá hối đoái giữa tiền Việt 
Nam và tiền Đông Dương sát với giá thị trường tự do. 

Tháng 5-1953, do sức ép của nên tài chính Pháp gặp nhiều khó 
khăn, thực dân Pháp buộc phải chính thức phá giá đồng Đông Dương 
(từ tỉ giá 1 đồng ĐD = I7 franc xuống 1 đồng ĐD = 10 franc). Đồng 
bạc Đông Dương sụt giá 41%, trên thị trường vùng địch tạm chiếm 
tỉ giá giữa đồng Đông Dương và đồng franc biến động mạnh làm 
cho nạn đầu cơ phát triển, vật giá lên cao. Chúng ta sử dụng đồng 
Đồng Dương đẻ nhập hàng hóa cần thiết, đồng tiền Việt Nam được 
nâng giá trị. Từ tháng 6-1953 đến tháng 9-1953 ta đã sử dụng 63% 
lực lượng ngoại hối trong cả năm để mua hàng. Nhờ đó từ năm 
1953 trở đi, giá trị đồng tiền ngân hàng so với đồng tiền Đông 
Dương ngày càng tăng, chúng ta đã hạ được ti giá của đồng Đông 
Dương, nâng giá trị tiền của ta, sử dụng kịp thời một số lượng 
ngoại hối có trong tay. 

Từ năm 1954, ta thực hiện vừa kết hối vừa sử dụng để đề phòng 
âm mưu của địch thủ tiêu toàn bộ hoặc thay từng loại giấy bạc 


1. Nghiêm Xuân Yêm - Trần Đăng Khoa - Phan Anh..., Mười năm xây dựng 
kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1955), Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1957, tr. 39. 


311 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Đông Dương và đề phòng sự phá giá đồng bạc. Việc mua vào bán 
ra ngoại hối một cách điều hòa, việc xác định tỉ giá một cách thích 
hợp, đi đôi với chính sách đây mạnh xuất khẩu đã có tác dụng làm 
hạ tỉ giá giữa đồng Đông Dương và đồng tiền của ta, nâng cao giá 
trị tiền của Việt Nam. 

Bên cạnh công tác đấu tranh tỉ giá, chính sách thuế xuất nhập 
khẩu và công tác chống buôn lậu đã góp phần đáng kể vào cuộc 
đấu tranh kinh tế với địch. Năm 1953, Chính phủ ban hành biểu 
thuế mới nhằm đây mạnh hơn việc xuất khẩu, mặt hàng xuất khẩu 
cũng rất đa dạng, nhiều hàng được miễn thuế hoặc chịu thuế xuất 
thấp. Chúng ta chỉ cắm xuất một số mặt hàng như gạo, ngô để ôn 
định lương thực trong vùng tự do. Biểu thuế mới lập ra còn nhằm 
cắm nhập hàng xa xỉ hoặc các mặt hàng vùng tự do sản xuất được 
như thuốc lá, đường, chè, cà phê, khăn mặt, bát chén...'. Biểu thuế 
mới có chiếu có đến hoàn cảnh khách quan đặc biệt của các căn cứ 
du kích, Liên khu V, Nam Bộ. 


Năm 1954, Chính phủ sửa lại biểu thuế. Nghị định số 375-TTg 
của Thủ tướng phủ ngày 10-5-1954 quy định hàng hóa xuất nhập 
khẩu được phân lại theo các nhóm cụ thể, gồm 3 loại: loại miễn 
thuế, loại hạn chế, loại cắm hắn. Do đó công tác xuất nhập khẩu 
của ta đã chủ động hơn trước, góp phần kích thích sản xuất ở 
trong vùng tự do. Kết quả trao đổi xuất nhập khẩu giữa vùng tự 
do và vùng tạm chiếm trong năm 1954 đạt tổng giá trị hàng xuất 
là 13.945 triệu đồng, riêng mậu dịch quốc doanh chiếm 43,8%, 
tổng trị giá hàng nhập đạt 24.904 triệu đồng, riêng mậu dịch 
quốc doanh chiếm 41%. 


Như vậy, trong thời kỳ kháng chiến, để đấu tranh kinh tế với 
địch có hiệu quả, chúng ta đã chú trọng kết hợp ba mặt đấu tranh 


1, 2. Nguyễn Ngọc Minh, “Kinh tế kháng chiến của Việt Nam trong 9 năm 
chống đề quốc xâm lược (1945-1954)”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 22, 
năm 1964, tr. 31. 


312 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


là đấu tranh mậu dịch, đấu tranh tiền tệ, và thuế xuất nhập khẩu, 
trong đó đấu tranh mậu dịch được coi là biện pháp đấu tranh 
quan trọng nhất. 


Trao đổi mậu dịch với nước ngoài: Đảng và Chính phủ Việt 
Nam chủ trương phương châm "tự lực cánh sinh", nhưng không có 
nghĩa là không trao đổi mậu dịch với nước ngoài khi điều kiện cho 
phép. Vì vậy từ tháng 9-195I Chính phủ ta đã ký với Chính phủ 
Trung Quốc Hiệp định mậu dịch trao đôi hàng hóa. Phía Trung 
Quốc đặt mua của Việt Nam 250.000 chiếc tà vẹt bằng gỗ. Chính 
phủ đã phân bố cho tỉnh Cao Băng bán 150.000 chiếc, tỉnh Lạng 
Sơn 100.000 chiếc. Số tiền thu được góp phần tăng nguồn thu ngoại 
tệ để ta trao đổi mậu dịch với bên ngoài, đồng thời tạo thêm thu 
nhập và việc làm cho nhân dân. 


Đầu năm 1952, Chính phủ Việt Nam cử một đoàn cán bộ đến 
Bắc Kinh (Trung Quốc) và ngày 7-4-1952 đại diện Chính phủ Việt 
Nam và Trung Quốc đã ký Nghị định mậu dịch quy định cách tính 
giá hàng của Việt Nam xuất khẩu lấy giá hàng ở Nam Ninh (Trung 
Quốc) làm cơ sở. 


Đầu năm 1953, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc 
ký Nghị định thư về tiểu ngạch, cho phép nhân dân các tỉnh biên 
giới hai nước trao đôi với nhau những sản phẩm cần thiết. Nhờ vậy 
quan hệ mậu dịch của ta với Trung Quốc từ năm 1953 được mở 
rộng hơn trước. Tổng giá trị hàng xuất sang Trung Quốc trong II 
tháng đầu năm 1953 tăng gấp đôi so với năm 1952. Việt Nam đã 
xuất khâu một lượng hàng hóa trị giá 3.749 triệu đồng, nhập khẩu 
lượng hàng hóa trị giá 1.147 triệu đồng, chưa bằng 1⁄3 số xuất'. 


Năm 1954, giá trị hàng xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng gấp đôi so 
với năm 1953, Việt Nam xuất khâu 78.886 triệu nhân dân tệ (tương 


1. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953..., TIđd, hồ sơ số 2382. 
313 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


đương 10.610 triệu đồng Việt Nam) và nhập khẩu 96.000 triệu 
nhân dân tệ (tương đương 14.688 triệu đồng Việt Nam)'. Sở đĩ 
hàng hóa Trung Quốc nhập vào Việt Nam ít là do thị trường Việt 
Nam đã có nhiều hàng được nhập vào từ vùng địch tạm chiếm và 
giá tương đối rẻ hơn, hơn nữa còn do giá tiền Việt Nam đổi nhân 
dân tệ hạ nên đã khuyến khích xuất khẩu. 


Nhờ có quan hệ mậu dịch với Trung Quốc nên Việt Nam đã phá 
được thế bao vây của địch, hàng hóa không bị lệ thuộc quá nhiều 
vào vùng địch tạm chiếm, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu được 
Trung Quốc bán cho Việt Nam theo yêu cầu, qua đó góp phân ổn 
định giá cả, cải thiện đời sống nhân dân, đầy mạnh phát triển sản 
xuất. Việt Nam có thêm lượng hàng hóa để đảm bảo cho nhu cầu 
của kháng chiến, làm hậu thuẫn đắc lực cho công tác đầu tranh kinh 
tế với địch. 


3. Giá cả và thực trạng đời sống nhân dân 


Trong hoàn cảnh kháng chiến, thị trường bị chia cắt thành nhiều 
vùng, việc đi lại và giao lưu trao đổi hàng hóa gặp rất nhiều khó 
khăn. Hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu kháng 
chiến và đời sống nhân dân trở nên khan hiếm, giá cả lên xuống 
thất thường. Việc điều tiết hàng hóa giữa các vùng để giữ được sự 
bình ốn giá cả, ôn định đời sống nhân dân thật không đơn giản. 

Tình hình chiến sự ngày càng gia tăng đã làm cho giá của nhiều 
mặt hàng tăng lên nhanh chóng. Điển hình là giá gạo từ đầu năm 
1949 đến cuối năm 1952 tăng rất cao. Xem xét về giá gạo của các 
vùng miễn sau đây đã chứng tỏ điều đó. 


1. Tóm tắt công tác ngoại thương 1945-1954. Phòng Lưu trữ Bộ Thương 
mại, phông Ngoại thương, hô sơ số Ï ]. 


314 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 
Bảng 4.8: Giá gạo tại các vùng thời kỳ 1949-1952 


Vùng Thời kỳ từ tháng 1-1949 | Thời kỳ từ tháng 6-1951 đến 
đến tháng 6-1951 tháng 12-1952 


Thượng du Việt Bắc | Tăng 7.270% hay 73 lần Tăng 220% hay hơn 3 lần 
Trung du Việt Bắc | Tăng 10.630% hay 107 lần | Tăng 670% hay hơn 7 lần 


Liên khu Việt Bắc | Tăng 8.500% hay 86 lần — | Tăng 420% hay hơn 5 lần 


Liên khu HI Tăng 5.340% hay 54 lần Tăng I.150% hay hơn 12 lần 
Liên khu IV Tăng 6. 120% hay 62 lần Tăng 550% hay hơn 6,5 lần 
Cả 3 Liên khu Tăng 6.730% hay 68 lần Tăng 640% hay hơn 7 lần 


Nguôn: Thành tích xây dựng công thương nghiệp trong kháng chiến. 
Trung tâm lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 1920. 


Qua phân tích các thông số trong bảng giá gạo của các vùng trên 
đây cho thấy giá cả tăng liên tục, năm sau cao hơn năm trước, đặc 
biệt là ở vùng trung du của Liên khu Việt Bắc và ở Liên khu II. 
Tình trạng tăng giá, nhất là tăng giá thóc gạo đã có nhiều ảnh 
hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân, gây khó khăn nhất 
định cho cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. 


Tỷ lệ tăng phát hành tiền trong năm 1951-1952 là 920%, tức là 
tăng 10 lần, nếu so sánh tổng số tiền tung ra thị trường đến cuối 
năm 1952 với cuối tháng 6 năm 1951 thì ở cả 3 Liên khu nếu phát 
hành tiền tăng 1 lần thì giá gạo tăng 0,7 lần. 


Giá gạo, giá muối và các mặt hàng tiêu dùng khác tăng mạnh 
trong vùng tự do và căn cứ kháng chiến. Ngược lại, các loại hàng 
hóa lâm thô sản tại đây lại bị ứ đọng, giảm giá do bị địch bao vây, 
hoặc do chính sách ngăn cắm giao lưu của ta. Trước tình hình đó, 
từ cuối năm 1952 trở đi Việt Nam đã thay đổi chủ trương, cho mở 
rộng việc giao lưu hàng hóa giữa các vùng, hoạt động của mậu dịch 
quốc doanh được đây mạnh; đồng thời Việt Nam thi hành chính sách 


gia 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


giá chênh lệch giữa các địa phương giúp cho thương nhân có lãi 
nhằm kích thích họ khai thác các luồng hàng. Nhờ đó các mặt hàng 
muối, vải, gạo đã từ các Liên khu III, Liên khu IV và vùng địch tạm 
chiếm chuyển lên Việt Bắc và đưa các hàng lâm thổ sản từ Việt 
Bắc xuống Liên khu III, ra các cửa khẩu để xuất ra nước ngoài, 
hoặc xuất vào vùng địch tạm chiếm. Kết quả là giá các mặt hàng đã 
giảm hoặc đứng giá, ví dụ tháng 12-1953 so với tháng 12-1952 giá 
gạo ở thượng du Việt Bắc giảm 47%, trung du Việt Bắc giảm 8%, 
Liên khu IV giảm 17%. Giá muối ở trung du Việt Bắc giảm 52%, ở 
thượng du Việt Bắc giảm 63%. Giá vải ở trung du Việt Bắc giảm 
33%, ở thượng du Việt Bắc giảm 32%, ở Liên khu III giảm 29%. 


Năm 1953, sự chênh lệch giá cả giữa các địa phương đã giảm 
bớt. Mức chênh lệch giá giữa giá gạo với giá các mặt hàng công 
nghệ phẩm đã tương đối hợp lý hơn trước. Mặc dù mức phát hành 
tiền của ta năm 1952 tăng hơn 3 lần so với năm 1951, và năm 
1953 còn tăng hơn năm 1952 là 12 triệu đồng (280 triệu/268 triệu 
đồng) nhưng giá cả vẫn không tăng, thậm chí có xu hướng giảm. 
Giá gạo ở Thái Nguyên năm 1952 tăng hơn 3 lần, năm 1953 lại 
giảm, còn khoảng 80%, năm 1954 gần như không tăng. Năm 
1952, giá gạo ở Bình Định tăng 2,8 lần, năm 1953 lại giảm còn 
khoảng 50%. Giá vải ở Thanh Hóa năm 1952 tăng 1,8 lần, năm 
1953 còn 0,8 lần. Năm 1952, giá muối ở Cao Bằng ôn định, hầu 
như không tăng, từ năm 1953 và 1954 giảm còn 0,5 lần so với đầu 
năm. Ở Liên khu V tình hình cũng tương tự như vậy. Giá gạo năm 
1951 tăng 256%, năm 1952 hạ xuống âm 13%, đến tháng 6-1953 
hạ tiếp xuống âm 41%). 


Đạt được kết quả giảm giá hàng hóa trên đây là do Việt Nam đã 
đảm bảo được thu đủ chỉ, tiền tệ ỗn định, sản xuất bước đầu phát triển 


1. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của Ban Kinh tế Chính phủ. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 2382. 

2. Theo Đặng Phong (Chủ biên), Lịch sử kinh tế Việt Nam.... sđủ, tr. 361, 
363, 364. 


316 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


có kết quả. Đặc biệt là từ năm 1951 đến đầu năm 1952 bộ đội tăng 
cường tiễn công địch giành nhiều thắng lợi quan trọng. Việt Nam 
đã mở thông tuyến đường kéo dài suốt từ biên giới Việt - Trung 
qua Việt Bắc xuống Liên khu III vào Liên khu IV, nối tận Liên 
khu V và một số vùng của Nam Bộ. Do đó đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc vận chuyển, giao lưu hàng hóa giữa các vùng với 
nhau. Từ năm 1952, Chính phủ phát động phong trào sản xuất và 
tiết kiệm, nhiều địa phương đã đây mạnh khai hoang phục hóa, 
mở rộng diện tích canh tác. Đồng thời Chính phủ thực hiện hỗ trợ 
cho vay giống, vốn, trâu bò cày kéo, các loại nông cụ khác và đưa 
tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Nhờ đó năng suất lúa tăng lên, 
lúa gạo bớt khan hiếm, sức ép thiếu gạo đã không còn nặng nề 
như trước. 


Việc giao lưu hàng hóa với Trung Quốc và vùng địch tạm chiếm 
đóng đã có tác dụng bổ sung nhiêu thứ nguyên vật liệu và mặt hàng 
cần thiết Việt Nam còn thiếu; đồng thời cũng tiêu thụ được nhiều 
hàng lâm thổ sản vào vùng địch tạm chiếm và xuất sang Trung 
Quốc như tre, nứa, quề, hồi, mộc nhĩ, sa nhân... đem lại lượng tiền 
quan trọng cho ngân sách để Chính phủ mua được những hàng hóa 
quan trọng cần thiết phục vụ cho nhu cầu quốc phòng và dân sinh. 


Đáng chú ý là mậu dịch quốc doanh đã đóng vai trò rất tích cực 
để bình ồn thị trường về giá cả và hàng hóa. Mậu dịch quốc doanh 
đã chuẩn bị tương đối đầy đủ những mặt hàng thiết yếu như gạo, 
muối, vải... để sẵn sàng tung ra thị trường khi giá cả biến động. 
Trong 11 tháng đầu năm 1953, mậu dịch quốc doanh ở Việt Bắc đã 
bán 13.190 tấn gạo, gấp đôi so với năm 1952 (bán 7.890 tắn). Các 
Ban kinh tế khu và tỉnh đã chú ý theo dõi sát tình hình và lãnh đạo 
công tác bình ôn vật giá trong địa phương'. Mậu dịch quốc doanh 
còn ký hợp đồng và khuyến khích thương nhân vận chuyển hàng hóa 


1. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của Ban Kinh tế Chính phủ. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 2382. 


317 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


từ nơi thừa đến nơi thiếu nên đã kịp thời ngăn chặn sự biến động về 
giá cả. 


Tuy nhiên việc bình ôn vật giá vẫn còn thiếu sót, giá cả ở một 
số nơi trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng. Giá gạo ở Thanh Hóa và 
một vài khu căn cứ du kích ở đồng bằng Bắc Bộ hạ quá mức. Giá 
gạo tháng 10-1953 ở Thanh Hóa là 170 đồng/kg, tháng 11-1953 hạ 
còn 120 đồng/kg. Các mặt hàng khác như giấy, đường tăng lên 
nhiều là do sản xuất vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu. 


Việc thu mua lâm thổ sản do mậu dịch quốc doanh và thương 
nhân tiến hành trong 11 tháng đầu năm 1953 có trị giá bằng 88.780 
tắn thóc, so với năm 1953 tăng 59%. Lâm thổ sản thu mua được và 
tiêu thụ nhiều hơn là do Chính phủ Việt Nam đã thi hành chính 
sách giá cả đúng đắn hơn trước, hơn nữa việc mở cửa mậu dịch với 
Trung Quốc đã tạo ra rất nhiều thuận lợi cho việc bán hàng lâm thổ 
sản. Chỉ tính riêng 3 tỉnh Cao - Bắc - Lạng trong 11 tháng đầu năm 
1953 việc thu mua lâm thổ sản tương đương 10% tổng số sản xuất 
lúa một năm. 


Tuy nhiên, việc xuất khẩu lâm thổ sản vào vùng địch tạm chiếm 
kém hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm 1953, mậu dịch quốc doanh 
thu mua ở 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang mới đạt 61 ! triệu 
đồng (tương đương 1.791 tắn thóc), chỉ bằng 15% số thu mua của 3 
tỉnh Cao - Bắc - Lạng. Các mặt hàng như: chè: năm 1952 mua 747 
tắn, năm 1953 mua 491 tắn, bằng 72% kế hoạch; sơn: năm 1952 
mua 102 tấn, năm 1953 mua 65 tắn, bằng 79% kế hoạch'. Trong 
khi xuất khẩu hàng vào vùng địch tạm chiếm gặp nhiều khó khăn ta 
lại không chú ý nâng đỡ sản xuất các loại lâm thổ sản, mậu dịch 
quốc doanh tạm dừng thu mua làm cho giá bị giảm mạnh, ảnh 
hưởng đến đời sống nông dân. Ngoài ra, việc thu mua lâm thổ sản 
bến nhân dân vùng mới giải phóng ở Tây Bắc cũng chưa được chú 
ý đây đủ. 


1. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của Ban Kinh tế Chính phủ. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 2382. 


318 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


Mặc dù còn có một số thiếu sót, nhưng nhìn chung chính sách 
giá cả đúng đắn của Chính phủ đã phù hợp với thực tế nên đã 
khuyến khích các ngành nghề phát triển sản xuất, nhất là đối với 
sản xuất tiêu thủ công nghiệp, giúp cho sản phẩm hàng nội hóa 
phát triển, không bị hàng ngoại cạnh tranh. Các mặt hàng như vải 
khô hẹp, giấy, đường, thuốc lá, da, nông cụ, bát đĩa... đã có chỗ 
đứng trên thị trường. Các mặt hàng lâm thổ sản đã được khai thác 
và tiêu thụ nhiều hơn, góp phần tăng thêm nguồn hàng xuất khẩu, 
tăng thêm thu nhập cho người nông dân. Việc bình ôn được giá 
cả, khuyến khích sản xuất phát triển đã góp phần rất lớn trong 
việc cải thiện đời sống nhân dân. Cũng nhờ đó đời sống hàng ngày 
của bộ đội, cán bộ, công nhân viên chức được cải thiện và đảm 
bảo hơn trước. 


IV. GLAO THÔNG VẬN TẢI 


Từ sau thăng lợi của chiến dịch Biên giới (năm 1950), cục diện 
chiến tranh đã chuyên sang một giai đoạn mới. Các chiến dịch liên 
tiếp diễn ra theo một quy mô lớn. Nhu cầu về vận tải đòi hỏi phải 
phục vụ nhiều hơn, nhanh hơn, xa hơn. Ngoài đáp ứng các yêu cầu 
về quân Sự, giao thông vận tải còn trở thành một khâu hết sức quan 
trọng đối với các hoạt động kinh tế của Việt Nam trong thời gian 
này. Trong bài Công tác cầu đường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ 
rõ: "Cầu đường tốt thì nhiều việc dễ dàng và thuận lợi hơn. Vì vậy, 
làm cầu đường cũng như một chiến dịch. Người làm cầu đường 
cũng là chiến sĩ"!. 


Chủ trương của Đảng và Chính phủ lúc đó là phải tích cực sửa 
chữa nâng cấp các tuyến đường cũ, làm thêm đường mới rộng hơn, 
tốt hơn, chống địch phá đường. Triệt để sử dụng những phương tiện 
giao thông vận tải sẵn có và chú ý sáng tạo những phương tiện mới. 
Phải lập những tô chức đảm nhiệm việc vận tải tiếp liệu, phải có kế 
hoạch vận chuyền trên các con đường khó khăn. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn rập, tập 7, 1953-1955, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr. 86. 


319 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Thực hiện chủ trương trên đây của Đảng, chúng ta đã huy động 
hàng vạn dân công, thanh niên xung phong, hàng chục vạn phương 
tiện vận tải thô sơ vào công tác sửa đường, làm đường và vận tải 
chiến dịch để đảm bảo nhu cầu cung cấp cho chiến dịch và nhiệm 
vụ đảm bảo giao thông vận tải. 

Sửa đường cũ và làm đường mới: 

Công tác sửa chữa cầu đường được tiến hành trên một quy mô 
rộng lớn bắt đầu từ năm 1950. Nhưng để đảm bảo phục vụ các 
chiến dịch diễn ra liên tiếp, việc khôi phục những con đường cũ 
không đáp ứng đủ nhu cầu, đòi hỏi Việt Nam phải tiến hành đồng 
thời nâng cấp đường cũ và làm thêm đường mới. Hơn nữa, sau 4 
năm chiến tranh những dụng cụ để sửa đường vừa thiếu, vừa cũ 
mòn, hư hỏng, các cán bộ ngành giao thông phần đông đã chuyển 
sang công tác bên ngành quân, dân, chính do lúc đó ngành cầu 
đường còn rất ít việc. 


Lúc này công việc đặt ra rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành 
nhiệm vụ, ngoài đội ngũ cán bộ, công nhân chuyên trách, Bộ Giao 
thông công chính đã phối hợp chặt chẽ với các Liên khu và Bộ 
Quốc phòng huy động một lực lượng lớn dân công, thanh niên 
xung phong, nhiều trung đoàn công binh và nhân dân các địa 
phương nơi có đường, cầu đi qua để tham gia vào công tác sửa 
đường, làm đường mới. Có những đoạn đường như từ Tuần Giáo 
đến Điện Biên, hoặc những nơi đèo dốc quanh co dùng để kéo pháo 
và mặt trận được giao cho các đơn vị công binh phụ trách hoàn 
toàn. Ở những tuyến đường đòi hỏi nhiều kỹ thuật, ngành giao 
thông đã tổ chức những Tổng đội chủ lực cầu đường phụ trách. 


Nhờ có sự cố gắng to lớn của bộ đội, thanh niên xung phong và 
nhân dân, tính đến tháng 7-1954 đã có 3.671km đường được khôi 
phục, 505km đường làm mới, 1.210km đường được nâng cấp, 
3.000m cầu và 203 phà được làm mới. Trong ngành cầu đường đã 


1. Theo Đặng Phong (Chủ biên), Lịch sử kinh tế Việt Nam..., sđd, tr. 322. 
320 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


phát động phong trào thi đua yêu nước, nên năng suất lao động trên 
các công trường tăng từ 5 - 10 lần, góp phần quan trọng hoàn thành 
về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 


Kết hợp sử dụng các phương tiện vận tải cơ giới, thô sơ và huy 
động sức người trong công tác giao thông vận tải. 


Thời kỳ này phân lớn các tuyến đường giao thông quan trọng đã 
bị phá hủy và bị chia cắt do chiến tranh. Ngành giao thông vận tải 
đã có nhiều cố gắng sửa đường và làm thêm đường mới, nhưng 
khối lượng công việc nhiều, lực lượng có hạn, nên không thể sửa 
hết tất cả các tuyến đường. Mặt khác, phương tiện vận tải của quân 
đội từ sau chiến dịch biên giới đã có tiến bộ, nhất là vận tải ô tô 
ngày càng chiếm vị trí quan trọng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 
đã có 94% khối lượng vật phẩm phục vụ chiến địch, gồm 4.188.000 
tân/km được vận chuyên bằng ô tô!. Sự tiến bộ của phương tiện vận 
tải ô tô là do quân đội sử dụng triệt để các ô tô cũ trước đây, mở 
các xưởng chế tạo phụ tùng thay thế và sửa chữa xe hỏng. Tháo dỡ 
những xe hỏng nặng lấy phụ tùng rồi bổ sung thêm phụ tùng mới 
để lắp ráp thành những xe mới. Một số lượng quan trọng ô tô khác 
là chiến lợi phẩm do bộ đội thu được trong các chiến dịch. Sau 
chiến dịch Biên giới đã thu được 73 ô tô của địch; sau chiến dịch 
Hòa Bình cuối năm 1952 thu thêm nhiều xe quân sự của Pháp, nâng 
tổng số xe vận tải của miền Bắc lên tới 202 chiếc. Đặc biệt, từ năm 
1952, 1953 Việt Nam đã có thêm một số ô tô của các nước bạn 
giúp đỡ, phần nhiều là xe Molotova của Liên Xô. Trong chiến dịch 
Tây Bắc tông số xe vận tải phục vụ tiền tuyến và kinh tế là hơn 300 
chiếc. Đến chiến dịch Điện Biên Phủ, tổng số xe đã tăng lên hơn 
500 chiếc”. 

Mặc dù vận tải ô tô và cơ giới có vị trí quan trọng, nhưng trong 
hoàn cảnh các vùng miền, các địa phương bị chia cắt lúc đó thì 


1. Theo Đặng Phong (Chủ biên), Lịch sử kinh tế Việt Nam..., sđủ, tr. 322. 
2. Theo Đặng Phong (Chủ biên), Lịch sử kinh tế Việt Nam..., sđủ, tr. 323. 


3i 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


phương tiện vận tải chuyên chở bằng phương tiện thô sơ đóng vai 
trò rất lớn. Tùy theo từng loại, tùy trên các loại đường, kể cả đường 
đèo, dốc núi, vượt sông suối thác ghẻnh, các phương tiện vận tải 
thô sơ có sẵn trong dân đều có thể đáp ứng được rất linh hoạt. 
Trong đó, đáng kể nhất là xe đạp thô với rất nhiều ưu điểm và tiện 
lợi, không cần đường rộng, dễ ngụy trang, chỉ cần một người điều 
khiển, nhưng vẫn có thể chở lượng hàng từ 1 - 3 tạ. Càng về cuối 
cuộc kháng chiến, xe đạp thồ càng được sử dụng nhiễu và đã phát 
huy được vai trò của mình. 


Báo cáo của Liên khu ủy Việt Bắc đã nêu rõ: Hội đồng cung cắp 
Trung ương giao cho Liên khu Việt Bắc phải đảm bảo 1.000 tấn 
gạo, 90 tấn thịt trâu bò, 30 tấn thực phẩm khô để cung cấp cho kế 
hoạch tháng 5-1954. Liên khu ủy Việt Bắc đã phân cho tỉnh Tuyên 
Quang chịu trách nhiệm 500 tấn gạo và tỉnh Phú Thọ 500 tấn gạo. 
Để vận chuyên 500 tấn gạo của Tuyên Quang, ta đã huy động gần 
300 xe đạp, 30 xe ngựa của Tuyên Quang; 500 xe đạp của Bắc 
Giang và Thái Nguyên sang chở giúp và một số ô tô của tiền 
phương hỗ trợ. Trong tháng 4-1954 đã có 275 xe đạp của Thái 
Nguyên đến Tuyên Quang. Ngày 16-4-1954 đã chở 126 tắn gạo của 
Tuyên Quang lên T. 20. Số gạo 500 tấn của tỉnh Phú Thọ được 
chuyên chở bằng 3 đường. Từ ngày 15-4 các thuyền bè đã bắt đầu 
chở 300 tắn gạo bằng đường sông lên T. 20; cũng từ ngày 15-4 hơn 
300 xe đạp chở 100 tấn gạo lên T.20 theo Đoan Hùng; còn lại 100 
tấn gạo được chuyên chở lên bằng nhân công gánh theo đường Thu 
Cúc!. Qua đây cho thấy vai trò hết sức quan trọng của các phương 
tiện vận tải thô sơ. 


Với loại hình phong phú như bè, mảng, thuyền gỗ, thuyền nan, 
xe ngựa, xe trâu, xe quệt, xe đạp thổ, gồng gánh... Các phương tiện 


1. Báo cáo của Liên khu ủy Việt Bắc vẻ việc thi hành nhiệm vụ đảm bảo nhu 
câu cung cấp cho tiễn phương và nhiệm vụ bảo đảm giao thông vận tải. 
Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông số 43, đơn vị bảo quản số 1041. 


322 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


vận tải thô sơ đã góp phần quan trọng vào việc vận tải hàng hóa, 
quân trang, quân dụng phục vụ cho các chiến trường. Chỉ tính riêng 
chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã huy động được 20.991 xe đạp 
thổ, 11.800 thuyền mảng, 500 ngựa thô cùng với 261.451 ngày công. 
Nếu cộng cả số dân công vận tải được sử dụng trong 8 chiến dịch 
lớn' từ năm 1950-1954 là 1.541.381 người với 47.800.000 ngày 
công”. Những đóng góp to lớn của nhân dân cùng với các loại hình 
phương tiện vận tải thô sơ rất phong phú, đặc biệt là xe đạp thổ đã 
góp phần vào thăng lợi của ta trong kháng chiến chống Pháp. Đánh 
giá về xe đạp thô phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, Jules Roy, một 
sĩ quan người Pháp đã từng tham chiến ở Điện Biên Phủ, viết trong 
Hồi ký của mình: "... Không phải viện trợ Trung Quốc đã đánh bại 
Tướng Henry Navarre mà là những chiếc xe đạp Peugeot chở 200, 


"3 


300 kg do người đây". 


Cùng với việc vận chuyển bằng phương tiện ô tô, cơ giới và thô 
sơ, thời kỳ này chúng ta đã quan tâm nhiều đến vận tải đường biến, 
đáng chú ý nhất là tuyến đường Bình Trị Thiên và Liên khu V. 
Trong thời gian đầu chúng ta bí mật dùng thuyền đánh cá, thuyền 
vận tải của nhân dân xuất phát từ Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An), Cửa 
Sót (Hà Tĩnh) chở hàng đi dọc bở biển Bình Trị Thiên vào tập kết 
tại Cửa Đại (Quảng Nam). Về sau địch phát hiện và tăng cường 
phong tỏa. kiểm soát gắt gao. Trước tình hình đó. phòng liên lạc 
Liên khu V phải tô chức một tuyến đường riêng ra khơi vượt biển 
với loại thuyền lớn có trọng tải khoảng 20 tấn. Thuyền nhận hàng 
tại cửa biên Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vượt biển vào Cửa Đại, Cửa An 
Hòa (Quảng Nam) hoặc Cửa Sa Cầu, Sa Kỳ (Quảng Ngãi). 


1. Chiến dịch Biên giới (1950), Chiến dịch Trần Hưng Đạo (cuối năm 1950 
đầu năm 1951), Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (1951), Chiến dịch Quang 
Trung (1951), Chiến dịch Hòa Bình (1951-1952), Chiến dịch Tây Bắc 
(1952), Chiến dịch Thượng Lào (1953), Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). 

2. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám..., sắd, tr. 215. 

3. Jules Roy, La Bataille Dien Bien Phụ, Ed. René Julliard, Paris, 1963, p.358. 


323 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Trong suốt cuộc kháng chiến, nhân dân vùng biển các tỉnh Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã phục vụ hơn 2.500 lượt thuyền hoạt 
động vận chuyển hàng hóa với khoảng 50.000 tấn hàng quân sự, 
lương thực, sách báo và nhiều đoàn cán bộ quân sự, quân giới, y tế, 
văn hóa... tăng cường cho Liên khu V và Nam Bộ. Từ năm 1952- 
1954, riêng Chi điếm vận tải Quảng Bình đã tổ chức hàng trăm lượt 
thuyền vận chuyển hơn 3.000 tấn hàng vào Liên khu V. 


Nhìn chung công tác cầu đường và giao thông vận tải đã có 
nhiều tiến bộ rõ rệt so với những năm trước. Giao thông vận tải đã 
tương đối đảm bảo về mọi mặt. Phương tiện và khối lượng vận tải 
tăng, giá vận tải hạ, việc cung cấp cho mặt trận và giao lưu hàng 
hóa đã thuận tiện hơn trước rất nhiều. 

Công tác bưu điện - vô tuyến điện: 

Trong kháng chiến, công tác giao thông liên lạc có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, nhất là trong việc chỉ đạo kháng chiến. Ở hậu 
phương, căn cứ địa, trong rừng, trên cánh đồng, công nhân bưu 
điện mắc các đường dây điện trên các cột tre, cột gỗ, trên các cây. 
Dây điện gồm đủ loại, đủ cỡ, có dây đồng, dây nhôm, dây thép. 
Đường điện đại bộ phận là đường đơn tuyến; máy điện thoại thiếu, 
chắp vá, nhưng miễn có liên lạc bằng điện thoại, chất lượng tuy xấu 
nhưng vẫn còn hơn liên lạc bằng giao thông chạy bộ. Tắt nhiên ở 
những đường mạch chính như trong căn cứ địa Việt Bắc vẫn phải 
đảm bảo chất lượng tương đối tốt để phục vụ các nhiệm vụ về 
chính trị và quân sự. 


Giao thông bưu điện dựa vào dân, lấy thô sơ làm chính. Lực 
lượng là những đội dân công có tổ chức thành từng đoàn đội, có đặt 
trạm trên các đường vận tải chính, có đội thanh niên xung phong 
làm nòng cốt, đảm bảo giao thông, bảo đảm cung cấp vũ khí và 
lương thực cho các chiến trường. Do nhu cầu công tác, yêu cầu 
thông tin bưu điện - vô tuyến điện đòi hỏi ngày càng tăng. Bắt đầu 
từ năm 1950 chúng ta tiến hành chắn chỉnh lại và thống nhất tổ chức 


324 


Chương IV: Đẩy mạnh đấu tranh và phát triển... 


giao thông liên lạc trong toàn quốc tạo thành bộ máy bưu điện - vô 
tuyến điện. 

Năm 1953, chúng ta đã tổ chức được ngành bưu điện - vô tuyến 
điện tương đối có hệ thống. Từ Trung Bộ trở ra Bắc, bưu điện được 
phân bố trong 6 khu gồm 40 ty bưu điện ở các tỉnh thành, 370 
phòng ở các huyện, thị trấn, 2.657 trạm trong 3.050 xã; chúng ta đã 
lập 13.480km đường thư và công văn, khai thác được 7.654km 
đường dây điện tín, điện thoại, đặt được 21 đài vô tuyến điện, rút số 
người trong biên chế từ 12.250 người xuống còn 7.304 người '. 


Trong kháng chiến, để hoàn thành nhiệm vụ giao thông liên lạc, 
người giao thông viên phải đảm trách công việc vô cùng vất vả, CÓ 
khi còn nguy hiểm đến tính mạng khi phải đi qua vùng địch kiểm 
soát. Chỉ có một số giao thông viên đi công tác bằng xe đạp trên 
một số tuyến đường thư, còn đại bộ phận là đi bộ. Trung bình mỗi 
giao thông viên đi khoảng 6.000 km/năm ở vùng đồng bằng, hoặc 
5.000 km/năm ở miên núi, trên vai đeo túi thư nặng từ 15 - 25 kg. 
Khi có công văn hỏa tốc, giao thông viên phải chạy tiếp sức từ 20 - 
30km để kịp thời đưa công văn đến địa chỉ nhận. 

Từ tháng 5 năm 1952 chúng ta đã mở được đường thư ra nước 
ngoài qua ngả Trung Quốc. Đầu năm 1953, ở vùng tự do các tuyến 
đường thư đã thông suốt từ biên giới Việt - Trung đến Trung ương 
và về các Liên khu Việt Bắc, II, IV, V vào đến tận Nam Bộ và 
ngược lại. Ngay cả trong vùng Pháp chiếm đóng ta cũng đã mở 
được một số tuyến chuyên thư ở Bình - Trị - Thiên và Tây Nguyên. 

Việc xây dựng mạng lưới vô tuyến điện gặp nhiều khó khăn hơn 
do điều kiện khí hậu, địa hình phức tạp, phụ tùng thiết bị thiếu thốn 
lại bị địch thường xuyên phá hoại. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ và 
công nhân đã tích cực phát huy sáng kiến, tận dụng nguyên vật liệu 
để sửa chữa, lắp ráp, thay thế, chế tạo được những chiếc đài đơn giản, 


I. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám..., sđủ, 
tr. 226. 


325 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


dễ sử dụng. Do đó hệ thống vô tuyến điện đã hoạt động bình 
thường trong suốt những năm kháng chiến, đảm bảo thông tin 
thông suốt từ Trung ương đi tới các Liên khu trong cả nước và ra 
nước ngoài. Trong hoàn cảnh địch luôn tìm cách phá hoại, ném 
bom bắn phá rất ác liệt, nhưng Đài tiếng nói Việt Nam vẫn không 
ngừng hoạt động, đảm bảo truyền tin kịp thời những Lời kêu gọi 
của Đảng và Chính phủ và thông tin về tình hình chiến sự. 


V. TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG 


Với chiến thắng Biên giới (năm 1950) ta đã giải phóng một 
vùng biên giới phía Bắc rộng lớn, nối liền cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta với hậu phương xã hội chủ nghĩa, tạo thuận lợi cho 
nhân dân ta nhận được sự chỉ viện về tinh thần và vật chất của quốc 
tế, nhiều nhất là của Trung Quốc, Liên Xô. Đồng thời những chiến 
thắng liên tiếp của quân dân ta trên các chiến trường trong năm 
1950 và năm 1951 đã giải phóng thêm nhiều vùng đất đai, giúp cho 
sản xuất và thị trường vùng tự do ngày càng được mở rộng, đặc biệt 
là những thăng lợi to lớn của ta trong chiến dịch Hòa Bình (cuối 
năm 1951) đã phá vỡ tuyến "hành lang Đông Tây" của thực dân 
Pháp, mở thông tuyến đường từ căn cứ địa Việt Bắc tới Liên khu 
IV, V vào đến tận Nam Bộ, giúp cho việc đi lại và trao đổi hàng 
hóa có thêm nhiều thuận lợi. 


Mặt khác, lúc này cuộc kháng chiến của ta đã chuyển sang giai 
đoạn phát triển, từ du kích chiến chuyển sang vận động chiến, do 
đó ta mở liên tiếp những chiến dịch quy mô lớn hơn, dài ngày hơn, 
nên nhu cầu cung cấp lương thực, vũ khí... cho mặt trận đòi hỏi 
ngày càng nhiều hơn, tập trung hơn và khẩn trương hơn. Trong khi 
đó, chiến trường lại ở thế bị chia cắt, địch tăng cường bao vây, càn 
quét, ra sức phá hoại, làm cho giao thông và sản xuất của ta gặp 
không ít khó khăn. Về phía Nhà nước, tô chức và chính sách kinh 
tế tài chính chưa được quản lý thống nhất, nên số thu không đủ bù 
đắp cho số chỉ. 


326 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


Quan hệ giao lưu hàng hóa giữa vùng tự do với vùng địch tạm 
chiếm cũng gặp khó khăn. Hàng ngoại từ vùng địch tạm chiếm tràn 
vào vùng tự do làm cho sản xuất của ta gặp khó khăn, nhiều ngành 
nghề bị sa sút do không cạnh tranh nỗi buộc phải ngừng, hoặc sản 
xuất cầm chừng. Chính sách quản lý hàng hóa và bao vây kinh tế 
địch của ta thực hiện tại một số vùng chưa thật phù hợp với thực tế 
làm cho một số mặt hàng của ta không xuất được vào vùng Pháp 
chiếm đóng, hàng bị ế thừa, ta không thu được ngoại tệ để mua 
những hàng hóa cần thiết cho nhu cầu kháng chiến. 


Tình trạng trên đây đã gây ra hệ quả làm cho đồng tiên Việt 
Nam bị sụt giá do lượng tiền phát hành quá nhiều. Chỉ số lưu hành 
tiền mặt trên thị trường tăng mạnh. Nếu lấy năm 1946 bằng 100 thì 
năm 1950 tăng lên 3.094%, tháng 6-1951 tăng lên 5.509%'. Tình 
trạng lạm phát đã đây giá sinh hoạt tăng, gây ảnh hưởng lớn đến 
sản xuất và đời sống nhân dân. 


Trước tình hình đó, đầu tháng 2-1951, Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ hai đã họp, Đảng ra công khai lấy tên là Đảng Lao động 
Việt Nam. Tiếp theo đó, tháng 3-1951, Hội nghị lần thứ nhất Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) họp quyết định chuyển 
hướng về kinh tế và tài chính. Hội nghị nhận định: "Muốn kháng 
chiến trường kỳ phải luôn bồi dưỡng lực lượng kinh tế tài chính; 
phái coi nhiệm vụ kinh tế tài chính là nhiệm vụ rất quan trọng. 
Trung ương cũng như các cấp phải tăng cường việc lãnh đạo kinh 
tế tài chính, năm vững chính sách kinh tế là tăng gia sản xuất, đảm 
bảo cung cấp, nắm vững chính sách tài chính là tăng thu giảm chỉ; 
thi hành đúng mức việc đấu tranh kinh tế tài chính với địch; mở 
mang mậu dịch với các nước bạn"”. Phương châm chủ yếu của 
chuyên hướng chính sách kinh tế tài chính là đây mạnh tăng gia 
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quá trình xây dựng và phát triển, Nxb Sự 

thật, Hà Nội, 1960, tr. 40. 
2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđd, tr. 508. 


SấT 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


sản xuất lương thực, chú ý vấn đề động viên dân công không được 
hại đến sản xuất của nhân dân, của nông thôn. Việc giảm chỉ phải 
thi hành tích cực và cương quyết hơn. Về chế độ thuế khóa, cần 
nghiên cứu kế hoạch sửa đổi chế độ thuế khóa giản đơn hơn, bỏ 
những thứ thuế không cần thiết, thực hiện chế độ thống nhất thuế 
khóa (trừ những địa phương như Nam Bộ đặt các thứ thuế riêng do 
Chính phủ Trung ương chuẩn y). Việc đấu tranh kinh tế tài chính 
với địch cần phải kiểm điểm lại chính sách bao vây và phá hoại 
kinh tế địch, đặt ra những phương châm đúng cho việc đấu tranh 
kinh tế tài chính với địch. 

Quán triệt tỉnh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Đảng và 
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương (khóa HỊ), việc 
chỉnh đốn công tác kinh tế tài chính được bắt đầu từ giữa năm 1951 
với việc tích cực xây dựng và thi hành chính sách tăng thu, giảm 
chỉ, thống nhất quản lý thu chỉ tài chính nhằm tránh tình trạng mất 
cân bằng thu chỉ. Phải căn cứ vào thu để chỉ, đồng thời trên cơ sở 
chỉ để tính thu cho hợp lý. Đảm bảo thu đúng chính sách, đúng 
đường lối chính trị, tránh quyên góp lặt vặt không công bằng hợp lý 
và phải đảm bảo tiết kiệm để tập trung khả năng tài chính phục vụ 
tiền tuyến đánh giặc. 


1. VỀ thu ngân sách 


Để thực hiện tăng thu có kết quả, Chính phủ ban hành chính 
sách thuế khóa mới, công bằng và hợp điều kiện, hoàn cảnh chiến 
tranh. Hệ thống thuế khóa mới gồm 7 loại thuế: thuế nông nghiệp, 
thuế công thương nghiệp, thuế hàng hóa, thuế xuất nhập khẩu, thuế 
sất sinh, thuế trước bạ, thuế tem. Trong đó thuế nông nghiệp là 
quan trọng nhất. Chính phủ cũng quy định các mức thuế phải do 
Nhà nước quy định, các địa phương không được tăng giảm. Ngoài 
ra các khoản quyên góp khác ở nông thôn đều bị cắm, trừ trường 
hợp người dân tự nguyện. 


328 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


Thuế nông nghiệp 


Công tác thuế nông nghiệp là công tác trung tâm của toàn quốc 
năm 1951. Đây là một công tác hoàn toàn mới. Thu được đủ thuế 
nông nghiệp tức là đảm bảo cung cấp cho bộ đội, giúp giải quyết 
khó khăn tài chính và tạo điều kiện để phát triển sản xuất. 


Ngày 1-5-1951, Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 13-SL quy 
định chính sách thuế nông nghiệp nhằm thu 18 - 20% hoa lợi hàng 
năm của ruộng đất, theo biểu thuế lũy tiến từ 5 - 45%. Kể cả tá điền 
lĩnh canh ruộng đất và địa chủ đều phải đóng thuế, nhưng giảm nhẹ 
mức đóng góp đối với nông dân nghèo, đánh nặng hơn vào địa chủ 
phú nông. Ví dụ cụ thể đối với tá điền có thu nhập 100 chỉ tính 75, 
đối với địa chủ có thu nhập 100 thì tính 125 đề chịu thuế, như thế 
mới đảm bảo được công bằng và khuyến khích lao động. Sắc lệnh 
13-SL đặt chế độ thu thuế nông nghiệp bằng thóc tính theo hoa lợi. 


Thuế nông nghiệp do người thu hoa lợi nộp, thêm vào phần 
chính tăng thuế nông nghiệp sẽ thu một số phần trăm phụ thu cho 
ngân sách địa phương. Ngoài hai khoản thu này số thu hoạch của 
ruộng đất không còn phải chịu một thứ đảm phụ nào khác nữa. 


Thuế nông nghiệp còn phân biệt các vùng khác nhau có mức 
thuế khác nhau: Vùng căn cứ du kích thuế nhẹ hơn vùng tự do, thuế 
vùng du kích nhẹ hơn vùng căn cứ du kích, miền núi thuế nhẹ hơn 
miền xuôi. Ngoài ra do sản xuất nông nghiệp còn thường xuyên bị 
thiên tai hạn hán, bão lụt, nên Nhà nước có chính sách miễn giảm 
thích hợp đối với những vùng bị thất bát do thiên tai. 


Tỷ lệ thuế lũy tiến cao hay thấp còn tùy theo số thu hoạch bình 
quân của nhân khẩu nông hộ, giữa hai hộ nông dân có thu nhập 
bằng nhau thì hộ nhiều nhân khẩu phải đóng ít thuế hơn hộ ít nhân 
khẩu; nếu thu nhập bình quân quá ít, dưới 61 kg thóc/người/năm thì 
được miễn thuế. Những gia đình có công với kháng chiến như 
thương binh, liệt sĩ, gia đình có người đi bộ đội... đều được tính là 
nhân khẩu nông nghiệp đề giảm nhẹ mức đóng thuế cho gia đình. 


329 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


So với thuế điền thổ cũ thì thuế nông nghiệp là một bước tiến 
lớn có tính chất cách mạng trong chế độ đóng góp. Theo Giáo sư 
Đặng Phong thì "đây là vấn đẻ lớn, liên quan không những đến vận 
mệnh của nên tài chính quốc gia, mà còn liên quan đến lợi ích của 
đa số dân cư. Nó cũng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề 
chính trị. Do đó Nhà nước cân nhắc rất kỹ lưỡng"'. 


Quyết định thu thuế nông nghiệp đã phát huy tác dụng rõ rệt. 
Tổng số thu về thuế nông nghiệp năm 1951 vượt 50% thuế điền thổ 
năm 1950. So với năm 1951, thuế ngạch, thuế biểu năm 1952 
không thay đổi và nhẹ hơn đối với dân nghèo. Số thu năm 1952 từ 
Liên khu IV trở ra tăng gần 40% so với năm 1951, ở Liên khu V số 
thu tăng gấp đôi, ở Nam Bộ tăng gấp rưỡi”. 


Năm 1952, tình hình quản lý thu chi tài chính có tiến bộ hơn, 
nhưng vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn. Tính chung các tỉnh vùng 
tự do Liên khu V số thực thu quy ra thóc chỉ đạt 41.570 tấn, trong 
khi đó số thực chi quy thóc là 64.809 tắn. Nguyên nhân do các tỉnh 
chưa triệt để thực hiện chính sách tiết kiệm và có sự sai sót trong 
việc kiểm tra, thu thuế. Nhiều nơi hạn mức thuế ruộng đất phát 
canh từ 125% xuống còn 115%. Mặt khác, công tác giản biên, sắp 
xếp tổ chức ở các địa phương tiến hành chậm, nên số tiền chỉ trả 
lương cho cán bộ công nhân viên còn cao. 


Từ năm 1953, để đảm bảo cung cấp nhu cầu ngày càng tăng của 
cuộc kháng chiến và giảm nhẹ sự đóng góp cho nông dân nghèo, 
Trung ương và Chính phủ quy định nâng mức khởi điểm đánh thuế 
từ 61 kg (năm 1951) lên 7l kg (năm 1952) tăng lên 81 kg (năm 


1. Đặng Phong (Chủ biên), Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập I (1945- 
1954), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, tr. 376. 

2. Báo cáo thành tích về công tác tài chính trong 8 năm kháng chiến (1945- 
1954) của Bộ Tài chính. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, hồ sơ số 2072. 


330 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


1953)'; đồng thời hạ mức phụ thu cho quỹ xã hội từ 20% xuống 
15% số thu cho Chính phủ. Năm 1953, Chính phủ không thu thuê ở 
vùng Pháp chiếm đóng, giảm 20% thuế ở vùng du kích và vùng căn 
cứ. Đối với vùng miễn núi chuyên làm nương rẫy chỉ tính thuế vào 
1/2 sản lượng, hạ hơn năm 1952, tính vào 3/4 sản lượng”. 


Công tác thu thuế nông nghiệp ở các tỉnh đã tiền bộ hơn trước, 
nhưng vẫn còn gặp khó khăn, thậm chí mắc sai lầm khá nghiêm 
trọng như gán ghép mức thuế, dùng biện pháp đấu đẻ thu thuế 
(Liên khu IV), thu cả ở vùng Pháp chiếm đóng, đánh giá thấp mưu 
mô phân tán ruộng đất và trốn thuế của địa chủ, lúc định giá thóc 
để thu tiền ở nhiều nơi định giá quá hạ, ngược lại, lúc định giá gạo 
đề lĩnh tiền lại đánh giá quá cao. Ví dụ ở Lạng Sơn cả năm 1953 có 
mức thu 8.784 tấn 175 kg, đã thu được 8.278 tấn 129 kg, còn thiếu 
506 tấn 046 kg mới đủ mức. Trung ương và Liên khu ủy giao cho 
Thái Nguyên vụ hè năm 1953 thu 3.000 tấn, kết quả thu được 3.048 
tắn, vượt mức 48 tấn”. Thuế vụ hè năm 1954 Trung ương và Liên 
khu giao cho tỉnh Phú Thọ thu 12.800 tấn, đến ngày 20-6 đã thu 
nhập kho 15.334 tấn 320 kg thóc, hoàn thành vượt mức 13% và 
trước thời hạn 3 ngày!. 

Đối với các tỉnh thuộc Liên khu IV, việc thu thuế nông nghiệp 
năm 1952 phạm sai lầm nghiêm trọng vẻ chính sách như định sản 
lượng quá cao, dây dưa đối với địa chủ, mệnh lệnh áp bức, thoát ly 
quản chúng trong khi thu thuế dẫn đến quần chúng nghi ngờ chính 
sách thuế nông nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất. 


Trong năm 1953 những sai sót cũ vẻ thu thuế nông nghiệp đã 
được sửa chữa kịp thời. Thuế vụ chiêm trong toàn Liên khu IV đã 


1, 2. Báo cáo thành tích về công tác tài chính trong 8 năm kháng chiến... TÌđd. 

3. Báo cáo của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tình hình công tác năm 1953. Cục 
Lưu trữ Trung ương Đảng, phông số 43, đơn vị bảo quản số 1016. 

4. Báo cáo tình hình mọi mặt công tác của Tĩnh ủy Phú Thọ năm 1954. Cục 
Lưu trữ Trung ương Đảng, phông số 43, đơn vị bảo quản số 1088. 


331 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


thu được 89.530 tấn, đạt 99% mức Trung ương giao. Tuy nhiên, 
vẫn còn có địa phương mắc sai lầm trong việc phân mức, không 
nhằm vào vụ chiêm mà căn cứ vào tinh thần đóng góp của trung, 
bần nông. Ở Hà Tĩnh có nông hộ thu được 75 kg thóc nộp cả 75 kg, 
xã Huy Toàn ở Thanh Hóa bán 209 con trâu bò để xung phong nộp 
thuế. Tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị thu vượt mức được giao, Thừa 
Thiên chỉ thu được 1.200 tấn trong số 3.500 tấn'. Mức thu thuế, 
nhất là mức định sản lượng của một số địa phương chưa phù hợp, 
quá cao so với thu hoạch của nông dân. Trong thư của ông Đặng 
Thai Mai gửi Tổng Bí thư Trường Chỉnh ngày 19-6-1953 đã phản 
ánh: *... Có những mẫu ruộng tính sản lượng là 32,35 tạ... Tôi đã 
hỏi nhiều anh em nông dân cày lấy 1 hay 2 mẫu?” thì họ đều nói 
rằng không tài nào theo kịp sản lượng”?. Có tình trạng bình nghị 
mức thuế của địa chủ, phú nông cao quá khả năng, họ không đóng 
được, nên phải hạ mức xuống. Trái lại, có địa phương lại ép quá 
khả năng đóng góp của phú nông địa chủ, nương nhẹ việc tạm thu 
đối với trung, bần nông. 


Việc chống khai man và phân tán ruộng đất chưa được các tỉnh 
chú trọng. Tỉnh Thanh Hóa chỉ tìm được 6.154 mẫu trong tổng số 
30.000 mẫu cần phải tìm; tỉnh Nghệ An tìm được 915 mẫu trong 
tổng số 20.000 mẫu cần phải tìm; tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ tìm được 
gần 3.000 mẫu trong số 40.000 mẫu cần phải tìm”. Hơn nữa số diện 
tích tìm được phân lớn là ruộng công, đối với số lượng của địa chủ 
phong kiến chỉ tìm thêm được rất ít. 


1. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của UBKCHC Liên khu IV. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 1745. 

(*) 1 mẫu ở Trung Kỳ = 4.900 nử. 

2. “Thư gửi đồng chí Trường Chinh”, Tạp chí Xưa & Nay số 297, tháng 
12-2007. 

3, 4. Tóm tắt tình hình tháng 6-1953. Tài liệu lưu tại Phòng Tư liệu Viện 
Lịch sử Đảng. 


332 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


Tại Liên khu V việc thu thuế nông nghiệp khá thuận lợi do sản 
xuất ở đây phát triển. Năm 1953, các tỉnh Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa thu được 56.037 tắn, tăng 33%. Đến 
cuối năm 1954 thu được 64.581 tắn. 

Ở Tây Nam Bộ việc thu thuế nông nghiệp tiến hành chậm và 
thu được rất thấp. Theo báo cáo của Phân liên khu miền Tây Nam 
Bộ tông kết công tác thu thuế nông nghiệp vụ mùa 1953-1954 cho 
kết quả như sau: 


Bảng 4.9: Công tác thu thuế nông nghiệp vụ mùa năm 1953-1954 
ở Phân liên khu miền Tây 


Đơn vị tính: gia lúa 


Số thuế vụ mùa Số thuế vụ mùa 
1951-1953 1953-1954 
Số thu 


được đến Số thuế 
Hy vụ mùa 
1951-1952 


Bạc Liêu 1.139.390 217.391 618.779 1.309.530 
Cần Thơ 367.056 173.913 280.300 473.200 
Sóc Trăng 475.040 126.086 291.753 548.090 


Long Châu Hà 21.223 4.347 30.753 45.000 


Vĩnh Trà 59.779 34.347 77.000 59.779 


2.162.488 | 556.084 | 1.298.332 | 373.111 | 2.435.599 


Nguồn: Báo cáo tông kết công tác thu thuế nông nghiệp vụ mùa năm 
1953-1954 ở Phân liên khu miên Tây ngày 5-7-1954 của UBKCHC Nam 
Bộ gửi Thủ tướng phủ và Bộ Tài chính. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, 
phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 2531. 


333 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Từ ngày 31-3 đến ngày 19-5-1954, công tác thu thuế nông 
nghiệp ở các tỉnh Bạc Liêu là 22.889 tấn 040 kg, đạt 40,4% kế 
hoạch; Cần Thơ 6.047 tấn 420 kg, đạt 27,7% kế hoạch; Sóc Trăng 
7.785 tấn 660 kg, đạt 38,4% kế hoạch; Long Châu Hà 424 tấn, đạt 
17,16% kế hoạch!. 


Sở đĩ việc thu thuế nông nghiệp còn chậm và mức thu thấp do 
nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân chính là sự động viên 
chính trị chưa sâu sắc, vẫn dựa vào cơ sở bằn cố nông, kém đoàn 
kết với trung nông; chính sách miễn giảm thuế đưa ra thiếu giải 
thích kỹ càng, bình sản lượng chưa sát, chưa thấy tầm quan trọng 
của việc thu thuế nông nghiệp để động viên toàn lực, phát động 
phong trào thi đua đóng góp để hoàn thành công tác. Mặc dù còn có 
những địa phương thu thuế nông nghiệp chưa đạt mức, nhưng nhìn 
chung nông dân cả nước đã hăng hái hưởng ứng chính sách thuế 
nông nghiệp của Chính phủ. 


Riêng trong vùng Pháp chiếm đóng và vùng du kích, thuế nông 
nghiệp phân lớn được thu bằng tiền để tiện cho nhân dân đóng góp 
và tiện vận chuyển, tránh được sự phá hoại và bao vây của địch. 


Việc thu thuế nông nghiệp bằng thóc có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc bình ổn vật giá, tránh sự lên xuống thất thường của thị 
trường về giá cả và toàn bộ thóc gạo được tập trung trong kho Nhà 
nước, đảm bảo có đủ lượng gạo cung cấp ôn định cho quân đội và 
các cơ quan; đồng thời mậu dịch quốc đoanh có một lượng thóc gạo 
dự trữ để tung ra thị trường khi cần thiết phải điều chinh giá, tạo 
chỗ dựa vững chắc cho mậu dịch quốc doanh làm tốt vai trò điều 
tiết thị trường. 


1. Báo cáo tổng kết công tác thu thuế nông nghiệp vụ mùa năm 1953-1954 ở 
Phân liên khu miễn Tây ngày 5-7-1954 của UBKCHC Nam Bộ gửi Thủ 
tướng phủ và Bộ Tài chính. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ 
Thủ tướng, hồ sơ số 2531. 


334 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


Thuế nông nghiệp còn thúc đây việc tăng gia sản xuất. Do chính 
sách miễn thuế cho đất khai hoang và tính thuế căn cứ vào nhân 
khẩu, sản lượng bình quân hàng năm nên nhiều địa phương tích cực 
khai hoang mở rộng diện tích cấy trồng, vay tiền tín dụng để mua 
trâu bò, nông cụ, khai mở mương máng, đắp đập bè bở, áp dụng 
các giống mới vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng, góp phần 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp phục vụ 
kháng chiến. Việc thu thuế nông nghiệp còn có ý nghĩa chính trị xã 
hội, góp phần đoàn kết nông dân ở nông thôn hoàn thành nhiệm vụ 
kinh tế tài chính đã đề ra trong thời kỳ này. 


Ngoài thuế nông nghiệp thu bằng thóc, một phản thu bằng tiền, 
còn các loại thuế khác như thuế công, thương nghiệp, thuế xuất 
nhập khẩu thu bằng tiền. 


Thuế công thương nghiệp 


Đây là thuế đánh vào các ngành kinh doanh công nghiệp, tiểu 
công nghiệp và thương nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp hoạt 
động thường xuyên, có cơ sở, tương đối khá, các quán hàng và hoạt 
động buôn chuyến. 

Thuế công, thương nghiệp được ban hành theo Sắc lệnh số 
44/SL ngày 22-7-1951. Mức thu thuế tương đối nhẹ so với thuế 
nông nghiệp, chỉ chiếm 15% thu nhập, nhằm khuyến khích phát 
triển công nghiệp, tiểu công nghiệp và lưu thông hàng hóa vì công, 
thương nghiệp của ta còn nhỏ bé, phân tán, chưa ổn định. 

Thuế công, thương nghiệp được chia làm 3 loại: 

- Thuế doanh nghiệp đánh vào các cơ sở kinh doanh tương đối 
lớn, ôn định và thường xuyên. Trong đó đối với doanh nghiệp cũng 
được chia làm 2 thứ thuế doanh thu tính 1%, 2% hoặc 3% trên tông 
số tiễn thu về bán hàng tùy theo loại hàng và thuế thực lãi tính lũy 
tiến từ 5% đến 27% trên số lãi kinh doanh đã trừ chỉ phí hợp lệ'. 


1. Lịch sử tài chính Việt Nam, tập 1. Thông tin chuyên đề, Hà Nội, 1995, tr. 127. 
335 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


- Thuế bán hàng đánh vào những cơ sở hoạt động thường xuyên 
nhưng không lớn, chủ yếu là đồng bào tản cư và những người có 
khó khăn về kinh tế. Thuế bán hàng tính lũy tiến căn cứ vào số thu 
nhập ước lượng hàng tháng. 


- Thuế buôn chuyến đánh vào những thương nhân làm nhiệm 
vụ giao lưu hàng hóa giữa các vùng. Mức thuế tương đối nhẹ để 
đảm bảo lưu thông hàng hóa, bình ổn vật giá, tránh chênh lệch giá 
cả giữa các vùng. Mức thuế căn cứ vào tỉ lệ trên giá trị hàng hóa 
bán ra. 


Sau Hội nghị tống kết thuế công, thương nghiệp tổ chức vào 
tháng 4-1953, rút kinh nghiệm công tác năm 1952, tháng 7-1953 
Chính phủ ban hành những sửa đổi mới về thuế công, thương 
nghiệp, bô sung thêm những tiêu chuẩn để phân định nghề chính và 
nghề phụ nhằm khuyến khích nghẻ tiểu thủ công nghiệp phát triển, 
mở rộng phạm vi miễn giảm thuế để giảm nhẹ sự đóng góp của tiểu 
thương. Trung ương quyết định áp dụng những sửa đổi đó kể từ 
tháng 2-1953 và hoàn thành vào cuối tháng 10-1953. 


Trước khi tiến hành cải cách thuế khóa, các tầng lớp công 
thương đóng góp được rất ít. Với chính sách thuế công, thương này 
đã động viên được khả năng đóng góp của giới công thương đúng 
mức hơn, tuy so với thuế nông nghiệp vẫn còn nhẹ hơn. Đây là một 
chủ trương có lợi chung của nhân dân vì phát triển công, thương 
nghiệp tư nhân lúc này vừa có lợi cho nên kinh tế chung, vừa trực 
tiếp giúp tiêu thụ sản phẩm của nông dân. 


Kết quả thu thuế công, thương nghiệp các tỉnh không đạt mức 
so với kế hoạch nhưng nhìn chung ngày càng tiến bộ), số người 
đóng góp đủ thuế ngày một nhiều. Năm 1953, số thuế công, thương 
nghiệp thu bình quân hàng tháng tăng gấp đôi so với năm 1952 và 
gắp 5 lần so với năm 1951. 


1. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của UBKCHC Liên khu IV. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 1745. 


336 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


Chính sách thuế công, thương nghiệp của Chính phủ nâng đỡ tất 
cả giới công thương, tùy cơ sở kinh doanh lớn hay nhỏ, nghề phụ gia 
đình, hàng quán nhỏ hay những người buôn chuyến trị giá không quá 
30 kg đều được miễn thuế. Doanh nghiệp lãi trị giá 700 kg gạo được 
miễn thuế thực lãi, phần lợi tức để đảm bảo sinh sống cũng được 
miễn. Năm 1953 so với năm 1952 thuế biểu thực lãi của các doanh 
nghiệp đã nhẹ hơn nhiều. 


Nhìn chung, công tác thu thuế công, thương nghiệp có nhiêu 
tiến bộ. Ở các tỉnh thuộc Liên khu IV số thuế thu được trong 
năm 1953 là 4.503.713.389 đồng, bằng 311% năm 1952 nếu tính 
bằng tiền và bằng 285% năm 1952 nếu quy ra thóc'. Tính đến 
ngày 20-11-1954 toàn Liên khu thu được 3.787 triệu đồng, quy ra 
thóc bằng 32.208 tần, đạt 66,2% so với kế hoạch toàn năm và so 
với số thu 11 tháng năm 1953 thì tăng 29,6%”. Những sửa đổi về 
thuế công, thương nghiệp của Chính phủ đã làm cho cán bộ thêm 
tin tưởng vào chính sách, nhân dân phấn khởi trước sự quan tâm 
của Đảng và Chính phủ, làm cho tiểu thủ công nghiệp được phục 
hồi và phát triển, sự đoàn kết giữa công thương gia với nhau và với 
nhân dân thêm gắn bó chặt chẽ. 


Thuế xuất nhập khẩu 


Thuế xuất nhập khẩu thời kỳ này nhằm quản lý việc xuất, nhập 
hàng hóa giữa vùng tự do với vùng Pháp chiếm đóng và bảo vệ, 
phát triển kinh tế của vùng tự do, thúc đây giao lưu hàng hóa phục 
vụ nhu cầu thiết yếu cho quân đội và nhân dân. Tùy theo giá hàng 
hóa để đánh thuế, mức thuế cao hay thấp căn cứ vào yêu cầu hạn 
chế xuất hay nhập nhiều hay ít, yêu cầu đấu tranh kinh tế với địch. 
Hàng xuất nói chung được miễn thuế. Hàng nhập chỉ hạn chế đối với 


1. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của UBKCHC Liên khu IV. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, hô sơ sô 1745. 

2. Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1954 của UBKCHC Liên khu IV. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ sô 1746. 


337 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


những thứ rất cần cho nhu cầu của kháng chiến bao gồm 116 loại 
hàng, mức thuế từ 30% trở lên!. 


Thuế hàng hóa 


Áp dụng theo Điều lệ 110 ngày 22-7-1951 nhằm đánh vào một 
số hàng hóa nhất định để khuyến khích sản xuất, giao lưu, tiêu thụ 
những mặt hàng do nhân dân sản xuất ra, hạn chế việc tiêu dùng 
hàng xa xi nhập từ vùng Pháp chiếm đóng. Thuế suất cao hay thấp 
căn cứ vào từng loại hàng là tư liệu sản xuất hay hàng tiêu dùng. 
Thuế hàng hóa còn bổ sung cho thuế xuất nhập khẩu để bảo vệ 
hàng nội hóa, chống hàng ngoại xâm nhập thị trường của ta. 


Ngoài các thứ thuế trên đây, còn có thuế sát sinh, thuế trước bạ 
và thuế tem chiếm vị trí không lớn, với mục đích chủ yếu là tăng 
thu cho ngân sách. Trong đó thuế tem chưa thi hành trong thời kỳ 
kháng chiến. 


Với chính sách thuế khá hợp lý, được nhân dân tích cực hưởng 
ứng đóng góp, nên đã giúp cho nguồn thu ngân sách nhà nước được 
đảm bảo ổn định hơn trước. Và tình hình thu ngân sách thời kỳ này 
được thể hiện trong bảng sau đây. 


Bảng 4.10: Tình hình thu ngân sách nhà nước từ năm 1951-1954 


Tỷ lệ tính 
- Thuế nông nghiệp 


- Thuế công, thương nghiệp 

- Thuế xuất nhập khẩu 

- Các khoản thu khác 

- Thu năm trước chuyển sang 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kừuhi tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến 
kháng chiến thăng lợi (1945-1954), Nxb Khoa học, Hà Nội, 1966, tr. 335. 


1. Sắc lệnh số 49 ngày 13-8-1951 và Điều lệ số 116 ngày 15-8-1951 (Công 
báo năm 1951, sô 8, tr. 138-139). 


338 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


Xem xét các số liệu thống kê trong bảng trên cho thấy thuế 
nông nghiệp đóng vai trò quan trọng chính, Song mức thu giảm dân 
trong những năm cuối của cuộc kháng chiến, từ 86,2% năm 195] 
xuống còn 54,7% năm 1954. Thuế công, thương nghiệp tăng dần, 
từ 2,5% năm 1951 lên 12,6% năm 1954. Kết quả đó là do sự phát 
triển ngày càng cao của công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nước 
ta, điều đó cũng chứng tỏ được bước tiến mới của nền kinh tế và cơ 
cấu kinh tế nói chung ở nước ta. 


2. Về chỉ ngân sách 


Song song với chính sách tăng thu, Đảng và Chính phủ kiên 
quyết chính sách giảm chi, chính sách tiết kiệm triệt để. Việc giảm 
chi được thực hiện bằng sự thống nhất quản lý thu chị, không để 
cho các địa phương tùy tiện thu và chỉ; đồng thời phải tổ chức lại 
bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở vì bộ máy nhà nước này 
thật sự chưa hợp lý, người nhiều, việc ít, tổ chức công kẻnh, hiệu 
quả thấp, lãng phí công của, không tập trung được toàn lực cho tiền 
tuyến. Có địa phương vẫn giữ nguyên bộ máy hành chính đầy đủ 
khi chuyển ra vùng tự do. Có tỉnh chỉ còn vài xã tự do nhưng cũng 
tổ chức đủ các cơ quan chuyên môn'. Do đó cần phải giảm bớt biên 
chế của bộ máy nhà nước cho hợp lý và đặt hiệu suất công việc cao 
hơn là vấn đề mẫu chốt. 


Từ giữa năm 1951 công tác chỉnh đốn biên chế được tiến hành 
nhằm giảm bớt số người không cần thiết trong các cơ quan ở hậu 
phương để tăng quân số cho bộ đội, tăng cường lực lượng chiến 
đấu trực tiếp ở chiến trường. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 
thứ nhất (3-1951) chỉ rõ: "Về giản chính: nơi nào chưa làm hoặc 
chưa làm đủ thì tiếp tục làm theo khẩu hiệu: tinh binh, tinh cán, 
giản chính, tiết kiệm"?. 


1. Lịch sử tài chính Việt Nam, tập I, sđd, tr. 130. 
2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, 1951. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2001, tr. 512. 


339 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 30-4-1951 cũng đã 
quy định rõ tổng số nhân viên từ Liên khu IV trở ra không được 
vượt quá con số 40.000 người. Tất cả các cơ quan phải rà soát lại 
nhu cầu, căn cứ vào nhu cầu để xác định nhiệm vụ của từng người. 
Số người dư ra được đưa ra ngoài biền chế để hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, tức là chuyển một số người trong khu vực Nhà nước 
sang khu vực tư nhân. Đấy là một chính sách rất hợp lý, tuy nhiên 
việc thực hiện gặp không ít khó khăn. 


Song song với việc chỉnh đốn biên chế tổ chức bộ máy Nhà 
nước đề giảm chỉ còn triệt đê thực hiện chính sách tiết kiệm làm 
sao cho mỗi đồng tiền, mỗi hạt thóc do dân đóng góp đều được 
dùng vào những việc thiết thực, cần thiết cho kháng chiến với 
nguyên tắc chỉ đạo chung là: Kháng chiến trên hết, tiền tuyến trên 
hết. Cần phải tập trung lực lượng tài chính vào việc đảm bảo cung 
cấp cho tiền tuyến, tránh tình trạng phân tán, dàn đều thì mới đầy 
mạnh được kháng chiến nhanh, giành được thắng lợi. 


Bảng 4.11: Cơ cấu chỉ ngân sách nhà nước từ năm 1951-1954 


HuynA | mm Ị mm ị mm | mm 
100% 100% 100% 


Tỷ lệ tính 100% 


- Kinh tế 


- Quân sự 

- Hành chính 

- Văn hóa - giáo dục 
- Chi khác 


Nguôn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), sđú, tr. 337. 


340 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


Chính sách kinh tế tài chính mới theo tỉnh thần chỉ đạo của 
Đảng năm 1951 đã thu được kết quả bước đầu. Năm 1951 thu ngân 
sách tăng lên, chi hợp lý hơn nên đã giảm mức bội chi. Nhưng do 
việc chấp hành chính sách mới chưa toàn diện, triệt để, đồng bộ, 
nên kết quả còn nhiều hạn chế: Tăng thu chưa đúng mức, giảm chỉ 
chưa triệt để nên thu chi vẫn chưa cân băng, Chính phủ vẫn tiếp tục 
phải phát hành thêm tiền để chỉ tiêu. Vì vậy đến ngày 17-4-1952 
Nghị quyết Bộ Chính trị về máy công tác tài chính, ngân hàng mậu 
dịch quan trọng và cấp bách đã đẻ ra nhiệm vụ trong năm 1952: 
"Phải thực hiện thăng bằng thu chi để quyết không phát hành giấy 
bạc cho chỉ tiêu thì mới bình ôn được vật giá, do đó mới đảm bảo 
thực hiện được các kế hoạch sản xuất và tiết kiệm năm 1952 của 
Chính phủ". 


Quyết tâm thăng bằng thu chỉ tài chính đã thể hiện tỉnh thần 
quyết tâm cao độ của Đảng và nhân dân ta trong hoàn cảnh kháng 
chiến đầy cam go lúc bấy giờ. Đó là quá trình đấu tranh gian khô, 
phức tạp trước những hiện tượng không tin tưởng vào khả năng của 
nhân dân, cho rằng thăng bằng thu chi trong điều kiện đang có 
chiến tranh là điều không thê làm được, từ đó nảy sinh tư tưởng ỷ 
lại vào viện trợ nước ngoài và trông chờ phát hành giấy bạc đẻ chỉ 
tiêu. Bên cạnh đó cũng có tư tưởng ngại khó, cục bộ địa phương, 
thương nhân một chiều, thu thuế không đủ mức, không kiên quyết. 
Do đó quá trình thực hiện thăng băng thu chi còn là quá trình đấu 
tranh rèn luyện, đào tạo cán bộ để cán bộ ngày càng trưởng thành 
nhằm đáp ứng những yêu cầu của cuộc kháng chiến đang ngày 
càng phát triển. 

Kết quả là số thu năm 1952 đã đảm bảo được 78% số chỉ và 
năm 1953 lần đầu tiên kể từ Cách mạng tháng Tám số thu chẳng 
những hoàn toàn đảm bảo số chỉ mà còn vượt số chỉ tới 16%”. 


1. Văn kiện Đang toàn tập, tập 13, 1952, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2001, tr. 54. 
2. Lịch sử tài chính Việt Nam..., sđd, tr. 141. 


341 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Tông hợp tình hình thu chỉ tài chính của Chính phủ từ năm 1946 
đến năm 1954 tính bằng thóc cho thấy bước tiến rất lớn mà chúng 
ta đã đạt được trong công tác thăng bằng thu chỉ ngân sách nhà 
nước (xem bảng 4. 12). 


Bảng 4.12: Cân đối thu chỉ tài chính tính bằng thóc 


67.000 230.670 


132.700 482.500 
155.760 500.000 
71.320 383.750 
62.589 222.641 
30.128 298.258 
372.820 474.79 
635.571 535.229 
644.000 512.000 


Nguồn: Đặng Phong (Chủ biên), Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, 
tập I (1945-1954), sđd, tr. 383. 


Đánh giá về thăng lợi của việc thăng bằng thu chỉ ngân sách, 
Đảng ta đã chỉ rõ: Sau hai năm cô gắng, tổng kết công tác tài chính, 
ngân hàng, mậu dịch, chúng ta nhận thấy đường lối, phương châm 
chính sách vạch ra từ đầu là đúng, và nhờ đó, mặc dầu chúng ta đã 
phạm nhiều khuyết điểm, nhưng chúng ta đã xây dựng được cơ sở 
để dự trù ngân sách, ôn định tiền tệ, bình ôn vật giá. 

Năm 1953, chúng ta thu đủ để chỉ, ngân hàng không phải phát 
hành để chỉ tiêu cho tài chính. Đó là một thắng lợi của công tác tài 
chính nói chung. Tiền tệ, vật giá ổn định có tác động ngược trở lại 
đổi với tài chính, giúp cho thu chỉ tài chính được thăng bằng. Đó là 


342 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


mối quan hệ biện chứng, đồng thời quan hệ đó tạo điều kiện cho 
sản xuất phát triển và cải thiện đời sống cho cán bộ và nhân dân. 


3. Tiền tệ 

Thực hiện chủ trương chính sách mới về kinh tế tài chính, ngày 
6-5-1951 Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân 
hàng Quốc gia Việt Nam để thay thé Bộ Tài chính trong việc phát 
hành giấy bạc, quản lý tiền tệ, thi hành chính sách tín dụng và chấm 
dứt tình trạng phát hành cho chi tiêu tài chính. Nhiệm vụ chính 
trong thời gian trước mắt là phát hành giấy bạc và quản lý kho bạc. 
Thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với 
mậu dịch để quản lý tiền tệ và đầu tranh tiền tệ với địch. 


Tại điểm 5 của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương lần thứ hai (từ ngày 25-9 đến 5-10-1951) đã xác định nhiệm 
vụ cho Ngân hàng: “... năm vững hai việc chính là phát hành giấy 
bạc và quản lý kho bạc, thực hành chính sách tín dụng đẻ phát triển 
sản xuất. Phối hợp với mậu dịch đề quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền 
tệ với địch”'. 

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thời kỳ này là tổ chức nửa hành 
chính, nửa kinh doanh, là cơ quan ngang Bộ trực thuộc Hội đồng 
Chính phủ, được tổ chức thành một hệ thống thống nhất bao gồm 
các cấp: Trung ương, Liên khu. Tỉnh: dưới cấp Tỉnh là Phòng giao 
dịch đặt tại các huyện (sau gọi là Chi điểm ngân hàng huyện). 
Riêng ở Việt Bắc không tô chức ngân hàng Liên khu mà chỉ có 
ngân hàng Tỉnh do Ngân hàng Trung ương trực tiếp lãnh đạo. 

Đến cuối năm 1951, bộ máy tổ chức Ngân hàng từ Khu IV trở 
ra đã được xây dựng xong và mạng lưới ngân hàng xuất nhập khẩu 
đã được thành lập ở các tinh giáp ranh với vùng Pháp chiếm đóng 
từ Bình Trị Thiên trở ra. 


1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quá trình 
xây dựng và phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 54. 


343 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Tại Liên khu V, tháng I- 1952 bộ máy tổ chức ngân hàng cũng 
đã được sắp xếp xong bao gồm ngân hàng Liên khu, 4 ngân hàng 
chỉ nhánh và 1 ngân hàng xuất nhập khẩu. 


Riêng ở Nam Bộ, do tình hình đặc biệt nên Ngân hàng nhân dân 
Nam Bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Quốc gia Việt 
Nam và cũng phải đến tháng 9-1953 mới thành lập được Ngân hàng 
nhân dân Nam Bộ kiêm chi nhánh Bạc Liêu và 2 chỉ nhánh hoạt 
động nội địa, 1 chỉ nhánh ngân hàng xuất nhập khẩu 


Để tăng cường cho công tác tài chính - ngân hàng, Đảng và 
Chính phủ đã điều động một số lượng lớn đảng viên, cán bộ chính 
trị, trong đó có nhiều cán bộ cấp khu, tỉnh, huyện được giao nhiệm 
vụ phụ trách ngân hàng các cấp. 


Công tác quan trọng đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt 
Nam là thu hồi giấy bạc tài chính và phát hành giấy bạc ngân hàng 
để thay thể cho giấy bạc tài chính. Ngày 12-5-1951, Chính phủ ra 
Sắc lệnh số 19/SL và 20/SL cho phép Ngân hàng phát hành giấy 
bạc mệnh giá 20 đồng, 50 đồng và quy định tỷ lệ 1 đồng tiền ngân 
hàng bằng 10 đồng tiền tài chính. Giấy bạc tài chính Trung ương 
lưu hành từ Liên khu V trở ra đều được thu về. Đến tháng 12-1952 
về cơ bản đã thu hồi hết lượng tiền tài chính lưu hành trong vùng tự 
do (trừ loại tiền có mệnh giá dưới 50 đồng được phép tiếp tục lưu 
hành). Riêng các vùng giáp ranh vùng Pháp chiếm đóng và vùng du 
kích phải đến năm 1953 mới hoàn thành thu hỏi tiền tài chính. Liên 
khu V do khó khăn vẫn tiếp tục sử dụng tín phiếu. Nam Bộ vẫn lưu 
hành giấy bạc Nam Bộ. 


Tháng 7-1951 công bố Lệnh phát hành giấy bạc mới!. Các loại 
giấy bạc ngân hàng 100 đồng, 200 đồng, 1000 đồng được phát hành 
cùng với 20 đồng, 50 đồng. 


1. Theo Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến: Giấy bạc ngân hàng mới được in 
với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Các chuyên gia NA: kinh tế, ngân 
hàng và họa sĩ của ta sang Trung Quốc tô chức in tiền. In tiền xong trở về 
nước bằng đường bộ qua biên giới Việt - Trung. Đến cuối tháng 11-1950 
đã in được 50 triệu đồng tiền ngân hàng, tháng 12-1950 đã chở về nước để 
phát hành vào năm 1951. 


344 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


Việc phát hành giấy bạc đầu tiên và chủ yếu thông qua mậu dịch 
quốc doanh để thu mua nông, lâm thổ sản và qua cấp kinh phí cho 
các cơ quan, đơn vị bộ đội, doanh nghiệp nhà nước. Kết thúc đợt thu 
đổi tiền, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã thu hỏi được hơn 80% số 
tiền tài chính phát hành, số còn lại là tiền mệnh giá nhỏ, một số khác 
bị giặc đốt hoặc quá rách nát không dùng được nữa'. 

Việc thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và phát hành giấy 
bạc ngân hàng, thu về giấy bạc tài chính là cuộc cải cách tiền tệ đầu 
tiên của Chính phủ ta được thực hiện ngay trong thời kỳ kháng 
chiến. Chỉ trong vòng 4 năm thực hiện, cuộc cải cách tiền tệ đó đã 
đưa lại kết quả quan trọng thể hiện qua cơ cấu phát hành tiền các 
năm sau đây. 


Bảng 4.13: Cơ cầu phát hành tiền từ năm 1951-1954 


Tổng số tiền phát hành 


Trong đó: 


~ Phát hành chi tiêu cho tài 
chính 


- Phát hành cho tín dụng 


Nguôn: Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng chiến 
thăng lợi (1945-1954). Nxb Khoa học, Hà Nội, 1966, tr. 300. 


Như vậy, đến cuối năm 1953 tỷ trọng tiền phát hành cho chỉ tiêu 
ngân sách nhà nước giảm từ 99,4% (năm 1951) xuống còn 10,8% 
trong tông số tiền phát hành; ngược lại tỷ trọng phát hành cho tín 
dụng từ 0,6% (năm 1951) tăng lên 89,2% (năm 1953). Kết quả đó 
khăng định cuộc cải cách tiền tệ là biện pháp tích cực nhất để củng 
có đồng tiền, ôn định vật giá và thăng bằng thu chi ngân sách nhà 
nước. Cuộc cải cách đó đã làm thay đôi chế độ tiền tệ, chuyên dần 


l. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quá trình xây dựng và phát triển, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 58. 


345 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


việc phát hành tiền chủ yếu qua tín dụng ngân hàng, giảm phát 
hành tiền cho chi tiêu bù đắp thiếu hụt ngân sách. Trên cơ sở đó 
gắn phát hành tiền với nhu cầu phát triển sản xuất, phấn đấu đây lùi 
lạm pháp, ổn định sức mua của đồng tiền. 


Trong chính sách kinh tế tài chính mới của Đảng và Nhà nước, 
hoạt động mậu dịch và tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc ổn định tài chính tiền tệ và phát triển sản xuất. Với sự ra đời 
của mậu dịch quốc doanh và Ngân hàng Quốc gia, từ năm 195] 
công tác tín dụng đã có thay đổi căn bản. Công tác tín dụng được 
giao cho Ngân hàng Quốc gia và nguyên tắc huy động vốn là có 
vay có trả, phải đảm bảo được vốn cho vay. Kết quả tổng số vốn 
vay để phát triển sản xuất đã tăng từ 100% năm 1951 lên 5.470% 
năm 1952, đạt 61.440% năm 1953 và 41.029% năm 1954. Tổng 
cộng từ tháng 7-1951 đến hết năm 1954 Ngân hàng đã cho vay đối 
với các ngành: thương nghiệp 5.748 triệu 572 nghìn đồng, nông 
nghiệp 1.315 triệu 342 nghìn đồng, ngư nghiệp 194 triệu 282 nghìn 
đồng, công nghiệp 1.946 triệu 047 nghìn đồng, vận tải 666 triệu 
658 nghìn đồng, các ngành khác 169 triệu 391 nghìn đồng'. Lãi 
suất cho vay có sự phân biệt nặng, nhẹ với từng đối tượng vay và 
có khuyến khích các tổ chức đôi công, vần công, ưu đãi các tổ chức 
kinh tế quốc doanh. Công tác tín dụng đã góp phần thúc đây sản 
xuất phát triển và làm cho đồng vốn ngày càng được luân chuyển 
nhanh hơn. 


Cùng với công tác tín dụng, hoạt động của mậu dịch nhằm thúc 
đẩy sản xuất, bình ôn vật giá các nhu yếu phẩm chính như gạo, 
muối, vải, dầu hỏa, giấy... và đầy mạnh xuất khẩu để đấu tranh kinh 
tế với địch thời kỳ này đã có sự phát triển hơn so với trước. Đến 
tháng 7-1951 hệ thống mậu dịch quốc doanh hình thành suốt vùng 
tự do trên miền Bắc và tiến hành các hoạt động kinh doanh thu 
nhiều kết quả. Thị trường được mở rộng, nguồn hàng khai thác 
được nhiều hơn, nhất là các loại nông, lâm thổ sản. Năm 1953, số 


1. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sự nghiệp kinh tế và văn hóa 1945- 
1960, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960, tr. 152-153. 


346 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


lâm thổ sản thu mua được trị giá băng 88.785 tắn thóc, tăng 59% so 
với năm 1952, số hàng xuất khẩu vào vùng địch kiểm soát trong 9 
tháng đầu năm 1953 tăng 44% so với cuôi năm 1952'. Nhờ vậy ta 
đã giải quyết được tình trạng é thửa hàng nông, lâm thổ sản, đây 
mạnh xuất khâu vào vùng địch kiểm soát, tăng tích lũy tiền Đông 
Dương để mua những hàng hóa cần thiết cho kháng chiến và dân 
sinh, đồng thời giúp mậu dịch quốc doanh giành thế chủ động trong 
việc đâu tranh xuất nhập khẩu hàng hóa. Hoạt động mậu dịch của ta 
còn có tác dụng nhất định trong việc đấu tranh với tư thương, hạn 
chế đầu cơ nâng giá, làm cho giá cả ôn định, đồng tiền ngân hàng 
của ta giữ giá, góp phần tăng nguôn thu cho ngân sách nhà nước, 
trong khi đồng tiền Đông Dương ngày càng bị sụt giá, tạo thuận lợi 
cho ta đâu tranh tỷ giá với địch. 

Báo cáo tông kết công tác năm 1954 của Chính phủ đã nhận 
định: Tiền tệ ta từ chỗ không ôn định đã đi đến ổn định. Ôn định 
ngay trong hoàn cảnh chiến tranh là một thành tích đáng ghi nhận 
trong lịch sử tiễn tệ của nước ta. 

Bảng 4.14: Tỷ giá giữa tiền Đông Dương với tiền ngân hàng 
năm 1953 


Trước khi đồng Sau khi đồng Đông Dương 
Đông Dương phá giá phá giá 


1-1-53 1-1-53 


Bắc - Bắc? 
Ninh Bình 


82 
60 
Thanh Hóa 60 
Bắc Quảng Bình 47 


Nguồn: Báo cáo công tác kinh tế tài chính năm 1953 của Ban Kinh 
tê Chính phủ. Trung tâm Lưu trữ Quôc gia III, phông Phủ Thủ tướng, 
hồ sơ số 2382. 


1. Lịch sử tài chính Việt Nam, tập I, sđd, tr. 144. 
2. Trơng kháng chiến chống Pháp đây là hai tỉnh Bác Ninh và Bắc Giang (BT). 


347 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Phân tích các số liệu của bảng trên đây cho thấy cuộc đầu tranh 
tiền tệ với địch trong thời kỳ kháng chiến thực sự là cuộc đấu tranh 
khó khăn, phức tạp, nhưng chúng ta đã thu được kết quả quan 
trọng. Từ chỗ bị động dần dần chúng ta đã tiến lên giành thế chủ 
động, từ chỗ tiền ngân hàng liên tiếp bị sụt giá so với tiền của địch 
đã dần nâng cao được giá trị tiền của ta. Trong quá trình đấu tranh 
chúng ta đã tích trữ được một số lượng ngoại tệ đáng kê để điều 
khiển tỉ giá và xuất nhập khẩu hàng hóa có lợi cho ta. Địa bàn lưu 
hành tiền của ta được mở rộng ở vùng mới giải phóng, trong vùng 
du kích và vùng Pháp chiếm đóng. Kết quả đó đã góp phần đáng kế 
vào việc củng cố và tăng cường nên tài chính quốc gia, bảo vệ nên 
tiền tệ độc lập của ta, bảo vệ tài sản nhân dân, làm nên tảng cơ sở 
cho hoạt động tài chính - ngân hàng của ta. 


Nhìn chung, nên tài chính, tiền tệ của nước ta được xây dựng 
trong điều kiện và hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cơ sở của nên tài 
chính đó là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu lại bị kìm hãm 
trong sự áp bức bóc lột của đế quốc và phong kiến. Đặc biệt là 
trong những năm cuối của cuộc kháng chiến, tài chính Việt Nam 
phải đảm bảo cung cấp ngày càng nhiều cho cuộc kháng chiến để đi 
đến thắng lợi. Nhờ đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và 
Chính phủ, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, được toàn dân 
ủng hộ tích cực nên đã hướng nên tài chính đi vào ôn định và ngày 
càng phát triển. Nhở kết quả hoạt động tài chính thời kỳ này đã góp 
phần quan trọng đảm bảo cung cấp cho các chiến dịch lớn đang 
diễn ra ngày càng ác liệt mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ 
lịch sử năm 1954. Đó là thành tích rất lớn của Đảng và nhân dân ta 
tạo tiền đề cho sự phát triển nên tài chính trong giai đoạn tiếp theo. 


VI. VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ Y TẾ, GIÁO DỤC 
Với đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc, trong lĩnh vực 
văn hóa - xã hội Việt Nam thực hiện chủ trương xây dựng nên một 


nền văn hóa mới, có tính chất hợp với tinh thần dân tộc độc lập, 
hợp với khoa học, tiến bộ, phù hợp với tình hình và trình độ của 


348 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


nhân dân. Trong thời kỳ này, nền văn hóa văn nghệ kháng chiến đã 
vươn lên mạnh mẽ và giành được nhiều thắng lợi đáng tự hào. 


1. Văn hóa văn nghệ 


Tình hình văn hóa văn nghệ thời kỳ này đã có một bước phát 
triển mới góp phần đắc lực vào sự nghiệp giáo dục, động viên tinh 
thân yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao tỉnh thần 
và ý chí chiến đấu. Đảng và Chính phủ luôn chú trọng đến việc 
khuyến khích giới văn nghệ sĩ, trí thức hăng hái tham gia kháng 
chiến và kiến quốc trên lĩnh vực văn hóa. Để chỉ đạo xây dựng và 
phát triển nền văn hóa mới, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp 
thời đề ra nhiệm vụ cho ngành văn hóa văn nghệ những quyết sách 
nhằm đáp ứng những yêu cầu bức thiết của cách mạng và sự nghiệp 
kháng chiến kiến quốc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, nhất là vào 
giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến. 

Bên cạnh việc xây dựng lực lượng văn hóa, xây dựng đội ngũ 
những người làm công tác văn hóa văn nghệ, nhiều hội nghị văn 
hóa văn nghệ kháng chiến của quân và dân ta đã được tổ chức ở 
các chiến trường. Ngày 10-10-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc 
lệnh số 122/SL đặt bộ phận Nhà in và phát hành trong Nha tuyên 
truyền và văn nghệ thành một doanh nghiệp quốc gia, lấy tên Nhà 
in quốc gia. Tiếp đó, ngày 15-3-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
Sắc lệnh số 147/SL đặt phòng Điện ảnh thuộc Nha tuyên truyền 
và văn nghệ thành doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh 
Việt Nam. 


Trong hoàn cảnh chiến tranh đang diễn ra rất quyết liệt, nhưng 
Đảng và Chính phủ vẫn rất quan tâm chỉ đạo xây dựng nền văn hóa 
mới theo phương châm: dân tộc, khoa học và đại chúng. Các văn 
nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hóa xung phong đi chiến dịch ra 
phục vụ ngoài mặt trận, đến với các chiến sĩ, các đoàn văn công, tới 
các địa phương để thực tế, để sáng tạo ra những tác phẩm phục vụ 
công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Mặc dù phải trải qua nhiều khó 
khăn, gian khổ, hy sinh, nhưng các văn nghệ sĩ vẫn hăng say sáng 
tác, phục vụ sự nghiệp kháng chiến. Bên cạnh những sáng tác của 


349 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


các văn nghệ sĩ, còn nỗi lên phong trào quần chúng sáng tác ở khắp 
mọi nơi với nhiều loại hình như thơ ca, hò vè, kịch, báo viết tay, 
báo tường... Đời sống văn hóa tinh thần của người dân ờ vùng tự do 
đã thực sự được cải thiện và có bước phát triển mạnh mẽ so với các 
thời kỳ trước đó. Phong trào sinh hoạt văn hóa văn nghệ quần 
chúng nói chung và sinh hoạt thơ ca quần chúng nói riêng trong 
kháng chiến là một lực lượng vừa có tính văn hóa, vừa mang ý 
nghĩa chính trị. 


Để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, trong những năm này 
sách báo trong vùng kháng chiến đã được in ấn khá nhiều. Mặc dù 
kỹ thuật in ấn sách báo còn kém nhưng số lượng và nội dung đã 
tiến bộ hơn trước. Đã có tới hàng trăm tờ báo được xuất bản trong 
thời gian này, ngoài những tờ báo của cơ quan Trung ương còn có 
báo của các đoàn thể, các khu, các tỉnh, báo hàng ngày, hàng tuân, 
hàng tháng, báo của các đơn vị bộ đội, các ngành. Tính tông cộng 
tắt cả các loại báo xuất bản từ năm 1946-1954 trong toàn quốc là 
77.212.128 tờ, chia bình quân mỗi người trong kháng chiến có 7 tờ 
báo. Trong đó tổng số sách các loại đã xuất bản từ năm 1946-1954 
trong vùng kháng chiến là 8.955.972 cuốn, tính bình quân mỗi 
người dân có 1 cuốn sách. Như vậy, số sách báo được in ấn đã phần 
nào đáp ứng được nhu cầu đọc của toàn xã hội. 


Phim ảnh thời đó là món ăn quý giá nhất về tỉnh thần. Những bộ 
phim về đất nước, con người của các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
như Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp Khắc được quân và dân ta hỏ hởi đón 
xem. Vào những năm 1952 -1953, nhất là vào đầu năm 1954 Việt 
Nam đã xây dựng được một số bộ phim thời sự, đó là những thước 
phim duy nhất vô cùng quý giá ghi lại hình ảnh cuộc kháng chiến của 
dân tộc ta. Đặc biệt là bộ phim “Việt Nam trên đường thắng lợ' do 
nhà điện ảnh Xô viết Cacmen giúp Việt Nam xây dựng. 

Ngoài ra còn một hình thức sinh hoạt văn hóa quần chúng nữa 
đơn giản, phố biến nhưng có ý nghĩa quan trọng, đó là phát thanh. 
Tuy không có loa, đài, mà là các chòi phát thanh. Nhưng chính kiểu 
phát thanh này cũng là một hình thức sinh hoạt văn hóa quản 
chúng, đơn giản, phổ biến, mà rất có ý nghĩa trong việc tuyên truyền, 


350 


Chương IV: Đây mạnh đấu tranh và phát triển... 


phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ và giúp 
cho nhân dân nắm bắt được tình hình thời sự. 


2. Giáo dục và đào tạo 


Để kháng chiến đi đến thắng lợi và kiến quốc thành công, Đảng 
đã chú trọng lãnh đạo nhân dân đấu tranh về văn hóa, đây mạnh 
văn hóa tiến kịp và cỗ vũ cho các mặt đấu ttranh quân sự, chính trị 
và kinh tế, dùng văn hóa làm lợi khí đâu tranh tư tưởng, động viên 
tỉnh thần; đồng thời Đảng và Chính phủ cũn;g đặc biệt quan tâm đến 
công tác giáo dục và đào tạo. Trong những năm này, giáo dục 
kháng chiến đã có những bước tiến bộ, nhưmg so với nhu cầu của 
kháng chiến, so với đòi hỏi và tiến bộ của mhân dân ta, thì kết quả 
vẫn còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu. Vìì vậy nhiệm vụ đặt ra là 
“phải dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chuúng hóa nên văn hóa - 
giáo dục Việt Nam hiện có, để cho nó xứngg đáng là một nền văn 
hóa - giáo dục dân chủ nhân dân trong kháng chiến”. 


Những kết quả đạt được trên lĩnh vực quân sự, kinh tế và cải 
thiện đời sống nhân dân đã góp phân thúc điầy hoạt động văn hóa - 
xã hội và giáo dục có thêm điều kiện phát ttrên. Đảng chủ trương: 
“Để kháng chiến thắng lợi và kiến quốc thàmh công phải xây dựng 
một nên văn hóa giáo dục dân chủ nhân dân cống đề quốc, bài trừ 
văn hóa giáo dục nô dịch của thực dân Pháp›, shống ảnh hưởng văn 
hóa trụy lạc của đế quốc Mỹ, bài trừ nhữngg tư tưởng nô lệ, giáo 
điều. thần bí và những thói hủ bại, bảo thuủ.. Phải dân tộc hóa, 
khoa học hóa và đại chúng hóa nên văn hó¿a - giáo dục Việt Nam 
hiện có để nó xứng đáng là một nèn văn haớ - giáo dục dân chủ 
nhân dân trong kháng chiến”'. 


Giáo dục phổ thông các cấp 


Phát huy những thành quả đã đạt được ở thững năm đầu kháng 
chiến, trong những năm 1953-1954 ngành gio dục Việt Nam thực 
hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là liênn tết nhiệm vụ giáo dục 
và đời sống nhân dân với cuộc kháng chiến ) hiến quốc của dân tộc, 


1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, sđd, tr. 130. 
351 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


phối hợp giáo dục của trường học với việc tuyên truyền và giáo 
dục. Nhờ đó nên giáo dục phổ thông vùng kháng chiến thời gian 
này đã có bước phát triển mạnh. Kẻ từ sau cuộc Cải cách giáo dục 
lần thứ nhất (tháng 7-1950), gần như con em nông dân và công 
nhân ở độ tuổi đi học đều được đến trường. 


Bảng 4.15: Thống kê số học sinh các cấp trong 
những năm 1953-1954 


LÔNG | am [am] sem | mà. 


Năm 1953 719.513 45.274 2.864 767.651 
1.068.260 570.500 4.482 1.643.242 


Nguồn: Báo cáo thành tích về công tác giáo dục trong 8 năm kháng 
chiến (1945-1954) của Bộ Giáo dục. Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 2878. 


Năm 1954 


Trở lại theo con số thống kê của Bộ Giáo dục tính đến năm 
1952 số học sinh cấp I là 476.746, cấp II là 52.389 và cấp III là 
2.089; đến năm 1954, số học sinh cấp I đã tăng lên là 1.068.260, 
cấp II là 570.500 và cấp III là 4.482 em. Chỉ tính riêng số học sinh 
trong các vùng kháng chiến năm 1953 đã tăng gấp 1,5 lần, năm 
1954 tăng gấp 2 lần. Nếu chỉ tính riêng số học sinh cấp H, II năm 
1953 so với hai năm 1939-1940 đã tăng 3 lần, năm 1954 tăng 4 lần. 


Giáo dục cao đẳng và đại học 


Trong điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ của cuộc kháng 
chiến nhưng Đảng và Chính phủ đã sớm quan tâm và ra sức xây 
dựng, phát triển ngành giáo dục cao đăng và đại học. Đã có hàng 
nghìn trí thức, sinh viên yêu nước tham gia vào sự nghiệp giáo dục 
đào tạo, nghiên cứu khoa học ở chiến khu, tham gia các chiến dịch, 
các trận chiến đấu trên các chiến trường. Trong cả nước thời kỳ này 
đã hình thành ba trung tâm đại học và cao đăng là Liên khu Việt 
Bắc, Khu IV, Khu học xá Trung ương. Đây là những trung tâm tập 
trung đội ngũ trí thức kháng chiến tiếp tục đào tạo cán bộ khoa học 
ở bậc cao đăng và đại học để phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến và 


352 


Chương IV: Đẫy mạnh đấu tranh và phát triển... 


kiến quốc sau này. Theo thống kê từ năm 1950-1954, ngành đại học 
và cao đăng đã đào tạo được 7.000 cán bộ kỹ thuật cho kháng 
chiến. Tính đến năm 1954, tổng số người đang theo học tại các tỉnh 
lên tới 4.277 người. Trong đó, số người theo học tại các trường đại 
học là 1.528, tức là gấp 5 lần số sinh viên toàn quốc năm 1939- 
1940. Trong các trường này, đã có một số khá đông là chiến sĩ thi 
đua, cán bộ, công nhân theo học. Và, một thành công nỗi bật của 
nền giáo dục Việt Nam mới là việc sử dụng tiếng Việt để giảng 
dạy, học tập trong các bậc học. Phương châm là học đi đôi với 
hành, thiết thực và kịp thời phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến 
và sản xuất. 


3. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 


Muốn đánh giặc. không những phải ăn no. mặc ấm, mà còn 
phải khỏe mạnh, do đó Đảng và Chính phủ đã hết sức chăm lo đến 
sức khỏe của nhân dân và từng bước xây dựng một nền M tế mới 
của nước nhà. Thời gian này, mạng lưới y tế đã phát triển khá. 
Các cuộc vận động thực hiện nêp sống mới, nếp sống vệ sinh 
được đây mạnh đến từng thôn bản. Phong trào ba sạch “ăn sạch, 
uống sạch, ở sạch” phát triển rộng rãi trong nhiều địa phương. 
Phong trào vệ sinh phòng bệnh trở thành một phong trào quần 
chúng rộng rãi và phát triển liên tục. Phong trào “vệ sinh yêu 
nước” được phát động rộng rãi, gây nền nếp ăn sạch, ở sạch khá 
phô biến trong nhân dân, đồng thời việc tiêm chủng phòng dịch 
được tiến hành thường xuyên. 


Bệnh viện, bệnh xá, phòng y tế, trạm cứu thương, phòng phát 
thuốc được xây dựng và ngày càng phát huy tác dụng trong việc 
chăm sóc sức khỏe của quân và dân ta. Năm 1953, ở trong vùng tự 
do và những vùng mới giải phóng đã xây dựng được 16.558 cơ sở y 
tế, trong đó có 12.308 cơ sở ở tuyến xã và 4.250 nhà hộ sinh và đã 
đào tạo được 28.135 y tá, cán bộ y tế và hộ sinh viên đủ cung cấp 
cho tất cả các xã trong vùng kháng chiến. Trong khi đó ở trong 
vùng địch tạm chiếm chỉ có 47 bệnh viện. Mức sản xuất thuốc và 
tiêu chuẩn cung cấp thuốc cũng tăng lên hàng năm, tính từ năm 
1948 đến năm 1954, chúng ta đã sản xuất được 72 triệu viên thuốc, 


353 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


23 triệu ống thuốc, 37 ngàn lít thuốc nước và 4.293 kg thuốc bột 
các loại. Mỗi năm chúng ta còn sản xuất khoảng 45 triệu liều thuốc 
đậu mùa và hơn 10 triệu liều thuốc trừ tả, tiêm chủng cho toàn dân. 


Nhìn chung, đời sống vật chất cũng như đời sống tỉnh thần của 
nhân dân ta trong vùng tự do và vùng du kích ngày càng được ôn 
định và từng bước cải thiện. Nạn đói và bệnh địch cơ bản được đây 
lùi, góp phân làm cho hậu phương kháng chiến ngày càng vững 
mạnh, đảm bảo chỉ viện ngày càng nhiều sức người, sức của cho 
tiền tuyến. Nhờ y tế và vệ sinh phát triển mạnh nên trong kháng 
chiến mặc dù còn rất nhiều khó khăn, chúng ta vẫn đảm bảo được 
sức khỏc của nhân dân, cũng như quân đội, cán bộ, công nhân. 
Những vùng tự do của ta phần lớn là vùng rừng núi, khí hậu xấu, 
hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn. Tuy vậy, trong suốt thời 
kỳ kháng chiến, không một bệnh dịch nào xảy ra. 


Tóm lại, để đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi, cùng với các 
mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao, Đảng và Chính phủ ta đã tổ 
chức, xây dựng và phát triển trên cả mặt trận kinh tế, văn hóa, xã 
hội nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, vũ khí trang 
bị cho bộ đội đánh giặc trên chiến trường và từng bước ốn định, cải 
thiện đời sống cho cán bộ và nhân dân. 


Trong điều kiện kháng chiến còn nhiều khó khăn, Đảng và 
Chính phủ đã động viên quân và dân ta nêu cao tỉnh thần khắc phục 
khó khăn, chịu đựng là” khổ, đoàn kết thân ái, khuyến khích mọi 
người tăng gia sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc trong cả nước cũng 
như trong từng địa phương. Nhờ vậy chúng ta đã vượt qua được thử 
thách to lớn để bước sang giai đoạn mới với những thắng lợi ngày 
càng to lớn. 


Nhờ có những chủ trương và chính sách kinh tế, văn hóa, xã 
hội đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng 
cháy bỏng của toàn dân đã đưa nền kinh tế kháng chiên thu được 
những kết quả to lớn, đời sống của cán bộ, bộ đội và nhân dân 
được cải thiện. Kết quả của sự cố gắng và đầy quyết tâm đó của 
toàn quân và toàn dân ta đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của 
cuộc kháng chiến. 


354 


Chương V 


CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 
1953-1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 


I TÌNH THÉ CHIẾN TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG VÀ ÂM 
MƯU MỚI CỦA PHÁP - MỸ 


1. Sự sa lầy của thực dân Pháp ở Đông Dương 


Đầu năm 1953, nước Pháp rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị 
mới kéo dài. Một trong những nguyên nhân chính của cuộc khủng 
hoảng đó là do những thất bại liên tiếp của quân Pháp tại các chiến 
trường Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào cuối năm 1952 đầu năm 
1953 làm cho kế hoạch của Pháp muốn giành lại quyền chủ động 
chiến lược đã bị phá sản hoàn toàn, đây thực dân Pháp ngày càng 
lún sâu hơn vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 


Chính phủ của Thủ tướng Rene Mayer sau hơn bốn tháng cầm 
quyền và tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương theo 
đường lối của 17 Thủ tướng trước đó đã không làm thay đôi được 
tình hình của quân Pháp ở Đông Dương. Ngày 21-5-1953, Thủ 
tướng Rene Mayer buộc phải từ chức do không giải quyết được 
những khó khăn nghiêm trọng về chính trị và tài chính. 

Việc vận động lập chính phủ mới ở Pháp kéo dài nhưng chưa 
đảng nào giành được tối thiểu 3/4 số phiếu tán thành theo quy định 
của Hiến pháp nước Pháp. Vì vậy cuộc tranh giành ghế Thủ tướng 
đã diễn ra gay gắt giữa Paul Reynaud thuộc Đảng Độc lập, Manđes 
France và Meri thuộc Đảng Cấp tiến và Bidol thuộc Đảng Cộng 
hòa bình dân. 


355 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Cuộc khủng hoảng nội các đã chứng tỏ tình trạng khó khăn về 
nhiều mặt của nước Pháp. Xuất phát từ những khó khăn về tài 
chính đã kéo theo khủng hoảng vẻ chính trị buộc giới cầm quyển 
Pháp phải dự trù giảm ngân sách quân sự của nước Pháp từ 1.607 
tỷ phơrăng năm 1952 xuống 1.399 tỷ phơrăng năm 1953, chiếm 
37% tổng ngân sách. Theo dự án đó, chi phí chiến tranh của Pháp ở 
Đông Dương cũng giảm từ 369 tỷ phơrăng (năm 1952) xuống 320 
tỷ phơrăng (năm 1953). Để dự án trên đây thực hiện được thì trong 
năm 1953 phải thu được 2.597 tỷ phơrăng thuế và lạm phát thêm 50 
tỷ phơrăng. Riêng trên chiến trường Đông Dương, Mỹ phải tăng 
viện trợ từ 200 tỷ phơrăng, chiếm 16% chiến phí (năm 1952) lên 
270 tỷ phơrăng (năm 1953), chiếm 46% tổng chiến phí. 


Mặc dù đang trong tình cảnh hết sức khó khăn vẻ tài chính 
như vậy và đội quân viễn chỉnh ở Đông Dương cũng đang ở tình 
trạng giật gấu vá vai về quân số và trang bị, nhưng các đảng phái 
cánh hữu, trước hết là Đảng Cộng hòa bình dân vẫn cố theo đuổi 
cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương với hy vọng tìm ra biện 
pháp "chấm dứt thảm kịch" để nước Pháp thoát ra khỏi cuộc 
chiến tranh trong danh dự, nhưng họ lại phản đối đàm phán để 
chấm dứt chiến tranh trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng độc lập và 
thống nhất của nhân dân Việt Nam. Những đại diện của phái hữu 
như Bidol, Le Tourneau, Salan, Marchant... ra sức phản đối chủ 
trương rút quân viễn chinh Pháp khỏi Đông Dương và cũng không 
tán thành bỏ Bắc Bộ, hoặc thu hẹp phạm vi chiếm đóng trên chiến 
trường chính Bắc Bộ, vì như vậy "những dấu hiệu đầu tiên của chủ 
trương thu quân về nước... Bắc Bộ là chìa khóa của toàn Đông 
Dương. Không thể đứng vững được ở Đông Dương nếu Bắc Bộ 
không dưới sự kiểm soát của Pháp". Theo họ phải phản đối thương 
lượng, phải dựa vào viện trợ của Mỹ và vực dậy đội quân bản xứ để 
đánh đền cùng. 


Song bên cạnh phái hiếu chiến muốn lao sâu hơn nữa vào cuộc 
chiến tranh ở Đông Dương, cũng đã có những người muốn chủ hòa 


356 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


vì nhận rõ thực chất cuộc chiến ở Đông Dương đã và đang đưa 
nước Pháp đến đâu. Thực tế chiến trường đã cho thấy quân Pháp 
không thể thăng được lực lượng kháng chiến của ta. Vì vậy họ chủ 
trương tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh, song chỉ tiến tới đàm 
phán khi ta không thể giành được thắng lợi về quân sự có ý nghĩa 
quyết định và khi tình hình quân sự cho phép thương lượng với 
điều kiện có thể chấp nhận được. Tuy nhiên phái chủ hòa không 
chiếm được ưu thế, lại không biết dựa vào sức mạnh phản chiến 
ngày càng tăng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp, 
nên họ bị yếu thế, dẫn đến kết cục là ngày 28-6-1953, phái chủ 
chiến do J. Lanien (Joseph Laniel) làm Thủ tướng đã lên cằm 
quyền tại Pháp. Chính phủ mới của J. L.aniel thi hành chính sách 
hai mặt rõ rệt: 

1. Về đối nội: Có nhắn mạnh đến giải pháp thương lượng đẻ 
giành đủ số phiếu tín nhiệm trong Quốc hội và đề xoa dịu nhân dân 
lao động Pháp đang đấu tranh mạnh mẽ đòi chấm dứt chiến tranh ở 
Đông Dương. 


2. Về đối ngoại: Chính phủ Laniel đặt nhiều hy vọng vào sự 
viện trợ mạnh mẽ hơn nữa của Mỹ để đây mạnh chiến tranh xâm 
lược, với mong muốn giành thăng lợi quân sự quyết định để kết 
thúc chiến tranh trong "danh dự". Bởi theo lập luận của Laniel: 
Cuộc chiến ở Đông Dương không chỉ bảo vệ ảnh hưởng của Pháp 
ở đó, mà còn góp phản bảo vệ "thế giới tự do" chống lại các cuộc 
tiến công của thế giới cộng sản. Vì vậy Mỹ phải tăng chiến phí để 
cùng gánh vác trách nhiệm ở Đông Dương. Đồng thời Laniel 
cũng kêu gọi chính phủ "các quốc gia liên kết ở Đông Dương" 
hãy cùng Mỹ chia sẻ với Pháp gánh nặng chiến tranh. Trong cuộc 
họp đầu tiên với đại diện Ngụy quyền Việt Nam, Campuchia, 
Lào, ngày 3-7-1953, J. Laniel đã lớn tiếng hô hào các chính quyền 
tay sai ở cả ba nước Đông Dương hãy cùng Pháp nỗ lực hơn nữa 
trong cuộc chiến đấu "chống kẻ thù chung" (chống lại quân kháng 
chiến của ba nước Đông Dương - TG). 


357 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Như vậy, Chính phủ mới ở Pháp vẫn không từ bỏ ý đồ xâm 
lược Đông Dương. Họ tiếp tục đi theo con đường của 18 chính 
phủ cũ trước đó là dựa vào đô la và vũ khí của Mỹ, thúc ép các 
chính quyển tay sai cùng với quân đội viễn chinh Pháp đánh đòn 
quân sự quyết định. Vấn đề với họ chỉ còn là chọn một viên tướng 
có đủ tài năng. Ngày 22-6-1953, Thủ tướng J. Laniel phê chuẩn cử 
Tướng Henri Navarre' làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông 
Dương và chọn Đờ Gioăng (De Juin) làm Cao ủy thay Le Tourneau 
với hy vọng H. Navarre sẽ làm xoay chuyển được nước cờ, làm 
đảo lộn được thế chiến lược đang bất lợi đối với Pháp ở Đông 
Dương. H. Navarre là Tổng chỉ huy thứ bảy của quân đội viễn 
chính Pháp ở Đông Dương. 


Từ trước đó, ngày 18-5-1953, theo Chỉ thị của Rene Mayer (lúc 
đó Chính phủ Rene Mayer chưa đổ)”, Tướng H. Navare đã rời 
Paris sang Đông Dương nghiên cứu tình hình để làm sao trong 
vòng một tháng đệ trình chương trình hành động mới lên chính phủ 
nhằm tìm ra cho nước Pháp một "lối thoát danh dự" khỏi chiến 
tranh. Sang Đông Dương, H. Navarre đã tiếp nhận những công việc 
do Tướng Salan bàn giao lại, trong đó có việc thay các chức vụ Tư 
lệnh miền Bắc, Tư lệnh không quân, Tư lệnh Lào, ba trong số năm 
chỉ huy trưởng các khu vực thuộc đồng bằng Bắc Bộ, cử Tướng 
René Cogny làm Tư lệnh trưởng Bắc Việt, H. Navarre đã cùng 
Salan thảo luận, đánh giá tình hình, tìm giải pháp thoát khỏi những 
mâu thuẫn quá lớn trong thế bố trí chiến lược giữa vùng rừng núi 
và đồng bằng, giữa phân tán và tập trung binh lực. Mâu thuẫn gay 
gắt nhất mà quân Pháp đang mắc phải trên chiến trường Đông 
Dương là bố trí binh lực giữa các chiến trường Tây Bắc Việt Nam, 
Thượng Lào và vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. 


1. Henri Navarre lúc đó là Tham mưu trưởng lục quân khối quân sự Bắc Đại 
Tây Dương - NATO. 


2. Chỉ 3 ngày sau khi H. Navarre rời Paris sang Đông Dương, ngày 2l-5- 
1953 Rene Mayer từ chức Thủ tướng. 


358 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


Trên chiến trường Tây Bắc Việt Nam, quân Pháp chiếm đóng 
Lai Châu và Nà Sản, nhưng đó chỉ là hai Ốc đảo cô lập giữa vùng 
núi rừng Tây Bắc, cách xa nhau 130km và xa các căn cứ ở đồng 
bằng từ 200 - 300km. Cuối năm 1952, Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, 
liên quân Việt - Lào đã có thể tự do đi lại giữa Tây Bắc Việt Nam 
và Thượng Lào. 


Ở Thượng Lào, quân Pháp vừa muốn bảo vệ, vừa muốn "tránh 
cho quân viễn chinh Pháp không bị tổn thất", nên lâm vào mâu 
thuần không giải quyết được trong việc bố trí binh lực. Do đó, để 
bảo vệ Thượng Lào, Salan và H. Navarre đề ra phương án: 


- Bảo vệ gián tiếp bằng cách liên kết ba vị trí Lai Châu, Nà Sản, 
Điện Biên thành 3 tập đoàn cứ điểm mạnh, có căn cứ không quân 
để tiếp tế và tăng viện. 


- Bảo vệ trực tiếp bằng cách rút quân khỏi Lai Châu và Nà Sản, 
đưa sang chiếm đóng tại các vị trí địa đầu, cửa ngõ biên giới Sốp 
Nao, Mường Khoa, Sầm Nưa. 


Ở vùng đồng bằng, quân Pháp nhận thấy rằng lực lượng của ta 
đã lớn mạnh, đã đủ sức mở các chiến dịch tiến công quy mô lớn, 
dài ngày trên những chiến trường xa. Quân đội ta gồm những binh 
đoàn chính quy lớn mạnh; ngoài ra còn có lực lượng bộ đội địa 
phương và dân quân du kích đang phát triển ngày càng lớn mạnh. 


Đứng trước thực tế chiến trường như vậy, H. Navarre cho rằng 
Pháp rải quân ra hàng nghìn vị trí ở đồng bằng là "sai lầm không 
thể chấp nhận được". Vì vậy biện pháp chiến lược là phải rút bớt 
"một cách không thương tiếc" hàng loạt đồn bốt, kể cả đồn bốt trên 
các trục giao thông chiến lược, để gom góp lực lượng xây dựng 
một binh đoàn tác chiến, một lực lượng tông dự bị lớn mạnh đủ sức 
đối phó với các cuộc tiến công quy mô lớn của ta. Nhìn chung, 
cách bố trí binh lực trong vùng Pháp chiếm đóng là kết hợp giữa cứ 
điểm mạnh với lực lượng cơ động tại chỗ. Cứ điểm lớn hay nhỏ, 
lực lượng cơ động nhiều hay ít tùy thuộc vào so sánh lực lượng, 


359 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


tình hình an ninh, địa hình thuận lợi hay không. Thông thường mỗi 
tập đoàn cứ điểm cách nhau khoảng 15km. Tuy nhiên, trên thực tế 
cách bố trí binh lực của quân Pháp như vậy vẫn mang nặng mục 
đích rải quân giữ đất. 


Mặc dù chưa giải quyết được mâu thuẫn cơ bản trong thế bố trí 
lực lượng, nhưng dựa vào khả năng quan sát chiến trường và có 
được những số liệu do Bộ Tham mưu quân Pháp cung cấp, có sự 
tham khảo chương trình hành động của Salan, ngày 2-7-1953, Tổng 
chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương - Henri Navarre đã vạch ra 
một kế hoạch chiến lược hy vọng giành được một thắng lợi quyết 
định, tạo ra "những điều kiện quân sự để làm cơ sở cho một giải 
pháp chính trị có danh dự"' cho Pháp thoát khỏi chiến tranh. Kế 
hoạch đó còn được gọi là "Ké hoạch Navarre". 


2. Kế hoạch Navarre 


Ngày 24-7-1953, tại Điện Êlydê (Eslysée) ở Thủ đô Paris, Tổng 
thống Pháp Vanh xăng Ôriôn (Vencent Auriol) chủ tọa cuộc họp 
Hội đồng Quốc phòng Pháp để nghe H. Navarre trình bày bản kế 
hoạch chiến lược mới. Cuộc họp có mặt đủ các nhân vật chủ chốt 
trong Chính phủ mới và trong quân đội, từ Thủ tướng J.Laniel, Phó 
Thủ tướng P. Râynô (Paul Reynaud), Bộ trưởng Quốc phòng 
Plêven (René Pleven), Bộ trưởng Ngoại giao Biđôn (Bidol), Bộ 
trưởng phụ trách các vấn để thuộc địa M.Giắckê (Marc J acquet) và 
các Bộ trưởng Tài chính, Tư pháp, Lục quân, Không quân, Hải 
quân, Thống chế (Chủ tịch Hội đồng các Tham mưu trưởng) Đơ 
Gioăng (De Juin) và các Tham mưu trưởng các quân chủng Hải, 
Lục, Không quân. 


Bản chương trình hành động của H. Navarre có hai phần gồm 
những yếu tố chính trị chỉ phối kế hoạch quân sự và kế hoạch quân 
sự cụ thể. 


1. Henri Navarre, Đông Dương hấp hồi, Nxb. Plon, Paris, 1956, tr. 72. 
360 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


Về yếu tô chính trị, H. Navarre cho rằng: Vấn đề xác định mục 
đích chính trị của cuộc chiến tranh là cần phải chấm dứt thái độ lập 
lở để khăng định hoặc là áp đặt chế độ thuộc địa ở Đông Dương, 
hoặc là xác định rõ nội dung của công thức "nền độc lập của các 
quốc gia liên kết trong khuôn khổ Khối liên hiệp Pháp". Vì mục 
đích chính trị của cuộc chiến tranh không được xác định rõ ràng 
nên đã dẫn đến những hậu quả tai hại, không tạo nên được sức 
mạnh tập thể của bản thân nước Pháp cũng như các quốc gia đồng 
minh để chống lại "một kẻ thù” (ý nói lực lượng kháng chiến của ta 
- TG) mà phía Pháp đã luôn đánh giá thấp cả về chính trị và quân 
sự. Trên thực tế, H. Navarre thấy rằng đối phương không phải thấp 
như vậy, mà ngược lại đã tỏ ra ưu thế về mọi mặt: chính trị, tỉnh 
thân, tô chức lãnh đạo chiến tranh, lực lượng và nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh. 

Về mặt quân sự, H. Navarre phán đoán phương hướng sắp tới 
của Quân đội nhân dân Việt Nam là: 

- Đồng bằng Bắc Bộ có thể là hướng bị tiến công bất ngờ. 

- Quân chủ lực Việt Minh có thể xuất phát từ Bắc Bộ tiến công 
xuống phía Nam, phối hợp với lực lượng ở Liên khu V uy hiếp toàn 
bộ miễn Trung và miền Nam Đông Dương. 

- Hướng thứ ba có thể bị uy hiếp là Thượng Lào. 


Trên cơ sở phán đoán đó và dựa vào so sánh lực lượng trên 
chiến trường Đông Dương, H. Navarre đề ra phương hướng hành 
động của quân viễn chinh Pháp trong hai năm tới là: Trước mắt, 
tránh giao chiến lớn với chủ lực đối phương ở Bắc vĩ tuyến 18; tập 
trung vào việc xây dựng lực lượng tông dự bị mạnh; phát huy ưu 
thế, đây mạnh hoạt động ở chiến trường miền Nam. Khi đã có ưu 
thế về lực lượng cơ động chiến lược sẽ thực hành tông tiến công, 
giành thắng lợi có ý nghĩa quyết định về chiến lược, thay đối hắn 
cục diện chiến trường. 


361 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Phương hướng hành động trên đây cũng đồng thời là # rưởng 
chỉ đạo của kế hoạch Navarre gồm hai bước: 


Bước thứ nhất: Trong Thu - Đông 1953 và Xuân - Hè 1954 duy 
trì thế phòng ngự chiến lược ở Bắc vĩ tuyến 18, giữ vững đồng 
bằng Bắc Bộ, bảo vệ Thượng Lào (trước hết là Luông Phabăng và 
cánh đồng Chum); khẩn trương xây dựng lực lượng tổng dự bị; tiến 
công chiến lược ở miền Nam, đánh chiếm các căn cứ kháng chiến, 
trước hết là vùng tự do Liên khu V và Khu IX, làm tê liệt khả năng 
kháng chiến ở đây. Trên cơ sở đó, rảnh tay giải quyết chiến trường 
Bắc Bộ, sau đó sẽ giành thế chủ động. 


Bước thứ hai: Từ mùa thu 1954 thực hành tổng giao chiến trên 
chiến trường miền Bắc (từ Đèo Ngang trở ra), giành thắng lợi quân 
sự quyết định, tạo ra một thế chiến lược mạnh, làm hậu thuẫn cho 
giải pháp chính trị, buộc ta phải đàm phán theo những điều kiện có 
lợi cho Pháp và kết thúc chiến tranh trong "danh dự". 


Về biện pháp thực hiện, H. Navarre đặc biệt chú trọng các bước 
xây dựng lực lượng, bao gồm: 

- Phát triển "quân đội quốc gia" (quân đội tay sai người bản xứ), 
đưa tông số quân các quốc gia liên kết từ 168.000 quân (năm 1952) 
lên 280.000 quân (năm 1954); xây dựng 122 tiểu đoàn khinh quân 
(Việt Nam 108 tiểu đoàn, Lào và Campuchia 14 tiểu đoàn) có 
nhiệm vụ triệt phá các cơ sở kháng chiến trong vùng Pháp và thay 
thế cho quân Âu - Phi, một phần quân đội tay sai rút đi để xây dựng 
thành các sư đoàn cơ động chiến lược. 

- Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh và hoàn chỉnh 
làm lực lượng tổng dự bị. Dự tính từ tháng 8-1953 đến tháng 3-1955 
phải xây dựng xong 7 sư đoàn cơ động chiến lược. 

- Phát triển lực lượng biệt kích trong binh đoàn biệt kích hỗn 
hợp không vận (GCMA) để phá hoại hậu phương kháng chiến và 
làm các nhiệm vụ đặc biệt. 


362 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


Đề thực hiện kế hoạch, H. Navarre được Chính phủ Pháp cho 
tăng số quân lên 45 vạn, gấp 1,5 lần so với năm 1947. Tính chung 
đến giai đoạn này, quân số của cả lực lượng kháng chiến của Việt 
Nam và số quân của quân đội thực dân Pháp đã tăng lên nhiều qua 
từng năm'. 


Bảng 5.1: So sánh lực lượng quân đội Việt Nam và quân Pháp trên 
chiến trường Đông Dương từ năm 1951-1954 


mm ¬ 


Cuối 1951 225.000 


Cuối 1952 275.000 


Cuối 1953 280.000 
Cuối 1954 350.000 - 400.000 


Nguồn: Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, tập L Nxb Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2008, tr. 321. 


Cuối tháng 10-1953, bản kế hoạch của H.Navarre đã được Quốc 
hội Pháp thông qua với 315 phiếu thuận, 251 phiếu chống? nhưng 
do quân số có hạn và tài chính khó khăn, nên kèm theo Quyết nghị 
3 điểm là: 

- Phát triển quân đội người bản xứ nhằm tuần tự thay dần quân 
Pháp ở Đông Dương. 


- Chuẩn bị sẵn sàng bước vào thương lượng để tìm một giải 
pháp chính trị cho vấn đề Đông Dương. 


1. Nhiều tác giả, Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, tập I (1945-1954), Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, tr. 396 (trích từ: Jacques de Folin, sđd, 
tr. 321). 

2. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Sửa lại cho đúng, bàn thêm cho rõ, Nxb 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006, tr. 347. 


363 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


- Hoàn tắt việc trao trả độc lập cho các thuộc địa cũ ở Đông Dương 
dưới hình thức “các nước liên kết trong khối liên hiệp Pháp”. 

Đây là kế hoạch phát triển lực lượng lớn nhất, quy mô nhất. 
Riêng về lực lượng cơ động chiến lược, kế hoạch xây dựng của 
H. Navarre lớn hơn rất nhiều so với thời kỳ De Lattre de Tassygny 
trước đó. 


Kế hoạch Nava đã đáp ứng nhiều chỉ tiết do các tham mưu 
trưởng liên quân Mỹ đề ra. Bản kế hoạch này cho phép tăng cường 
mạnh mẽ quân đội người bản xứ, đặt ra một chương trình huấn 
luyện mới do người Mỹ huấn luyện và trang bị; đồng thời đưa thêm 
9 tiểu đoàn quân chính quy Pháp vào Đông Dương. 


H. Navarre cũng đề xuất rút lực lượng phân tán của quân Pháp 
đóng tại các đồn bót biệt lập, phối hợp với những lực lượng mới mà 
H. Navarre có để bắt đầu một cuộc tiến công lớn nhằm đánh bật 
Việt Minh ra khỏi các cứ điểm quanh vùng đồng bằng sông Hồng. 
Tuy nhiên trong một báo cáo gửi về Paris, H. Navarre đã cảnh báo: 
không thể giành được thắng lợi hoàn toàn về mặt quân sự trong 
cuộc chiến tranh này và nhiều lắm thì cũng chỉ có hy vọng thủ hòa. 


Mặc dù vậy, Chính phủ J. Laniel vẫn phải thông qua kế hoạch 
Nava như là một biện pháp cuối cùng nhằm cố vớt vát những khoản 
tiền đã đỗ vào cuộc chiến tranh Đông Dương và để đảm bảo là Mỹ 
sẽ tiếp tục ủng hộ. Pháp đã đưa ra một cái giá khá cao thông báo 
cho Mỹ biết rằng: nếu không có thêm 400 triệu USD viện trợ nữa 
thì Pháp không thể thực hiện được kế hoạch và sẽ phải cân nhắc tới 
khả năng rút quân khỏi Đông Dương. 


Dù sao thì trong bối cảnh đó, Kế hoạch Navarre vẫn được dư 
luận chính giới Pháp và Mỹ đánh giá cao. Ngoại trưởng Mỹ Ph. 
Đalét (Duless) khẳng định: "Kế hoạch Navare trong hai năm tới 
nếu không phải là một đòn thắng lợi hoàn hảo thì ít nhất cũng thu 
được kết quả nhất định về quân sự". Kế hoạch Navarre được Mỹ 


1. Dẫn theo, Tiếng sấm Điện Biên (Đỗ Thiện và Đinh Kim Khánh sưu tầm, 
biên soạn), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1984, tr. 61. 


364 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


tán dương, vì kế hoạch đó không phải chi của riêng Pháp, bản thân 
H.Navarre và tất cả mọi người đều hiểu rằng đó là "đứa con 
chung" của cả Pháp và Mỹ. Trên diễn đàn Quốc hội Pháp họp 
ngày 22-10-1953, Thủ tướng J.Laniel nói: "Kế hoạch Navarre 
chăng những được Chính phủ Pháp mà cả những người bạn Mỹ 
cũng tán thành. Nó cho phép hy vọng đủ mọi điều"'. Các Tham 
mưu trưởng liên quân Mỹ cũng kết luận: ít nhất “Kế hoạch Nava 
cũng đem lại một tia hy vọng thành công". 

Trong thực tế, viện trợ của Mỹ cho Pháp rất lớn, tháng 9-1953 
Mỹ đồng ý viện trợ quân sự thêm cho Pháp 385 triệu USD. Duless 
tuyên bố chiến lược mới của Pháp sẽ “đập tan cuộc tiến công của 
chủ nghĩa cộng sản vào cuối năm 1955”. Tính riêng trong năm 
1953 Mỹ đã viện trợ cho Pháp 650 triệu USD, năm 1954 tăng lên 
tới 1.264 triệu USD, chiếm 73% chi phí chiến tranh Đông Dương. 
Trung bình mỗi ngày hàng viện trợ của Mỹ được chở tới Đông 
Dương từ 20.000 đến 40.000 tân các loại”. Cho dù còn nhiều hoài 
nghỉ về ý định và khả năng của quân Pháp trên chiến trường, nhưng 
Washington thấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp 
nhận bản Kế hoạch Navarre. Bởi thực tế là vào lúc này cả Pháp và 
Mỹ đang kẹt trong mớ bòng bong và sự phụ thuộc lẫn nhau với 
những cam kết ngày càng tăng. Mỹ thấy buộc phải “cùng hội cùng 
thuyền” với Pháp trong cuộc chiến ở Đông Dương. 

Như vậy, kê hoạch Navarre là kế hoạch chiến lược có quy mô lớn 
nhất của Pháp ở Đông Dương cho đến thời điểm đó. Kế hoạch này 
đã thể hiện tập trung sự cố gắng lớn nhất và cuối cùng của thực dân 
Pháp với sự ủng hộ và giúp đỡ rất lớn của Mỹ cả về tài chính và 
phương tiện quân sự trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. 


1. Dẫn theo Tiếng sám Điện Biên.... sđủ, tr. 61. 
2. Berard Fall, Hai Việt Nam: Một phân tích về chính trị và quân sự, New 
York, 1967, tr. 122. 


3. Nhiều tác giả, Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến..., sđd, tr. 396. 
365 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


II CHỦ TRƯƠNG, KÉ HOẠCH CỦA TRUNG ƯƠNG ĐÁNG 
TRONG ĐÔNG - XUÂN 1953-1954 


1. Bối cảnh tình hình chiến trường Đông Dương 


Ngày 1-8-1953, Tướng H.Navare trở lại Đông Dương để triển 
khai thực hiện kế hoạch. Vừa mới tới Đông Dương, H.Navame đã 
bắt tay ngay vào việc tổ chức lại lực lượng như kế hoạch đã dự 
định. Mệnh lệnh chiến đấu quan trọng đầu tiên của viên Tổng chỉ 
huy này là ngày 5-8 ra lệnh rút quân khỏi Nà Sản bằng đường hàng 
không. Trong các ngày 8, 9 và 12-8 có tới 150 lượt máy bay chở 6 
tiểu đoàn bộ binh và 1.500 tấn trang bị rút khỏi Nà Sản về đồng 
bằng châu thổ Bắc Bộ. Việc rút quân khỏi Nà Sản là việc "cực 
chăng đã" của quân Pháp, vì như vậy là đã mở thông cho quân ta 
tuyến đường từ Hòa Bình - Sơn La đến Tuần Giáo rồi qua Điện 
Biên Phủ, xuống lưu vực sông Nậm Hu và hướng tới Luông 
Phabăng. Đây là một thất bại của quân Pháp trong âm mưu chiếm 
giữ Tây Bắc và cũng là thất bại của chiến thuật tập đoàn cứ điểm; 
ngược lại, đó là thắng lợi của ta, như Đảng ta đã nhận định: "Địch 
đã rút khỏi Nà Sản vì chúng nhận thấy đóng ở Nà Sản thì vẫn 
không ngăn cản được công cuộc giải phóng Thượng Lào, lại càng 
không lấy lại Tây Bắc của ta được"!. Tuy nhiên, Đảng ta vẫn chỉ thị 
cho cấp ủy các đơn vị quân đội và các địa phương phải hết sức tỉnh 
táo để phòng âm mưu mới của địch. 

Tiếp sau việc rút quân khỏi Nà Sản, bộ phận quân cơ động của 
Pháp đang đóng giữ ở Thượng Lào cũng được lệnh rút về đồng 
bằng Bắc Bộ, nâng số quân ở đồng bằng Bắc Bộ lên 112 tiểu đoàn, 
trong đó có 44 tiểu đoàn cơ động. 


Từ Thu - Đông năm 1953, quân Pháp liên tiếp mở các cuộc 
hành quân bình định, càn quét đữ dội trong vùng Pháp chiếm đóng 
và mở các cuộc tiến công lớn vào các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, 


1. Đảng Cộng sản Vi Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 14, 1953, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 312. 


366 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, các huyện ven biển của tỉnh Nam 
Định, Bình Trị Thiên và Nam Bộ nhăm đây quân ta vào thế bị 
động, đối phó hòng phá kế hoạch tiến công của ta. 


Tháng 7-1953, quân Pháp sử dụng quân dù tập kích xuống Lạng 
Sơn. Song song với các cuộc tiến công quân sự, quân Pháp còn tung 
nhiều nhóm biệt kích xuống vùng rừng núi Lào Cai, Sơn La, Lai 
Châu và một số tỉnh đề móc nói với bọn phản động ở địa phương lập 
các sào huyệt phi để chiếm cứ các vị trí, tiến hành khống chế, cướp 
bóc nhân dân các nơi, cắt đứt giao thông của ta trên một số tuyến 
đường quan trọng. Trong số lực lượng thô phi phải kế đến lực lượng 
phi ở tỉnh Quảng Yên, Hải Ninh, Đặc khu Hòn Gai do Voòng A 
Sáng cầm đầu. Chúng hoạt động rất mạnh, tiến hành cướp bóc, phá 
rối, bắt giết cán bộ, gây cho ta nhiều khó khăn. 


Trước những thay đổi lớn về tình hình địch, ngày 20-8-1953, 
Tổng Quân ủy, sau khi nghiên cứu tình hình mọi mặt trên chiến 
trường, đã trình lên Bộ Chính trị bản đề án "Tình hình địch ở Bắc 
Bộ sau khi rút khỏi Nà Sản và chủ trương tác chiến của ta trong 
Thu - Đông 1953"'. 


Từ cuối tháng 8 trở đi, các hoạt động tăng cường binh lực và 
càn quét của địch càng trở nên dồn dập hơn. Ngày 21-8-1953, Thủ 
tướng bù nhìn Nguyễn Văn Tâm ra lệnh "Tổng động viên mới", 
nhằm tăng cường đội quân bù nhìn theo kế hoạch Nava đã đề ra. 
Tính từ năm 1952-1954, số quân đội tay sai đã tăng từ 66% đến 
72%. Năm 1953, tổng số quân Pháp trên chiến trường là 222 tiểu 
đoàn, trong đó có 155 tiểu đoàn quân đội tay sai. Riêng chiến 
trường Nam Bộ có 58 tiểu đoàn, trong đó có 48 tiểu đoàn quân đội 
tay sai, tuy nhiên tinh thần quân đội tay sai ngày càng hoang mang 
trước những thất bại của quân đội Pháp”. Về phía Mỹ, theo như đã 
cam kết với Pháp, nhiều chuyến tàu của Mỹ chở vũ khí, phương tiện 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập. tập 14..., sđú, tr. 312. 
2. Dẫn theo Đặng Phong (Chủ biên), Lịch sử kinh tế.... sđd, tr. 398. 


367 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


chiến tranh đã đến Đông Dương viện trợ cho quân Pháp. Ngày 10- 
9-1953, Mỹ đã quyết định viện trợ cho Pháp khoản viện trợ đặc 
biệt lên tới 385 triệu đô la. Chính phủ Pháp điều thêm 9 tiêu đoàn 
lấy từ Pháp, Bắc Phi, Triều Tiên đưa sang tăng cường cho Đông 
Dương. Ngay cả đồng minh nhỏ bé của Mỹ là Hàn Quốc cũng 
quan tâm đến việc tham gia chiến tranh ở Đông Dương. Cuối 
tháng 1-1954, Tổng thống Hàn Quốc Rhee Syng Man gợi ý với 
phía Mỹ rằng sẵn sàng cử khẩn cấp 1 sư đoàn quân sang Việt Nam 
chi viện cho quân Pháp'. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ đã từ chối với 
lý do “Người Mỹ không thể hiểu được việc trong khi quân Mỹ 
đóng tại Hàn Quốc, quân Hàn Quốc lại bị điều đi khỏi bán đảo 
Triều Tiên để giải quyết những giao tranh tại nơi khác ””. 


Do được bổ sung thêm lực lượng nên các cuộc hành quân càn 
quét của địch có quy mô lớn hơn, quyết liệt hơn. Trong đó phải kế 
đến cuộc hành quân "Hải Âu" từ ngày 15-10 đến ngày 6-11-1953 
tập trung hơn 3.000 quân, phần lớn là lính Âu - Phi, có xe tăng, xe 
lội nước và không quân yêm trợ đánh ra Tây Nam Ninh Bình. Sau 
cuộc hành quân này, Chính phủ Pháp và quân lính ở Đông Dương 
rất lạc quan cho răng tình thế chiến trường đã thay đổi. Ngày 20-8- 
1953, Thủ tướng Laniel đã tuyên bố trước Quốc hội Pháp rằng: 
"Lực lượng của ta đang trên đà phát triển về người và trang bị, còn 
lực lượng của Việt Minh thì có vẻ không còn ở đỉnh cao của nó 
nữa". Tuy nhiên, đó chỉ là sự lạc quan không có cơ sở, thực tế trên 


1. Rhee Syng Man có 2 mục đích đẳng sau quyết tâm gửi quân tham chiến ở 
Việt Nam: một là, xuất phát từ tham vọng cá nhân muốn chứng tỏ vai trò 
là người lãnh đạo mặt trận chống cộng sản tại châu Á, qua đó củng cố uy 
tín chính trị trên trường quốc tế, hai là, gây đựng uy tín với Mỹ để yêu cầu 
Mỹ viện trợ tăng quy mô của lục quân Hàn quốc từ 20 sư đoàn lên 25 sư 
đoàn - (Theo PGS.TS. Song Jong Nam, Hàn Quốc tham chiến tại Việt 
Nam: động cơ và bói cảnh. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ II, TP. 
HCM, 2004). 

2. Theo Kahin, Geoge Mc T., Intervention: How America become involved 
in Vietnam Garden City New York. Achơr Press, 1987, p. 42. 


368 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


chiên trường quân Pháp vẫn đang trong tình trạng hết sức khó khăn, 
ngày càng lâm vào thế phòng thủ bị động. 


2. Chủ trương và kế hoạch của Trung ương Đảng trong 
Đông - Xuân 1953-1954 


Trước những thay đôi trong cục diện chiến tranh ở Đông Dương 
và trên cơ sở ta đã được “biết nội dung kế hoạch Nava do bạn 
Trung Quốc cung cấp”, ta đã nhận rõ âm mưu mới của Pháp - Mỹ 
thể hiện trong Kế hoạch Nava. Tháng 1-1953 Hội nghị lần thứ tư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) đã họp để bàn phương 
hướng công tác năm 1953. 


Cuối tháng 9-1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng họp bàn về nhiệm vụ quân sự Đông - Xuân 1953-1954. Tham 
dự hội nghị có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, 
các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... Dưới sự chủ trì 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã xem xét các phương án 
tác chiến của Bộ Tổng tham mưu và ý định của Tổng Quân ủy, qua 
việc phân tích một cách toàn diện tình hình và âm mưu của địch 
cũng như thuận lợi và khó khăn của ta, Bộ Chính trị đã đề ra 
phương châm chiến lược "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt" 
và chủ trương tác chiến Đông - Xuân 1953-1954 là: "Sử dụng một 
bộ phận chủ lực mở những cuộc tiền công vào những hướng địch 
sơ hở, đồng thời tranh thủ tiêu diệt địch trong vận động ở những 
hướng địch có thê đánh sâu vào vùng tự do của ta; trong lúc đó, đầy 
mạnh chiến tranh du kích ở khắp các chiến trường sau lưng địch và 
tích cực tiến hành mọi sự chuẩn bị cần thiết trong nhân dân và bộ 
đội địa phương, dân quận du kích các vùng tự do để cho chủ lực 


rảnh tay làm nhiệm vụ "°. 


1. Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Tinh thân Điện Biên Phủ sống mãi 
trong sự nghiệp của chúng ta” trong cuôn 50 năm chiên thăng Điện Biên 
Phủ và sự nghiệp đôi mới, phát triên đát nước, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 2004, tr. 9. 

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phu, Nxb Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1979, tr. 67. 


369 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Từ chủ trương trên, Bộ Chính trị đã thông qua kế hoạch tác chiến 
chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 do Bộ Tổng tư lệnh đẻ ra là: 


- Sử dụng một bộ phận chủ lực mở cuộc tiến công lên hướng 
Tây Bắc, tiêu diệt quân địch chiếm đóng Lai Châu, giải phóng toàn 
bộ khu vực Tây Bắc. 


- Phối hợp với quân giải phóng Pathét Lào mở cuộc tắn công Trung 
- Hạ Lào, tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng Lào. 


- Đẩy mạnh chiến tranh du kích sau lưng địch ở vùng đồng bằng 
Bắc Bộ, phá tan kế hoạch "bình định" của địch, thu hẹp vùng tạm 
chiếm, củng có phát triển các căn cứ du kích, phối hợp chặt chẽ với 
các cuộc tiền công trên. 


- Ở hướng Liên khu V chỉ để lại một bộ phận chủ lực nhỏ cùng 
lực lượng vũ trang địa phương tích cực đối phó với âm mưu địch 
xâm phạm vùng tự do, sử dụng đại bộ phận chủ lực của Liên khu V 
mở cuộc tiến công lên hướng Tây Nguyên, tiêu diệt một bộ phận 
sinh lực địch, giải phóng một phần đất đai. 


- Đây mạnh chiến tranh du kích ở Nam Bộ và cực Nam Trung 
Bộ, lợi dụng điều kiện thuận lợi, tăng cường hoạt động, đánh nhỏ 
ăn chắc, tiêu hao tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, đây mạnh 
ngụy vận, mở rộng các căn cứ du kích và khu du kích. 


Nghị quyết Bộ Chính trị tháng 9-1953 đã được quán triệt tới tất 
cả các cấp, các ngành và các địa phương. Mọi công việc chuẩn bị 
về chiến trường và công tác tổ chức lực lượng đã được triển khai 
rất khẩn trương, tích cực. 


Để đảm bảo chắc chắn cho việc thực hiện kế hoạch tác chiến 
Đông-Xuân 1953-1954, Trung ương Đảng và Bộ Tổng Tư lệnh còn 
tổ chức nhiều hội nghị, thực hiện hàng loạt công tác chuẩn bị cụ thể 
trước khi bước vào tiến công; đồng thời động viên dân công, tăng 
cường củng có và mở rộng mạng lưới giao thông, nhằm đảm bảo 
nhiệm vụ vận chuyển hết sức khó khăn cho tác chiến trên địa bàn ở 
vùng rừng núi. 


370 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


Với phương châm "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt” và 
chủ trương kế hoạch tác chiến chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 
có ý nghĩa rất quan trọng. Nó mở đường đi tới những thăng lợi lịch 
sử trong Đông - Xuân 1953-1954, đỉnh cao là chiến thăng lịch sử 
Điện Biên Phủ. 


II. CUỘC TIỀN CÔNG CHIÉN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1983- 
1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 


1. Tình thế chiến lược mới trong Đông - Xuân 1953-1954 


Sau những thất bại liên tiếp của quân Pháp trong các chiến dịch 
Hèa Bình, Tây Bắc và Thượng Lào, H. Navare sang thay Salan làm 
Tổng Chi huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. H. Navarre 
m:ng theo bản kế hoạch mang tên của mình với âm mưu từ nửa 
cuỗi năm 1953 sẽ thay đôi dần thế bại trận của quân Pháp trong 
Cuộc chiến tranh xâm lược. Đến Đông Dương, H.Navarre ra lệnh 
đây mạnh phát triển ngụy quyền, mở rộng ngụy quân để tập trung 
quìn Pháp biên chế thành các binh đoàn cơ động nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho trận quyết chiến với bộ đội chủ lực của ta tại Bắc 
Bộ đồng thời tập trung binh lực tiến công ra Nam Bộ, Trung Bộ, 
chém lấy vùng du kích và khu căn cứ du kích của Việt Minh, ôn 
định hậu phương của quân Pháp tại Đông Dương. 

Thực hiện kế hoạch Nava, thực dân Pháp quyết định điều 12 
tiên đoàn lính Âu - Phi từ Pháp, Bắc Phi, Triều Tiên sang tăng viện 
cho quân Pháp ở Đông Dương. Theo lệnh của Pháp, chính quyền 
Bả› Đại ra lệnh Tông động viên đề huy động cho đủ 100.000 thanh 
niên vào các đơn vị quân đội tay sai người bản xứ. Về phía Mỹ, 
thự hiện cam kết với Pháp, Mỹ đã quyết định viện trợ 400 triệu 
USD để xây dựng tổ chức và huắn luyện cho quân đội tay sai người 
bải xứ; đồng thời quyết định tăng viện trợ quân sự cho quân Pháp 
từ 650 triệu USD năm 1953 lên l1 tỷ 265 triệu USD trong năm 
1954. Kết quả là từ tháng 5-1953 đến tháng 3-1954, số quân đội tay 
sai người bản xứ đã tăng thêm 95.000 tên, xây dựng được 107 tiểu đoàn, 


371 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


nâng tổng số quân Pháp lên hơn 480.000 lính, trong đó có khoảng 
330.000 lính người bản xứ. 


Với lực lượng đã được tăng cường mạnh từ việc phát triển lực 
lượng quân đội tay sai người bản xứ với quy mô lớn và số quân 
tăng viện, từ Xuân - Hè 1953, quân Pháp liên tiếp mở các cuộc cần 
quét quy mô lớn dài ngày ở đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Thừa Thiên, 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đồng thời thả biệt kích xuống một số 
vùng rừng núi Tây Bắc. Sáng ngày 17-7, Pháp cho 3 tiểu đoàn quân 
dù nhảy xuống Lạng Sơn; đồng thời tìm cách đây mạnh hoạt động 
của các nhóm thô phi để phá hoại ta, trọng điểm là khu vực phía 
Tây của Lào Cai, Yên Bái, phối hợp với phi ở Sơn La để hình thành 
một vùng phi rộng lớn ở Tây Bắc. Các hoạt động ráo riết của quân 
Pháp nhằm đánh phá hậu phương và phá công tác chuẩn bị các 
chiến dịch của ta. 

Về phía ta, Trung ương Đảng nhận định do lực lượng của ta 
phát triển không đều trên các chiến trường, nên quân chủ lực của 
địch đang tập trung nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ. Do đó chiến trường 
đồng bằng có lợi cho quân Pháp và chúng đang hung hăng muốn 
đánh nhau với bộ đội chủ lực của ta. Nếu chủ lực ta nhằm vào 
hướng đồng bằng đánh địch thì chỉ có thể thu được ít thắng lợi, 
không thể thay đổi được cục diện chiến trường và sẽ bị tiêu hao 
nhiều sinh lực. Còn ở chiến trường rừng núi là vùng chiến lược 
trọng yếu, nơi lực lượng quân Pháp vừa mỏng, vừa yếu do binh lực 
bị phân tán, khả năng phát huy của binh khí kỹ thuật bị hạn chế, 
giao thông thuận lợi làm hạn chế việc tiếp tế tăng viện. Ngược lại, 
bộ đội ta có nhiều thuận lợi trong việc tác chiến, đánh vào hướng 
này sẽ khiến cho lực lượng cơ động của quân Pháp bị xé lẻ rất 
nhiều, ta có nhiều cơ hội tiêu diệt sinh lực địch, tạo thuận lợi cho 
các chiến trường đây mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch, 
tạo ra điều kiện đẻ giải phóng đồng bằng Bắc Bộ. 

Trên cơ sở những phân tích thuận lợi và khó khăn trên đây, 
Trung ương Đảng đã đề ra phương hướng tập trung lực lượng, mở 


372 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược 
mà địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, 
giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực 
lượng đối phó với ta trên những địa điểm xung yêu mà chúng 
không thê bỏ; do địch phải phân tán lực lượng nên tạo ra cho ta 
những điều kiện thuận lợi mới đề tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh 
lực của chúng. 


2. Chiến dịch Thượng Lào 


Đầu năm 1953, Trung ương Đảng, Chính phủ nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa đã cùng Chính phủ kháng chiến và Mặt trận 
Ítxala quyết định mở chiến dịch Thượng Lào, tiến công Sằm Nưa 
nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phản đất đai, xây dựng 
và mở rộng khu căn cứ du kích, lập hậu phương kháng chiến để 
thúc đây kháng chiến của Lào và phá thế bố trí chiến lược của thực 
dân Pháp ở Bắc Đông Dương. 


Mục đích của chiến dịch nhằm: tiêu diệt một bộ phận sinh lực 
địch, giải phóng một phần đất đai, xây dựng và mở rộng khu căn cứ 
du kích, tạo lập hậu phương kháng chiến, thúc đây cuộc kháng 
chiến của Lào, phá thế bố trí của địch ở Bắc Đông Dương. Mở 
chiến dịch Thượng Lào là thực hiện nghĩa vụ quốc tế quan trọng và 
vẻ vang của quân dân Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân 
dân Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giúp nhân dân nước bạn 
tức là mình tự giúp mình”. Người chỉ thị cho cán bộ và chiến sĩ của 
ta phải “nêu cao tinh thần quốc tế, tôn trọng chủ quyên, tôn trọng 
phong tục tập quán, yêu nhân dân nước bạn, tuyệt đối giữ gìn kỷ 
luật, giữ gìn danh tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam”. Tham 
gia Bộ Chi huy chiến dịch có Hoàng thân Xuphanuvông, đồng chí 
Cayxỏn Phômvihắn và đồng chí Thao Ma. Về phía Việt Nam có 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chỉ huy trưởng), Nguyễn Chí Thanh 
(Chủ nhiệm chính trị) và Hoàng Văn Thái (Tham mưu trưởng). 


373 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Tham gia chiến dịch Thượng Lào gồm các đơn vị quân tình 
nguyện Việt Nam (các Đại đoàn 308, 316, 312, 304, Trung đoàn 
148 và 7 đại đội pháo binh, 2 tiểu đoàn súng phòng không 12,7 ly, 
1 tiểu đoàn thông tin) phối hợp với một số đơn vị Pathét Lào. 


Ngày 9-4-1953, các đơn vị tham gia chiến dịch vượt qua biên 
giới đến các vị trí tập kết. 

Ngày 12-4, quân Pháp phát hiện các đơn vị đi đầu của ta cách 
Sâm Nưa gần một ngày hành quân, Tướng Salan vội vã ra lệnh cho 
quân Pháp bỏ thị xã Sầm Nưa rút chạy. Từ ngày 13-4, bộ đội ta tiến 
hành vận động truy kích địch ở hướng chính Sầằm Nưa giành thắng 
lợi. Tại hướng phối hợp là lưu vực sông Nậm Hu và Xiêng Khoảng, 
quân ta cũng tiến công giành thắng lợi lớn. 


Như vậy, tình huống chiến dịch đã thay đôi. Ta dự định tô chức 
đánh địch trong công sự vững chắc, nhưng địch lại rút chạy trước 
khi ta đến. Trưa ngày 13-4, nhận được tin địch rút khỏi Sầm Nưa, 
Bộ chỉ huy chiến dịch lập tức quyết định hướng chính phải tô chức 
các đơn vị gọn nhẹ truy kích thật nhanh, thật mạnh, hướng Đại 
đoàn 304 đánh mạnh ở đường số 7 không cho chúng chạy thoát về 
Cánh đồng Chum. 


Khoảng 10 giờ ngày 13-4, khi bộ phận cuối cùng của địch rút 
khỏi Sầm Nưa, các đơn vị đi đầu của ta còn cách Sầằm Nưa từ 5 đến 
10 ki-lÔ-mết. Nhận được lệnh truy kích của địch, mặc dù vừa phải 
trải qua chặng đường hơn 300 ki-lô-mét, còn đang rất mệt mỏi, một 
số đơn vị đã nhanh chóng tổ chức các bộ phận gọn nhẹ tiến hành 
đuổi bám, truy kích địch. Tuy nhiên, Trung đoàn 209 và 102 do 
công tác tổ chức chậm, nên đến 17 giờ mới xuất phát truy kích, 
chậm hơn bộ phận cuối cùng của địch 8 giờ. 


Việc bảo đảm vật chất cho bộ đội chuyên sang truy kích là một 
vấn đề hết sức khó khăn. Đề đánh Sầm Nưa, ta đã huy động 5.000 
tấn gạo, 154 tấn muối, 2.360 con trâu bò. Chuyên sang truy kích, 
Tông cục Cung cấp ngoài việc chuyển vật chất đến Sằm Nưa, đã 


374 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


nhanh chóng kết hợp với bạn tổ chức huy động lương thực, thực 
phẩm và dân công tại chỗ bảo đảm vật chất cho bộ đội truy kích. 
Riêng ở Sầm Nưa, ta huy động được 200 tân gạo và 3.000 dân công. 


Các đơn vị đi đầu trong đội hình truy kích địch là: Tiểu đoàn 
888' Trung đoàn 176 Đại đoàn 316, Tiểu đoàn 23 Trung đoàn 88 
Đại đoàn 308, Tiểu đoàn 166 Trung đoàn 209 Đại đoàn 312 và hai 
đại đội thuộc Trung đoàn 165 Đại đoàn 312. Đêm 13-4, Tiểu đoàn 
888 đuổi kịp bộ phận cuối của địch ở khu vực Mường Hàm, cách 
Sầm Nưa gần 30 ki-lô-mét. Đơn vị triển khai chiến đấu và nhanh 
chóng đánh tan số địch này, bắt gọn toàn bộ bọn cằm đầu chính 
quyên tay sai ở tỉnh Sầm Nưa cùng hơn 40 tên lính đõng. Đây là 
trận đánh đầu tiên của chiến dịch. 


Khi Tiêu đoàn 888 vừa diệt địch ở Mường Hàm thì Trung đoàn 
98 cũng vừa tới nơi. Trung đoàn lập tức lần theo dấu vết rút chạy 
của địch để truy đuổi. 9 giờ sáng ngày 14-4, bộ phận đi đầu của 
trung đoàn phát hiện địch đang ở chân dốc trước bản Nà Noọng. 
Đây là bộ phận còn lại của một đơn vị lê dương, tiêu đoàn biệt kích 
ngụy Lào số 8 (8° BCL) và hai đại đội thuộc tiêu đoàn dù quân đội 
Chính phủ Lào số 1 (1“ BPL). 


Phát hiện được địch, Tiểu đoàn 439 Trung đoàn 98 báo cáo 
ngay lên trung đoàn đồng thời tô chức tiến công ngay. Tiểu đoàn tô 
chức thành 3 bộ phận vừa chặn đầu vừa đánh thắng vào đội hình 
địch. Nghe tiếng súng, biết bộ phận đi đầu đã đánh địch, trung đoàn 
trưởng điều động ngay một đại đội theo đường mòn vượt quá Nà 
Noọng tổ chức trận địa chặn địch, một đại đội xuyên rừng tắt qua 
bản Mèo ngăn không cho chúng sang Mường Pơn, đồng thời đôn 
đốc lực lượng lên hỗ trợ cùng Tiêu đoàn 439 đánh địch. Bị bắt ngở, 
địch hoảng loạn tháo chạy vào rừng vừa rút vừa chống cự. Ta đã 
hình thành thế bao vây, vừa tiêu diệt bọn ngoan cố, vừa truy bắt 


1. Tiểu đoàn 888 là lực lượng Bộ Tổng tham mưu điều động thêm vảo Sầm 
Nưa khống chế người ra vào thị xã bảo đảm bí mật cho chiến dịch. 


Kê 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


bọn chạy trốn, đến trưa thì cơ bản xóa số quân địch ở Nà Noọng. 
Kết thúc trận đánh, Trung đoàn 98 diệt trên 50 tên, bắt 228 tên, 
trong đó có nhiều sĩ quan Pháp. 


Các đơn vị của ta tiếp tục truy kích địch. 4 giờ sáng ngày 17-4, 
Trung đoàn 102 cùng bộ phận của Trung đoàn 209 đuôi kịp địch ở 
khu vực Hứa Mường. Trung đoàn tô chức tiến công diệt khoảng 
một đại đội địch, trong đó có 40 lính Âu - Phi. Số tàn binh còn lại 
khoảng 200 tên chạy thục mạng theo 3 hướng Xốp Ó, Xốp Khoa, 
Bản Ban đề về Cánh đồng Chum. 


Trên hướng thứ yếu, khi nghe tin Đại đoàn 304 tiến vào biên 
giới, ngày 15-4, địch tổ chức rút khỏi Noọng Hét và Bản Ban. 
Trung đoàn 66 Đại đoàn 304 và một tiểu đoàn của bạn tiếp quản 
Noọng Hết, Trung đoàn 9 vào tiếp quản Bán Ban. Sau khi tiếp quản 
Bản Ban, 2 tiểu đoàn của Trung đoàn 9 tiến về Sằm Nưa phối hợp 
với hướng chủ yếu, tiểu đoàn còn lại tiến vào Khăng Khay. Ngày 
18-4, Trung đoàn 57 Đại đoàn 304 áp sát thị xã Xiêng Khoảng, 
địch ở đây hoảng sợ rút về co cụm ở Cánh đồng Chum. 


Như vậy, sau hơn một tuần truy kích địch trên đoạn đường dài 
270 ki-lô-mét từ Sầm Nưa về Cánh đồng Chum, quân ta đã tiêu 
diệt, bắt sống và làm tan rã hơn 1.500 tên địch, giải phóng một 
vùng đất đai rộng lớn, buộc địch phải điều động 7 tiểu đoàn bộ binh 
và 2 tiểu đoàn pháo binh từ chiến trường Bắc Bộ tới xây dựng một 
tập đoàn cứ điểm tại Cánh đồng Chum, cô giữ bằng được vị trí 
chiến lược này. 


Trên hướng sông Nậm Hy (hướng phối hợp), Tiểu đoàn 910 
Trung đoàn 148 từ Điện Biên Phủ tiến sang phối hợp với các chiến sĩ 
Pa-thét Lào đây mạnh hoạt động uy hiếp địch đề phối hợp với hướng 
chính. Ngày 9-4, địch rút khỏi Huội Hun, Sốp Sao co về cố thủ ở 
Mường Khoa. Tiểu đoàn 910 cùng bạn tổ chức tiến công, nhưng 
không thành công, tiêu đoàn đẻ lại một bộ phận uy hiếp cứ điểm, còn 
đại bộ phận lực lượng tiến xuống phía nam. Ngày 21-4, tiểu đoàn 
diệt cứ điểm Mường Ngòi, ngày 27-4 diệt cứ điểm Nậm Bạc. 


376 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


Trong khi Tiểu đoàn 910 Trung đoàn 148 tiến xuống phía nam, 
trên hướng chủ yêu, Trung đoàn 98 sau khi diệt địch ở Nà Noọng, 
được lệnh gấp rút tiến quân lên hướng bắc Luangprabang phối hợp 
với Trung đoàn 148 diệt địch ở Pắc Sàng, Mường Ngòi, tạo thế uy 
hiếp Luangprabang. Chiều ngày 16-4, trung đoàn bắt đầu hành 
quân. Ngày 20, bộ phận đi đầu của trung đoàn gặp địch ở Keo 
Nhân, diệt và bắt sống 50 tên. Ngày 23-4, trung đoàn cách Pắc 
Sàng 3 ki-lô-mét, phối hợp cùng bạn làm công tác chuẩn bị đề tiền 
công địch ở Pắc Sàng. 


Đêm 26-4, trung đoàn sử dụng Tiểu đoàn 439, được tăng cường 
hỏa lực, tổ chức hai hướng tiến công cứ điểm Pắc Sàng. Đây là cứ 
điểm năm trên điểm cao độc lập nên trận chiến đấu diễn ra khá ác 
liệt. Song do có hỏa lực chi viện và tinh thần chiến đấu dũng cảm 
của cán bộ, chiến sĩ, nên sau hơn 1 giờ chiến đầu ta đã làm chủ cứ 
điểm, diệt 26 tên, bắt gần 70 tên, thu nhiều vũ khí và quân trang, 
quân dụng. 


Sau khi diệt Pắc Sàng, trung đoàn chia làm 2 cánh: một tiểu 
đoàn kết hợp với bạn xuống uy hiếp Luangprabang; lực lượng 
còn lại đi ngược lên, kết hợp với Trung đoàn 148 đánh địch ở 
Mường Khoa. 


Phát hiện có lực lượng tiến xuống Luangprabang, Salan vội vã 
điêu 2 tiêu đoàn cơ động thuộc binh đoàn cơ động số 1 (GMI) từ 
Nà Sản sang, tô chức tập đoàn cứ điểm bảo vệ Luangprabang. 


Ở Mường Khoa, l giờ sáng ngày 18-5, Trung đoàn 98 (gồm 2 
tiểu đoàn) cùng 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 148 nỗ súng tiến công 
cụm cứ điểm Mường Khoa ở tây nam Điện Biên Phủ 50 ki-lô-mét. 
Trận đánh kéo dài đến 5 giở sáng, ta hoàn toàn làm chủ Mường 
Khoa, diệt và bắt sống gần 300 tên. Đây là trận đánh cuối cùng của 
chiến dịch Thượng Lào. Cũng trong thời gian này, Bộ chỉ huy chiến 
dịch quyết định kết thúc chiến dịch và lệnh cho các đơn vị rút quân 
về nước. 


377 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 1] 


Ngày 18-5-1953, chiến dịch Thượng Lào kết thúc. Quân ta tiêu 
diệt, bắt sống và làm tan rã gần 2.800 sĩ quan và binh lính địch 
(bằng 1⁄5 tổng số lực lượng địch ở Lào), giải phóng một phần đất 
đai rộng 4.000km? gồm toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh 
Xiêng Khoảng và tỉnh Phong Sa Lỳ (chiếm 1/5 diện tích Bắc 
Lào), giải phóng hàng chục vạn dân. Thắng lợi của chiến dịch 
Thượng Lào đã tạo địa bàn rộng lớn và vững chắc cho lực lượng 
kháng chiến Lào và nói thông với hậu phương chiến lược của Việt 
Nam, hình thành thế chiến lược vững chắc của cuộc kháng chiến 
hai nước Việt - Lào. 


Thăng lợi của chiến dịch Thượng Lào ngày càng củng cố vững 
chắc thêm quyên chủ động chiến lược tấn công của quân và dân ta, 
không chỉ trên chiến trường Bắc Bộ mà còn mở rộng trên toàn 
chiến trường miền Bắc Đông Dương. 


Cục diện chiến tranh ở Việt Nam và trên toàn Đông Dương đã 
chuyển biến mạnh mẽ, có lợi cho quân và dân Việt Nam, Lào và 
Campuchia, bất lợi cho thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Thắng lợi 
liên tiếp của chiến dịch quân sự Hòa Bình, Tây Bắc và Thượng Lào 
đã làm cho lực lượng kháng chiến của nhân dân Việt Nam lớn 
mạnh toàn diện và vượt bậc. 


Cùng với bước phát triển của cuộc kháng chiến, lực lượng vũ 
trang nhân dân ta đã ngày càng lớn mạnh và nhiệm vụ tác chiến 
cũng ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa tư 
tưởng chính trị cho bộ đội vì bộ đội chưa được giáo dục giai cấp 
một cách có hệ thống nên quan niệm giai cấp và đấu tranh giai cấp 
của đông đảo cán bộ, chiến sĩ còn yếu. Tháng 5-1953, Trung ương 
Đảng và Tổng Quân ủy quyết định trong vòng 2 tháng tiến hành 
chỉnh quân chính trị cho các sư đoàn chủ lực và bộ đội địa phương 
từ Liên khu IV trở ra Bắc và cơ quan trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh. 


Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy, qua 
2 tháng làm việc căng thăng, cuộc vận động chỉnh quân chính trị đã 


378 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


kết thúc thăng lợi. Cuộc chỉnh quân chính trị trong năm 1953 đánh 
dấu một bước tiến lớn trong lịch sử xây dựng quân đội nhân dân 
Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giáo dục giai cấp một cách có hệ 
thống trong quân đội. Thông qua giáo dục, các cán bộ chiến sĩ đã 
xây dựng được quan điểm giai câp rõ ràng, nhận thức được ý nghĩa 
to lớn của cải cách ruộng đất, phê phán tư tưởng sai lầm, cầu an, 
tham ô hủ hóa, phê phán các tư tưởng bóc lột phong kiến, nâng cao 
ý chí cách mạng và tính tích cực trong công tác, phát huy được tinh 
thân dân chủ trong kinh tế, chính trị, quân sự, tăng cường đoàn kết 
cán bộ và chiến sĩ, đoàn kết quân dân, nâng cao tính tô chức, tính 
kỷ luật của bộ đội. 

Kết thúc đợt chỉnh quân chính trị, đầu tháng 9-1953, bộ đội ta 
tiếp tục bước vào đợt chỉnh huấn quân sự. Trong lệnh động viên 
chỉnh huấn quân sự, Bộ Tổng tư lệnh xác định: "Chúng ta lại cần 
phải trau dồi để rèn luyện cho giỏi kỹ thuật, chiến thuật. Chúng ta 
đã tiến một bước vẻ chính trị, về tư tưởng, chúng ta phải tiến bộ cả 
về chiến thuật và kỹ thuật nữa thì mới thực sự nâng cao sức chiến 
đấu của quân đội lên một bước mới". 


Theo Chi thị của Bộ Tổng tư lệnh, các đơn vị được huấn luyện 
đánh công kiên và đánh vận động. Học đánh công sự, học đánh vận 
động đối với quân địch đang ở trên chiến trường đồng bằng có lực 
lượng cơ động mạnh. Học đánh ban đêm, học đánh cả ban ngày 
trong điêu kiện địch có máy bay, pháo binh yêm hộ. Các đơn vị đã 
tích cực khẩn trương luyện tập đẻ sẵn sàng chiến đấu đánh địch. 

Trước những diễn biến mới của tình hình, Trung ương Đảng đã 
thông qua kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953-1954 với hướng 
tiền công đánh địch chính là Tây Bắc. Thực hiện kế hoạch đã định, 
Ủy ban chỉ viện tiền tuyến Trung ương đã chỉ đạo mọi mặt công tác 
phục vụ chiến trường, chú trọng vào hướng chiến lược Tây Bắc. 


1. Theo Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, tập II, 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 283, 284. 


TU 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Nhiệm vụ trước mắt là tu sửa lại các tuyến đường giao thông từ 
Hòa Bình qua Sơn La lên Lai Châu trên đường số 4l và tuyến 
đường số 13 mới qua Yên Bái lên đến Cò Nòi (Sơn La). Hàng vạn 
dân công, thanh niên xung phong, công nhân cầu đường, bộ binh, 
công binh ngày đêm lao động vất vả, không quản cực nhọc nắng 
mưa, đến giữa tháng 11-1953 đã hoàn thành cơ bản việc tu sửa các 
tuyến đường và bắc các cầu qua sông theo yêu cầu. 


Cùng với việc tu sửa cầu đường, nhiều đoàn cán bộ của Ủy ban 
chi viện tiền tuyến Trung ương và Ban cung cấp mặt trận Lai Châu 
đã tỏa ra các tỉnh tổ chức việc huy động nhân dân đóng góp nhân 
lực, vật lực cho tiền tuyến. Ngoài gạo là lương thực chính, các địa 
phương còn chuẩn bị cả gạo nếp rang, khoai lang khô, lập các trại 
chăn nuôi ở các tuyến cung cấp, chuẩn bị sẵn trâu bò, hạt giống rau 
để chuyển lên Tây Bắc. Nhân dân khắp các địa phương trong Liên 
khu Việt Bắc, Liên khu II, Liên khu IV đều hăng hái hưởng ứng 
đóng góp lương thực, tham gia các đoàn dân công và nhiều thanh 
niên đã lên đường tòng quân giết giặc. Số người tham gia dân công 
và nhập ngũ đều vượt mức quy định. 


Một nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng đặt ra lúc đó là tiến 
hành tiễu phi ở Sơn La để bảo vệ vùng giải phóng (địch đã rút 
khỏi Nà Sản) và nhanh chóng mở đường cho bộ đội chủ lực tiến 
lên Lai Châu. 


Đến năm 1952, mặc dù lực lượng phi cơ bản đã bị ta tiêu diệt, 
song Pháp vẫn tiếp tục hỗ trợ, nuôi dưỡng lực lượng này để chống 
phá cách mạng, hòng cứu vãn nguy cơ thất bại tại chiến trường 
Điện Biên Phủ. Đầu năm 1953, số phi trốn thoát trong các chiến 
dịch tiểu phi của ta đã tập hợp lại, lôi kéo đồng bào địa phương, 
tiếp tục nỗi dậy chống phá cách mạng ở hầu hết các tỉnh miễn núi 
phía Bắc. 


Ngày 18-6-1953, Tinh ủy Sơn La ra Chỉ thị số 22/CT-TU về đối 
phó với phi ở huyện Sông Mã. Ngày 23-10, Trung đoàn 176 chủ 
lực phối hợp với Đại đội 428 bộ đội địa phương và dân quân du kích 


380 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


đánh phi ở Mường Lầm giành thăng lợi, huyện Sông Mã được giải 
phóng. Ngày 1-11, bộ đội ta tiền công bao vây phi ở Thuận Châu. 
Hơn 600 tên, trong đó có I sĩ quan Pháp, 3 trùm phi và 50 tên cai 
đội đã ra hàng. Tiếp đó, ta tiền công phi ở Cò Tòng, tiến hành tuyên 
truyền, thuyết phục, gọi hàng và bắt sống toàn bộ số phi đóng ở 
đây. Bộ đội ta tiến công tiêu diệt và bắt 124 tên phản động ngoan 
cố ở Pha Khuông, Cò Mạ. Đại bộ phận phi ở Thuận Châu bị tiêu 
diệt'. Đối với lực lượng phi ở Mường Piêng, Mường Sại, Mường 
Khiêng do bộ đội và du kích phối hợp làm áp lực, bao vây không 
chế nhiều ngày, phong tỏa đường tiếp tế, kết hợp với thuyết phục 
của nhân dân nên lực lượng phi ở đây đã hoàn toàn tan rã. 


Đối với lực lượng phi ở Tây Lào Cai và Tây Yên Bái, từ ngày 
26-10-1953, Trung ương và Khu ủy Tây Bắc đã chỉ đạo mở chiến 
dịch tiểu phi. Tham gia chiến dịch có hơn 4 tiểu đoàn bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương cùng dân quân du kích và hàng trăm cán bộ 
các ban, ngành, đoàn thể tham gia vận động quản chúng tiễu phi 
với hàng ngàn lượt dân công vận tải cung cấp vũ khí, lương thực, 
thực phâm cho chiến dịch. Hướng chính chiến dịch từ Bát Xát vào 
Phong Thỏ, hướng quan trọng là Sapa, hướng kết hợp là Đá Đinh, 
Cam Đường, Đông Hồ. Chiến dịch chia làm 2 đợt. Đến cuối tháng 
1-1954, chiến dịch kết thúc thăng lợi, các cụm phi trên tuyến hành 
lang Sapa - Bát Xát - Phong Thô bị đánh tan, tuyến đường từ Lào 
Cai sang Lai Châu được thông suốt, phục vụ cho cuộc tiến công 
Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, giải vây thị 
trấn và thị xã Lào Cai, tuyến giao thông quốc tế Lào Cai - Vân 
Nam được giữ vững. Chiến dịch tiểu phi ở các tinh miền núi phía 
Bắc kéo dài tới giữa năm 1955. 


Khi quân đội ta bắt đầu chiến dịch tiến công lên Tây Bắc vào 
cuối tháng 11-1953, một sự kiện ngoại giao quốc tế diễn ra ảnh 
hưởng có lợi cho trận quyết chiến của ta. Đó là việc chuẩn bị mở 


1. Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Tài liệu Hội thảo khoa học về chiến 
tranh chông phản động ở Sơn La (1946-1975), Sơn La, 2007, tr. 14. 


381 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Hội nghị Giơnevơ giải quyết vấn đề sau đình chiến ở Triều Tiên. 
Tranh thủ cơ hội đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
phát động thế tiến công ngoại giao, tranh thủ trong Hội nghị Giơnevơ 
thúc đây việc mở ra một Hội nghị giải quyết vấn đề Việt Nam. 

Cũng trong dịp này, ngày 26-11-1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
trả lời phóng viên báo Expresen của Thụy Điễn về thiện chí của 
Việt Nam muốn tìm kiếm một giải pháp đình chiến với điều kiện 
tôn trọng nền độc lập và quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam: 
"... nếu Chính phủ Pháp đã rút được bài học trong chiến tranh mấy 
năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam qua thương lượng để 
giải quyết vấn đề Việt Nam bằng đường lối hòa bình thì nhân dân 
và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng tiếp thu ý kiến 
đó... Cơ sở của việc đình chiến ở Việt Nam là Chính phủ Pháp thật 
thà tôn trọng nền độc lập thật sự của nước Việt Nam... Nếu có 
những nước trung lập nào muốn có gắng để xúc tiến việc chấm dứt 
cuộc chiến tranh ở Việt Nam bằng thương lượng đình chiến chủ 
yếu là một việc giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 
Chính phủ Pháp"'. 


Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Thông tri gửi Cục 
Trung ương miền Nam, các Liên khu ủy và các Thành ủy nhắn 
mạnh vẻ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: "Chúng ta 
tuyệt đối không nên có ảo tưởng cho rằng hòa bình sẽ đến một cách 
mau chóng và dễ dàng. Hòa bình cũng như độc lập phải đấu tranh 
gian khổ mới giành được... Ta phải đây mạnh kháng chiến, tiêu diệt 
cho thật nhiều sinh lực địch hơn nữa, thì địch mới chịu nhận thương 
lượng để giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam, tôn trọng quyên tự 
đo, độc lập của dân tộc ta"?. Căn cứ theo đường lối chính trị đó, 
cuộc tiền công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 càng có ý nghĩa 


1. Hồ Chí Minh: Toàn ráp, tập 7 (1953-1955), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr. 168, 169. 


2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 14 (1953), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2001, tr. 556. 


382 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


chính trị to lớn hơn và càng tạo điều kiện có lợi cho trận quyết 
chiên chiên lược. 


3. Tiến công địch giải phóng Lai Châu 


Trong Hè - Thu năm 1953, quân và dân ta giành nhiều thắng lợi 
trên chiến trường, nhất là đánh bại cuộc hành quân "Hải Âu" của 
quân Pháp vào tây nam Ninh Bình, tạo thêm thuận lợi để quân và 
dân ta tiến hành cuộc tiền công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954. 


Theo kế hoạch tiến công đã định, ngày 15-11-1953, Đại đoàn 
316 từ phía Nam Hòa Bình bắt đầu mở cuộc tiến quân vào Lai 
Châu, thực hiện chiến dịch Tây Bắc lần thứ hai. Ngày 3-12-1953, 
H. Navarre quyết định rút bỏ Lai Châu, co lực lượng về Điện Biên 
Phủ. Ngày 7-12-1953, Đại đoàn 308 của ta được lệnh hành quân 
lên Điện Biên Phủ. Khi phát hiện bộ đội chủ lực của ta tiến lên Tây 
Bắc, H. Navarre cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ để yêm 
trợ cho quân Pháp ở Lai Châu rút lui, đồng thời bảo vệ Thượng 
Lào. Sau khi biết chắc phần lớn quân chủ lực của ta đã tiến lên Tây 
Bắc, Navarre chủ trương tăng cường lực lượng, gấp rút xây dựng 
Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông 
Dương nhằm thu hút và đánh bại bộ đội chủ lực của ta. 


Nhận thấy nguy cơ mắt quyền chủ động chiến lược, vùng chiến 
lược Tây Bắc, Thượng Lào và cả Kinh đô Luangprabang của Lào' 
bị uy hiếp, H. Navarre thấy rõ cần phải "đi trước hành động của Đại 
đoàn 316 bằng cách tăng cường hệ thống bố trí ở xứ Thái để che 
chở cho Luangprabang "?. 


Đề thực hiện ý đồ đó, quân Pháp buộc phải bị động phân tán 
một bộ phận lực lượng cơ động chiến lược từ đồng bằng Bắc Bộ 


_ 


. Ngày 22-10-1953, Chính phủ Pháp ký với chính quyền tay sai ở Lào hiệp 
ước công nhận Lào là quôc gia độc lập trong khối Liên hiệp Pháp. Do đó 
cần phải bảo vệ Thượng Lào và Kinh đô Luangprabang để giữ uy tín 
chính trị và quân sự cho Pháp. 


) 


. Yvơ Gras, Lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương, Plon, Paris, 1979. 
383 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


lên Tây Bắc để đối phó với quân ta. Ngày 2-11-1953, H. Navarre 
chỉ thị cho Tướng Cogny chuẩn bị chiếm đóng Điện Biên Phủ bằng 
một cuộc đồ bộ đường không trước ngày 1-12-1953, nhằm tạo một 
lá chắn bảo vệ cho các vị trí của Pháp ở thượng Lào, một bàn đạp 
vững chắc ở khu vực Tây Bắc uy hiếp Việt Minh, đồng thời cũng 
nhằm ngăn chặn hoặc làm giảm bớt sức tiến công của quân chủ lực 
Việt Minh đánh vào phòng tuyến của Pháp ở đồng bằng Bắc Bộ. 


Ngày 20-11-1953, quân Pháp do Tướng Gilles chỉ huy bắt đầu 
cuộc hành quân Hải Ly (Castor) đánh chiếm Điện Biên Phủ. Hai 
tiểu đoàn quân dù được 60 máy bay Đakota thả xuống khu vực lòng 
chảo Điện Biên Phủ trong đợt đầu tiên. Tiếp theo đó, chiều ngày 
20-11 và các ngày tiếp theo, chúng thả tiếp 4 tiêu đoàn quân dù và 
1 đại đội công binh xuống Điện Biên Phủ. Mặt khác, quân Pháp 
điều động Binh đoàn cơ động số 2 và 2 tiểu đoàn cơ động từ Trung 
Bộ sang tăng viện cho Trung Lào. Ngày 25-11, Đại tá Créve Coeur 
(Crevơcơ) chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Lào sử dụng 6 tiểu 
đoàn tại Thượng Lào đánh chiếm Mường Ngồi, Mường Khoa, xây 
dựng phòng tuyến sông Nậm Hu nối liền Thượng Lào với Điện 
Biên Phủ. Như vậy, kế hoạch triển khai bước đầu nhằm tranh giành 
Tây Bắc Việt Nam, Thượng Lào, Trung Lào của quân Pháp với 
quân đội ta đã hình thành. Quân Pháp lộ rõ ý đồ ngăn chặn quân và 
dân ta giải phóng Tây Bắc và tiến quân sang Thượng Lào. 

Ngày 3-12-1953, H. Navarre quyết định bằng mọi giá phải giữ 
lấy cứ điểm Điện Biên Phủ, nên đã tăng cường quân số cho Điện 
Biên Phủ, đưa tổng số quân Pháp ở đây từ 6 tiểu đoàn lên 9 tiểu 
đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh. Ngày 5-12, các đơn vị nhảy 
dù xuống Điện Biên Phủ được chuyển thành Binh đoàn tác chiến 
Tây Bắc, gọi tắt là GONO (Groupement Opérationnel du Nord 
Ouest). Đến ngày 15-12-1953, 3 tiểu đoàn nữa được tăng cường 
thêm cho Điện Biên Phủ, nâng tổng số quân Pháp ở đây lên 12 tiểu 
đoàn, hình thành một tập đoàn cứ điểm lớn tại vùng rừng núi Tây 
Bắc để sẵn sàng giao chiến với quân chủ lực của ta. 


384 


Chương V: Cuộc tiền công chiến lược... 


Trong thời gian từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3-1954 Tướng 
H. Navarre đã cùng một số quan chức cấp cao của Mỹ và Pháp như 
Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Tướng O. Daniel; Bộ trưởng 
Quốc phòng Pháp Pleven, Tổng Tham mưu trưởng, Tổng Thanh tra 
quân đội Pháp... đã lên Điện Biên Phủ trực tiếp quan sát, chỉ thị 
tăng cường phòng ngự, thậm chí còn kiểm tra đến từng công sự. 


Trước những thay đôi nhanh chóng của tình hình, Bộ Tổng tư 
lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định Đại đoàn 316 vẫn 
gấp rút tiến đánh Lai Châu, điều một đơn vị tiền nhanh về phía Bắc 
Điện Biên Phủ để cắt đường rút lui của quân Pháp từ Lai Châu về 
Điện Biên Phủ; đồng thời điều Đại đoàn 308 từ Phú Thọ lên bao 
vây bám sát địch ở Điện Biên Phủ. Các Đại đoàn 312, 351 và 304 
(thiếu)', 1 trung đoàn đóng quân ở Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang 
sẵn sàng đánh địch bảo vệ vùng căn cứ địa của ta. 


Ngày 6-12-1953, tại Đèo De ở bản Tin Keo, xã Phú Đình, 
huyện Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hỗ Chí Minh chủ trì Hội 
nghị Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tư 
lệnh. Bộ Chính trị quyết định tiếp tục chấp hành kế hoạch cũ, giải 
phóng Lai Châu, Phong Xa Lỳ và vùng Trung Lào; đồng thời quyết 
định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Cùng ngày 6-12-1953, do lo sợ bị quân ta chia cắt, Tướng 
Cogny vội vã ra lệnh cho quân Pháp rút khỏi Lai Châu, tập trung 
về phòng ngự Điện Biên Phủ. Cuộc rút lui này mang mật hiệu 
Pôn-luých (Pollux). 

Ngày 7-12, Đại đoàn 316 tiến quân đến Tuần Giáo thì được tin 
quân Pháp rút khỏi Lai Châu. Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho Đại đoàn 


1. Ngày 20-11-1953, Đại đoàn 304 (thiếu) từ vùng tự do Thanh Hóa theo 
đường Thọ Xuân - Ngọc Lặc - Vạn Mai - Suối Rút - Đường số 91 lên Mộc 
Châu rồi bí mật di chuyễn vẻ Phú Thọ để tiếp thu vị trí của Đại đoàn 308. 


385 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


316 đánh thăng vào thị xã Lai Châu và đánh chặn quân Pháp rút 
chạy trên đường từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Tối ngày 10-12, 
quân ta tiến công địch ở Pa Ham cách thị xã 32km, sau đó tiến công 
đánh chiếm đèo Cơlavô cách thị xã 14km. Hoảng sợ trước đòn tiến 
công của quân ta, binh lính địch vội vã tháo chạy. Quân ta tiến vào 
đánh chiếm thị xã. Đến chiều ngày 12-12-1953, thị xã Lai Châu 
được giải phóng. 

Trong khi đó, một đơn vị khác của Đại đoàn 316 hành quân từ 
Tuần Giáo tới Điện Biên Phủ - Lai Châu đón đánh quân địch từ Lai 
Châu chạy về và chặn đánh địch từ Điện Biên Phủ kéo ra ở địa 
điểm Pu San. Tại Mường Pồn, ta và địch đánh nhau dữ dội, trong 
khi chiến đấu chống đợt phản kích của địch, chiến sĩ liên lạc Bế 
Văn Đàn đã hy sinh anh dũng. Quân ta vây chặt địch từ Mường Pồn 
và đã tiêu diệt được nhiều tên. Tại Bản Tấu, quân ta cũng chặn 
đánh địch quyết liệt, tiêu diệt hàng trăm tên. Quân địch phải rút 
chạy về Điện Biên Phủ. 


Qua 12 ngày đêm chiến đấu liên tục, truy kích, bao vây, tập kích 
tiêu diệt miền rừng núi Tây Bắc, Đại đoàn 316 đã tiêu diệt và bức 
hàng 24 đại đội địch, giải phóng toàn bộ khu vực Lai Châu. Tiếp 
đó, Đại đoàn 316 và Đại đoàn 308 theo lệnh của Bộ Chỉ huy mặt 
trận bồ trí hình thành thế bao vây Điện Biên Phủ trên hai hướng bắc 
và nam. 


Quân Pháp bị thiệt hại nặng ở Lai Châu, nhưng vì thấy quân chủ 
lực ta tiếp tục tiến lên Tây Bắc, nên ngày 22-12-1953, H. Navarre 
quyết định tăng cường thêm cho Điện Biên Phủ 3 tiểu đoàn bộ 
binh, 1 đại đội xe tăng nhẹ, nâng tổng số quân Pháp ở đây lên 
12.000 quân, gồm 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh, 2 tiểu đoàn 
và 3 đại đội pháo, 1 đại đội xe tăng nhẹ, 1 đại đội vận tải. Như 
vậy, sau đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ đã trở thành nơi tập 
trung binh lực lớn thứ hai của quân Pháp trên chiến trường 
Đông Dương. 


386 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


4. Tiến công địch ở Trung Lào 


Mục tiêu tiến công địch của ta ở Trung, Hạ Lào nhằm thu hút 
quân cơ động của Pháp, phá thế tập trung quân của chúng ở đồng 
bằng Bắc Bộ, tiêu diệt một phần sinh lực địch, mở rộng và củng có 
vùng giải phóng Trung, Hạ Lào, xây dựng cơ sở kháng chiến lâu 
dài, đánh thông hành lang chiến lược Bắc - Nam, phối hợp với 
hướng chính Tây Bắc. 


Tham gia đánh địch ở Trung, Hạ Lào có Trung đoàn 66 thuộc 
Đại đoàn 304, Trung đoàn 101 và 18 thuộc Đại đoàn 325 cùng các 
đơn vị tình nguyện của Liên khu IV, Liên khu V đã hoạt động từ 
trước ở Lào. Bộ Chỉ huy chiến dịch Trung Lào được thành lập do 
Hoàng Sâm, Trần Quý Hai, Võ Thúc Đồng tham gia Bộ Chi huy 
Liên quân Việt - Lào. 

Về phía địch, khu vực Trung, Hạ Lào là hậu phương của chúng, 
nên việc tô chức phòng thủ của địch ở đây chủ yếu là quân ngụy Lào 
đóng rải rác trên các trục đường số 8, 9, 12, 13, 23... Từ đầu tháng 
12-1953, phát hiện chủ lực ta tiến sang Trung Lào, H. Navarre đã 
điều 6 tiểu đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn pháo từ đồng bằng Bắc Bộ 
sang tăng cường cho Trung Lào. Quân Pháp bố trí thành 3 cụm 
phòng thủ nhằm ngăn chặn quân ta từ phía đông đánh sang. 

Trong khi quân Pháp mở điều động quân đến Trung Lào, chưa 
kịp củng có được vị trí vững chắc, trong 2 ngày 21 và 22-12-1953, 
Liên quân Việt - Lào nỗ súng tiến công địch ở Hạ Lào. Chỉ trong 
vài ngày, Liên quân Việt - Lào đã tiêu diệt hơn 3 tiểu đoàn cơ động 
lính Âu - Phi, 1 tiểu đoàn pháo gồm 2.200 tên. Quân địch ở Hạ Lào 
hoảng loạn tháo chạy bừa bãi. Liên quân Việt - Lào nhanh chóng 
tiến vào ven tuyến đường 13 và sông Mê Kông. Quân địch ở Thà 
Khẹt, tỉnh ly của Khăm Muộn, bỏ chạy về phía Nam. Ngày 25-12- 
1953, Trung đoàn 101 cùng bộ đội Pathét Lào tiến vào giải phóng 
thị xã Thà Khẹt; đồng thời tiếp tục phát triển về hướng đường số 9 
tiêu diệt thêm nhiều vị trí địch, giải phóng một vùng đất đai rộng 
lớn phía đông Savanakhet. 


387 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Từ ngày 27 đến 30-12-1953, H. Navare buộc phải điều 2 binh 
đoàn cơ động và một số đại đội lẻ từ Bắc Bộ sang tăng cường cho 
Trung Lào cùng lực lượng tại chỗ thành lập một điểm tập trung 
hàng chục tiểu đoàn ở Sênô được mệnh danh là "Binh đoàn tác 
chiến Trung Lào" (viết tắt là GOML) do Tướng Phrăngxi chỉ huy 
để ngăn đà tiến công của quân ta. Sênô trở thành nơi tập trung binh 
lực lớn thứ ba của quân Pháp trên chiến trường Đông Dương. 


Phối hợp với các đòn tiến công của bộ đội chủ lực, tại các vùng 
địch tạm chiếm ở đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, cực Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ phong trào chiến tranh du kích phát triển 
mạnh mẽ. Các trận chống càn quét, đánh đồn, tập kích, phục kích 
đã làm tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá huỷ nhiều 
phương tiện chiến tranh của chúng, góp phần mở rộng thêm nhiều 
vùng căn cứ du kích. Thắng lợi to lớn của ta trên các chiến trường 
và trong vùng địch chiếm đóng đã làm cho kế hoạch Nava bị đảo 
lộn và bắt đầu phá sản. 


IV. CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIỂN PHỦ (TỪ 13-3 
ĐỀN 7-5-1954) 


1. Âm mưu và kế hoạch xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ của Pháp - Mỹ 


Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn ở phía Tây vùng rừng 
núi Tây Bắc, có chiều dài gần 20km, rộng từ 6 - 8km; cách Hà Nội 
200km, cách Luông Prabăng (Lào) khoảng 190km theo đường 
chim bay. Thung lũng này nằm gần biên giới Việt - Lào, trên ngã 
ba có nhiều tuyến giao thông quan trọng, có sân bay Mường Thanh 
được xây dựng từ năm 1889. Dân số khoảng 20 nghìn người, với 
11 dân tộc khác nhau. 

Tướng H. Navarre và các nhà quân sự Pháp - Mỹ đánh giá Điện 
Biên Phủ "là một vị trí chiến lược quan trọng đối với chiến trường 
Đông Dương và cả miền Đông Nam Á, nằm trên trục giao thông 
nối liền các miền biên giới của Lào, Thái Lan, Miến Điện 


388 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


(Myanmar) và Trung Quốc. Đó là "một chìa khóa để bảo vệ 
Thượng Lào"..., một "bàn xoay" có thê xoay đi bốn phía Việt Nam, 
Lào, Miến Điện, Trung Quốc"!. Điện Biên Phủ là một cánh đồng 
rộng lớn "lúa gạo của vùng này có thẻ nuôi sống từ 20.000 - 25.000 
người trong nhiều tháng". Từ Điện Biên Phủ, quân Pháp "có thể 
bảo vệ được Lào, rồi từ đó đánh chiếm lại các vùng đã mất ở Tây 
Bắc trong năm 1952-1953 và tạo điều kiện thuận lợi đẻ tiêu diệt các 
sư đoàn chủ lực của đối phương khi họ đến đây”. 


Đánh giá Điện Biên Phủ là một vị trí chiến lược quan trọng 
bậc nhất ở Đông Dương, nên sau khi đánh chiếm Điện Biên Phủ 
vào ngày 20-11-1953, quân Pháp không ngừng tăng thêm binh 
lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự, xây dựng thêm nhiều công sự, 
đồn lũy và các loại vật tư khác. Được sự giúp đỡ của Mỹ về cố 
vấn, trang bị kỹ thuật, kinh tế, Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ 
thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương. Tính 
đến tháng 3-1954, tại Điện Biên Phủ đã có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội 
bộ binh, 3 tiêu đoàn pháo binh, 1 đại đội xe tăng, 1 phi đội máy bay 
thường trực (14 chiếc). Sau này trong quá trình tiến hành chiến 
dịch, quân Pháp tăng viện thêm 5 tiểu đoàn, tổng cộng bộ binh, lính 
dù có 17 tiểu đoàn, phần lớn đều là lính tính nhuệ. Hầu như toàn bộ 
lính dù của Pháp ở Đông Dương đều được huy động cho Điện Biên 
Phủ, ngoài ra còn có các quân chủng pháo binh, công binh, thiết 
giáp, phân đội hỏa pháo. Tổng số quân tăng lên hơn 16.000 người 
và 300 máy bay vận tải tiếp tế, có sự chi viện của không quân Mỹ!. 


Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được xây dựng thành hệ thống 
phòng ngự mạnh gồm 49 cứ điểm, được chia thành 3 phân khu. 


I. H. Navare, Đông Dương háp hối, Plon, Paris, 1958. Dẫn theo: Lịch sử 
kháng chiến chống thực dân Pháp..., sđd, tr. 301. 


2. G. Sabatier, Số phận Đông Dương - Kỷ niệm và tư liệu, 1941-1951, Paris, 
1952. Dẫn theo: Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp..., sđd, tr. 302. 

3. Chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945-1975) - Thăng lợi và bài học, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 540. 


389 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Mỗi phân khu gồm nhiều trung tâm để kháng. Quanh mỗi trung tâm 
để kháng là hệ thống công sự, hào chiến đấu và hàng rào dây thép 
gai rộng từ 50 - 70m, kết hợp với các loại mìn và bom Napan chôn 
ngằm dưới đắt. 


- Phân khu Trung tâm Mường Thanh tập trung phần lớn lực 
lượng và bố trí thành 5 trung tâm đề kháng là: Bản Kéo (Anne 
Marie), Tây sân bay (Huguelle), Đồi C (Dominique), Nam sân bay 
(Claudine), Đồi A (Eliane). Các trung tâm bao bọc các cơ quan chỉ 
huy, các căn cứ hỏa lực và hậu cần, đồng thời bảo vệ lực lượng cơ 
động mạnh sẵn sàng phản kích các hướng tiến công của ta. Các 
điểm cao phía Đông AI, C1, DI, EI là khu vực phòng ngự quan 
trọng nhất của phân khu trung tâm. 


- Phân khu Bắc gồm 2 trung tâm đề kháng: Độc Lập (Gabriele) 
và Him Lam (Béatrice) để bảo vệ phân khu trung tâm trên hướng từ 
Lai Châu, Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ và bảo vệ phía Bắc sân 
bay Mường Thanh. 


- Phân khu Nam, tức trung tâm đề kháng Hồng Cúm (Isabelle) 
có nhiệm vụ ngăn chặn quân ta từ phía Nam lên và chi viện hỏa lực 
pháo binh cho phân khu trung tâm và giữ liên lạc giữa Điện Biên 
Phủ - Thượng Lào. 


Với binh lực mạnh và hình thức phòng ngự theo kiểu tập đoàn 
cứ điểm, các chính khách và tướng tá Pháp - Mỹ đánh giá rất cao 
khả năng chiến đấu của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ. Đích thân 
các tướng lĩnh, chính khách Pháp như: Cogny, H. Navarre, De 
Juin, Chevigné, Pleven, Jacquet, Ely, Blanc.. và Tham mưu 
trưởng các quân chủng hải, lục, không quân của nước Pháp và 
Tướng O. Daniel của Mỹ sau nhiều lần trực tiếp thị sát Điện Biên 
Phủ đều nhất trí cho rằng: Đó là "một pháo đài bất khả xâm phạm", 
là "Verdum của Đông Nam Á". Tháng 2-1954, de Castries, Chỉ huy 
tập đoàn cử điểm Điện Biên Phủ, cho ném truyền đơn láo xược 
thách thức quân ta tiến công vào Điện Biên Phủ. 


390 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


2. Chủ trương của Đáng ta và công tác chuẩn bị mọi mặt 
cho chiến dịch Điện Biên Phú 


Trước tình hình địch tiếp tục tăng cường binh lực lên Điện Biên 
Phủ, đầu tháng 12-1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp thông 
qua kế hoạch tác chiến và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, 
coi đây là "một trận quyết chiến chiến lược" giữa ta và địch. Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng đã nhận định binh lực, hỏa lực, công sự 
của quân Pháp tại Điện Biên Phủ rất mạnh, do đó đánh Điện Biên 
Phủ không dễ dàng. Nhưng xét về tình thế chung của chiến trường 
Đông Dương hay tình thế riêng của chiến trường Điện Biên Phủ khi 
đó đều đang có lợi cho Việt Nam, bắt lợi đối với quân Pháp, vì vậy 
có thể tiêu điệt được quân Pháp ở Điện Biên Phủ. 


Tình hình thế giới lúc này cũng đang có lợi cho Việt Nam. Hệ 
thống tư bản chủ nghĩa do đề quốc Mỹ đứng đầu đã bị thất bại trên 
chiến trường Triều Tiên. Nền kinh tế của nước Pháp lúc đó rất khó 
khăn, không đủ sức chỉ phí cho việc trần áp phong trào giải phóng 
dân tộc trong hệ thống thuộc địa của Pháp. Ngay tại Đông Dương, 
73% chị phí quân sự của Pháp năm 1954 phải dựa vào viện trợ Mỹ. 
Sau thắng lợi của chiến dịch Biên giới (1950), Việt Nam đã thoát ra 
khỏi thế bị bao vây bốn phía. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam được các 
lực lượng dân chủ và hòa bình trên thế giới ủng hộ mạnh mẽ, đặc 
biệt làn sóng phản đối chiến tranh Đông Dương dâng cao ngay tại 
nước Pháp và trong các nước thuộc địa. Việt Nam đã mở rộng quan 
hệ quốc tế và nhận được sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và 
các nước anh em bè bạn trên thế giới. 


Trên chiến trường Đông Dương, quân và dân ta liên tiếp giành 
được thắng lợi, đã khống chế được phần lớn các nguy cơ giá trị 
chiến lược quan trọng làm cho bố cục phòng ngự của quân Pháp đã 
bị xé lẻ, bước đầu bị phá vỡ. Quân đội ta đã trưởng thành sau một 
loạt chiến dịch, có tiến bộ trong trang bị kỹ thuật và có quyết tâm 
cao. Quyên chủ động chiến lược trên chiến trường đã từng bước do 
quân và dân ta nắm giữ. Hơn nữa, các đơn vị quân đội đã kinh qua 


391 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


rèn luyện về chỉnh quân chính trị, chỉnh huấn quân sự, chỉnh đốn tổ 
chức làm cho sức chiến đấu được tăng cường và nâng cao. 


Tại vùng tự do và căn cứ địa, nhiệm vụ xây dựng hậu phương 
kháng chiến của nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan 
trọng. Vùng tự do và vùng căn cứ kháng chiến ngày càng mở rộng, 
chiếm 70% diện tích cả nước và 50% số dân. Mặt trận dân tộc 
thống nhất được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố 
vững chắc. 


Đặc biệt, việc thực hiện chính sách ruộng đất trong năm 1953 đã 
tạo ra sự chuyên biến to lớn ở các vùng nông thôn, vùng tự do và 
ảnh hưởng tới cả vùng tạm bị chiếm. Khắp nơi nông dân phần khởi 
đầy mạnh sản xuất, hăng hái đóng thuế nông nghiệp, nô nức xung 
phong tòng quân và đi dân công phục vụ chiến dịch. Cùng với nông 
nghiệp, các ngành sản xuất khác như công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp... cũng bước đầu khôi phục và phát triển, sản xuất được các 
loại vũ khí thông thường, lựu đạn, thuốc, hóa chất... cung cấp cho 
nhu cầu của quốc phòng. 


Từ sau năm 1950, hậu phương kháng chiến của Việt Nam được 
mở rộng, nói liền vùng tự do Liên khu II, Liên khu IV và Liên khu 
Việt Bắc, đồng thời nối thông với các nước dân chủ anh em trên thế 
giới. Nhờ đó cuộc kháng chiến của Việt Nam đã nhận được sự ủng 
hộ to lớn của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN bè bạn, đặc 
biệt là của Liên Xô và Trung Quốc. Trong Chỉ thị của Hội đồng Bộ 
trưởng Liên Xô đề ngày 10-12-1952, Bộ Quốc phòng Liên Xô có 
nhiệm vụ cung cấp cho Chính phủ Việt Nam trong năm 1953 gồm: 
144 pháo cao xạ 37mm và 144 nghìn viên đạn, 72 pháo cao xạ 
76mm và 50.400 viên đạn, 200 súng liên thanh DSK 12,7mm và 2 
triệu viên đạn, 5 tấn thuốc ký ninh chữa sốt rét!. Số vũ khí này 


1. Kho Lưu trữ Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Phông Ban Bí thư của Bộ 
trưởng V.M. Molotov. Bảng kê số 2, số thứ tự 258, cặp số 5, tr. 8, 9. Dẫn 
theo A. Sokolov: “Điện Biên Phủ trong những bước đầu trên con đường 
chung: Liên Xô và Việt Nam (1945-1954)”. Trong sách: 50 năm chiến 
thắng Điện Biên Phú và sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004, tr. 195. 


392 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


được chuyên cho đại diện Chính phủ Trung Quốc tại một địa điểm 
ở biên giới Liên Xô - Trung Quốc vào tháng 2 và 3-1953 để sau đó 
chuyển lại cho bên Việt Nam. Tuy không phải toàn bộ số vũ khí 
trên được chuyên hết cho Việt Nam, nhưng số vũ khí của Liên Xô 
được chuyên cho Việt Nam đã phục vụ một cách xứng đáng và có 
hiệu quả trong chiến thắng tại Điện Biên Phủ. 

Sự giúp đỡ của Trung Quốc cũng rất to lớn. Ngay từ đầu năm 
1950, đáp ứng yêu câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương 
Đảng ta muôn mở ra cục diện mới của cuộc đấu tranh chống thực 
dân Pháp, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định 
viện trợ cho Việt Nam, cung câp cho Việt Nam một khối lượng 
trang bị quân sự và vật tư quân nhu; đồng thời cử Đoàn cô vẫn 
quân sự sang giúp quân đội Việt Nam. Đoàn cố vấn quân sự gồm 
281 người do đồng chí Vi Quốc THERD làm Trưởng đoàn, Mai Gia 
Sinh và Đặng Dật Phàm giúp việc'. Khối lượng vật chất do Trung 
Quốc cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta. Cùng với việc cử Đoàn cô vấn quân sự sang B1úp 
Việt Nam kháng chiến, Trung Quốc còn chỉ viện một khối lượng 
vật chất rất quan trọng: năm 1950 là 3.983 tắn; năm 1951 là 6.086 
tắn; năm 1952 là 2.156 tắn, năm 1953 là 4.400 tấn, từ tháng 1 đến 
tháng 6-1954 là 4.892 tấn và 136 triệu nhân dân tệ (tương đương 34 
triệu rúp). Trong đó vẻ vũ khí gồm 24 khẩu pháo 75mm, 24 khẩu 
lựu pháo 105mm, 76 khẩu pháo cao xạ 37mm (của Liên Xô), 12 
khâu pháo hỏa tiễn H6 (của Liên Xô), 715 xe ô tô vận tải (trong đó 


l. Theo tài liệu Sự thực lịch sử về Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc giúp đỡ 
Việt Nam đấu tranh chống Pháp, Nxb Quân giải phóng, Bắc Kinh, 1990, 
tr. 9. Trong số 281 người được Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc tuyển ‹ chọn từ quân đội Trung Quốc có 59 cán bộ quân sự, 
chính trị, hậu cân từ cấp Tiểu đoàn trở lên, gôm 33 người cấp Tiêu đoàn, 
17 người câp Trung đoàn, 6 người cấp Sư đoàn, 2 người cấp Quân đoàn, l 
người cấp Binh đoàn. Đoàn cô vấn quân sự lẫy mật danh là "Đoàn công 
tác Hoa Nam", đồng thời thành lập Đảng ủy gồm 6 người là Ví Quốc 
Thanh, Đặng Dật Phàm, Mai Gia Sinh, Mã Tây Phu, Lý Văn Nhất, Đặng 
Thanh Hà; Vị Quốc Thanh làm Bí thư, Đặng Dật Phàm làm Phó Bí thư. 
Đoàn khởi hành ngày 9-8-1950 từ Nam Ninh qua Bách Sắc, Tĩnh Tây. 
Sáng ngày 12-8, Đoàn đên khu vực Quảng Uyên, tỉnh Cao Băng. 


395 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


có 685 xe của Liên Xô)'. Viện trợ của Trung Quốc, Liên Xô, các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em và bè bạn trên thế giới đã giúp đỡ 
nhân dân Việt Nam giải quyết được rất nhiều khó khăn về vũ khí, 
đạn được, phương tiện vận tải và lương thực. 


Xét trên chiến trường Điện Biên Phủ ưu thế thuộc về quân và 
dân ta vì đối với quân Pháp, Điện Biên Phủ mắc phải cái yếu cơ 
bản là bị cô lập, ở rất xa hậu phương của địch, mọi vấn để cung 
cấp, vận chuyền tiếp tế đều bằng đường không và chịu hạn chế lớn 
về nhiều phương diện. Còn đối với ta, Điện Biên Phủ là nơi xa hậu 
phương lớn (cách Việt Bắc 300km, cách Thanh - Nghệ - Tĩnh 
500km), nên khó khăn lớn nhất của ta cũng là vần đẻ tiếp tế vận tải, 
nhưng quân đội ta có nhiều khả năng khắc phục được băng cách có 
thể sử dụng nhiều phương tiện như ô tô, xe đạp, voi, lừa, ngựa thô, 
người mang vác cung cấp cho nhu cầu của tiền tuyến. Khi đó tuyến 
đường sắt từ Quảng Tây (Trung Quốc) đã khai thông đến Băng 
Tường sát với biên giới Việt - Trung tạo thuận lợi cho việc vận 
chuyển cung cấp vũ khí, trang thiết bị và hàng viện trợ của Trung 
Quốc, Liên Xô và bè bạn trên thế giới giúp quân đội ta chiến đầu ở 
Điện Biên Phủ. 


Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trên, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm 
mục tiêu chiến dịch là tiêu diệt hoàn toàn lực lượng địch ở Điện 
Biên Phủ, giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện cho bạn Lào giải 
phóng miền Bắc Thượng Lào, mở rộng và củng cố căn cứ địa 
kháng chiến Thượng Lào, làm tiêu hao sinh lực địch trên các chiến 
trường toàn quốc và toàn Đông Dương. Quyết tâm đó đã biến thành 
ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 


Tháng 12-1953, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy quyết định điều 
thêm lực lượng và xúc tiến khẩn trương công tác chuẩn bị mở chiến 
dịch tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Công tác 
hậu cần quân đội được kiện toàn, có tổ chức chặt chẽ và thống nhất 


1. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến :ranh 
cách mạng Việt Nam 1945-1975 - thống lợi và bài học, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 600. 


394 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


từ trên xuống, từ trung ương tới các liên khu, các đại đoàn, các đơn 
vị. Tiêu chuân của bộ đội được nâng lên, đồng thời các kho tàng, 
binh trạm vận tải, bệnh viện quân y, xưởng cũng được điều chỉnh, 
bố trí lại, từ phân tán, hình hành 5 khu vực tập trung ở Bắc Kạn, 
Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú 
Thọ. Các cơ sở trên từng khu vực chịu sự chỉ đạo, chỉ huy của các 
Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cung cấp '. Ngày 1-1-1954, Bộ 
Chính trị thành lập cơ quan lãnh đạo và Bộ Chỉ huy chiến dịch do 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tư 
lệnh Quân đội làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch. Ngày 
5-1, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu lên đường tới Điện Biên 
Phủ. Trước lúc ra trận, Đại tướng đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Người căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Trận này rất quan 
trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh. Không chắc 
thăng không đánh". 


Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, trên các chiến trường, 
hậu phương và vùng sau lưng địch, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
ta dốc sức tiễn hành nhiều hoạt động tổ chức lực lượng, huy động 
sức người, sức của với quyết tâm giành thăng lợi tại chiến dịch 
Điện Biên Phủ. 

Chúng ta đã tập trung lực lượng tổ chức các tuyến đường, tạo 
thành một mạng lưới vận chuyên bằng đường bộ và đường sông 
hướng về Điện Biên Phủ. Chỉ trong l1 ngày chúng ta đã mở rộng 
trục đường Tuần Giáo - Điện Biên Phủ dài hơn 80km để ô tô và xe 
pháo của Đại đoàn 351 lên Điện Biên Phủ. 


Về cơ sở vật chất kỹ thuật cần phải đảm bảo cho chiến dịch là 
7.730 tân gạo, 140 tấn muối, 465 tấn thực phẩm khô, 434 tắn đạn 
dược. Thời gian chuẩn bị chỉ từ giữa tháng 12-1953 đến 20-1-1954 
phải hoàn thành”. Đây quả là một khó khăn thử thách rất lớn. Do đó 
Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy quy định Hội đồng cung cấp mặt trận 


_ 


: Theo Thiếu tướng, TS. Nguyễn Văn Dũng, “Hậu phương, hậu cần trong 
chiến dịch Điện Biên Phú” in trong sách: 50 năm chiến thắng Điện Biên 
Phủ.... sđd, tr. 200. 


. Dẫn theo: Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp... sđd, tr. 326. 


th) 


395 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP ¡1 


phụ trách chuyển lương thực, thực phẩm và đưa dân công từ các 
vùng tự do lên giao cho Tổng cục Cung cấp tiền phương. Hướng 
từ Việt Bắc sang giao ở Ba Khe, hướng từ Liên khu III, IV lên 
giao ở Suối Rút. Tổng cục Cung cấp hậu phương phụ trách 
chuyển vũ khí, đạn dược, xăng dâu... lên tới Ba Khe thì giao cho 
Tổng cục Cung cấp tiền phương để chuyển lên Điện Biên Phủ. 
Việc sửa chữa đường từ Ba Khe qua Việt Bắc dài 300km, từ Suối 
Rút về vùng tự do Liên khu II, IV do Hội đồng cung cấp mặt trận 
phụ trách; đường từ Ba Khe, Suối Rút lên Điện Biên Phủ do Tổng 
cục Cung cấp tiền phương và Ủy ban Kháng chiến khu Tây Bắc 
phụ trách. 

Cùng với khoảng 600 xe cơ giới là lực lượng xung kích trong 
công tác vận tải, tiếp tế, chúng ta còn huy động mọi phương tiện 
thô sơ và cải tiến, bao gồm hàng trăm lừa, ngựa thô, hàng vạn 
thuyền mảng và xe đạp thô. 


Bảng 5.2: Thống kê số lượng phương tiện vận tải thô sơ 
của các tỉnh trong năm 1952-1953 


[xasm | xunh | Xem | mg | Teh—, 
Lm | ng | in | mg [i8 | | | mg | n8, 


27 

l6 
17 
180 


Nguồn: Thống kê các phương tiện vận tải 1952-1953. Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia II, phông Phù Thủ tướng, hồ sơ số 2448. 

[(1) Số liệu trên chưa đầy đủ vì có phương tiện dùng thường xuyên, 
có phương tiện dùng theo thời vụ, có phương tiện tạm ngừng hoạt động 
hoặc bị trưng dụng... ] 


3% 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


Những con số thật sự ấn tượng sau đây đã chứng tỏ khả năng 
huy động rất lớn cho mục tiêu thăng lợi của chiến dịch: "Riêng 
trong năm 1953, Hội đồng cung cấp mặt trận đã huy động tới 
12.400 chiếc xe thồ của tư nhân phục vụ cho tiền tuyến"! Điều thú 
vị là những chiếc xe đạp thỏ này được cải tiến từ chính những chiếc 
xe đạp được sản xuất từ Pháp đưa sang Đông Dương. "Đến năm 
1953-1954, trong việc phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn bộ 
các tàu thuyên của Liên khu IV và Liên khu III đã được "tổng động 
viên" với 11.800 chiếc các loại, từ thuyền thúng đến những tàu gắn 
máy, đã vận chuyển hơn 30.000 tấn hàng phục vụ Điện Biên, đạt 
4,5 triệu tắn/km'Ẻ, 

Việc sửa chữa, mở mang đường và dùng sức người kéo hàng 
chục khẩu pháo 105mm và pháo 37mm qua các trục đường đèo dốc 
dài hàng chục km vào trận địa trước những đợt ném bom bắn phá 
của máy bay và pháo binh địch là thử thách rất lớn đối với quân đội 
ta khi lần đầu tiên ta đưa pháo lớn ra trận. Với tỉnh thần quyết tâm 
và lòng dũng cảm của hàng vạn dân công, thanh niên xung phong, 
bộ đội công binh chỉ trong hơn 3 tháng (từ tháng 12-1953 đến tháng 
3-1954) ta đã hoàn thành việc tu sửa và mở mới tông cộng khoảng 
300km các tuyên đường để mở đường cho xe kéo pháo cơ động, 
vận tải cơ giới vào tới Điện Biên Phủ. Bộ Chỉ huy chiến dịch động 
viên cán hộ chiến sĩ dùng nhân lực kéo pháo, bắt đầu mỗi ngày kéo 
được 500m, rồi 1.000m, sau đó mỗi ngày từ 3km đến 5km, vừa 
kéo pháo vừa làm đường mắt gần một tháng, cuối cùng đã đưa 
được pháo vào trận địa. Cùng với việc mở đường, kéo pháo, công 
tác chuẩn bị chiến trường và các mặt trinh sát bám địch, bảo đảm 


1. Báo cáo của Ban Kinh tế - Tài chính năm 1953 của Ban Kinh tế Chính 
phủ: Biên bản họp Hội đông Chính phủ. Dẫn theo Đặng Phong, Lịch sử 
kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập L.., sđủ, tr. 325. 

2. Lịch sử ngành đường biển Việt Nam. Tông cục Đường biên xb, Hải 
Phòng, 1990, tr. 26-33. Dẫn theo Đặng Phong, Lịch sử kinh rế..., sđủ, 
tr. 319. 


397 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


thông tin liên lạc, xây dựng trận địa, ngụy trang nghỉ binh và chuẩn 
bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức, trang bị kỹ thuật, chiến thuật và 
sức khỏe cho bộ đội, dân công và những người tham gia chiến dịch 
được triển khai khẩn trương, quy mô rộng lớn và rất chu đáo. 


Ngày 14-1-1954, tại Sở Chỉ huy tiền phương ở hang Thắm Púa 
(nằm trên km 15 đường Tuần Giáo - Điện Biên), Đảng ủy và Bộ 
Chỉ huy chiến dịch họp phổ biến kế hoạch tiêu diệt tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì. Tham 
dự Hội nghị có các cán bộ Bộ Chi huy chiến dịch, Bộ chỉ huy các 
Đại đoàn 304, 308, 312, 320, 316, cán bộ phụ trách các Cục của Bộ 
Tổng tư lệnh tiền phương. Chiến dịch Điện Biên Phủ được Bộ 
Chính trị phê chuẩn mang mật danh "Chiến dịch Trân Đình". 


Tại Hội nghị, ý kiến chung là chọn phương án "đánh nhanh 
thắng nhanh" với lý do bộ đội ta đang sung sức, quyết tâm cao, đã 
được huấn luyện về cách đánh tập đoàn cứ điểm, lại có lựu pháo và 
cao xạ pháo lần đầu tiên xuất trận với sức mạnh mới, có thể gây bất 
ngờ, việc cung cấp hậu cần có thể đáp ứng được nhu cầu chiến 
dịch, nên sẽ chiến thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nêu ra 
những khó khăn lớn mà bộ đội ta chưa thể vượt qua nếu theo 
phương án “đánh nhanh thắng nhanh”. S0NE Đại tướng tự thấy 
mình vừa mới đến, chưa có đủ cơ sở thực tế chiến trường để bác bỏ 
ý kiến chung, nên đồng ý triệu tập hội nghị cán bộ để phố biến kế 
hoạch tác chiến theo phương châm “đánh nhanh thắng nhanh”; 
đồng thời chỉ thị cho cơ quan tham mưu theo dõi chặt chẽ và kịp 
thời báo cáo những thay đổi của tình hình địch trên chiến trường. 

Kết luận hội nghị, Đại trớng Võ Nguyên Giáp nhận định: "Nếu 
đánh nhanh thắng nhanh thì tổn thất sẽ rất lớn, chắc chắn sẽ thất 
bại", và khắng định: "Đây là trận công kiên lớn nhất trong lịch sử 
quân đội ta từ trước đến nay... Trận này thắng lợi sẽ đánh dấu một 


1. Võ Nguyên Giáp, “Điện Biên Phủ xưa và nay”, Tạp chí Xưa và Nay, số 2, 
tháng 5-1994. 


398 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


bước tiến vượt bậc trong quá trình trưởng thành của quân đội chúng 
ta và do bước tiến đó, trận công kiên này sẽ có ảnh hưởng nhiều đối 
với tình hình quân sự sau này"!. Hội nghị quyết định thời gian nỗ 
súng tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là 16 giờ 
ngày 20-1-1954. Sau hội nghị này, Bộ Chi huy chiến dịch chuyên 
về Mường Phăng. 

Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc tiến công Điện Biên Phủ tiếp 
tục được gấp rút thực hiện. Tính đến trước ngày 25-1-1954, việc 
chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Các Đại đoàn 308 (Trung đoàn 36, 
88, 102), Đại đoàn 312 (Trung đoàn 4l, 65, 209), Đại đoàn 316 
(Trung đoàn 98, 174, 176), Đại đoàn 304 (Trung đoàn 9, 57, thiểu 
Trung đoàn 4) đã vào chiếm lĩnh xong địa bàn xuất phát tiến công. 
Gạo, thực phẩm, đạn dược đã được đưa vào đủ cơ số quy định. Duy 
chỉ còn Đại đoàn 351 (gồm 24 pháo 104mm, 20 pháo 75mm, l6 
pháo cối 120mm, một số pháo cao xạ và 1 tiểu đoàn công binh) do 
gặp nhiều trở ngại trên đường cơ động nên nhiều khẩu pháo chưa 
kéo được vào để chiếm lĩnh trận địa. 


Kết quả nghiên cứu chiến trường cho thấy địch đã xây dựng hệ 
thống cứ điểm kiên có, và lúc này pháo của ta "vẫn phơi mình trên 
mặt đất, chỉ kịp làm công sự dã chiến, ban ngày địch mà phát hiện 
được thì thật nguy hiểm..."?. Trước tình hình pháo của ta chưa vào 
hết trận địa bắn, địch lại tăng cường phòng ngự, vì vậy sau 11 ngày 
đêm suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng, sáng ngày 26-l, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp trao đôi ý kiến thống nhất với đồng chí Vi Quốc 
Thanh, Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc, tiếp đó đưa ra 
Đảng ủy Mặt trận bàn thay đổi cách đánh. Cuối cùng Đảng ủy đã 
nhất trí chuyển phương châm tác chiến từ "đánh nhanh thắng 
nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc". Quyết định thay đổi phương châm 


1. Tài liệu báo cáo vê kế hoạch tác chiến và tông kết kinh nghiệm trong các 
chiến dịch lớn, tập 3. Bộ Tổng tham mưu xuất bản, 1963, tr. 32-33. 


2. Võ Nguyên Giáp, “Điện Biên Phủ xưa và nay”, Tạp chí Xưa và Nay, số 2, 
tháng 5-1994. 


399 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


đã được triển khai, sau đó báo cáo về Trung ương theo đường thư 
hỏa tốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đã nhất trí phương 
án này và cho biết sẽ động viên hậu phương đem toàn lực chỉ viện 
cho Điện Biên Phủ giành thắng lợi. 

Lệnh thay đôi phương châm và cách đánh chiến dịch, kéo pháo 
ra khỏi trận địa được phổ biến tới tất cả các đơn vị. Cuộc tiến công 
như dự định đã được hoãn lại!. Thực tế đã chứng minh phương 
châm "đánh chắc, tiến chắc" là hoàn toàn chính xác. Sau này, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Thay đổi cách đánh trong tình thế 
toàn mặt trận từ trên xuống dưới quyết tâm chiến đấu theo phương 
án đánh nhanh giải quyết nhanh, các đơn vị đã vào vị trí chiến đầu, 
chờ giờ nỗ súng và quyết định thay đôi đó là quyết định khó khăn 
nhất trong đời chỉ huy quân sự của mình”. Nhận định về quyết 
định chuyển phương châm tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, Tướng Vương Thừa Vũ viết: “Nếu Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp không thay đổi cách đánh thì thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp chậm lại mười năm”. 


3. Các chiến trường phối hợp chiến đấu cùng mặt trận Điện 
Biên Phủ 


Sau khi thay đổi phương châm tác chiến, ngoài việc tiếp tục 
khẩn trương công tác chuẩn bị các mặt nhằm tăng cường cho tiền 
tuyến và hậu phương, quân và dân ta còn mở một số chiến dịch 
quan trọng tiến công địch trên các chiến trường. Quân tình nguyện 
Việt Nam phối hợp với Quân giải phóng Lào và Quân giải phóng 
Campuchia tiến công địch ở Hạ Lào, ở Đông Campuchia; đồng thời 
chỉ trong vòng nửa tháng, từ ngày 26-1-1954 đến đầu tháng 2-1954, 


_ 


. Tại Hội nghị cán bộ ngày 14-1-1954 ta dự định thời gian nỗ súng là l6 giờ 
ngày 20-1-1954 nhưng do Đại đoàn 351 chưa đưa hết pháo vào chiếm lĩnh 
trận địa bắn, nên Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định lùi giờ nỗ súng đến l6 
giờ ngày 25-1-1954. 

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tình thân Điện Biên Phú sống mãi..., sổd, tr. 13. 


400 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


quân và dân ta (chủ yếu là quân và dân Liên khu V) tiến công địch 
ở Bắc Tây Nguyên. 


3.1. Tiến công địch ở Hạ Lào và Đông Campuchia 


Sau chiến thắng ở Trung Lào, Liên quân Việt - Lào vừa tiến 
hành củng có vùng mới giải phóng và làm đường để tiến xuống 
phía Nam, vừa tiến hành xuất kích tiêu diệt địch theo kế hoạch tác 
chiến đã định. Tiểu đoàn 436 Trung đoàn 101 được lệnh tiến công 
xuống Hạ Lào trong điều kiện vô cùng khó khăn, hành quân cấp tốc 
hơn 300km để tiến đánh tinh ly Mường May. Ngày 31-1-1954, 
Liên quân Việt - Lào bất ngờ đánh vào thị trần Atôpơ, tiêu diệt l 
tiểu đoàn địch ở đây và chiếm Atôpơ. Sau đó tiếp tục tiến xuống 
Xavanakhet, giải phóng cơ bản cao nguyên Bôlôven, nơi có giá trị 
chiến lược quan trọng. 


Trên đà thăng lợi, chủ lực Trung đoàn 101 tiến xuống phía Nam 
vào vùng Đông Bắc Campuchia, phối hợp cùng bộ đội mặt trận tự 
do Campuchia giải phóng Vườn Sai, Xiêng Pạng, tạo ra sự uy hiếp 
với tỉnh Saravan. Cùng lúc đó, bộ đội mặt trận tự do Campuchia 
tăng cường hoạt động ở phía Đông Campuchia và đã giải phóng 
được phân lớn tỉnh Pắc Xàn. Từ đó khu căn cứ địa phía Đông, 
Đông Bắc Campuchia nối liền với khu giải phóng Hạ Lào, Trung 
Lào. Như vậy, kế hoạch nối thông tuyến giao thông chiến lược 
Nam - Bắc Đông Dương của ta đã được thực hiện. 


3.2. Tiến công địch ở mặt trận Bắc Tây Nguyên 

Ngày 20-1-1954, quân Pháp huy động 6 trung đoàn cơ động mở 
cuộc hành quân At Lăng đánh vào Tuy Hòa, Phú Yên của Liên khu 
V, nhằm chiếm vùng tự do Liên khu V của ta. Ngày 26-1-1954, 
quân ta sử dụng một lực lượng nhỏ bộ đội chủ lực và bộ đội 
địa phương Liên khu V đánh tiêu hao ngăn chặn địch, bảo vệ 
hậu phương. 


401 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Ngày 27-1-1954, trên hướng chính diện, đại bộ phận lực lượng 
chủ lực của Liên khu V gồm Trung đoàn 108, Trung đoàn 803 và 
hai tiểu đoàn chủ lực độc lập đưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Liên 
khu V, do Nguyễn Chánh làm Bí thư, và chỉ huy của Bộ Tư lệnh 
Liên khu V, theo kế hoạch tác chiến đã định, bắt ngờ tiến công địch 
ở phía Bắc Tây Nguyên. Bộ đội tiến công truy kích tiêu diệt địch, 
đánh thăng đến thị xã Kon Tum. Địch bỏ chạy, ngày 5-2-1954 thị 
xã Kon Tum được giải phóng. Toàn bộ địch ở phía Bắc Tây 
Nguyên bị tiêu diệt. Bộ đội tiếp tục tiến xuống phía Nam, đánh đến 
sát Quốc lộ 19, uy hiếp thị trần Plâyku. Quân Pháp phải vội vã điều 
động lực lượng cơ động tăng viện cho một số cứ điểm ở Plâyku và 
phía Nam Tây Nguyên, biến nơi đây thành điểm tập trung quân lớn 
thứ tư của quân Pháp trên chiến trường Đông Dương. 


Ngày 26-1-1954, Đại đoàn 308 và Trung đoàn 148 được lệnh 
cấp tốc hành quân từ Điện Biên Phủ sang Thượng Lào đẻ phối hợp 
với bộ đội Pathét Lào tiến công phòng tuyến Nậm U của địch nhằm 
đánh lạc hướng phán đoán của chúng về kế hoạch tiến công của 
quân ta ở Điện Biên Phủ, tranh thủ tiêu diệt thêm sinh lực địch và 
làm cho Điện Biên Phủ thêm cô lập hơn nữa. 


Sau 5 ngày đêm chiến đấu anh dũng, quân ta đã tiêu diệt 17 đại 
đội địch, sau đó chia thành 2 hướng tiến lên, đến giữa tháng 2-1954 
đã hoàn toàn giải phóng tỉnh Phông Sa Lỳ và uy hiếp Luông 
Prabăng. Trước đòn tiến công bắt ngờ của ta, H. Navarre điều 7 tiểu 
đoàn từ đồng bằng Bắc Bộ và 1 tiểu đoàn từ Nam Bộ tăng cường 
cho Luông Prabăng và Mường Sài. Như vậy Thượng Lào trở thành 
nơi tập trung quân lớn thứ năm của quân Pháp ở Đông Dương. 


Trong khi quân ta liên tiếp tiến công địch trên các chiến trường 
thì ở đồng bằng Bắc Bộ, Đại đoàn 320 cùng các trung đoàn chủ lực 
của khu phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích và quần 
chúng nhân dân đẩy mạnh hoạt động trong vùng sau lưng địch. 
Quân và dân ta bức hàng, bức rút hàng loạt vị trí quan trọng của 
địch ở Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Đông..., 


402 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


thường xuyên uy hiếp địch trên đường số 5, sây bay Cát Bi và sân 
bay Gia Lâm. Quân và dân ta đã phá hủy 78 máy bay, lật nhào hàng 
chục đoàn tàu quân sự của địch. 


Trên chiến trường Nam Trung Bộ và Nam Bộ, quân và dân ta 
đây mạnh chiến tranh du kích, bức hàng, bức rút hàng ngàn vị trí 
lớn nhỏ của địch, gọi hàng cả vạn lính ngụy, uy hiếp các trục đường 
giao thông quan trọng, khôi phục và mở rộng nhiều khu du kích và 
căn cứ du kích, giữ vững và mở rộng các vùng giải phóng. 


Các cuộc tiến công của quân và dân ta trên khắp các khu vực 
Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào, Đông Campuchia, Bắc Tây 
Nguyên đã giành được thắng lợi to lớn. Chi trong một thời gian 
ngắn ta đã giải phóng được khu vực Bắc Tây Nguyên, Thượng, 
Trung, Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Việc giải phóng một khu 
vực đất đai rộng lớn trên đây có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan 
trọng. Quân và dân ta đã tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, thu nhiều 
vũ khí và vật tư quân sự, đồng thời kiểm soát được 6 tuyến đường 
chạy dài từ Đông sang Tây, thông từ Việt Nam sang Lào, 
Campuchia, gồm các đường số 6, 7, 8, 9, 12, 19. Các tuyến giao 
thông chiến lược của Pháp ở Đông Dương hầu như bị chặt đứt hoàn 
toàn. Như vậy toàn bộ cách bố trí, sắp xếp chiến lược của H. Navarre 
bị rối tung, buộc H. Navarre phải luôn luôn phân tán binh lực cơ 
động, ứng phó một cách bị động trước các đòn tiến công quân sự 
của ta. Tình hình đó đã tạo ra các điều kiện vô cùng thuận lợi cho 
quân và dân ta giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược tại 
Điện Biên Phủ. 

Để đánh lạc hướng phán đoán của địch, ngày 25-1-1954, Đại 
đoàn 308 được lệnh từ Hồng Lếch tiến quân sang Thượng Lào để 
phá tan phòng tuyến Nậm Hu của quân Pháp, cô lập hoàn toàn quân 
Pháp ở Điện Biên Phủ. Ngày 29-1-1954, hai cánh quân của Đại 
đoàn 308 đã áp sát phòng tuyến Nậm Hu. Quân địch bỏ phòng 
tuyến rút chạy về hướng Mường Sài và Luông Prabăng. Ngày 30-1, 
các đơn vị của Đại đoàn 308 vượt sông Nậm Hu, phối hợp với một 


403 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


số đơn vị bộ đội Pathét Lào tiến công truy kích tiêu diệt địch. 
Trong hơn 10 ngày chiến đấu và đuổi đánh địch trên quãng đường 
dài hơn 200km, Đại đoàn 308 đã đánh nhiều trận, tiêu diệt 17 đại 
đội địch trong đó có nhiều tiểu đoàn lính lê dương, thu hàng chục 
tắn vũ khí, đạn dược, giải phóng lưu vực sông Nậm Hùu, cô lập hoàn 
toàn quân địch ở Điện Biên Phủ. Toàn bộ tỉnh Phong Xa Lỳ rộng 
khoảng 1.000.000km được giải phóng. Âm mưu của địch là chiếm 
đóng Điện Biên Phủ để bảo vệ Thượng Lào và Kinh đô Luông 
Prabăng bị phá sản hoìn toàn. Cuối tháng 2-1954, Đại đoàn 308 
quay trở về tiền tuyến ở Điện Biên Phủ. 


Trong khoảng thời gian cuối tháng 1 đầu tháng 2-1954, Quân 
tình nguyện Việt Nam phối hợp với bộ đội Pathét Lào bất ngờ tiến 
công địch ở Hạ Lào làn cho chúng rất lúng túng và bị động. Quân 
ta tiến công địch giải phóng toàn bộ vùng cao nguyên Bôlôven, 
gồm toàn bộ tỉnh Atôpø, cao nguyên Bôlôven và nối liền với vùng 
giải phóng Bắc Tây Nguyên của Việt Nam. Trên đà thắng lợi, bộ 
đội ta phối hợp với bạn Lào giải phóng miền Nam Xaravan, bao 
vây thị xã Xaravan. Quân Pháp buộc phải phân tán lực lượng mới 
từ Bắc Bộ sang và từ Sẽ Nô xuống lập thêm 2 cụm cứ điểm mới ở 
thị xã Xaravan và Pắc Xế để đối phó với cuộc tiến công của quân ta 
ở Hạ Lào, làm cho khối cơ động chiến lược của quân Pháp phải 
phân tán ra phòng ngự ở nhiều nơi, điều mà quân Pháp hoàn toàn 
không ngờ tới và hết sức lo lắng. 


3.3. Đây mạnh hoại động ở vùng sau lưng địch 


Cùng với những thắng lợi to lớn của quân và dân ta trên các mặt 
trận Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào, Hạ Lào, ở các 
mặt trận sau lưng địch từ Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình Trị Thiên 
đến đồng bằng Bắc B¿, quân và dân ta đẩy mạnh chiến tranh du 
kích, liên tiếp tổ chức các cuộc tiến công địch để tiêu hao, tiêu diệt 
sinh lực địch. Hàng loạ các đồn bốt, tháp canh trong hệ thống tháp 
canh Đờlatua ở Nam Bộ bị san phăng, nhiều hội Tẻ bị giải tán, 
hàng trăm tên địch bị (êu diệt và bị bắt sống, hàng nghìn tên khác 


404 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


bó ngũ. Ta thu nhiều súng đạn và quân dụng của địch. Nhiều xã, ấp 
được giải phóng. Tại Nam Trung Bộ, bộ đội địa phương phối hợp 
cùng dân quân du kích đánh tập kích các lô cốt, kho tàng, sân bay, 
các đường giao thông, tiêu diệt hàng trăm tên địch, phá hủy nhiều 
kho tàng và các tuyến giao thông quan trọng, cắt đứt đường tiếp tế 
của địch. Tại Bình Trị Thiên, bộ đội địa phương phối hợp với dân 
quân du kích tích cực chống địch càn quét, bảo vệ căn cứ, bảo vệ 
cơ sở kháng chiến. Tiêu biểu cho các trận chống càn ở Cùa, Mai 
Lĩnh, Hoàn Phúc, Nguyệt Áng, Võ Xá..., đồng thời tổ chức bao 
vây, tiền công uy hiếp các vị trí địch ở miễn Tây Quảng Trị, tiêu 
hao sinh lực địch. Ngày 20-2-1954 ta đã giải phóng hoàn toàn 
huyện Hướng Hóa và một phần huyện Cam Lộ, thu hẹp phạm vi 
chiếm đóng của địch. 


Khu vực đồng bằng Bắc Bộ là nơi tập trung quân đông nhất của 
địch. Tại đây dưới sự lãnh đạo của Liên khu ủy Liên khu HI, Khu 
ủy Tả ngạn, Thành ủy Hà Nội, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
phối hợp với dân quân du kích liên tục tiến hành các trận đánh tập 
kích, phục kích tiêu diệt nhiều vị trí của địch ở Hải Dương, Hưng 
Yên, Kiến An, Thái Bình. Đặc biệt là những trận phục kích trên các 
tuyến giao thông quan trọng đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu và 
phá hủy nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh của chúng. 

Tại hữu ngạn sông Hồng cũng diễn ra các trận chiến đấu quyết 
liệt của quân và dân ta ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Đông, 
Sơn Tây. Tiêu biểu là trận chống càn phá tan cuộc hành quân bị 
động của 4 binh đoàn Âu - Phi đánh vào Trung đoàn 46 và các khu 
du kích Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Trực Ninh. Ta tiêu diệt 
978 tên, phá 12 xe quân sự, bắn rơi l máy bay, phá âm mưu "dùng 
người Việt đánh người Việt" hết sức thâm độc của thực dân Pháp. 

Trong vòng hơn 2 tháng, từ cuối tháng 12-1953 đến cuối tháng 
2-1954, sự phối hợp chặt chẽ của phong trào chiến tranh du kích và 
đấu tranh toàn diện của quân và dân ta ở vùng sau lưng địch tại 
Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình Trị Thiên, đồng bằng Bắc Bộ với 


405 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


các đòn tiến công chiến lược của bộ đội chủ lực tại Tây Bắc, Thượng 
Lào, Bắc Tây Nguyên, Trung, Hạ Lào đã tiêu hao, tiêu diệt nhiều 
sinh lực địch, thu và phá hủy nhiều vũ khí và phương tiện chiến 
tranh của địch, củng cố và mở rộng các khu du kích và căn cứ du 
kích, giải phóng nhiều vùng đất đai quan trọng. Đặc biệt là các cuộc 
tiến công của quân và dân ta trên khắp các địa bàn ba nước Đông 
Dương buộc quân Pháp phải phân tán lực lượng cơ động căng ra đối 
phó khắp nơi, thế bó trí binh lực bị đảo lộn hoàn toàn, làm cho tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị cô lập, tạo thuận lợi cho quân và dân 
ta hoàn thành mọi công việc chuẩn bị cho trận tiến công quyết định 
tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 


Từ ngày 25-1-1954, quân và dân ta gấp rút chuẩn bị mọi mặt 
cho cuộc tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ theo 
phương châm tác chiến mới. Trên mặt trận Điện Biên Phủ, việc kéo 
pháo vào trận địa được bắt đầu từ ngày 16-1-1954, nhưng đến ngày 
25-1-1954 lại có lệnh kéo pháo ra. Trên đường kéo pháo vào và kéo 
pháo ra đã xuất hiện những tắm gương hy sinh anh đũng để bảo vệ 
pháo, tiêu biểu là Anh hùng Nguyễn Văn Chức và Anh hùng Tô 
Vĩnh Diện. Đến ngày 5-2-1954, việc kéo pháo ra đã hoàn thành. 


Ngày 7-2-1954 tại Mường Phăng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chiến 
dịch họp Hội nghị cán bộ bàn kế hoạch tác chiến mới. Hội nghị 
đánh giá kết quả hoạt động của quân và dân ta trên các chiến 
trường toàn quốc đã thu được những thắng lợi to lớn làm cho kế 
hoạch của H. Navarre bắt đầu bị phá sản. Chủ trương của Đảng lúc 
này là phải củng cố, mở rộng hơn nữa những thắng lợi quân sự to 
lớn mà quân và dân ta đã giành được, đồng thời tiếp tục làm phá 
sản hoàn toàn kế hoạch của H. Navare. Để thực hiện chủ trương 
trên cần phối hợp chặt chẽ mặt trận chính diện với mặt trận sau lưng 
địch trên toàn chiến trường Đông Dương. Kết hợp chặt chẽ giữa 
nhiệm vụ tác chiến với nhiệm vụ chắn chỉnh, xây dựng bộ đội, củng 
cố vùng giải phóng để duy trì hoạt động liên tục, nhằm không ngừng 
củng cố và mở rộng thắng lợi. Đối với mặt trận Điện Biên Phủ, 


40 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


chủ trương của Trung ương Đảng vẫn thực hiện phương châm tác 
chiến mới là "đánh chắc, thắng chắc", quyết tâm tiêu diệt toàn bộ 
quân địch ở Điện Biên Phủ. 

Sau Hội nghị cán bộ ngày 7-2-1954, mọi mặt công tác cho kế 
hoạch tác chiến mới được gấp rút chuẩn bị. Đó là làm đường cơ 
động và xây dựng các trận địa kiên có cho pháo binh, thiết lập hệ 
thống trận địa bao vây và tiến công của các đơn vị bộ binh, tổ chức 
hệ thống kho tàng, dự trữ đầu tư đạn dược, lương thực, thực phẩm, 
thuốc men, chuẩn bị quân số để sẵn sàng bổ sung, tiến hành công 
tác chính trị, động viên tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu 
của bộ đội và dân công hỏa tuyến. 


Việc bố trí trận địa pháo của 24 khẩu lựu pháo 105mm của 
Trung đoàn 45' được phân công trên các điểm cao, hình thành một 
vòng cung bao vây toàn bộ lòng chảo Điện Biên Phủ. Từ các trận 
địa pháo của ta có thể bắn tập trung vào các mục tiêu chủ yếu của 
tập đoàn cứ điểm như sở chỉ huy, sân bay, trận địa pháo của địch. 
Ngoài ra, ta còn bố trí cho 24 khâu pháo cao xạ 37mm của Trung 
đoàn 367 tại các vị trí thuận lợi để đánh máy bay địch. Để đưa được 
pháo lớn vào các trận địa, ta đã phải trải qua 10 ngày đêm lao động 
cực nhọc để mở 5 tuyến đường cơ động với tông chiều dài 63km. 
Song song với việc mở đường, các đơn vị pháo cũng tiến hành 
nhiệm vụ xây dựng các trận địa pháo trên các sườn đồi thoai thoải. 
Hằm pháo được khoét sâu vào lòng núi để đảm bảo bí mật an toàn. 


1. Theo thỏa thuận giữa Trung ương Đảng, Chính phủ Việt Nam với Trung 
ương Đảng, Chính phủ Liên Xô và Trung Quốc, Chính phủ Liên Xô giúp 
Việt Nam trang bị vũ khí cho 2 Trung đoàn pháo binh. Quân giải phóng 
Trung Quốc giúp Việt Nam về đào tạo cán bộ, nhân viên và huấn luyện bộ 
đội. Do đó, từ tháng 7-1951 đến tháng 1-1953, Trung đoàn pháo binh 45 
của ta được huấn luyện ở Mông Tự (Vân Nam - Trung Quốc). Trong 6 
tháng cuối năm 1953, Trung đoàn pháo cao xạ 367 của ta được huấn luyện 
ở Tân Dương (Quảng Tây - ,1 rung Quốc). Mặc dù chưa hết khóa huắn 
luyện, nhưng được lệnh trở về nước, Trung đoàn 367 hành quân thăng lên 
chiến đấu ở Điện Biên Phủ. 


407 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Cùng với đó là hằm đạn, hằm chỉ huy, hằm trực chiến, khu vực hậu 
cần, tất cả được nối liền với nhau bằng hệ thống giao thông hào khá 
rộng và sâu. Do trận địa pháo được thiết lập ở vị trí trống trải lại 
gần sát vị trí địch, nên phải làm vào ban đêm để giữ bí mật. Mỗi 
trận địa pháo 105mm phải sử dụng 500 bộ đội và dân công làm liên 
tục hàng tuần mới xong trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ 
và nguy hiểm. 


Đối với các đại đoàn bộ binh, nhiệm vụ xây dựng hệ thống trận 
địa tiến công bao vây tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trên tắt cả 
các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc thật sự là một thành tích vĩ đại. 
Hệ thông trận địa được xây dựng công phu với đầy đủ chiến hào, 
bệ bắn, ụ súng máy, đài quan sát, ô chiến đấu của cá nhân, của tố, 
tiểu đội. Có cả hằm nghỉ có nắp gỗ và đất cho từng tổ 3 người. 
Giữa trận địa chiến đấu phía trước với Sở chỉ huy và lực lượng 
phía sau là các tuyến hào giao thông sâu 1,3m, rộng 1,2m, đáy hào 
rộng 0,5m, bờ hào đắp cao hơn mặt đất 0,4m. Toàn bộ hệ thống 
được xây dựng theo nguyên tắc vừa đảm bảo tiến công địch thuận 
lợi, nhanh chóng, vừa giữ gìn được lực lượng, bảo đảm an toàn 
cho bộ đội. 


Trong các mặt trận công tác chuẩn bị cho trận tiêu diệt tập đoàn 
cứ điểm Điện Biên Phủ, một hoạt động vô cùng quan trọng được 
đặc biệt quan tâm là hậu phương và công tác hậu cần bảo đảm cung 
cấp tiếp tế lương thực, thực phẩm, đạn được và các loại nhu cầu 
thiết yếu khác cho mặt trận tiêu diệt địch. 


Sau khi ta thay đổi phương châm từ “đánh nhanh thắng nhanh” 
sang “đánh chắc, tiến chắc”, do lực lượng tham gia chiến dịch đông 
hơn, thời gian chiến dịch kéo dài hơn, nên khối lượng vật chất phục 
vụ chiến tranh tăng lên rất nhiều so với dự kiến ban đầu, việc huy 
động tại chỗ không thể đáp ứng đủ. Vì vậy chủ trương của Đảng là 
huy động tại chỗ và tích cực vận chuyển từ hậu phương ra tiền tuyến. 


Thực hiện chủ trương của Đảng, một cuộc vận động nhân dân 
về vật chất để chỉ viện cho tiền tuyến đã diễn ra rằm rộ, rộng lớn 


408 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


nhất trong kháng chiến chống Pháp. Với tinh thần "Tất cả cho tiền 
tuyến, tất cả để chiến thăng", nhân dân ở các vùng tự do và vùng 
tạm chiếm đều hăng hái tự nguyện đóng góp thuế nông nghiệp, bán 
thực phẩm, đóng góp tiền của, vừa cho vay, vừa ủng hộ để cung 
cấp tiếp tế cho bộ đội ở tiền tuyến. Nhờ vậy ta đã huy động được 
một khối lượng lớn sức người, sức của phục vụ chiến dịch Điện 
Biên Phủ. 

Do địa bàn chiến dịch ở xa hậu phương, nên việc cung cấp cho 
bộ đội tác chiến được thiết lập theo hai tuyến: 


- Tuyến hậu phương do Tổng cục Cung cấp và Hội đồng Cung cấp 
Mặt trận Liên khu Việt Bắc, Liên khu II, Liên khu IV đảm nhiệm. 

- Tuyến chiến dịch do Tổng cục Cung cấp tiền phương cùng Hội 
đồng Cung cấp Mặt trận khu Tây Bắc phụ trách và được tổ chức 
thành bốn binh trạm, mỗi binh trạm gồm đủ các lực lượng vận tải, 
kho tàng, quân y, các đội công binh, thanh niên xung phong sửa 
đường, vừa đảm bảo cho bộ đội hành quân, vừa tiếp chuyển vật 
chất lên phía trước. Phương châm vận tải được xác định là "cơ giới 
chủ yếu, triệt để phát huy cơ giới, đồng thời tranh thủ mọi phương 
tiện thô sơ”. 

Giữa tháng 2-1954, công tác vận tải ra mặt trận có sự thay đôi, 
tuyến vận chuyên của Hội đồng Cung cấp Mặt trận kéo dài lên đến 
Sơn La. Tông cục Cung cấp tiền phương được tăng thêm người, bộ 
máy hậu cần chiến dịch được tổ chức lại cho phù hợp. 

Việc vận chuyển từ hậu phương ra mặt trận được tập trung lực 
lượng đến mức cao nhất. Ta đã huy động 16 đại đội xe với hơn 600 
xe ô tô vận tải tham gia phục vụ chiến dịch. Đã có 261.451 lượt 
người đi dân công với 20.991 xe đạp thồ, 736 xe thô sơ, 914 con 
ngựa thô và 3.130 chiếc thuyền'. Ngoài ra còn sử dụng rất nhiều 


1. Tổng cục Hậu cần, Lịch sử Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam, tập Ì 
(1944-1954), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1993, tr. 305, 306. 


409 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


bè mảng, sà lan - ca nô để chuyên chở phục vụ chiến dịch. Một 
khối lượng vật chất do nhân dân đóng góp cho chiến dịch là vô 
cùng to lớn. Tính theo số huy động tại gốc là 20.056 tấn lương 
thực, 907 tấn thịt, hàng nghìn tắn thực phẩm. Chi tính riêng số được 
chuyển ra mặt trận là 23.056 tấn gạo, 266 tắn muối, 1.909 tấn thực 
phẩm. Riêng nhân dân Tây Bắc đã cung cấp cho tiền tuyến 47% 
nhu cầu gạo, 43% nhu cầu thịt, 100% rau tươi, 100% thuyển và 
ngựa. Ngoài ra đã cung cấp 14% số ngày công chủ yếu từ trung 
tuyến ra tiền tuyến!. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, làm giảm 
nhẹ rất nhiều nhiệm vụ cung ứng lương thực và vận chuyển từ hậu 
phương xa tới tiền tuyến. 


Việc chúng ta đảm bảo cung cấp cho mặt trận Điện Biên Phủ, 
điều mà thực dân Pháp không thể nào tin nỗi, đã chứng tỏ tỉnh thần 
quyết tâm giành thắng lợi của cả dân tộc trong trận quyết chiến 
chiến lược. Qua đó thẻ hiện sức mạnh của hậu phương kháng chiến, 
của toàn dân tộc đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược. 


Cho đến đầu tháng 3-1954, sau một thời gian có gắng liên tục, 
mọi công tác chuẩn bị cho cuộc tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ theo phương châm đánh chắc, tiến chắc đã cơ 
bản hoàn thành. Tắt cả các đơn vị đã sẵn sàng đợi lệnh nỗ súng. 

4. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13-3 đến 7-5-1954, được chia làm 3 đợt: 

Đợt Ï (từ ngày 13-3 đến ngày 17-3-1954) 


Đợt I, bộ đội ta tiến công tiêu diệt toàn bộ phân khu Bắc gồm 
cụm cứ điểm Him Lam, đồi Độc Lập và cụm cứ điểm Bản Kéo. Từ 


1. Tổng cục Hậu cần, Tổng kết công tác hậu cân chiến dịch Điện Biên Phú 
Đông - Xuân 1953-1954, Ban Khoa học Tổng cục Hậu cần xuất bản, Hà 
Nội, 1979, tr. 131. 


410 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


phía Bắc quân ta uy hiếp sân bay và phân khu phòng ngự trung tâm 
quân Pháp, giành lấy trận địa xuất phát tổng công kích phía Bắc. 
Về phía quân Pháp, cụm cứ điểm Him Lam nằm ở đông bắc Điện 
Biên Phủ, án ngữ con đường thông từ hướng đông bắc theo quốc lộ 
từ Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ. Tại đây có Tiểu đoàn 3 thuộc bán 
lữ đoàn lê dương thứ 13 (3/13 DBLE) phòng thủ. Đồi Độc Lập ở 
hướng chính bắc của Điện Biên Phủ dài hơn 700m, rộng 200m, có 
Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn Angiêri thứ 7 (5⁄7 RTA) và 1 đại đội 
lính Thái Lan với 4 khẩu cối 120mm phòng thủ, án ngữ đường từ 
Lai Châu đi vào Điện Biên Phủ. Cụm cứ điểm Bản Kéo do 1 tiểu 
đoàn lính Thái Lan số 3 (3° BTA) phòng thù có nhiệm vụ ngăn 
chặn quân đội Việt Nam tiến công Điện Biên Phủ từ hướng đông 
bắc ra và yêm hộ cho sân bay Mường Thanh. 

Về phía quân ta, tham gia chiến đầu đợt này gồm 4 Trung đoàn 
(88, 141, 165, 209) của các Đại đoàn 308, 312 và một nửa lực 
lượng của Đại đoàn công pháo 351. 


Thực hiện kế hoạch tác chiến đã được xác định, đúng l7 giở 
ngày 13-3-1954, Đại đoàn 312 nỗ súng, nã pháo vào Him Lam. 
Trận pháo kích mở màn chiến dịch đạt hiệu quả cao: Sở chi huy 
Tập đoàn cứ điểm địch bị trúng đạn, đường dây điện thoại bị cắt 
đứt. Thiếu tá Pégot chỉ huy Tiểu đoàn 3/13 DBLE cùng 3 sĩ quan 
trúng đạn pháo chết trong hầm chỉ huy. Các trận địa pháo đặt ở khu 
trung tâm hoàn toàn bị tê liệt, 12 khâu pháo cối bị đánh hỏng, 1 kho 
xăng bốc cháy, 5 máy bay bị nỗ tung. Trung tá Jules Gaucher và 
một số sĩ quan tham mưu chỉ huy phân khu Bắc bị tử trận, Tiểu 
đoàn trưởng Máctinemni bị thương nặng. Phân khu Bắc và cụm cứ 
điểm Him Lam không có người chỉ huy trực tiếp. 


Được pháo binh và các đơn vị trợ chiến yểm hộ, bộ binh ta ào ạt 
tiến công. Đi đầu là các tiêu đội bộc phá dùng thuốc nỗ đọn sạch 
một con đường xuyên qua hàng trăm mét rào dây thép gai. Cửa mở 
được khai thông, Tiểu đội trưởng Trần Can chạy lên cắm lá cở 
"Quyết chiến quyết thắng" đầu tiên của quân ta trên các trận địa 


411 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


phòng ngự của địch tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tại cứ điểm 
101A, các chiến sĩ Tiểu đoàn 428 vượt qua lớp hàng rào cuối cùng 
thì vấp phải một hỏa điểm địch bắn rơi đữ đội. Tiểu đội trưởng 
Phan Đình Giót đã trườn lên bắn hết đạn rồi lấy thân mình bịt lỗ 
châu mai của địch. Hành động hy sinh anh dũng đó đã tiếp thêm 
sức mạnh cho các chiến sĩ của Tiểu đoàn 428 và các tiểu đoàn khác 
hoàn thành việc tiêu diệt toàn bộ cứ điểm của địch. Trận đánh tiêu 
diệt cụm cứ điểm Him Lam kết thúc thắng lợi vào 23 giờ 30 phút 
ngày 13-3. Tiểu đoàn 3/13 DBLE bị tiêu diệt, 300 tên bị chết, 200 
tên khác bị bắt làm tù binh. Sáng 14-3, Bộ Chi huy chiến dịch của 
ta cho phép quân Pháp ở Mường Thanh ra nhận thương binh ở một 
địa điểm do ta quy định. 


Đêm 14 rạng sáng ngày 15-3, Đại đoàn 308 tiến công đồi Độc 
Lập. Cuộc chiến đầu diễn ra hết sức quyết liệt. Bộ đội ta giành giật 
với địch từng ụ súng, căn hầm và từng đoạn chiến hào. Đến 6 giờ 30 
phút sáng ngày 15-3, quân ta hoàn toàn chiếm lĩnh đồi Độc Lập, tiêu 
diệt gọn Tiểu đoàn Bắc Phi tăng cường, diệt 483 tên, bắt 200 tên làm 
tù binh, trong đó có 2 Tiểu đoàn trưởng là Mecquenen (Méccơnen) 
và Kah (Các). 


Hai khu vực phòng ngự bị tiêu diệt nhanh chóng đã làm cho 
Tiểu đoàn lính Thái Lan số 3 (3° BTA) ở Bản Kéo suy sụp hoàn 
toàn. Đêm 17-3 quân địch hoảng hốt rút chạy, 2 đại đội và 2 trung 
đội của tiêu đoàn này đã ra hàng. Bộ đội ta nhanh chóng chiếm Bản 
Kéo và thừa thắng tiến vào chiếm các ngọn đổi ở phía Bắc sân bay 
Mường Thanh. 


Như vậy, chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức mở màn với 
thắng lợi bước đầu rất quan trọng. Trong 5 ngày (từ 13-3 đến 17-3- 
1954) với 2 trận đánh lớn then chốt, quân ta đã đập tan hệ thống 
phòng ngự phía Bắc của địch, tiêu diệt 2 tiểu đoàn tinh nhuệ và làm 
tan rã 1 tiểu đoàn khác của địch. Đại tá Piroth (Pirốt) chỉ huy pháo 
binh tự tử trong hằm chỉ huy. Ta phá hủy 1 trận địa pháo và kho 
tàng của địch, băn rơi 12 máy bay, làm cho chúng không dám bay 


412 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


thấp hoặc hạ cánh xuống sân bay. Ta đã khống chế Him Lam, đồi 
Độc Lập, Bản Kéo, tạo thành mối uy hiếp trực tiếp phía Bắc 
Mường Thanh, làm cho thế phòng ngự hoàn chỉnh của địch bị phá 
vỡ ở một khâu quan trọng, trực tiếp uy hiếp khu trung tâm của địch. 


Để bổ sung cho lực lượng bị tốn thất, ngày 16-3-1954, quân 
Pháp đưa 2 tiểu đoàn tăng viện nhảy dù xuống Điện Biên Phủ; 
đồng thời ngày 20-3-1954 Chính phủ Pháp cấp tốc phái Tổng tham 
mưu trưởng - Tướng Paul Ely bay sang Washington cầu cứu. Ngày 
25-3, Paul Ely gặp Tổng thống Mỹ Eisenhower yêu cầu Mỹ can 
thiệp, đề nghị Mỹ thực hiện cuộc “hành quân Đại bàng” chuyển 
một số máy bay bổ sung cho Pháp để oanh kích các phòng tuyến 
của quân ta quanh cứ điểm Điện Biên Phủ để giải cứu cho tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đang bị ta bao vây. Các sĩ quan Pháp 
và Mỹ đề ra kế hoạch yêu cầu sử dụng máy bay B29 của Mỹ và 
máy bay trên các Hàng không mẫu hạm ném bom ô ạt và có thể sử 
dụng cả vũ khí chiến thuật hạt nhân đẻ giải vây cho Điện Biên 
Phủ'. Song đề nghị sử dụng máy bay tân công được rất ít sự ủng 
hộ tại Mỹ. Vì Mỹ lo ngại về mối đe dọa lâu dài đối với Đông Nam 
Á hơn là mối đe dọa trước mắt đôi với Điện Biên Phủ. Các có vấn 
cao cấp của Eisenhower kịch liệt phản đối sử dụng không quân 
ném bom tại Điện Biên Phủ. Các Nghị sĩ Quốc hội Mỹ cũng phản 
đối và đưa ra yêu cầu: “Không được để xảy ra thêm một cuộc chiến 
tranh Triều Tiên nữa khi mà Mỹ phải đảm nhiệm tới 90% nhân 
lực”?. Ngày 29-4-1954, Tổng thống Eisenhower tuyên bố: “Cái có 
thể coi là tốt nhất cho Đông Dương là tìm kiếm một giải pháp thiết 
thực để thỏa hiệp với cộng sản như đang làm ở châu Âu”Ẻ. Như vậy 
là lập trường, thái độ của Mỹ đối với cuộc chiến tranh ở Đông 
Dương đã rõ ràng, Mỹ nhận thấy Pháp không thẻ thắng được bằng 


1. Theo John Prados, @peration Vuitera, Ibooks. New Yơrk, 2003. 

2. Bút lục Dulles ngày 5-4-1954 “Hội đàm với các nhà lãnh đạo Quốc hội” 
ngày 3-4-1954. Văn kiện John Foster Dulles, thư viện Dwight D. 
Eisenhower, Abilene, Kans. 


3. Theo La documentation ƒrancaise, numéro 052, Le 6 Mai 1954. 
413 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


quân sự mà phải tìm kiếm một giải pháp đàm phán với Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Về phía ta, sau khi đã mở toang cửa phía Bắc, quân ta tổng kết 
kinh nghiệm “đánh trận đầu” và tiến hành xây dựng trận địa bao 
vây tiến công phân khu trung tâm, khống chế sân bay, tiêu hao tiêu 
diệt từng bộ phận sinh lực địch, tạo điều kiện chuyển sang đợt tiến 
công thứ hai. Sau hơn 10 ngày vô cùng gian khổ, vất vả và nguy 
hiểm đưới làn mưa bom đạn của địch, quân ta đã đào được một hệ 
thống trận địa đường hào bao vây tiến công dài khoảng 100km cắt 
đứt khu trung tâm với phân khu Nam và tiến sát hàng rào của các 
vị trí địch ở phía đông Mường Thanh. 


Đợt II (từ ngày 30-3 đắn ngày 26-4-1954) 


Đợt II, bộ đội ta bắt đầu tiến công các cao điểm phía đông, thắt 
chặt hơn nữa vòng vây, khống chế mạnh tiến đến đánh chiếm sân 
bay trung tâm, cắt đứt đường tiếp tế và tăng viện của địch, chuẩn bị 
điều kiện chuyển sang tổng công kích tiêu diệt toàn bộ Tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ. 

17 giờ ngày 30-3-1954, pháo ta bắn dồn dập vào phân khu trung 
tâm, chuẩn bị hỏa lực cho 5 trung đoàn bộ binh tiến công các cao 
điểm phía đông, khu vực phòng ngự then chốt che chở cho khu 
trung tâm Mường Thanh. Ngay từ đầu trận đánh, quân ta đã nhanh 
chóng chiếm được các vị trí C1, DI, E1, D2 và vị trí 210, trận địa 
pháo của địch. Thừa thắng, quân ta vượt qua đội hình địch, đánh 
thẳng vào khu trung tâm, phát triển tới sát bờ sông Nậm Rồm. 


Tại khu vực đồi A1, đêm 30-3 cuộc chiến đấu của Trung đoàn 
174 thuộc Đại đoàn 316 diễn ra rất ác liệt, địch chống cự quyết liệt 
do lợi dụng được hầm cố thủ và công sự của quân Pháp xây dựng 
từ trước năm 1940, năm 1945 được quân Nhật tu sửa thêm, ngày 
20-11-1953 Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, chúng tiếp tục 
củng có, xây dựng đôi A1 thành một cứ điểm vững chắc. Bộ đội ta 
công kích nhưng không đánh chiếm được toàn bộ quả đôi. Trận 


414 


Chương V: Cuậc tiến công chiến lược... 


đánh lần thứ hai vào đêm ngày 1-4 của Trung đoàn 102 cũng vẫn 
không thu được kết quả. Đến ngày 4-4, qua nhiều lần giành giật 
nhau đã hình thành trạng thái mỗi bên chiếm một nửa. Ngày 8-4, 
quân Pháp lại đưa 1 tiểu đoàn nhảy dù xuống Điện Biên Phủ để bù 
đắp tôn thất. Sáng 9-4, quân Pháp mở cuộc phản công chiếm lại 
một nửa đổi C1. Sau đó, trong suốt tháng 4, cuộc chiến đấu diễn ra 
rất ác liệt, ta và địch giành giật nhau từng đoạn chiến hào. 


Qua hơn 10 ngày chiến đấu, ta đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, 
đánh chiếm được một số điểm cao phía đông Điện Biên Phủ. Đồng 
thời, phía quân ta cũng bị thương vong nhiều, bộ đội tiến lên gặp 
nhiều khó khăn, thực tế chiến trường đã hình thành trạng thái giằng 
co, sức ngày càng lớn. 


Trước tình hình đó, Bộ Chi huy chiến dịch quyết định tăng 
cường trận địa tiền công, tiền hành đào công sự từ mọi hướng vào 
trận địa địch, không ngừng áp sát, chia cắt, đánh chiếm từng trận 
địa của địch, giành vị trí xuất phát có lợi để phát động tổng công 
kích. Trong việc đào công sự, do chúng ta đã học được rất nhiều từ 
các đồng chí chuyên gia Trung Quốc, nên kỹ thuật đào của bộ đội 
trưởng thành vượt bậc. Đồng thời ta đào đường ngầm khống chế 
đổi A1, chuẩn bị những hào ngầm này đánh bộc phá phối hợp tác 
chiến, giành trận địa chủ yếu. 

Thực hiện quyết định trên, Đại đoàn 308 phụ trách xây dựng 
trận địa trên vùng đất phía Tây, Đại đoàn 312 phụ trách xây dựng 
địa bàn vùng đất phía Bắc, Đại đoàn 316 phụ trách xây dựng trận 
địa trên vùng đất phía Đông, Trung đoàn 57 của Đại đoàn 304 phụ 
trách xây dựng trận địa giữa phân khu Hồng Cúm và phân khu 
trung tâm Mường Thanh. Xây dựng trận địa tiến công lớn là một 
công trình rất gian khổ lại phải thường xuyên đánh lui những đợt 
phản công của địch và cũng là loại hình mới đối với quân đội ta. 
Khắc phục mọi khó khăn gian khổ và hiểm nguy, quân đội ta đã 
triển khai một đợt thi đua đào công sự rầm rộ xung quanh Điện 
Biên Phủ. Trận địa tiến công và bao vây của quân ta được củng cô 


415 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


và phát triển, tạo nên mối uy hiếp lớn đối với tinh thần và thế bố trí 
của địch. 


Hòng cứu nguy cho Điện Biên Phủ, quân Pháp vạch ra các kế 
hoạch như đưa quân từ Thượng Lào lên giải vây cho Điện Biên 
Phủ, hoặc mở cuộc tiến công từ đồng bằng lên vùng tự do của ta ở 
Phú Thọ, Yên Bái để thu hút chủ lực ta. Nhưng mọi kế hoạch đều 
không thể thực hiện được vì thiếu binh lực, thiếu phương tiện và 
không đảm bảo phần thắng. Quân Pháp buộc phải liều lĩnh tung lực 
lượng ra phản công quân ta ở Điện Biên Phủ. Đồng thời cho máy 
bay thay nhau oanh tạc trận địa của ta, có ngày xuất kích đến 250 
lượt. Bom đạn của địch thiêu trụi các mỏm đồi phía đông Điện 
Biên Phủ. 


Nhằm đối phó với máy bay địch oanh tạc và cắt đứt sự chỉ viện 
bằng đường hàng không của địch, bộ đội pháo cao xạ đã bắn chỉ 
viện kịp thời cho bộ binh, làm cho nguồn tiếp tế của địch chỉ thực 
hiện được bằng cách thả dù. Hai sân bay đã bị cắt đứt, vùng trời 
ngày càng bị thu hẹp hơn. Pháo cao xạ của ta từ các sườn núi cao 
bắn uy hiếp buộc máy bay địch phải thả dù tiếp tế từ tầm cao khiến 
cho phần lớn dù rơi vào trận địa ta. Phong trào đoạt dù phát triển 
càng gây cho địch khó khăn hơn về lương thực, đạn dược, nước 
uống. Hoạt động đánh lắn và phong trào bắn tỉa làm cho quân Pháp 
chỉ chui ở trong công sự, trong hằm ngằm. Dưới hằm ngằm thương 
binh chen chúc nhau, không tải thương đi được, gặp phải trời mưa 
gió, tỉnh thần quân lính suy sụp hoàn toàn. 


Đến cuối tháng 4-1954, quân Pháp ở Điện Biên Phủ lâm vào 
tình trạng vô cùng khốn quẫn, vòng vây thu hẹp dẫn, chỉ còn không 
đến 2km”. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị cắt thành 
mấy khúc. Để cứu nguy cho Điện Biên Phủ, Mỹ cấp tốc tăng viện 
cho Pháp 100 máy bay oanh tạc và chiến đấu, 50 máy bay vận tải, 
đồng thời cho mượn 29 máy bay vận tải C-119 (có cả phi công)'. 


1. Sự thực lịch sử về Đoàn cổ vấn quân sự Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam 
đấu tranh chỗng Pháp. Bản tiếng Trung, người địch: Quách Hải Lượng. 
Nxb Quân giải phóng, Bắc Kinh, 1990, tr. 105. 


416 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


Quân Pháp cho máy bay oanh tạc bừa bãi xuống trận địa của quân 
ta và các tuyến giao thông vận chuyến của ta, đồng thời cho máy 
bay tăng cường tiếp tế các loại vũ khí, đạn dược, nhu yếu phẩm 
sinh hoạt cho Điện Biên Phủ nhằm cố nâng quân Pháp thêm sức 
chống đỡ trước các đòn tiến công của quân ta. Đề quốc Mỹ còn đưa 
2 chiếc hàng không mẫu hạm tiến vào Vịnh Bắc Bộ để thị Uy. 

Về phía quân đội ta lúc này cũng đang gặp khó khăn. Có một số 
đơn vị bộ đội bị thương vong tương đối nhiều, ở lâu ngoài trời thể 
lực giảm sút, bệnh binh tăng nhiều. Mặt khác, do phải chiến đấu 
liên tục hàng mắy tháng liền nên tinh thần cán bộ chiến sĩ mỏi mệt, 
xuất hiện tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, một số cán bộ thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm, kém tích cực. 


Ngày 19-4-1954, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp Hội nghị 
tiến hành phân tích tỉnh hình tác chiến ở Điện Biên Phủ. Hội nghị 
nhận định trong 2 giai đoạn tác chiến ta đã thu được thắng lợi, tạo 
ra những điều kiện cơ bản để tiêu diệt hoàn toàn quân Pháp ở Điện 
Biên Phủ, nhưng vẫn tồn tại tư tưởng hữu khuynh, gây tốn thất 
không cần thiết, trên mức độ nào đó có ảnh hưởng tới thành quả 
thắng lợi. Hội nghị cũng chỉ rõ: Chiến dịch Điện Biên Phủ có ý 
nghĩa quan trọng đối với tình hình quân sự, chính trị ở Đông 
Dương, sự trưởng thành của quân đội Việt Nam và việc bảo vệ hòa 
bình thế giới. Cần khắc phục tư tưởng hữu khuynh, giữ vững quyết 
tâm, tăng cường tỉnh thần trách nhiệm; đồng thời quyết định toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân cùng các cấp chính quyên dốc toàn lực 
chi viện cho Điện Biên Phủ làm tốt mọi công tác vì sự toàn thắng 
của chiến dịch lịch sử. 

Chấp hành Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị ngày 19-4-1954, 
Đảng ủy Mặt trận đã chỉ đạo các đơn vị tham gia chiến dịch tiến 
hành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt hơn nữa 
ý nghĩa trọng đại của chiến dịch, bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ tỉnh 
thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong điều kiện gay 
go ác liệt nhất. Cuộc vận động chính trị có ý nghĩa này đã củng cố 


417 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


và nâng cao thêm tỉnh thần quyết chiến quyết thắng cho toàn thê bộ 
đội tham gia chiến dịch, tạo nên một khí thế mới hết sức mạnh mẽ. 


Ngày 26-4-1954 khai mạc Hội nghị Giơnevơ. Hội nghị thảo 
luận vấn đề Triều Tiên nhưng không thông qua được Hiệp định. 
Hội nghị bàn về vấn đề khôi phục hòa bình ở Đông Dương, nhưng 
tồn tại nhiều bất đồng. Thái độ của chính phủ Laniel có tình bám 
giữ lập trường duy trì chiến tranh thực dân. Tuy nhiên, Hội nghị 
này cũng đã khích lệ tỉnh thần chiến đấu của quân ta ngoài mặt trận 
và khả năng Việt Nam sẽ giành được địa vị thuận lợi trong Hội 
nghị Giơnevơ. 


Song song với những hoạt động tác chiến mạnh mẽ của quân và 
dân ta ở Điện Biên Phủ, thời gian này các hoạt động phối hợp với 
mặt trận Điện Biên Phủ của các địa phương, các chiến trường được 
đầy mạnh với những phương thức đấu tranh và loại hình tác chiến 
mới đã đưa đến những thắng lợi giòn giã. 


Tại đồng bằng Nam Bộ, Bộ Tư lệnh miền Đông và miền Tây 
phát động tiến công địch khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
tiêu diệt hàng trăm đồn bốt, tháp canh của địch. Phong trào vận 
động binh lính bỏ hàng ngũ phát triển rằm rộ, đã có hàng vạn binh 
lính bỏ đồn bốt về với gia đình. Một số địa phương được giải 
phóng, nhiều khu du kích, căn cứ du kích được củng cố và mở 
rộng, làm cho âm mưu bình định miền Nam của thực dân Pháp bị 
thất bại. 

Tại Bình Trị Thiên, Liên khu ủy, Bộ Tư lệnh Liên khu IV chỉ 
thị cho bộ đội địa phương và dân quân du kích đây mạnh các hoạt 
động tập kích, phục kích tiêu diệt nhiều đồn bốt địch và phá hủy 
các đoàn tàu, xe quân sự của địch trên các tuyến giao thông quan 
trọng, tạo điều kiện để đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, khôi phục và 
mở rộng một số khu du kích và căn cứ du kích ở Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên. 

Tại miền Nam Trung Bộ, Liên khu ủy, Bộ Tư lệnh Liên khu V 
quyết định tập trung lực lượng phát triển vào Nam Tây Nguyên, bộ đội 


418 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


tiến hành các trận đánh tập kích địch trên đường 14, đường 7, đặc 
biệt là đường số 19; đồng thời đây mạnh chiến tranh du kích vùng 
sau lưng địch. Đưa một bộ phận chủ lực vào đồng bằng để thực 
hiện đợt 2 chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và đánh trả cuộc hành 
quân Átlăng 2 của địch. Ta đã làm tiêu hao và tiêu diệt nhiều sinh 
lực địch, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên, phá hủy nhiêu xe 
quân sự, cắt đứt các đường giao thông, san phăng một số vị trí, đồn 
bốt quan trọng của địch. Cuộc tiến công đây tham vọng của quân 
Pháp trên chiến trường miền Nam với điểm trung tâm là cuộc hành 
quân Átlăng đã bị thất bại hoàn toàn. 


Trên chiến trường Lào, sau khi đã tiêu diệt một bộ phận quan 
trọng sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn, mở 
rộng vùng căn cứ kháng chiến ở Trung, Hạ Lào, theo đề nghị của 
bạn, bộ đội tình nguyện của ta tiến xuống Hạ Lào. Tại đây, giữa 
tháng 3-1954, bộ đội ta phối hợp với bộ đội Pathét Lào đánh phục 
kích diệt 1 đại đội địch, phá hủy 4 khẩu pháo 105mm, đốt 26 xe 
quân sự trên đường 13 gần thị xã Pắc Xế. Sau đó phát triển xuống 
phía Nam tiêu diệt vị trí Vươn Xai, Xiêng Pạng, đánh thiệt hại nặng 
binh đoàn cơ động ngụy số 52. 


Trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4-1954, bộ đội tình nguyện 
Liên khu V phối hợp với lực lượng tại chỗ của bạn tiến hành đánh 
hàng chục trận, diệt và làm tan rã hàng nghìn tên địch. giải phóng 
vùng đất rộng hàng vạn km” của vùng Đông Bắc Campuchia. Tiếp 
đó giải phóng bình nguyên Chămbaxắc và một số khu vực thuộc 
tỉnh Prếtvihia, vùng đồng bằng tỉnh Côngpôngthom, đánh thông 
hành lang chiến lược Bắc - Nam Đông Dương. 


Cũng trong thời gian này, bộ đội tình nguyện Liên khu IV phối 
hợp với lực lượng tại chỗ của Lào tiến đánh địch ở Trung Lào, chống 
lại cuộc hành quân của địch hòng chiếm lại Gavan, Napeng, Pà 
Cuội, Sang Póc và một số vị trí trên đường số 12, đường số 8. Ta đã 
tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đâu gần 3.000 tên địch, tiếp tục 
giam chân nhiều binh đoàn cơ động tinh nhuệ của địch ở Trung Lào. 


419 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Tại đồng bằng Bắc Bộ, đêm 4-3-1954 ta tập kích sân bay Gia 
Lâm đốt cháy I kho xăng, phá hủy 18 máy bay. Ngay sau đó, ngày 
7-3-1954, sân bay Cát Bi bị ta tập kích phá hủy 59 máy bay cùng 
khối lượng lớn vũ khí và phương tiện chiến đấu. Hai trận đánh 
quan trọng trên đã làm cho quân Pháp càng thêm khó khăn trong 
việc bảo đảm tiếp tế cho các chiến trường, nhất là Điện Biên Phủ. 


Tiếp sau các trận đánh lớn đó, từ tháng 3 đến đầu tháng 4-1954, 
quân và dân khu Tả ngạn sông Hồng tiến hành một loạt trận đánh 
vào các vị trí địch trên đọc tuyến đường 5, tiêu diệt và bức rút hàng 
chục vị trí, phá hủy 17 xe quân sự, I đoàn tầu quân sự, bóc nhiều 
đoạn đường ray xe lửa, làm tê liệt giao thông hàng tuần lễ. Quân 
Pháp phải huy động một lực lượng lớn quân mở cuộc hành quân đẻ 
giải tỏa nhưng vẫn bị thất bại, tiêu biểu là các trận phục kích ngày 
27-3, quân ta tiêu diệt 2 đại đội, bắt sống 65 tên, phá hủy 18 xe cơ 
giới; ngày 1-4-1954 trận phục kích làm lật đố 1 đoàn tầu quân sự 
chở đảy lính; trận phục kích trên sông Hồng diệt 1 đại đội lính thủy 
đánh bộ; trận phục kích ngày 2-4 tiêu diệt 1 tiểu đoàn lính Âu - Phi 
trên đường số 5 từ Hải Phòng về Hà Nội để tăng viện cho Điện 
Biên Phủ'. 


Ở phía hữu ngạn sông Hồng, Đại đoàn 320, Trung đoàn 46 phối 
hợp với bộ đội địa phương và dân quân du kích của các tỉnh Hà 
Nam, Nam Định, Ninh Bình liên tục tiến công địch trên tuyến 
phòng thủ sông Đáy suốt từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 3-1954. 
Quân và dân ta tiêu diệt hàng trăm tên, bắt hàng trăm tên khác làm 
tù binh, phá hủy nhiều vị trí địch, phòng tuyến sông đáy chạy từ 
Kim Bảng đến Kim Sơn bị đập tan. Cùng thời gian từ giữa tháng 3 
đến giữa tháng 4-1954, quân và dân ta tập kích thị xã Phủ Lý, đồng 
thời tiến công các vị trí địch ở hai tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, tiêu biểu 
là trận Hạ Bằng, diệt và bắt sống hơn 400 tên. Tại hai tỉnh Nam 
Định, Ninh Bình, bộ đội tỉnh phối hợp với dân quân du kích tập kích 


1. Dẫn theo Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, tập 3..., 
sớd, tr. 423, 424. 


420 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


tiêu diệt các vị trí Đức Hậu, Tự Tân, Nam Biên, Cảnh Tân... phục 
kích trên đường số 10 và số 59, tiêu diệt nhiều tên địch. 


Song song với các đòn tiến công quân sự, phong trào đấu tranh 
chính trị, nhất là đấu tranh binh vận phát triển rất mạnh mẽ tại các 
vùng địch tạm chiếm. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 1954 đã có hơn 200 
cuộc đâu tranh ở khu tả ngạn sông Hồng. Tại các tinh Hà Nam, Nam 
Định đã diễn ra một số cuộc đấu tranh quy mô khá lớn và đạt hiệu 
quả cao, có cuộc đấu tranh thu hút khoảng 2.000 người tham gia như 
cuộc mít tinh biến thành tuần hành thị uy của công nhân dệt Nam 
Định ngày 4-5-1954. Ở Hà Nội cũng diễn ra các hoạt động tuyên 
truyền vận động binh lính địch bỏ ngũ về với gia đình. Nhiều cuộc 
mít tinh biểu tình, bãi công, bãi khóa, bãi thị của các tầng lớp nhân 
dân ở các đô thị đòi chồng con, chống giặc bắt lính và đòi hòa bình 
liên tiếp nỗ ra. Nhìn chung các cuộc đầu tranh tập trung nhiều vào 
nội dung tuyên truyền, tố cáo âm mưu của địch, đòi địch thả người bị 
bắt, kêu gọi binh lính địch đào ngũ. Các hoạt động đó đã đem lại kết 
quả, góp phần làm cho quân Pháp gặp khó khăn trong việc bắt lính, 
tăng cường cho lực lượng và ứng cứu cho các mặt trận. 


Hoạt động quân sự và đấu tranh chính trị của quân và dân ta 
diễn ra trên khắp các chiến trường từ Bắc đến Nam, từ Đông sang 
Tây, ở Việt Nam cũng như ở Lào và Campuchia đã làm tiêu hao, 
tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến 
tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vận chuyển của quân 
Pháp, giam chân được lực lượng cơ động của chúng, không cho 
quân Pháp có điều kiện luân chuyên đưa quân lên tăng viện cho 
mặt trận Điện Biên Phủ và các chiến trường khác. 


Đợt III của chiến dịch (bắt đầu từ ngày 1-5-1954 đến 7-5-1954) 


Nhiệm vụ của đợt III là đánh chiếm các điểm cao còn lại ở 
phía đông, thu hẹp hơn phạm vi chiếm đóng của địch, trọng tâm là 
phải chiếm được đôi AI, tiêu diệt một số cứ điểm ở phía tây, tiêu 
diệt thêm một bộ phận sinh lực địch, uy hiếp mạnh hơn nữa 


421 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


phân khu trung tâm, uy hiếp vùng trời còn lại của chúng, tạo điều 
kiện thực hiện tông công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ. 


Trưa ngày 1-5, pháo binh ta đã bắn mãnh liệt vào trận địa pháo, 
Sở chỉ huy và các cứ điểm của địch. Trong đợt này, lần đầu tiên 
hỏa tiễn 122 của ta xuất hiện. Cụm pháo của địch ở Hồng Cúm bị tê 
liệt, kho đạn và kho lương thực ở phân khu Nam bị nổ tung, bốc 
cháy dữ dội. 

Tại phía đông, Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 nhanh chóng tiêu 
diệt địch và chiếm nót nửa điểm cao còn lại ở vị trí C1 và phát triển 
sang cứ điểm C2. Trên bờ phía đông sông Nậm Rồm, Trung đoàn 
209 thuộc Đại đoàn 312 tiến công cứ điểm 505 và 505A. Đến 6 giờ 
sáng ngày 2-5, ta hoàn toàn làm chủ 2 cứ điểm này. Ở phía Tây, sau 
30 phút chiến đấu, Trung đoàn 88 đã tiêu diệt gọn vị trí 311A và sau 
đó liên tiếp bẻ gãy nhiều đợt phản kích của địch. Đêm ngày 2-5, 
Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 tiến công tiêu diệt vị trí 31 1B. 

Trên điểm cao phía đông chỉ còn lại vị trí AI và C2. Bên phía tây 
cánh đồng Mường Thanh, bộ đội ta bắt đầu đào các đường hào nhằm 
thăng hướng Sở chỉ huy của De Castries. Trong khi đó lương thực và 
đạn dược của quân Pháp ở Điện Biên Phủ đã cạn dàn, đến ngày 5-5, 
kho đạn pháo cối của địch chỉ còn 700 viên đạn. Trước nguy cơ bị 
một đợt tắn công mới, quân Pháp chủ trương tăng viện thêm một tiểu 
đoàn dù cho Điện Biên Phủ. Nhưng vùng trời Điện Biên Phủ đã bị thu 
hẹp do hoạt động của pháo binh ta rất hiệu quả. Trước tình thế đó 
Navare buộc phải quyết định kế hoạch hành quân mang tên "Hải Âu" 
(Albatros) cho quân sống sót ở Điện Biên Phủ mở đường máu chạy 
sang Thượng Lào. De Castries ra lệnh cho binh lính cố cầm cự đến 
đêm ngày 7-5-1954 sẽ rút chạy sang Lào. 


Kế hoạch của địch chưa kịp triển khai thì lúc này quân ta đã sẵn 
sàng tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch. Đường sang 
Thượng Lào vẫn bị quân ta bịt chặt. 


422 


Chương V: Cuộc tiền công chiến lược... 


Ngày 5-5 quân ta tiếp tục tiến công. Đại đoàn 316 đánh vị trí A1 
và C2, Đại đoàn 312 đánh vị trí 506 và 507, tiến sát sông Nậm 
Rốm. Đại đoàn 308 đánh vị trí 310 (Nà Noong). Một đơn vị của 
Đại đoàn 304 chốt ở bản Nà Ty chặn đường rút sang Lào của địch. 
Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định lấy tiếng nỗ của khối bộc phá trên 
đổi A1 làm hiệu lệnh tổng công kích. Đúng 21 giờ ngày 6-5-1954 
khối bộc phá 968kg' của quân ta phá hằm có thủ của địch trên đồi 
AI nỗ làm hiệu lệnh, sau khi lựu pháo và tên lửa của ta băn mãnh 
liệt vào vị trí A1, C2 và các vị trí còn lại của địch, các đơn vị quân 
ta đã nhất tề xông lên tiêu diệt địch. Trung đoàn 98 dồn 2 tiểu đoàn 
dù lên đinh vị trí C2. Địch dựa vào thế trên cao để chống cự hòng 
chờ quân từ Mường Thanh lên ứng cứu. 


Tại đổi A1, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt suốt đêm 6-4. Đến 4 
giờ 30 phút sáng ngày 7-5, hai tiểu đoàn của Trung đoàn 174 đã 
kẹp chặt hằm chỉ huy của địch trên đỉnh đồi A1, buộc toàn bộ quân 
địch phải đầu hàng, trong đó có Chi huy phó Tập đoàn cứ điểm. 
Trận đánh đồi A1 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sau này Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp nói: "Trận AI là chìa khóa vàng trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ". Cuộc chiến đấu trên đổi A1 (bao gồm 3 đợt tấn 
công và 1 đợt 31 ngày phòng ngự) là trận đánh dài ngày nhất trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ. Tổng cộng trận chiến đấu trên đồi AI 
kéo dài 38 ngày đêm. 

Quân địch lợi dụng trời sáng, phản kích mạnh lên hướng C2. 
Trung đoàn 98 được hỏa lực pháo của mặt trận và Trung đoàn 174 


1. Để thực hiện trận đánh đồi AI, quân ta đã phải đào 27km chiến hào và 
giao thông hào, phải đào sâu vào lòng đổi AI suốt 16 ngày đêm khoét 
được một giao thông hào hình chữ T đặt khối thuốc nô 968 kg (gồm 56 
gói bộc phá và hơn 400 kíp nổ), phải đào 200m giao thông hào cách địch 
200m, nằm dưới hỏa lực của địch. Qua 38 ngày đêm chiến đấu, quân ta 
phải đánh 12 trận phản kích của địch. Tý lệ thương vong của ta và địch 
xấp xỉ nhau 1/1 (chỉ khác là ta bị thương nhiều, còn địch bị chết nhiều). 


423 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP ¡1 


chỉ viện đã tiến công địch dồn dập vào cứ điểm C2, khoảng 600 tên 
địch tại đây đã hạ súng đầu hàng. 


Ở phía tây, sau khi tiêu diệt xong vị trí, Trung đoàn 102 của Đại 
đoàn 308 tiếp tục phát triển về hướng trung tâm địch ở Mường Thanh. 


Sau khi các vị trí 5Ơ7, 508 và 509 bị diêu diệt và bức hàng, tinh 
thần quân địch đã hoảng loạn đến cực điểm. Sáng ngày 7-5, ta phát 
hiện các máy bay chở vũ khí, đạn dược và quân dù lên tiếp viện cho 
Điện Biên Phủ phải quay về lại Hà Nội; quân địch ở Điện Biên Phủ 
rối loạn, nhiều vũ khí bị ném xuống sông Nậm Rồm, trong khu 
Mường Thanh có nhiều tiếng nổ lớn, cờ trắng đầu hàng đã xuất 
hiện ngày càng nhiều trên những vị trí còn lại. 


15 giờ ngày 7-5, lệnh tổng công kích được phát ra, quân ta 
chớp thời cơ thừa thắng tiến thăng vào trung tâm phòng ngự của 
địch. Từ hướng đông, Trung đoàn 209 tiến thắng vào Mường 
Thanh, tiếp sau là Trung đoàn 98 và Trung đoàn 174. Bên phía 
tây, Trung đoàn 36 tiến vào cứ điểm cuối cùng che chở cho Sở chỉ 
huy của De Castries. Trung đoàn 88 mở đường qua sân bay để tiến 
vào sào huyệt của Tập đoàn cứ điểm. Thế của quân ta như vũ bão, 
bộ đội ta tiến tới đâu, cờ trắng của địch xuất hiện tới đó. Nhiều toán 
địch từ các chiến hào lũ lượt kéo ra nộp vũ khí đầu hàng. 


17 giờ 15 phút ngày 7-5, một cánh quân của Đại đoàn 312 tiến 
sát Sở chỉ huy địch. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật và các đồng chí 
Đào Văn Hiếu, Chu Bá Thệ, Hoàng Đăng Vinh, Bùi Văn Nhỏ, 
xông vào Sở chỉ huy địch, đúng 17 giờ 30 phút, Thiếu tướng De 
Castries cùng toàn bộ Bộ Tham mưu của Tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ (GONO) bị bắt sống. Lá cờ Quyết chiến quyết thắng tung 
bay trên nóc hằm của Sở chỉ huy địch ở Điện Biên Phủ. 


Ở các vị trí còn lại xung quanh hằm De Castries, binh lính địch 
lũ lượt kéo cờ trắng ra hàng. Ở khu vực Hồng Cúm, khoảng 2.000 
tên địch lợi dụng trời tối, chạy sang hướng Thượng Lào nhưng đã 


424 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


bị các đơn vị của Đại đoàn 304 truy kích, đến 24 giở ngày 7-5 đã 
bắt sống toàn bộ số quân này. 

Sau 56 ngày đêm chiến đấu, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn Tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết thúc thăng lợi chiến dịch tiến công 
lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

5. Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi 

Thắng lợi của quân và dân ta ở Điện Biên Phủ đã đây quân Pháp 
lâm vào tình trạng hoang mang cao độ. Quân Pháp liên tiếp rút chạy 
khỏi nhiều địa bàn quan trọng, đặc biệt là ở đồng bằng Bắc Bộ, hòng 
co về giữ trục đường Hà Nội - Hải Phòng; đồng thời chúng đã tính 
đến việc rút khỏi miền Bắc đề giữ miền Nam Đông Dương. 

Trên đà thắng lợi, quân và dân ta ở đồng bằng Bắc Bộ, ở Liên 
khu V và nhiều nơi khác đã tranh thủ thời cơ tiếp tục tiến công tiêu 
diệt địch, đồng thời đây mạnh công tác binh vận và các hoạt động 
đầu tranh trong vùng sau lưng địch, mở rộng thêm vùng giải phóng, 
làm tan rã từng mảng quân đội tay sai của thực dân Pháp, dồn quân 
địch vào thế vô cùng khốn quấn. 

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên 
Phủ, quân và dân ta đã tiêu diệt 11 vạn tên địch, giải phóng nhiều 
vùng đât đai có ý nghĩa quan trọng. Riêng tại mặt trận Điện Biên 
Phủ, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bao gồm 17 
tiểu đoàn bộ binh và dù (trong đó có 2 binh đoàn cơ động và 7 tiểu 
đoàn dù bị diệt gọn), 1.800 sĩ quan và hạ sĩ quan (trong đó có l 
tướng, l6 đại tá), chiếm 10% lực lượng cơ động chiến lược của 
địch. Số phương tiện chiến tranh của địch bị ta tiêu diệt chiếm 7% 
tổng số pháo, 29% tổng số máy bay trên chiến trường Đông Dương. 
Ta thu một số lượng lớn vũ khí và phương tiện chiến tranh khác 
gồm 50 khẩu lựu pháo và súng cối 120mm, 10 xe tăng, 127 xe vận 
tải. Nếu tính trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam, con số thống 


425 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


kê chính thức của Pháp cho biết Pháp đã bị mất 169.200 quân, 
trong đó có 92.800 bị chết và 76.400 bị thương'. 


Trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử 
Điện Biên Phủ chúng ta đã giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn, 
nhiều khu vực dân cư quan trọng vẻ chiến lược. Toàn bộ vùng Tây 
Bắc rộng lớn thuộc về ta. Sau khi bị thất bại ở Điện Biên Phủ, địch 
phải rút khỏi vùng nam đồng bằng Bắc Bộ gồm các tỉnh Thái Bình, 
Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Địch chỉ còn kiểm soát được một 
dải từ Sơn Tây qua Hà Đông, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, 
một phần trung du và vùng ven biển Đông Bắc. Ở Trung Bộ, ta kiểm 
soát hơn 70km đường số 9 thuộc tỉnh Quảng Trị, giải phóng Liên 
khu V (trừ Phú Yên và Bình Định), giải phóng toàn bộ Bắc Tây 
Nguyên, phần lớn miền Trung Tây Nguyên và một phần miền Nam 
Tây Nguyên. Trong vùng sau lưng địch ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam 
Bộ, các khu căn cứ du kích phát triển rộng lớn nối liền nhau. Một số 
huyện được giải phóng hoàn toàn, ở nhiều huyện quân địch chỉ còn 
giữ được một số đồn bốt quanh thị trắn và ven đường quốc lộ. 


Ở Lào, vùng giải phóng được mở rộng khắp nơi, chiếm hơn nửa 
diện tích nước Lào. Vùng mới giải phóng ở Thượng Lào nối liền 
với khu giải phóng cũ ở Sầm Nưa, Xiêng Khoảng. Phần lớn các 
tỉnh ở Trung, Hạ Lào đã được giải phóng. Ở Campuchia, vùng giải 
phóng và khu căn cứ chiếm gần nửa diện tích đất nước. Khu tự do, 
vùng giải phóng cũ và mới của Việt Nam, Campuchia, Lào nối liền 
nhau tạo thành thế liên hoàn. 

Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 và chiến 
dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã đánh bại hoàn toàn Kế hoạch 
Navarre, đánh bại âm mưu của thực dân Pháp muốn "kết thúc chiến 
tranh trong danh dự”. 


1. Journal officiel du 12 Janvier 1955. Dẫn theo Đặng Phong, Lịch sử kinh tễ 
Việt Nam...., sđd, tr. 269. 


426 


Chương V: Cuộc tiễn công chiến lược... 


Bình luận về thất bại của quân Pháp ở Điện Biên Phủ, báo Rạng 
Đông ngày 8-9-1954 đã viết: "Vào hồi I6 giờ 45 phút (theo giờ 
Pháp - TG) ngày 7-5-1954, Thủ tướng Pháp Laniel mặc quần áo 
đen bước lên diễn đàn ờ Điện Buốc Bông (Bourbon), Thủ đô Paris. 
Bắt đầu bằng giọng đứt quãng vì xúc động, Laniel phát biểu: 
"Chính phủ vừa được tin Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã thất 
thủ sau 20 giờ chiến đấu gay go liên tục". Laniel nói chậm rãi trong 
không khí của Hội trường rộng rãi âm vang, người ta nghe thấy 
tiếng nói của Laniel như tiếng khóc nức nở của một thiếu phụ ở 
chốn xa xăm nào đó". 


Báo Nước Pháp buổi chiêu, người quan sát viết: "... Trước hết 
bản kết toán về cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ đã rõ ràng. Đó là 
một chiến thắng quyết định và hoàn toàn đối với Tướng Võ Nguyên 
Giáp, một sự thất bại hoàn toàn đối với Tướng Navare, Bidol, 
Pleven, Laniel... Nếu người ta nói đến sự thật "thất thủ" của Điện 

"n2 


Biên Phủ thì phải gọi đúng tên của nó. Đó là một sự đầu hàng "“. 


Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953- 
1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã đánh bại ý chí xâm 
lược của thực dân Pháp, mở ra một cục diện chính trị mới, góp 
phần quyết định vào thắng lợi của Hội nghị Giơnevơ dẫn tới kết 
thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của 
nhân dân Đông Dương. Thắng lợi đó còn là đòn giáng mạnh vào 
âm mưu mới của đề quốc Mỹ muốn thay chân Pháp nô dịch nhân 
dân các nước Đông Dương, hòng ngăn chặn sự phát triển của 
phong trào cách mạng ở Đông Nam Á. 


1. Theo báo Rạng Đông ngày 8-9-1954. Trong sách, Điện Biên Phú 
hợp tuyển công trình khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2006, tr. 1109. 

2. Theo báo Nước Pháp buổi chiêu ngày 10-5-1954. Trong sách, Điện Biên 
Phú hợp tuyến..., sđủ, tr. 1113. 


427 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953- 
1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa rất to lớn. 
Thắng lợi đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tống Quân ủy và Bộ Tổng tư 
lệnh đã chỉ huy kiên quyết vững vàng và chính xác. 


Bộ đội trên mặt trận Điện Biên Phủ đã quyết tâm tiêu diệt địch, 
chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu. Bộ đội và dân 
quân du kích trên khắp các chiến trường toàn quốc đã tích cực, liên 
tục hoạt động phối hợp chiến đấu có hiệu quả. 


Nhân dân tích cực tham gia kháng chiến, hăng hái phục vụ tiền 
tuyến, đi dân công làm đường, vận chuyển lương thực. Số dân công 
đã huy động từ Liên khu V trở ra Bắc tính từ cuối năm 1950 đến 
30-6-1953 để trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ tiền tuyến là 
3.600.000 người với 45.500.000 ngày công. Riêng trận Điện Biên 
Phủ có 33.500 dân công phục vụ với hàng triệu ngày công. 


Quân và dân ta đã nhận được sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả 
của Trung Quốc, Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
bè bạn yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đặc biệt là sự phối hợp 
chiến đấu chặt chẽ, có hiệu quả giữa quân đội và nhân dân Việt 
Nam - Lào - Campuchia. 


Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc vàng chói lọi trong lịch 
sử dân tộc Việt Nam như một Bạch Đằng, một Chỉ Lăng, một Đống 
Đa thế kỷ XX. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khăng định: Đây là "Lần 
đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một 
nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi của nhân dân Việt 
Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân 
chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới"?. Thắng lợi của cuộc tiến công 


1. Thành tích dụ kích chiến tranh trong 8 năm kháng chiến, Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia II, phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 1684. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn rập, tập 10 (1960-1962), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr. 12. 


428 


Chương V: Cuộc tiến công chiến lược... 


chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên 
Phủ đã mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, của phong trào giải 
phóng dân tộc, của lực lượng hòa bình, thu hẹp trận địa của chủ 
nghĩa thực dân và các thế lực phản động. Thắng lợi của nhân dân ta 
là nguồn cỗ vũ to lớn đối với các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa 
ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh đứng lên đấu tranh giải phóng 
và giành độc lập dân tộc. Thăng lợi đó đã mở đầu cho sự sụp đỗ 
hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. 


429 


Chương VỊ 


HỌI NGHỊ GIƠNEVƠ NĂM 1954 VÈ ĐÔNG DƯƠNG, 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG THỰC DÂN PHÁP 
KÉT THÚC THÁNG LỢI 


L HỌI NGHỊ GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG 
1. Bối cảnh và diễn biến của Hội nghị quốc tế Giơnevơ 
1.1. Bồi cảnh 


Từ giữa năm 1953, cuộc chiến tranh lạnh trên thể giới diễn ra 
quyết liệt, hai khối và hai hệ thống chính trị đối lập đấu tranh với 
nhau gay gắt. 


Tại châu Á - Thái Bình Dương, cuộc chiến tranh Triều Tiên 
diễn ra từ năm 1950 đã lôi kéo các cường quốc đại diện cho hai phe 
vào cuộc chiến. Từ tháng 8 năm 1951, cuộc đàm phán về chiến 
tranh Triều Tiên được mở ra giữa các bên tham chiến và các nước 
lớn khác. Sau 23 tháng đàm phán (từ tháng 8 năm 1951 đến tháng 7 
năm 1953), ngày 27 tháng 7 năm 1953, Hiệp định đình chiến ở 
Triều Tiên được ký kết trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng hai miền 
Nam - Bắc Triều Tiên. 


Qua việc ký kết hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Liên Xô và 
Trung Quốc nhận thấy việc tranh chấp quốc tế có thể giải quyết 
được bằng thương lượng, việc đình chiến ở Triều Tiên có thể thúc 
đẩy chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương vì cách này phù hợp với 
lợi ích của các nước lớn. 


Về phía Liên Xô, sau khi Xtalin mất năm 1953, Ban lãnh mới 
do N. Khơrútsốp đứng đầu đã điều chỉnh chiến lược đối ngoại, 


430 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


coi trọng hòa hoãn quốc tế nhằm củng có thế lực trong nước, và 
đường lối “quá độ hòa bình”, “thi đua hòa bình” nhằm đuổi kịp và 
vượt nước Mỹ trên các lĩnh vực. Còn Trung Quốc vừa ra khỏi chiến 
tranh đang tiến hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần 
thứ nhất nên cũng muốn thực hiện chính sách cùng tồn tại hòa bình 
nhằm phá vỡ thế bao vây cắm vận mà Mỹ đang áp đặt chống Trung 
Quốc. Như vậy, theo logic thông thường, Liên Xô và Trung Quốc đã 
ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh có lợi cho Việt Nam, song vì 
những tính toán về chiến lược và lợi ích riêng, Liên Xô và Trung 
Quốc gần như trở thành trung gian giữa hai bên tham chiến và có 
những biện pháp và bước đi không có lợi cho cách mạng Việt Nam. 


Trong khi đó, đi đôi với việc chạy đua vũ trang, Mỹ triển khai 
chiến lược “bên miệng hồ chiến tranh”, tăng cường can thiệp vào 
châu Âu và coi trọng việc lập liên minh chống Liên Xô, tập hợp lực 
lượng nhằm củng cố vai trò cường quốc hàng đầu trên thế giới. 

Đối với Đông Dương, từ sau ngày ký hiệp định đình chiến ở 
Triều Tiên, Mỹ càng can thiệp vào khu vực này, tăng cường viện 
trợ cho “Pháp để kéo dài và mở rộng cuộc chiến tranh, củng cố 
tuyến tiền tiêu ven biến Thái Bình Dương trong chiến lược toàn cầu 
của Mỹ. 

Như vậy, vấn đề giải quyết chiến tranh ở Đông Dương không 
chỉ quan hệ đến hai nước đề quốc lớn là Pháp và Mỹ, mà còn trực 
tiếp trở thành bộ phận không thế tách rời trong hoạt động đối ngoại 
của Liên Xô, Trung Quốc là hai nước lớn xã hội chủ nghĩa và một 
nước lớn nữa là đề quốc Anh. 


Các nước lớn này, tuy có những mục đích chiến lược khác nhau, 
nhưng đều có một điểm chung là muốn chấm dứt chiến tranh Đông 
Dương theo kiểu đình chiến trên bán đảo Triều Tiên. Các nước xã 
hội chủ nghĩa ủng hộ đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng cần hòa 
hoãn đề xây dựng. 

Đối với nước Pháp, trước những thất bại liên tiếp ở Đông 
Dương, dư luận ngày càng chán ngán với cuộc chiến tranh này. 


431 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Bế tắc và lúng túng, Chính phủ Pháp phải dựng lên, đỗ xuống 17 
lần, năm viên Cao ủy và sáu viên Tổng Chỉ huy quân đội Pháp ở 
Đông Dương lần lượt bị triệu hồi, không còn muốn tiếp tục cuộc 
chiến tranh quá tốn kém và vô vọng, nhưng cũng chưa muốn 
nhường chỗ cho người Mỹ. Giải pháp tốt nhất đổi với Pháp lúc này 
là với sự giúp đỡ tiền bạc và vũ khí của Mỹ, trong một thời gian 
tương đối ngắn cố giành một trận thắng quyết định trên chiến 
trường, để từ đó rút ra khỏi cuộc chiến tranh bằng một “lối thoát 
danh dự” trên bàn đàm phán. 


Trải qua chín năm trường kỳ kháng chiến, chiến tranh nhân dân 
của ta đã từng bước phát triển và giành được thắng lợi qua các 
chiến dịch Việt Bắc năm 1947, chiến dịch Biên giới năm 1950, 
chiến dịch Hòa Bình 1951-1952, chiến dịch Tây Bắc-Thượng Lào 
năm 1952-1953 và đặc biệt với chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc 
chiến tranh nhân dân Việt Nam đã thực sự chuyển biến về chất. So 
sánh lực lượng trên chiến trường Đông Dương nghiêng hắn về phía 
ta, quân Pháp lâm vào tình thế bị động, có nguy cơ bị tiêu diệt. 


Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm nức lòng đồng bào 
và chiến sỹ cả nước cùng bè bạn khắp năm châu, làm tăng thêm 
sự ủng hộ của nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình 
trên toàn thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 
của nhân dân Việt Nam. Thất bại ở Điện Biên Phủ làm lung lay ý 
chí xâm lược, âm mưu mở rộng và kéo dài chiến tranh của Pháp 
và Mỹ, buộc đối phương phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán 
tại Giơnevơ. 


Trước những vận động quốc tế nhằm giải quyết hòa bình cuộc 
chiến tranh Đông Dương, trong bài trả lời phỏng vấn báo Thụy Điển 
Expressen ngày 26 tháng 11 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
khẳng định lập trường và chủ trương của Việt Nam về đàm phán như 
sau: “Cơ sở cho việc đình chiến ở Việt Nam là Chính phú Pháp thật 
thà tôn trọng nên độc lập thực sự của nước Việt Nam... việc thương 
lượng đình chiến chủ yếu là một việc giữa Chính phủ Việt Nam 


432 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


Dân chủ Cộng hòa với Chính phủ Pháp”'. Mặc dù vậy, cũng vào 
thời điểm đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Căn 
cứ vào lực lượng so sánh giữa ta và địch lúc này, điều kiện thương 


lượng hòa bình chưa chín muôi "`. 


Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng nhận định: Liên Xô, Trung 
Quốc chủ trương giải quyết các cuộc tranh chấp trên thế giới bằng 
thương lượng hòa bình. Trong quá trình chuẩn bị tham gia Hội 
nghị, đầu tháng 3 năm 1954, tại cuộc họp của ba đoàn Việt Nam- 
Trung Quốc-Liên Xô, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai cho biết, 
nếu cuộc xung đột Đông Dương mở rộng, Chính phủ Trung Quốc 
không thê viện trợ cho Việt Nam được. Cuối tháng 3, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến Bắc Kinh làm việc 
với phía Trung Quốc, sau đó lại cùng Chu Ân Lai sang Liên Xô. 
Qua đàm phán với Liên Xô, Trung Quốc, ta nhận thấy hai nước bạn 
đều có ý muốn dùng giải pháp chia cắt Việt Nam trong Hội nghị 
Giơnevơ sắp được triệu tập. 

Từ sau Hội nghị bốn nước lớn ở Béclin (tháng 2 năm 1954), 
được sự giúp đỡ của phía Trung Quốc, Việt Nam đã cho lập một 
ban công tác ở Bắc Kinh để phối hợp với Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị Giơnevơ. Qua mấy tháng công 
phu sưu tầm và khai thác tài liệu, ban này đã tập hợp được năm tập 
văn kiện về các nước và bảy tài liệu tổng hợp về tình hình chính trị 
ở Đông Dương. Những tài liệu này đã có tác dụng tích cực, phục vụ 
rất tốt cho Việt Nam cũng như phe xã hội chủ nghĩa trong việc soạn 
thảo các bài phát biểu, họp báo, đàm phán trong thời gian diễn ra 
Hội nghị. 


1.2. Diễn biến Hội nghị 


Thành phần tham dự Hội nghị gồm 9 đoàn, trong đó có 5 nước lớn 
gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên Xô và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 14, sđớd, tr. 518. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 14, sđd, tr. 556. 


433 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


và bón bên khác được gọi là chính phủ hữu quan gồm Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, Quốc gia Việt Nam, Vương quốc Lào và Vương quốc 
Campuchia. Trong khi đó, đại diện lực lượng kháng chiến Pathét 
Lào và Khơme Itsarak tuy đã có mặt ở Giơnevơ cùng với đoàn Việt 
Nam, nhưng không được các đoàn phương Tây chấp nhận tham dự 
và cũng không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Liên Xô, Trung 
Quốc, mặc dù đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên trì đấu 
tranh để bảo vệ quyền đại diện và lợi ích chính đáng của lực lượng 
kháng chiến hai nước. Án Độ tuy không là thành viên chính thức dự 
họp, nhưng hoạt động rất tích cực ngoài lề hội nghị. 


Hội nghị Giơnevơ diễn ra từ ngày 8 tháng 5, trải qua 75 ngày 
thương lượng và kết thúc ngày 21 tháng 7 năm 1954. Hội nghị có 
tắt cả 31 phiên họp, trong đó có 8 phiên họp rộng và 23 phiên họp 
hẹp theo cấp trưởng đoàn. Hai đồng Chủ tịch Hội nghị là Ngoại 
trưởng Liên Xô Molotov và Ngoại trưởng Anh Eden. 


Các đoàn tham dự Hội nghị đều do Ngoại trưởng hoặc Thủ 
tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao làm trưởng đoàn. Phía Trung 
Quốc do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chu Ân Lai dẫn 
đầu; phía Pháp trưởng đoàn là Bộ trưởng Ngoại giao Bidault; riêng 
về đoàn Mỹ, ngoại trưởng Dulles chỉ dự phần bàn về Triều Tiên, 
Thứ trưởng Ngoại giao Smith dự phần về Đông Dương. Đoàn đại 
biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm 
Văn Đồng làm trưởng đoàn. 


Hội nghị có thể khái quát thành ba giai đoạn! : 
- Giai đoạn một (từ ngày 8 tháng 5 đến 19 tháng 6) 


Nội dung chính trong giai đoạn này là các đoàn dự hội nghị 
trình bày quan điểm của mình vẻ giải pháp cho vấn để Việt Nam và 
Đông Dương, tập trung vào hai vấn đề lớn có liên quan đến mục 


1. Bộ Ngoại giao, Hiệp định Giơnevơ - 50 năm nhìn lại, Nxb. Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2008, tr. S7. 


434 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


tiêu của Hội nghị. Quan điểm của các bên còn khác nhau, trong đó 
lập trường của Pháp tại phiên khai mạc ngày 8 tháng 5 được Mỹ 
ủng hộ gồm 5 điểm, chỉ giải quyết riêng vấn đề quân sự, không đề 
cập đến vấn đề chính trị và tách vấn đề Lào, Campuchia ra khỏi vấn 
đề Việt Nam, đòi Việt Nam đơn phương rút ra khỏi Lào, giải giáp 
lực lượng dân quân du kích. 


Tại phiên họp thứ hai ngày L0 tháng 5, Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa đưa ra lập trường tám điểm mang tính toàn diện cả về quân sự 
lẫn vấn đề chính trị, nhắn mạnh đến việc Pháp và các nước khác 
phải thừa nhận chủ quyên, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thô 
của Việt Nam, Lào và Campuchia, và quân đội nước ngoài phải rút 
khỏi ba nước Đông Dương, coi đây là cơ sở quan trọng nhất cho 
giải pháp kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Giải 
pháp Việt Nam đưa ra được Trung Quốc và Liên Xô ủng hộ. 


Trong phiên thứ ba, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai ủng hộ 
đề nghị của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phê phán tính cách thực 
dân trong đề nghị của Pháp và nêu hai điều kiện để đi vào giải pháp 
là: Pháp phải chắm dứt chiến tranh thực dân và Mỹ phải chấm dứt 
can thiệp vào cuộc xung đột ở Đông Dương. Đáng chú ý là tại 
phiên họp thứ tư, Trưởng đoàn Liên xô Molotov đề nghị lấy hai 
phương án của Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm cơ sở 
thảo luận. 


Cho tới ngày 19 tháng 5, Hội nghị vẫn chưa đi tới sự thỏa thuận 
về chương trình nghị sự. Sau bốn phiên họp rộng, Ngoại trưởng 
Anh Eden yêu cầu họp hẹp. Ngoại trưởng Liên Xô Molotov đề nghị 
ván đề quân sự, chính trị và vấn đề ba nước sẽ phải bàn song song. 
Các bên Anh, Pháp và Mỹ đành phải chấp nhận phương án trên của 
phía Liên Xô. 


Ngày 25 tháng 5, trong phiên họp hẹp, đại diện Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng đưa ra hai nguyên tắc cho vẫn đề 
đình chiến là: ngừng bắn hoàn toàn trên toàn cõi Đông Dương; 


435 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


điều chỉnh vùng trong mỗi nước, trong từng chiến trường. Việt 
Nam còn đề nghị đại diện các bộ tư lệnh có liên quan nghiên cứu 
tại chỗ những biện pháp ngừng bắn để chuyền tới Hội nghị. 


Đặc biệt trong bài diễn văn ngày 8 tháng 6, Ngoại trưởng Liên 
Xô Molotov đã dùng tài liệu của Việt Nam đả kích rất mạnh chính 
sách hiếu chiến của Chính phủ Pháp Bidault. Ngày 19 tháng 6, 
Chính phủ Mendès France lên cầm quyền và ngay hôm sau, Chính 
phủ mới hứa với Quốc hội Pháp trong vòng một tháng (tính đến 
ngày 20 tháng 7) sẽ giải quyết xong vấn đẻ lập lại hòa bình ở Đông 
Dương. Đây chính là sự kiện quan trọng góp phần phá vỡ bé tắc, 
thúc đây đàm phán tiến triển. 


Trong khi đó, Mỹ luôn tìm cách phá hoại Hội nghị. Từ chỗ miễn 
cưỡng tham gia Hội nghị rồi ép Anh, Pháp bỏ Hội nghị với lý do 
phe cộng sản không thương lượng nghiêm chỉnh, không chịu tách 
vấn đề Lào và Campuchia ra khỏi vấn đề Việt Nam. Mỹ còn muốn 
Hội nghị Đông Dương cũng tan vỡ nhân lúc Hội nghị về Triều Tiên 
kết thúc trong bề tắc (ngày 15 tháng 6). Pháp phải nhân nhượng Mỹ 
một bước, để Ngô Đình Diệm lên thay Bửu Lộc làm Thủ tướng 
Việt Nam Quốc gia (ngày 18 tháng 6). 

- Giai đoạn hai (từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7) 

Từ ngày 20 tháng 6, các trưởng đoàn về nước báo cáo (riêng 
trưởng đoàn Phạm Văn Đồng còn ở lại), chỉ có các quyển trưởng 
đoàn họp hẹp với nhau và họp tiểu ban quân sự Việt-Pháp, chủ yếu 
bàn về các vấn đẻ tập kết, chuyển quân, thả tù binh và đi lại giữa 
hai miễn. 

Trong giai đoạn này, bên ngoài Hội nghị đã diễn ra nhiều sự 
kiện quan trọng, đáng chú ý là các hoạt động và tiếp xúc của các 
trưởng đoàn, các cuộc gặp gỡ quan trọng tại các thủ đô liên quan. 
Trước khi rời Giơnevơ, Chu Ân Lai đã có những cuộc gặp với 
Chính phủ Vương quốc Campuchia (ngày 20 tháng 6) và Chính phủ 
Vương quốc Lào (ngày 21 tháng 6). 


436 


Chương Vĩ: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


Đặc biệt, trong cuộc gặp Mendès France tại Berne (ngày 23 
tháng 6), Chu Ân Lai cho biết quân tình nguyện Việt Nam sẽ rút 
khỏi Lào và Campuchia và đòi Mỹ không được có căn cứ quân sự ở 
hai nước này; đồng thời ba nước Đông Dương có thể ở lại trong 
khối Liên hiệp Pháp. Trung Quốc sẵn sàng thừa nhận Chính phủ 
Viêng Chăn và Chính phủ Phnôm Pênh, sẽ thúc đây Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa nhích lại với Pháp, thậm chí với cả Bảo Đại nữa. 
Mendès France và Chu Ân Lai nhất trí rằng vấn đẻ quan trọng nhất 
là vạch ra vĩ tuyến nào đề phân chia Việt Nam. 


Đáng chú ý là cuộc gặp tại Liễu Châu (Trung Quốc) từ ngày 3 
đến 5 tháng 7 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai bàn về 
các vấn đề phân vùng, thời hạn tông tuyển cử, vấn đề Lào và 
Campuchia. Hai bên chưa hoàn toàn nhất trí về giới tuyến cụ thể. 
Phía Việt Nam muốn lấy vĩ tuyến 16, phía Trung Quốc muốn vĩ 
tuyến 17. Về thời hạn tổng tuyển cử, Việt Nam đề xuất sáu tháng, 
còn Trung Quốc đề nghị hai năm. 


Ngày 9 tháng 7 tại cuộc họp tiểu ban quân sự, Đoàn Việt Nam 
đề nghị vĩ tuyến 14 nhưng Pháp vẫn chủ trương lấy vĩ tuyến 18. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh điện chi đạo cho đoàn Việt Nam: Cho Pháp 
dùng đường 9 và Đà Nẵng để ta giữ lấy Liên khu VÌ. Ngày 10 
tháng 7, Chu Ân Lai điện khuyên ta nhượng bộ về vĩ tuyến, về vấn 
đề Lào, về Ủy ban kiểm soát và giám sát quốc tế để mau chóng đi 
tới hiệp nghị. 

Như vậy, cuộc thương thuyết tại các cuộc họp hẹp ở Giơnevơ 
trong khi các trưởng đoàn vắng mặt không có gì tiến triển đặc biệt. 


- Giai đoạn ba (từ ngày 1] tháng 7 đến 21 tháng 7) 


Đây là thời kỳ đấu tranh gay go nhất, quyết định nhất của cuộc 
đàm phán, tập trung vào những vấn đề trọng yếu như phân vùng tập 
kết, giới tuyến quân sự tạm thời, rút quân đội nước ngoài ra khỏi 


1. Bộ Ngoại giao, Hiệp định Giơnevơ - 50 năm nhìn lại, sđú, tr. 61. 
437 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Đông Dương, thời hạn tổng tuyển cử, vấn để đình chiến ở Lào, 
Campuchia, v.v... Các phiên họp chủ yếu thông qua các văn kiện, 
kể cả về thi hành, cuối cùng là phiên hợp toàn thể bế mạc Hội nghị. 


Từ ngày 11 tháng 7, các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng đã được nỗi 
lại để giải quyết một loạt vấn để, mà đầu tiên là vấn đề giới tuyến. 


Ngày 13 tháng 7, trong cuộc gặp Mendès France, Phạm Văn 
Đồng vẫn để nghị giữ vĩ tuyến 16, nghĩa là Việt Nam làm chủ con 
đường 9 từ Savanakhet đi Quảng Trị là con đường duy nhất cho 
Lào đi ra biển. Phải đến cuối phiên hợp buỗi chiều ngày 20 tháng 7, 
đại diện Việt Nam Phạm Văn Đồng mới chấp nhận vĩ tuyến 17. 
Thời hạn hai năm tổ chức tổng tuyển cử cũng như những vấn đề 
khác của hiệp định đều phải giằng co, đặc biệt hiệp định về 
Campuchia phải ký vào cuối buổi sáng ngày 21 tháng 7. 

Để giúp Mendès France giữ đúng lời hứa với Quốc hội Pháp các 
văn bản đều ghi ngày 20 tháng 7 năm 1954. 


2. Nội dung của Hiệp định Giơnevơ 


Hiệp định Giơnevơ gồm các văn bản chủ yếu sau: Tuyên bố 
cuỗi cùng của Hội nghị Gơnevơ, Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt 
Nam, Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào và Hiệp định đình chỉ 
chiến sự ở Cao Miên. 


- “Tuyên bồ cuối cùng của Hội nghị Gơnevơ” là văn bản quan 
trọng nhất của Hiệp định, nội dung Tuyên bố gồm 13 điều, tóm tắt 
như sau: 

1. Hội nghị chứng nhận các văn bản Hiệp định đình chỉ chiến sự 
ở Cao Miên, Lào và Việt Nam. 

2. Hội nghị tin tưởng việc thi hành bản tuyên bố và các hiệp 
định đình chỉ chiến sự sẽ làm cho Cao Miên, Lào, Việt Nam từ nay 
có thể đảm nhận độc lập, chủ quyển hoàn toàn của mình. 


438 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


3. Hội nghị chứng nhận tuyên bố của hai Chính phủ Cao Miên 
và Lào về việc để tất cả mọi công dân tham gia tổng tuyên cử tự do 
tiến hành trong năm 1955. 


4. Hội nghị chứng nhận những điều khoản cắm đưa vào Việt 
Nam quân đội và nhân viên quân sự nước ngoài cũng như vũ khí 
đạn dược; chứng nhận những tuyên bó của Chính phủ Cao Miên và 
Lào chỉ yêu cầu viện trợ quân sự, nhân viên, huấn luyện viên trong 
phạm vi cần thiết để bảo vệ lãnh thô. 

5. Hội nghị chứng nhận khẳng định không thành lập căn cứ 
quân sự ở hai miền Việt Nam; cả Việt Nam, Lào, Cao Miên không 
tham gia liên minh quân sự. 


6. Hội nghị chứng nhận mục đích căn bản của Hiệp định về Việt 
Nam là giải quyết các vấn đẻ về quân sự để đình chỉ chiến sự và 
giới tuyến quân sự chỉ có tính chất tạm thời, hoàn toàn không thể 
coi là một ranh giới về chính trị hay về một lãnh thổ. 

7. Hội nghị tuyên bố với Việt Nam, việc giải quyết vấn đề chính 
trị thực hiện trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ; cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 7 
năm 1956 dưới sự kiểm soát của một Ủy ban quốc tế. 

8. Phải triệt để thi hành những điều khoản trong hiệp định, đình 
chỉ chiến sự để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho mọi 
người; phải để cho tất cả mọi người ở Việt Nam lựa chọn vùng 
mình muốn sinh sống; 

9. Ở Bắc và Nam Việt Nam, Lào và Cao Miên không được báo thù 
những người đã hợp tác với một trong hai phía trong chiến tranh. 

10. Hội nghị chứng nhận tuyên bố của Chính phủ Pháp khăng 
định việc sẵn sàng rút quân đội ra khỏi Cao Miên, Lào và Việt 
Nam, trừ trường hợp có sự thỏa thuận của hai bên, nhưng phải có 
địa điểm và thời hạn nhất định. 


439 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


11. Hội nghị chứng nhận tuyên bố của Chính phủ Pháp sẽ tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Cao 
Miên, Lào và Việt Nam. 


12. Trong quan hệ với Cao Miên, Lào, Việt Nam, mỗi nước 
tham gia Hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyên, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào nội trị của 
nước đó. 


13. Các bên tham gia Hội nghị sẽ tham khảo ý kiến nhau về mọi 
vấn đề mà Ban giám sát và kiểm soát quốc tế chuyên tới nhằm 
nghiên cứu những biện pháp cần thiết bảo đảm tôn trọng các Hiệp 
định đình chỉ chiến sự. 


- Hiệp định Ânh chỉ chiến sự ở Việt Nam 


Hiệp định đình chiến ở Việt Nam có 6 chương với 47 điều 
khoản, gồm những vần đề chính như sau: 


- Chương 1: Giới tuyến quân sự tạm thời và khu phi quân sự 
gồm chín điều khoản, trong đó quy định việc Quân đội nhân dân 
Việt Nam tập kết ở phía Bắc, Quân đội Liên hiệp Pháp ở phía Nam 
giới tuyến, với một khu phi quân sự; thời hạn di chuyên lực lượng 
hai bên không vượt quá 300 ngày. 


- Chương 2: Nguyên tắc và cách thức thi hành Hiệp định gồm 
sáu điều khoản, trong đó theo nguyên tắc ngừng bắn trên toàn cõi 
Đông Dương, sự đình chỉ chiến sự phải đồng thời trên toàn cõi Việt 
Nam. Theo đó ở Bắc Bộ Việt Nam, ngừng bắn hoàn toàn vào 8 giờ 
ngày 27/7/1954, ở Trung Bộ vào 8 giờ ngày 1/8/1954, ở Nam Bộ 
vào 8 giờ ngày 11/8/1954. 


- Chương 3: Cám đưa thêm quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí, 
đạn dược mới, căn cứ quân sự gồm 5 điều khoản, trong đó cắm 
không được đưa thêm vào Việt Nam quân đội và nhân viên quân 
sự, vũ khí, dụng cụ chiến tranh, tuy nhiên cho phép thay thế ngang 
cấp; cắm không được lập căn cứ quân sự ngoại quốc, không gia nhập 


440 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


liên minh quân sự, không bị sử dụng để gây lại chiến tranh hoặc 
phục vụ cho một chính sách xâm lược. 


- Chương 4: Tà binh và thường nhân bị giam giữ gồm một điều 
khoản, quy định tất cả các tù binh và thường dân Việt, Pháp hoặc 
quốc tịch khác bị giam giữ từ đầu chiến tranh sẽ được tha trong 
vòng 30 ngày. 


- Chương 5: Điều khoản linh tỉnh gồm 6 điều, trong đó quy 
định tư lệnh hai bên trừng phạt những người thuộc quyền mình 
làm trái với điều khoản hiệp định; cho phép chuyên viên liên quan 
vào trong vùng của phía bên kia lấy thi hài của quân nhân hoặc tù 
binh chết... 


- Chương 6: Ban Liên hợp và Ban Quốc tê ở Việt Nam, gồm 17 
điều, trong đó quy định thành lập một ban liên hợp với số đại biểu 
bằng nhau của Bộ Tổng tư lệnh hai bên; thành lập một ban quốc tế 
giám sát và kiểm soát thực hiện Hiệp định gồm các nước Án Độ, 
Ba Lan, Canađa với số đại biểu bằng nhau, do Ân Độ làm Chủ tịch. 


Kèm theo Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam còn có Phụ 
bản vạch giới tuyến quân sự tạm thời và khu phi quân sự; vạch các 
khu đóng quân tạm thời. 


Đối với Lào và Campuchia, ngoài những vấn đẻ chung cho cả 
ba nước như: Công nhận độc lập. chủ quyền. thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thô của mỗi nước, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của mỗi nước; đình chi chiến sự trên toàn cõi Đông Dương; Pháp 
rút quân khỏi lãnh thổ ba nước; Quân tình nguyện Việt Nam rút 
khỏi Lào và Campuchia; Không có căn cứ ngoại quốc và không 
liên minh quân sự với nước ngoài; Tông tuyến cử trong mỗi nước; 
Không trả thù những người hợp tác với đối phương; Trao trả tù 
binh và người bị giam giữ; Ủy ban liên hợp và Ủy ban kiểm soát và 
giám sát quốc tế, đối với Lào, Hiệp định đình chiến quy định: 

- Vùng tập kết của quân đội Pathét Lào ở hai tỉnh Phông Sa Lỳ 
và Sầm Nưa. 


441 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


- Thời hạn chuyển quân và rút quân là 120 ngày. 


Đối với Campuchia: Lực lượng kháng chiến Khơme Itsarak giải 
giáp tại chỗ trong thời hạn 30 ngày, được bảo đảm các quyền tự do, 
dân chủ, bầu cử, ứng cử. 


3. Đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ. Miễn Bắc hoàn 
toàn giải phóng 


Như vậy, ngày 20 tháng 7 năm 1954, tại Giơnevơ, hai bên Việt 
Nam và Pháp đã ký hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam và 
ngày 21 tháng 7 năm 1954, các bên tham gia Hội nghị đã công bó 
bản Tuyên bồ cuối cùng của Hội nghị Giơnevơ. 


Ngay sau khi hiệp định đình chỉ chiến sự được ký kết, ngày 27 
tháng 7 năm 1954, kết thúc Hội nghị Trung Giã, hai đoàn đại biểu 
thuộc hai Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Việt Nam và Pháp đã thỏa thuận 
thành lập ngay Ủy ban Liên hợp Trung ương. Trưởng đoàn Việt 
Nam là Thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng Quân 
đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn Pháp là Thiếu tướng Delteil, 
Cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng tư lệnh Trung ương có 
nhiệm vụ “đại diện cho hai bên đặt kế hoạch và thể thức thực hiện 
các điều khoản trong hiệp định đình chỉ chiến sự và kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện kế hoạch ấy. Đồng thời thương lượng giải quyết 
mọi việc khác có liên quan đến hiệp định đó”. Ủy ban Liên hợp 
Trung ương bắt đầu làm việc từ ngày 29 tháng 7 năm 1954. 


Để tổ chức chỉ đạo cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ, 
tháng 7 năm 1954, Tổng Quân ủy Trung ương lập ra một bộ phận 
theo dõi công tác đàm phán do đồng chí Hoàng Anh, Ủy viên Tổng 
Quân ủy phụ trách. 

Tháng 10 năm 1954, sau khi tiếp quản Hà Nội, Trung ương 
Đảng quyết định thành lập Ban thi hành hiệp định đình chiến Trung 
ương do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Trưởng ban, đồng chí 
Hoàng Anh làm Ủy viên thường trực. Từ đầu năm 1956, đồng chí 


442 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


Phạm Hùng thay đồng chí Hoàng Anh và sau đó thay đồng chí Võ 
Nguyên Giáp làm Trưởng ban thi hành hiệp định đình chiến. Ban 
này đã được Trung ương giao cho toàn bộ công tác thi hành Hiệp 
định Giơnevơ. 


Đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ trên các vấn đề như đình 
chỉ chiến sự, ngừng bắn, chuyên quân, phân vùng, tập kết, chuyển 
giao địa bàn... về cơ bản đều được giải quyết theo kế hoạch do hai 
bên phối hợp. Tuy vậy, cuộc đấu tranh thi hành các điều khoản 
chính trị về hiệp thương tổng tuyến cử diễn ra gay go, phức tạp. 

- Về vấn đề ngừng bắn và gỡ thể “cài răng lược ” giữa hai bên. 

Tại Hội nghị quân sự Trung Giã, ngày 22 tháng 7 năm 1954, hai 
bên đã thỏa thuận công bố một quyết nghị chung về “gỡ thế cài 
răng lược”. 

Về các lực lượng quân sự phi chính quy, Việt Nam và Pháp nhất 
trí giải quyết theo công thức “mỗi người trong lực lượng phi chính 
quy phải ngừng bắn và tiếp tục làm ăn theo nghẻ nghiệp của mình 
không mang theo vũ khí”. 

Về phía Pháp, sau tám năm chiến tranh hao người tốn của, lại ở 
thế thua, Pháp không còn có thái độ ngang ngược nữa. Quân Pháp 
rút vội vàng khỏi đồng bằng Bắc Bộ về đóng quân trước thời hạn 
tại khu vực tạm thời dành cho họ. Khi Pháp rút. nhiều ngụy binh 
người miền Bắc bỏ ngũ và ra hàng (khoảng trên 5 vạn sĩ quan và 
binh sĩ ngụy), hầu hết mang theo vũ khí. 

Về phía Việt Nam, việc ngừng bắn được thực hiện nghiêm 
chinh trên phạm vi cả nước. 

Nhìn chung trên cả ba chiến trường, mệnh lệnh ngừng bắn được 
cả hai bên chấp hành nghiêm chỉnh, toàn bộ và đúng thời hạn. 


- Vấn đề trao trả tù binh và thường dân bị giam giữ. 


Theo hiệp định, ngày 27 tháng 8 là thời hạn hoàn tắt việc trao trả 
tù binh tại chiến trường Bắc Bộ và ngày 11 tháng 9 tại chiến trường 


443 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


Nam Bộ. Điều này sẽ bất lợi cho Việt Nam trong quá trình thực 
hiện, vì miền Bắc là nơi ta bắt được nhiễu tù binh Âu - Phi và 
nhiều sĩ quan cao cấp nhất, nhưng lại là chiến trường ta phải trả 
xong tù binh sớm hơn nửa tháng so với Nam Bộ. Trong khi đó ở 
Nam Bộ, ta có nhiều đồng chí bị địch bắt, trong đó có nhiều đồng 
chí giữ cương vị quan trọng, thêm vào đó, phía Pháp đưa ra một 
số khá lớn người của ta bị địch bắt ở ngoài Bắc vào giam giữ ở 
miền Nam. 


Từ thực tế đó, Việt Nam đưa ra nguyên tắc: tù binh và thường 
nhân bị bắt ở chiến trường nào phải trao trả ở chiến trường đó; 
đồng thời chủ chương kéo dài việc trao trả tù binh ở miền Bắc thêm 
ít ngày sao cho thời điểm kết thúc trao trả tù binh không quá chênh 
lệch giữa hai miễn. 


Ngày 4 tháng 9 năm 1954, hai bên kết thúc việc trao trả tù binh ở 
cả miền Bắc và miền Nam, tức là kéo dài thời hạn trao trả ở miền 
Bắc tám ngày và rút ngắn thời hạn trao trả ở Nam Bộ bảy ngày. Về 
số lượng, Việt Nam đã trả cho Pháp trên 12.000 mù binh và tù dân sự, 
trong đó có 9.247 tù binh Âu-Phi, với 55 sĩ quan cấp tá, 530 sĩ quan 
cấp úy, 5.232 hạ sĩ quan. Pháp đã trao trả cho ta trên 8.000 quân 
nhân, trên 60.000 thường dân, trong đó có gần 2.000 tù chính trị 
(trong đó có các đồng chí nguyên là Ủy viên Thường vụ Đặc khu Sài 
Gòn-Chợ Lớn, Chính ủy Trung đoàn, Tỉnh ủy viên, thành đội 
trưởng, có đồng chí đang là Bí thư, Phó bí thư Đảo ủy Côn Đảo)'. 

- Thi hành Điều lác về cắm trả thù và khủng bỗ những người đã 
hợp tác với bên kia và bảo đảm các quyên tự do dân chủ cho họ. 

Ngay sau ngày Hiệp định được ký kết, ở miền Nam, chính 
quyền Sài Gòn tiến hành các cuộc khủng bố đã man, liên tục và 
ngày càng mở rộng, gây cho cách mạng nhiều thiệt hại. Đoàn ta đã 
yêu cầu Ủy ban liên hợp Trung ương lập một tiểu ban để bàn về 
việc thi hành điều khoản này, tiến hành đấu tranh ở Ủy ban liên hợp 


1. Bộ Ngoại giao, Hiệp định Giơnevơ 50 năm nhìn lại, sđd, tr. 88. 
444 


Chương Vĩ: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


và Ủy ban quốc tế, tổ chức tìm nhân chứng, tổ chức cho nhân 
chứng gặp các nhà báo trong nước và ngoài nước để tố cáo tội ác 
của địch, góp phần bảo vệ đồng bào, đồng chí, bảo vệ cách mạng. 


- Vấn đề chuyển quân, tập kết lực lượng của hai bên về Nam- 
Bắc giới tuyến quân sự tạm thời; chuyển giao và tiếp quản các 
khu vực. 


Theo Hiệp định đình chiến, sau khi ngừng bắn, quân đội của hai 
bên sẽ tập trung về những khu đóng quân tạm thời, sau đó sẽ tập 
kết theo từng đợt về hai bên Nam-Bắc giới tuyến quân sự tạm thời. 
Về các điều khoản quân sự thì đây là điều quan trọng nhất và cũng 
là nội dung chính mà hai bên đã thương lượng và thỏa hiệp với 
nhau ở Giơnevơ. 


Điều 15 Hiệp định Giơnevơ quy định thời hạn rút quân của hai 
bên theo các đợt diễn ra trong 80, 100, 200 ngày và đợt cuối cùng 
là 300 ngày, kết thúc khi quân Pháp rút khỏi “khu chu vi Hải 
Phòng”, Việt Nam rút “đợt chót khu tạm đóng quân ở Trung Bộ 
Việt Nam”. 

- Thi hành Điều 14d vê chuyển vùng sinh sống của thường dân, 
đấu tranh chống địch cưỡng ép đông bào di cư vào Nam. 

Điều 14d của Hiệp định đình chiến quy định: “Trong thời gian 
kể từ khi Hiệp định có hiệu lực đến ngày hoàn thành việc chuyển 
quân, nếu có những thường dân ở một khu thuộc quyền kiểm soát 
của bên này muốn sang ở vùng giao cho bên kia thì nhà chức trách 
của khu trên phải cho phép và giúp đỡ sự di chuyên đó”. 

Lợi dụng điều khoản này, địch đã dụ dỗ, cưỡng ép dưới nhiều 
hình thức gây nên một làn sóng di cư vào Nam trong đồng bào theo 
đạo Thiên chúa giáo nhằm gây rối loạn ở miền Bắc, bôi nhọ chế độ 
ta, tăng thêm cơ sở dân chúng cho chính quyền Ngô Đình Diệm. 
Mỹ đã chi cho chính quyền Ngô Đình Diệm 5Š triệu đôla và cho sử 
dụng mây chục chiếc tàu để thực hiện âm mưu này. 


445 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Đề chống lại việc địch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào di cư vào 
Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã huy động nhiều cán bộ dân 
chính đảng cùng một bộ phận lực lượng vũ trang, công an tuyên 
truyền, vận động nhân dân đấu tranh với địch. Phương châm công 
tác của ta là lấy tuyên truyền, vận động, giải thích là chính, lãnh 
đạo nhân dân đấu tranh vạch mặt, cô lập bọn tay chân của địch; 
tìm cách vận động, tổ chức đưa đồng bào trở lại quê cũ làm ăn 
sinh sống. 


Cuộc đấu tranh chống địch cưỡng ép đồng bào công giáo di cư 
vào Nam diễn ra liên tục trong 300 ngày kể từ sau khi Hiệp định 
Giơnevơ được ký kết đến trước ngày miễn Bắc hoàn toàn giải 
phóng. Do chúng ta chưa thật cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn 
của địch và chưa bám sát, nắm vững tâm tư, tình cảm của nhân dân 
để vận động, giải thích kịp thời nên địch đã dụ dỗ, cưỡng bức gần 
một triệu người, phần đông giáo dân di cư vào miền Nam. Tuy vậy, 
những thắng lợi mà quân và dân ta thu được trong cuộc đấu tranh 
này là rắt quan trọng. Mưu đồ của địch là tổ chức đưa khoảng hai 
triệu đồng bào vào miền Nam, nhưng thực tế chúng chỉ dụ dỗ và 
cưỡng ép được hơn 500 nghìn giáo dân, 829 linh mục, 1.000 đồng 
bào các dân tộc ở Tây Bắc di cư vào Nam. Lực lượng công an nhân 
dân nhiều địa phương đã ngăn chặn, giải tán nhiều vụ tập trung, dập 
tắt hàng trăm vụ gây rối an ninh trật tự, vận động được hàng vạn 
đồng bào trở về quê hương làm ăn, sinh sống'. 


Cũng trong thời gian 300 ngày, ngoài việc tập kết lực lượng vũ 
trang, ta đã đưa ra Bắc một số cơ sở cách mạng, một số cán bộ đã 
bị lộ và một số gia đình cán bộ, bộ đội để bảo toàn lực lượng cách 
mạng, chống địch khủng bố. Sau này, khi chuyển sang đấu tranh vũ 
trang, ta có ngay những đơn vị bộ đội chất lượng chính trị tốt, dày 
dạn trong chiến đấu và được huấn luyện chu đáo vào Nam làm 
nòng cốt, có những cán bộ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và 


1. Bộ Công an, ó0 năm Công an nhân dân Việt Nam (1945-2005), Nxb. 
Công an nhân dân, Hà Nội, 2006, tr. 169. 


440 


Chương Vĩ: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


vận động quần chúng, thông thạo chiến trường đưa vào Nam phụ 
trách các địa phương và các đơn vị mới tổ chức. Đó là một đặc 
điểm quan trọng của cách mạng miền Nam trong tình hình có một 
hậu phương lớn là miền Bắc xã hội chủ nghĩa 

- Vấn đê tiếp quản Hà Nội. 


Việc tiếp quản Hà Nội, một thành phố lớn với rất nhiều công sở 
và công trình công cộng là một vần đề quan trọng. Các cơ quan có 
trách nhiệm của ta đã phân tích tình hình khu vực sắp tiếp quản và 
chuẩn bị kế hoạch tiếp quản nhanh, gọn, trật tự và bảo đảm cho mọi 
hoạt động bình thường. 


Với công tác tô chức tiếp quản chu đáo, chính sách tiếp quản 
đúng đắn, tinh thần đoàn kết, đấu tranh của công nhân, viên chức, 
việc tiếp quản thành phó Hà Nội đã diễn ra an toàn, trật tự; các dịch 
vụ công cộng về căn bản không bị địch phá hoại và vẫn hoạt động 
đều. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Quân đội nhân dân Việt Nam trở 
về tiếp quản Hà Nội trong rừng cờ, hoa của nhân dân Thủ đô. Hà 
Nội hoàn toàn giải phóng. 

- Tiếp quản khu chu vi Hải Phòng (bao gôm Quảng Ninh) 

Để chuẩn bị tiếp quản khu vực cuối cùng trên miền Bắc trong 
đó có cảng Hải Phòng và khu mỏ, Đảng ta chỉ đạo công nhân và 
nhân dân kiên quyết đầu tranh chống lại những hoạt động phá hoại 
của địch, bảo vệ nhà máy, mỏ than, bến cảng. 

Ngày 16 tháng 5 năm 1955, việc tiếp quản khu chu vi Hải 
Phòng kết thúc trong phạm vi thời hạn quy định và trong an toàn 
trật tự. Hải Phòng, Quảng Ninh được giải phóng. 

Như vậy là đến ngày I6 tháng 5 năm 1955, quân đội thực dân 
Pháp đã hoàn toàn rút khỏi miền Bắc. Miền Bắc Việt Nam đã hoàn 
toàn giải phóng. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ 
9 năm đã kết thúc tuy chưa trọn vẹn. 


447 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


4. Ý nghĩa của việc ký kết Hiệp định Giơnevơ 


Trải qua chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
nhân dân và quân đội Việt Nam cùng với nhân dân Lào và nhân 
dân Campuchia anh em đã thu được thắng lợi to lớn trong chiến cục 
Đông - Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, 
đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương. 
Tuy kết quả Hội nghị chưa được như mong muốn của Đảng và 
nhân dân ta, song Hiệp định Gơnevơ là thành quả của 9 năm kháng 
chiến trường kỳ, gian khổ và có ý nghĩa vô cùng to lớn. 


Hiệp định Giơnevơ đã chẩm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 
trên toàn cõi Đông Dương trên cơ sở các nước tham gia Hội nghị 
công nhận và cam kết tôn trọng các quyên dân tộc cơ bản là chủ 
quyên, độc lập, thông nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt 
Nam, Lào và Campuchia. 


Đây là thắng lợi to lớn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
của nhân dân ba nước Đông Dương và cũng là thắng lợi to lớn của 
lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới. 


Việc buộc đối phương phải đi vào thương lượng và ký Hiệp 
định Giơnevơ đề giải quyết hòa bình vấn để chính trị của ba nước 
Đông Dương đã làm thất bại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp 
với sự can thiệp của Mỹ sau chín năm kháng chiến khốc liệt. 


Với nhân dân Việt Nam, việc ký kết Hiệp định Giơnevơ tiếp 
theo thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ, là kết quả của 
gần một trăm năm đấu tranh giải phóng dân tộc và sau gần chín 
năm kháng chiến trường kỳ và anh đũng, đồng thời là kết quả của 
sự đồng tình ủng hộ của lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới, 
nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân Pháp. 


Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là nước thuộc địa đầu tiên ở 
Đông Nam Á đã đứng lên đánh bại chủ nghĩa đế quốc, giành độc 
lập trên một nửa đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh 


đá8 


Chương Vĩ: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


giải phóng hoàn toàn đất nước, làm căn cứ hậu phương vững chắc 
cho nhân dân miền Nam tiếp tục làm cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 


Cuộc đầu tranh thắng lợi của nhân dân Việt Nam là một nguồn 
cô vũ cho nhân dân các nước thuộc địa ở Á, Phi, Mỹ Latinh trong 
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 


Tuy vậy, Hiệp định Giơnevơ năm 1954 chưa phản ánh đây đủ 
xu thế thẳng lợi của ta trên chiến trường và xu thế chính trị của 
cuộc đấu tranh giữa ta và Pháp. 


Thăng lợi của Hiệp định Giơnevơ trước hết là do đấu tranh kiên 
cường, khôn khéo của Đoàn đại biểu Chính phủ ta tại Hội nghị, 
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Đấu tranh ngoại giao là một mặt trận quan trọng nhưng nhân 
tố quyết định là do thắng lợi của cuộc đấu tranh quân sự và chính 
trị của quân và dân ta trên chiến trường. 


Hội nghị Giơnevơ diễn ra sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
với kết quả gần một phần tư tổng số binh lực của địch ở Đông 
Dương bị tiêu diệt, bộ phận còn lại thì buộc phải phân tán đến mức 
độ không còn là cơ động nữa. Tinh thần binh sĩ Pháp hết sức hoang 
mang, quân ngụy tan rã từng mảng lớn, nguy cơ bị tiêu diệt của hệ 
thống phòng ngự của địch sau Điện Biên Phủ là thực tế. 

Trong tình hình đó, Pháp không còn nghĩ đến cuộc tiến công 
như đã đề ra trong Kế hoạch Nava, càng không còn khả năng giành 
những thắng lợi quyết định theo ước tính ban đầu của Pháp. Điều lo 
lắng nhất lúc bấy giờ của Chính phủ Pháp là làm thế nào để bảo 
đảm cho lực lượng còn lại của quân đội viễn chinh tránh khỏi nguy 
cơ bị tiêu diệt. Sự so sánh thế và lực giữa ta và Pháp trên chiến 
trường hoàn toàn bất lợi cho Pháp, thế của địch là thua, bị động về 
chiến lược trên khắp các chiến trường Đông Dương. 


Trong tình hình chung như vậy, kết quả mà chúng ta đạt được ở 
Giơnevơ là chưa tương xứng với thế và lực của hai bên và xu thế 


449 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


chính trị giữa ta và Pháp về mặt quốc tế. Lẽ ra chúng ta phải giành 
được vĩ tuyến 16 làm ranh giới quân sự tạm thời giữa hai vùng tập 
kết quân đội. Vĩ tuyến 16 là một tiền lệ trong việc phân chia vùng 
chiếm đóng của quân đồng minh vào Đông Dương để giải giáp 
quân Nhật. Nếu hai đoàn Trung Quốc và Liên Xô ủng hộ Việt Nam 
đến cùng thì Pháp trong thế cùng quẫn về quân sự và bế tắc về tài 
len sẽ buộc phải chấp nhận ranh giới quân sự tạm thời trên vĩ 
tuyên 16. 


Về chủ quan, kết quả hạn chế của Hiệp định Giơnevơ còn do 
chúng ta lần đầu tiên tham gia một Hội nghị quốc tế lớn, còn thiếu 
kinh nghiệm, chưa hiểu đầy đủ tình hình thế giới và không năm 
được ý đồ chiến lược của các nước lớn, do đó ta không độc lập tự 
chủ trên bàn đàm phán như trong Hội nghị Pari sau này. 


Đối với Lào và Campuchia, tại Hội nghị Giơnevơ, Việt Nam 
khó có thê đạt thêm ngoài những điều đã ký kết vì tương quan lực 
lượng ở hai nước này nghiêng hắn về phía đối phương, tuy lực 
lượng kháng chiến Pathét Lào có mạnh hơn lực lượng Khơme 
Itsarak Campuchia. Không những vậy, ý đồ chiến lược của các 
nước lớn trong cả hai phe gặp nhau ở chỗ muốn hòa hoãn sau chiến 
tranh Triều Tiên (1953), tách Lào và Campuchia khỏi ảnh hưởng 
của chủ nghĩa cộng sản. Các đoàn Trung Quốc, Liên Xô không ủng 
hộ lập trường của Việt Nam về việc để hai đoàn đại biểu kháng 
chiến Pathét Lào và Khơme Itsarak được tham gia Hội nghị. Do 
vậy, tuy Hội nghị Giơnevơ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của 
nhân dân hai nước Lào và Campuchia nhưng chính quyên là chính 
quyền “Quốc gia” dưới sự bảo trợ của thực dân Pháp. Lực lượng 
kháng chiến của nhân dân Campuchia phải giải giáp, cách mạng 
phải làm lại từ đầu. 

Ở Lào, tuy có vùng giải phóng ở hai tỉnh, lực lượng kháng chiến 
được bảo toàn, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc kháng 
chiến của nhân dân Lào phải tiếp tục cho đến hiệp định Giơnevơ về 
Lào năm 1961-1962 mới tạm kết thúc. 


450 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


Tuy Hiệp định Giơnevơ chưa phản ánh đúng tương quan lực 
lượng và sức mạnh của chúng ta, song đây là thắng lợi to lớn của 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, nhân 
dân ba nước Đông Dương và của lực lượng hòa bình, dân chủ trên 
thế giới. 

Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ngày 22 tháng 7 
năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn thể đồng 
bào, quân đội và cán bộ: “Vì hòa bình thống nhát, độc lập, dân chủ 
của Tổ quốc mà tám, chín năm nay, nhân dân, quân đội, cán bộ và 
Chính phủ ta, đoàn kết chặt chẽ, trên dưới một lòng, chịu đựng 
gian khổ, vượt mọi khó khăn, kiên quyết kháng chiến và đã giành 
được nhiêu thắng lợi vẻ vang...” 

Thắng lợi của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã cho Việt Nam 
có thời gian tương đối hòa bình để xây dựng miễn Bắc thành một 
hậu phương lớn cho miền Nam trực tiếp đánh Mỹ, đưa đến việc ký 
kết Hiệp định Pari năm 1973, tạo bước ngoặt quan trọng đẻ giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975, đồng 
thời góp phần chỉ viện cho thắng lợi của cách mạng Lào và 
Campuchia. 

II. NGUYÊN NHÂN THÁNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA 

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG THỰC DÂN PHÁP 

1. Nguyên nhân thắng lợi 

Với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc Việt Nam đã 
hoàn toàn giải phóng, cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân 
Pháp trường kỳ 9 năm của nhân dân Việt Nam đã kết thúc, mặc dù 
chưa trọn vẹn. 


Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp là kết quả tổng hợp của 
nhiều nhân tố tạo thành. Trước hết, đó là thắng lợi của đường lối 


I1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, t.15, sđd, tr. 228. 
451 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


kháng chiến đúng đắn, sáng tạo do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vạch ra và lãnh đạo; thắng lợi của tinh thần chiến đấu đầy gian khỏ, 
hy sinh của quân đội và nhân dân Việt Nam; thắng lợi của tình 
đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Việt Nam-Lào- 
Campuchia, của tình đoàn kết anh em bầu bạn giữa nhân dân ta và 
nhân dân tiến bộ trên thế giới. 


1.1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kế thúc thắng 
lợi tước hã do đường lỗi kháng chiến độc lập, tự chú và sáng 
tạo; tài tô chức, động viên và chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta 


- Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của 
nước ta, Đảng đã vạch ra đường lối của cách mạng dân tộc, dân 
chủ tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết hợp độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội. 

Mục tiêu "độc lập dân tộc, người cày có ruộng, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội" đã được Đảng ta đề ra từ Hội nghị Trung ương lần 
thứ tám năm 1941. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, với mục tiêu giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập dân tộc 
mới giành được, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc với khẩu hiệu "Dân tộc trên hết, Tổ 
quốc trên hết", coi mục tiêu giải phóng dân tộc, giành độc lập, 
thống nhất cho Tổ quốc là nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ trước tiên 
mà cả dân tộc phải tập trung thực hiện bằng được. Đồng thời, 
Đảng ta chủ trương thực hiện từng bước mục tiêu dân chủ - người 
cày có ruộng, bởi vì có thực hiện nhiệm vụ dân chủ thì mới động 
viên được đầy đủ lực lượng đông đảo của dân tộc là nông dân 
tham gia kháng chiến. 

Tính chân lý và sáng tạo của đường lối kháng chiến của Đảng là 
ở chỗ tiếp tục dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, tập hợp mọi lực 
lượng của toàn dân tộc, đồng thời tiến hành một cách thích hợp 
nhiệm vụ dân chủ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ 
dân tộc và nhiệm vụ dân chủ, mà nhiệm vụ dân tộc là trên hết. 


452 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


Nắm vững quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến 
tranh cách mạng, Đảng đã xác định ngay từ đầu đường lối tiến 
hành cuộc chiến tranh nhân dân phù hợp với điều kiện của nước ta, 
một nước nhỏ chống lại sự xâm lược của một nước đề quốc mạnh 
hơn mình nhiều lần. 


Đường lỗi kháng chiến toàn dân, toàn điện, lâu dài, tự lực cánh 
sinh được thê hiện rõ trong chỉ thị "Kháng chiến, kiến quốc" ngày 
25 tháng l1 năm 1945 của Ban chấp hành Trung ương, trong “Lởi 
kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12- 
1946), trong “Chỉ thị Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng (22-12-1946) và được đồng chí Trường Chinh 
giải thích và phát triển trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định 
thắng lợi". Đường lỗi đó được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 
của Đảng (2-1951) khăng định là hoàn toàn đúng đắn. 


Trong đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, điều cốt lõi 
nhất, cơ bản nhất là chiến lược toàn dân kháng chiến. 


Đường lối toàn dân kháng chiến được đúc kết trong Lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia 
tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng 
lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai 
có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc. thuồng. gậy 
gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. 

Với chiến lược toàn dân kháng chiến, Đảng đã tô chức cả nước 
thành một mặt trận, tạo nên thé trận “cả nước đánh giặc”, “trăm họ 
ai cũng là binh”. Với khẩu hiệu: “mỗi quốc dân là một chiến sĩ, mỗi 
làng xóm là một pháo đài”, người Việt Nam yêu nước nào cũng 
đánh giặc, địa phương nào cũng đánh giặc, từ vùng tự do đến vùng 
tạm chiếm, từ đồng bào nông thôn đến đồng bào thành thị, từ miền 
xuôi đến miền núi, từ người già đến người trẻ, không phân biệt trai 
hay gái. Toàn dân Việt Nam đều tham gia đánh giặc bằng mọi vũ 
khí, mọi phương tiện có trong tay. 


453 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Thực hiện chiến lược toàn dân kháng chiến, Đảng mở rộng Mặt 
trận dân tộc thống nhất chông thực dân Pháp với tên gọi mới là 
Mặt trận Liên Việt trong đó Việt Minh là trụ cột; mở rộng liên 
minh công nông thành liên minh giữa công nhân, nông dân và trí 
thức tiến bộ, coi đó là những thành phần xã hội nền tảng của Mặt 
trận dân tộc và chế độ dân chủ nhân dân. Đường lối kháng chiến 
đúng đắn, sáng tạo của Đảng đã phát huy cao độ truyền thống yêu 
nước quật cường của nhân dân Việt Nam, tập hợp được các tầng 
lớp nhân dân trong cộng đồng dân tộc không phân biệt giai cấp, 
đảng phái, tôn giáo vào một mặt trận chống thực dân Pháp. 


Để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến, xây 
dựng thành công khối liên minh công nông, Đảng đã kết hợp ngay 
từ đầu nhiệm vụ chống đề quốc với nhiệm vụ chỗng phong kiến. Vì 
thế, trong kháng chiến chống Pháp, khi hướng mũi nhọn của cách 
mạng chủ yếu vào thực dân Pháp xâm lược giành mục tiêu cao nhất 
là độc lập dân tộc, Đảng đã kết hợp từng bước nhiệm vụ cách mạng 
dân chủ, thực hiện giảm tô, giảm tức, từng bước phát động quần 
chúng cải cách ruộng đắt. 


Mục đích đó hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng bức thiết của 
dân tộc, phù hợp với lợi ích trước mắt và lâu dài của nhân dân lao 
động. Vì vậy, nhân dân ta mà nòng cốt là công nhân, nông dân đã 
một lòng theo Đảng đứng lên kháng chiến, gan góc chấp nhận mọi 
hy sinh, gian khổ để đưa kháng chiến tới thắng lợi hoàn toàn. 


Cùng với việc phát động cuộc chiến tranh toàn dân, Đảng chủ 
trương tiến hành cuộc kháng chiến toàn diện. 


Chiến tranh là một cuộc thử thách toàn diện đối với toàn bộ sức 
mạnh vật chất và tỉnh thần của quốc gia và tác động đến toàn bộ 
đời sống của một dân tộc. Thực dân Pháp tiến hành chiến tranh 
tông lực, đánh phá ta trên tất cả các mặt, do vậy, đề phát huy đến 
mức cao nhất, sức mạnh của toàn dân đánh bại chiến tranh tống lực 
của địch, ta phải tiến hành chiến tranh toàn diện, đánh địch trên tất 


454 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


cả các mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, tạo 
thành sức mạnh tông hợp tiến công toàn diện kẻ thù. 


Quân sự là mặt trận chủ yếu của kháng chiến, bởi vì, “phải 
thắng địch về quân sự mới giành được thắng lợi cho kháng chiến, 
cho cách mạng”, do vậy Đảng chăm lo việc vũ trang toàn dân, xây 
dựng lực lượng và vũ trang nhân dân, lấy đánh lâu dài làm phương 
châm chiến lược, xây dựng phương thức tiến hành chiến tranh và 
nghệ thuật quân sự, quán triệt tư tưởng tiễn công, kết hợp đánh địch 
bằng cả chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, cả bằng quân 
sự, chính trị và địch vận, tiến công địch cả ở ba vùng chiến lược: 
nông thôn, rừng núi và đô thị. 

Đấu tranh trên mặt trận chính trị có vị trí đặc biệt quan trọng, là 
mặt trận để ta khai thác, phát huy thế mạnh căn bản của cuộc chiến 
tranh chính nghĩa chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa của kẻ thù. 
Đảng đã chủ trương và triển khai thực hiện đoàn kết, thống nhất 
toàn dân trong nước, cô lập kẻ thù và tranh thủ sự đồng tình và giúp 
đỡ của bạn bè, của các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới, của 
cả nhân dân Pháp cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của chúng ta. 


Theo tỉnh thần đó, suốt cuộc kháng chiến, Đảng đã ra sức củng 
cố khối liên minh công nông, đoàn kết các giai cấp, dân tộc, tôn 
giáo, đoàn kết Bắc-Trung-Nam, đoàn kết quân và dân, phá âm mưu 
chia rẽ, lừa bịp của địch, Đảng đã chăm lo củng cố Nhà nước dân 
chủ nhân dân, thường xuyên kiện toàn bộ máy kháng chiến từ trung 
ương đến địa phương, thực hiện các quyền tự do, dân chủ, kiên 
quyết trần áp bọn phản cách mạng và đẩy mạnh đấu tranh chính trị 
ở cả thành thị và nông thôn. 


Đầu tranh ngoại giao là mặt trận quan trọng nhằm triệt để cô 
lập kẻ thù, tranh thủ thêm nhiều bạn, làm cho nhân dân thế giới, kể 
cả nhân dân Pháp tán thành và ủng hộ sự nghiệp kháng chiến của 


1. Lê Duẫn, Dưới là cờ vẻ vang cua Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã 
hội, tiễn lên giành những thăng lợi mới, Nxb. Sự thật, H., 1970, tr. 40. 


455 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


nhân dân ta. Có sức mạnh chính nghĩa, lại có đường lối ngoại giao 
đúng đắn và kết hợp được chặt chẽ với các mặt đấu tranh khác, 
chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi trên mặt trận này. 


Kinh tế là một mặt đấu tranh được Đảng hết sức coi trọng. 
Kháng chiến về mặt kinh tế là xây dựng kinh tế của ta không ngừng 
lớn mạnh và phá hoại kinh tế của địch. Trong chiến tranh, kẻ địch 
tìm mọi cách đánh phá nguồn dự trữ về người, về của của ta và 
cướp đoạt nguồn nhân lực, vật lực, thực hiện âm mưu “lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh”, vì vậy chúng ta không chỉ phải phá kinh tế 
của địch mà còn phải chống địch phá kinh tế của ta. 


Để chỉ đạo xây dựng kinh tế kháng chiến, Đảng nêu ra nguyên 
tắc: vừa kháng chiến vừa kiến quốc, nhân dân ta không đợi kháng 
chiến thành công rồi mới kiến thiết mà kiến thiết ngay trong khi 
kháng chiến. Kiến quốc có thắng lợi thì kháng chiến mới thành 
công. Kiến thiết phù hợp với điều kiện chiến tranh, mục đích trước 
hết của kiến thiết là bảo đảm cung cấp cho mọi mặt trận, cho toàn 
dân đề kháng chiến lâu dài. 


Thực tiễn của cuộc kháng chiến đã chứng minh những nguyên 
tắc nói trên là hoàn toàn đúng đắn. Bằng cách phát động phong trào 
thi đua yêu nước, phát huy tỉnh thần lao động hăng hái, sáng tạo 
của nhân dân và có những chủ trương, chính sách thích hợp như 
đầy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, thi 
hành chính sách ruộng đất, v.v... Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta 
vượt lên mọi khó khăn, xây dựng được một nền kinh tế cơ bản đáp 
ứng được những nhu cầu thiết yếu của cuộc kháng chiến. 


Văn hóa tư tưởng là vũ khí lợi hại trong đấu tranh toàn diện với 
địch. Kháng chiến về mặt văn hóa là vừa chống lại văn hóa nô dịch 
và xâm lược của thực dân Pháp, chống nền văn hóa phản động, 
xuyên tạc kháng chiến, vừa xây dựng nền văn hóa mới của nước 
Việt Nam độc lập theo ba nguyên tắc: “dân tộc, khoa học, đại 
chúng”, tạo tiền để và cơ sở để tiến lên xây dựng nền văn hóa mới 


456 


Chương Vĩ: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng tiếp sau. Theo phương 
hướng trên, Đảng đã giáo dục cho quân chúng lòng yêu nước, căm 
thù giặc, nâng cao tinh thần lạc quan cách mạng, cảnh giác và tích 
cực chống các thủ đoạn chiến tranh tâm lý của kẻ thù, vận động 
quần chúng xây dựng đời sống mới, nếp sinh hoạt thời chiến giản 
dị, lành mạnh, cổ vũ mọi người hăng hái tham gia kháng chiến, 
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tin tưởng vào thắng lợi 
cuối cùng. 


Cùng với chiến lược "Toàn dân kháng chiến", Đảng ta chủ 
trương tiến hành kháng chiến trường kỳ. Do so sánh lực lượng giữa 
ta và địch còn chênh lệch, ta cần phải có thời gian chuyển hóa nhỏ 
thành lớn, yếu thành mạnh, đó là bí quyết thăng lợi, quy luật tất yếu 
của chiến tranh là lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều. 


Chính nhờ có chiến lược đúng đăn này, chúng ta vừa tiến hành 
kháng chiến vừa tiến hành kiến quốc, lực lượng kháng chiến ngày 
càng lớn mạnh, từng bước làm phá sản chiến lược "đánh nhanh, 
thắng nhanh" của thực dân Pháp, đưa quân Pháp sa vào thế bị động, 
dẫn đến thất bại hoàn toàn. 


Dựa vào sức mạnh là chính, đông thời ra sức tranh thủ sự giúp 
đỡ quốc tế là một phương châm chiến lược trong đường lối kháng 
chiến của Đảng. 

Trong suốt quá trình tiến hành kháng chiến, Đảng luôn luôn chủ 
trương phải dựa vào sức mình là chính, phải tự lực tự cường để 
đánh giặc, phải đem sức ra mà giải phóng cho ta. Đảng lãnh đạo 
từng bước xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở vật chất cho chiến 
tranh đi từ không đến có, từ ít đến nhiều. Từ những lực lượng non 
trẻ, những cơ sở vật chất yếu kém lúc ban đầu, chủng ta đã dân tiến 
lên có đủ sức mạnh cả về lực và cơ sở vật chất đề tiến công địch, 
giành thăng lợi. Sức mạnh đó hằu như hoàn toàn do ta tự xây dựng 
lấy bằng sức người, sức của của ta. Sự viện trợ từ bên ngoài tuy rất 
quan trọng, song không phải là chủ yếu, quyết định. 


457 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP ¡I1 


Dựa vào sức mình là chính, song Đảng đã chủ trương phải ra 
sức tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế. Đảng coi cách mạng Việt Nam là 
một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới và nhân dân Việt 
Nam cần phải biết tranh thủ nhân tố thuận lợi của thời đại để giành 
thắng lợi cho cách mạng. Trong kháng chiến, chúng ta đã tranh thủ 
được sự đồng tình quốc tế, sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các 
nước bè bạn, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa. 


Vừa tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, Đảng còn rất chú trọng làm 
tròn nhiệm vụ quốc tế của mình. Đảng coi mối quan hệ và liên 
minh chiến đấu với nhân dân hai nước Lào và Campuchia là quy 
luật phát triển cách mạng của ba nước, là điều có ý nghĩa sống còn 
đối với vận mệnh của ba dân tộc. 


Giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
Đảng đã xác định đường lối cách mạng đúng đắn, chỉ rõ mục tiêu 
chiến lược của cách mạng, mục đích chính trị của chiến tranh, 
chiến lược và sách lược để đạt được mục đích đã định. Đảng đã 
động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân, của cả nước 
vào cuộc chiến đầu, kết tinh, tông hợp và phát triển lên một trình độ 
mới nghệ thuật đánh giặc, bảo đảm cho toàn dân, toàn quân đánh 
thắng trong cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ. Đảng đã thống nhất 
được cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam với thế tiến công của 
phong trào cách mạng thế giới. Chính hai nguồn sức mạnh đó đã 
làm cho nhân dân Việt Nam đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược 
của đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ. 


1.2. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là 
thắng lợi của lòng yêu nước, ý chí và quyết tâm chiến đấu chống 
ngoại xâm của nhân dân Việt Nam trong đó quân đội nhân dân 
anh hùng là lực lượng trụ cột cho toàn dân kháng chiến 


Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, chống ngoại 
xâm. Tinh thần này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết và được 


458 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


Đảng ta phát huy trong cuộc kháng chiến thần thánh chống thực 
dân Pháp: “Dân ta có một lòng nông nàn yêu nước. Đó là một 
truyền thông quý báu của ta. Từ xưa đến nay, môi khi Tổ quốc bị 
xâm lăng, thì tỉnh thân ấy lại sôi nổi, nó kết tỉnh thành một làn sóng 
vô củng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiếm, khó khăn, nó 


mì 


nhân chìm tát cả lũ bán nước và lũ cướp nước ”. 


Truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, khát vọng độc lập, tự 
do của nhân dân ta đã được Đảng và Chủ tịch Hỗ Chí Minh khơi 
dậy và phát huy cao độ trong lực lượng chính trị và lực lượng quân 
sự hùng hậu chống thực dân Pháp xâm lược. 


Quán triệt tư tưởng cách mạng bạo lực của chủ nghĩa Mác- 
Lênin, Đảng đã xác định bạo lực cách mạng là bạo lực của quần 
chúng, vì vậy phải xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ 
trang vững mạnh. 


Lực lượng chính trị của quần chúng là lực lượng của toàn dân 
tham gia kháng chiến một cách có tô chức dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Các giai cấp cách mạng, các tầng lớp nhân dân yêu nước, các 
thành phần dân tộc của cộng đồng dân tộc Việt Nam đã được thu 
hút vào nhiều hình thức tổ chức, dưới khâu hiệu của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
không chịu làm nô lệ”. Lực lượng chính trị của quần chúng đã tham 
gia xây dựng hậu phương, chi viện cho tiền tuyến, và là lực lượng 
trực tiếp tiến công địch bằng nhiều hình thức. Nhờ có lực lượng 
chính trị quần chúng đông đảo và hùng mạnh, Đảng đã khai thác 
được mọi tiềm năng của nhân dân, của đất nước để xây dựng và 
phát triển lực lượng vũ trang nhân dân và có chỗ dựa cho lực lượng 
vũ trang tác chiến, mới thực hiện được phương thức kết hợp giữa 
đâu tranh chính trị và đấu tranh quân sự, giữa khởi nghĩa và chiến 
tranh cách mạng. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn :ập, tập 6, sđd, tr. 171. 
459 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


Lực lượng vũ trang nhân dân là lực lượng nòng cốt cho toàn 
dân đánh giặc, là lực lượng đóng vai trò quyết định trực tiếp trong 
việc tiêu diệt lực lượng vũ trang của địch, đè bẹp ý chí xâm lược 
của chúng, giành thắng lợi cho chiến tranh. 


Lực lượng vũ trang nhân dân gồm có bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân, du kích. Lực lượng vũ trang nhân dân do 
Đảng lãnh đạo, là lực lượng thực sự của nhân dân, từ nhân dân mà 
ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân 
đội là tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. Quân đội thực sự là công cụ 
sắc bến của nhà nước dân chủ nhân dân, chiến đấu theo mục tiêu 
của cách mạng đó là độc lập dân tộc và dân chủ, tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. 


Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã khắc phục muôn vàn 
khó khăn để xây dựng quân đội thường trực, xây dựng bộ đội chủ 
lực mạnh. Đến những năm đầu của thập kỷ 50, ta đã có được 6 đại 
đoàn và các trung đoàn chủ lực, có các binh chủng pháo binh, công 
binh, thông tin, cao xạ, vận tải ô tô... Nhờ đó, khi thời cơ đến, ta đã 
tung những quả đắm chủ lực vào trận quyết chiến chiến lược và đã 
giành được thắng lợi cuối cùng của chiến tranh. 


1.3. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành được 
thắng lợi vì có hậu phương, căn cứ địa vững chắc 

Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin coi hậu phương 
là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi của 
chiến tranh, Đảng đã ra sức xây dựng căn cứ địa, hậu phương và 
củng cố chế độ dân chủ nhân dân, nhằm động viên cao nhất, nhiều 
nhất sức người sức của cho chiến tranh. 


Quan điểm và nội dung xây dựng hậu phương kháng chiến của 
Đảng gồm: Giữ vững và củng cố các vùng tự do rộng lớn, đồng 
thời ra sức khôi phục và phát triển cơ sở chính trị, xây dựng các 
khu du kích và căn cứ du kích ở vùng địch chiếm đóng. Căn cứ vào 
điều kiện và đặc điểm của nước ta, Đảng đã xác định nông thôn 


460 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


(bao gồm cả vùng rừng núi và vùng đồng bằng) là địa bàn chiến 
lược trọng yếu, là chỗ dựa và trận địa vững chắc, lâu dài của chiến 
tranh cách mạng, vì vậy, ở địa bàn này, ta cần và có đủ điều kiện để 
xây dựng căn cứ, hậu phương kháng chiến. Còn ở thành thị là nơi 
địch mạnh nhưng lại là “điểm huyệt” của chúng, nên ta coi trọng 
việc xây dựng cơ sở chính trị, làm chỗ dựa cho cuộc đấu tranh ở 
thành thị, phối hợp với cuộc đấu tranh chung của cả nước. 


Xây dựng hậu phương kháng chiến là xây dựng về mọi mặt cả 
về kinh tế, chính trị, quân sự và văn hóa. Sức mạnh của hậu phương 
kháng chiến bắt nguồn từ sức mạnh của chế độ mới. Vì vậy, thực 
chất của xây dựng hậu phương là xây dựng chế độ mới, chế độ dân 
chủ nhân dân. 


Trong kháng chiến, Đảng và Nhà nước đã tiến hành những cải 
cách dân chủ, thực hiện giảm tô và tạm cấp ruộng đất của bọn thực 
dân và phản động cho nông dân, thí điểm cải cách ruộng đất..., đã 
làm cho nhân dân thấy rõ ưu việt của chế độ mới, góp phần nâng 
cao ý thức làm chủ, làm cho nhân dân thiết tha với chế độ mới và 
quyết tâm xây dựng cũng như bảo vệ chế độ. 


1.4. Cuộc kháng chiến thắng lợi vì có phương thức tiến hành 
chiến tranh thích hợp và có nghệ thuật quân sự tài giỏi 

Phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự có vai 
trò quan trọng, quyết định thắng lợi của chiến tranh. Phương thức 
tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự của ta đã quán triệt sâu 
sắc tư tưởng chiến lược tiến công. Tạo được thế tiến công và có 
được khả năng tiến công là do Đảng luôn luôn đánh giá đúng địch, 
ta, biết phát huy chỗ mạnh của ta để đánh vào chỗ yếu của địch. 
Khả năng tiến công đó còn gắn liền với đường lối động viên và tô 
chức toàn dân đánh giặc, xây dựng lực lượng và thế trận của chiến 
tranh nhân dân và có một nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân 
sáng tạo. 


461 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chúng ta quán 
triệt nguyên tắc kết hợp tiêu diệt địch với giành và giữ quyên làm 
chủ của nhân dân ta; tích cực tiêu diệt lực lượng địch và giữ gìn, 
phát triển lực lượng ta. 


Đấu tranh vũ trang là hình thức đấu tranh cao nhất, có tác dụng 
quyết định thắng lợi của chiến tranh. Mục đích cuối cùng của chiến 
tranh cách mạng là đập tan bộ máy thống trị của địch, giành chính 
quyền về tay nhân dân. 


Ở vùng địch chiếm đóng, đầu tranh vũ trang được kết hợp chặt 
chẽ với đầu tranh chính trị. Đấu tranh vũ trang tiêu diệt địch đã hỗ 
trợ cho quân chúng nỗi dậy để phá tẻ, trừ gian, tiêu hao và tiêu diệt 
địch, kiềm chế và giam chân địch, phát triển khu du kích và căn cứ 
du kích trong lòng địch, bảo vệ vùng tự do. Bằng nhiều phương 
pháp và hình thức linh hoạt như đấu tranh chống bắt lính, đòi chồng 
con, gọi hàng, kêu gọi chồng con trở về, bao vây đồn bốt địch kết 
hợp với dụ hàng, gây cơ sở, nhân mối làm nội ứng cho quân ta tiến 
công hoặc làm binh biến... nhân dân ta đã thu được nhiều kết quả 
trong việc làm tan rã hàng ngũ địch. Sự kết hợp nhịp nhàng và chặt 
chẽ giữa đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị trong vùng địch 
tạm chiếm là biểu hiện sinh động của sự kết hợp giữa tiến công và 
nổi dậy của quân chúng. 

Ở vùng tự do, nhân dân Việt Nam ra sức sản xuất, thực hiện 
chính sách ruộng đất, cải thiện đời sống, đóng góp thuế nông 
nghiệp, đi bộ đội, đi dân công. Vùng tự do được xây dựng thành 
căn cứ địa, hậu phương vững chắc cho kháng chiến. 

Kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy là nội 
dung rất cơ bản của nghệ thuật phát động cả nước đánh giặc ở 
nước ta. 

Chiến tranh du kích là hình thức đấu tranh vũ trang của quần 


chúng đông đảo, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Nhờ phát 
động được chiến tranh du kích, ta đã duy trì và đầy mạnh được 


462 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


phong trào kháng chiến ở vùng địch tạm chiếm, xây dựng được cơ 
sở, được chính quyền nhân dân, xây dựng và mở rộng được căn cứ, 
do đó đánh mạnh vào âm mưu "dùng người Việt đánh người Việt, 
lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của địch. Với cách đánh thiên 
biến vạn hóa của chiến tranh du kích, tiến công địch ở mọi lúc, mọi 
nơi, quân và dân ta đã tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, 
gây cho địch những tồn thất nặng nê. 

Chiến tranh du kích còn có tác dụng kiềm chế và phân tán cao 
độ lực lượng địch, khiến chúng ngày càng bị sa lầy, lâm vào tình 
thế mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung. Mặc dù trong 9 năm 
chiến tranh, Pháp đã phải tăng quân gấp 7 lần song luôn luôn có ít 
nhất 90 phần trăm lực lượng của chúng bị giam chân tại chỗ để 
bình định, chiếm đóng và đối phó với chiến tranh du kích. Chiến 
tranh du kích, vì vậy, đã trở thành nỗi "đau đầu" thường xuyên của 
các bộ chỉ huy quân Pháp và là nỗi khủng khiếp của quân viễn 
chinh Pháp. Chiến tranh du kích còn là cơ sở để phát triển chiến 
tranh chính quy, tạo điều kiện cho ta xây dựng lực lượng, phát triển 
lực lượng vũ trang ba thứ quân. Chiến tranh du kích không những 
có tầm quan trọng về chiến lược quân sự mà còn có ý nghĩa rất lớn 
trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Đó chính 
là một phương thức của quản chúng cách mạng để thực hành khởi 
nghĩa từng phần, giành chính quyền ở cơ sở về tay nhân dân. 

Song, muốn đưa kháng chiến đến thắng lợi thì chiến tranh du 
kích phải phát triển lên thành chiến tranh chính quy. Có tiến hành 
chiến tranh chính quy, quân và dân ta mới thực hiện được những 
đòn tiến công chiến lược, đánh quy mô tiêu diệt lớn, giải phóng 
những vùng đất đai quan trọng, nắm và giữ vững được quyền 
chủ động chiến lược, thực hành quyết chiến chiến lược, giáng 
những đòn mạnh mẽ vào ý chí xâm lược của địch, buộc chúng 
phải chịu thất bại. Chính đòn tác chiến chính quy của bộ đội 
chủ lực trong trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ, đập 
tan một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân viễn chính Pháp, 


463 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


đã làm sụp đỗ kế hoạch Nava, đưa đến thắng lợi quyết định của 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 


Đảng đã chú trọng kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến 
tranh chính quy, phát triển chiến tranh du kích nhằm tiêu hao, 
căng kéo địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực tập trung lực 
lượng thành quả đấm mạnh, cơ động rộng rãi, tiến công tiêu diệt 
địch; mặt khác, đẩy mạnh chiến tranh chính quy để hỗ trợ, thúc 
đây chiến tranh du kích phát triển. Sự chỉ đạo của Đảng về 
phương châm tác chiến, mà nội dung của nó là kết hợp giữa ba 
thành phản: du kích chiến, vận động chiến và trận địa chiến, qua 
các thời kỳ chiến tranh chính là biểu hiện sự kết hợp giữa chiến 
tranh du kích và chiến tranh chính quy. 


Trong chiến tranh, chọn đúng phương hướng để tiến công địch 
là một vấn đề quan trọng, nhất là ở hướng tiến công chiến lược. 
Nét đặc sắc trong nghệ thuật chọn hướng của ta là đã khéo tìm đánh 
vào những nơi địch yếu, sơ hở nhưng lại là nơi hiểm yếu và có ý 
nghĩa quan trọng vẻ chiến lược. Trong chiến cuộc Đông - Xuân 
1953-1954, do chọn hướng tiến công chiến lược đúng đắn, ta đã 
giành được thắng lợi mang tính quyết định. 

Đi đôi với nghệ thuật chọn hướng tiến công, Đảng còn rất chú 
ý đến việc tạo thời cơ và nắm thời cơ. Qua các thời kỳ của kháng 
chiến, với ý thức tích cực, chủ động, Đảng luôn luôn lãnh đạo 
quân và dân ta ra sức phát triển lực lượng về mọi mặt, tích Cực 
đánh địch, vừa tạo điều kiện thúc đẩy thời cơ phát sinh, phát triển, 
vừa chuẩn bị sẵn sàng để khi thời cơ xuất hiện thì lập tức kịp thời 
hành động. 

Chiến thắng Đông - Xuân 1953-1954 là thành công rực rỡ về 
nghệ thuật nắm vững thời cơ và chủ động sáng tạo ra thời cơ để 
tiến hành quyết chiến chiến lược, đánh bại cố gắng cuối cùng và 
cao nhất của địch giành thắng lợi quyết định cho chiến tranh. 


464 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


1.5. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là 
thắng lợi của tình đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân 
Lào và nhân dân Campuchia, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ 
quốc tế 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 
là một bộ phận của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, gắn 
bó mật thiết với cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Lào và nhân 
dân Campuchia. Ngay từ khi cuộc kháng chiến bùng nỗ, Đảng đã 
xác định: “Đoàn kết với hai dân tộc Miên, Lào và các dân tộc bị áp 
bức trong khối liên hiệp Pháp..., thân thiện với các dân tộc Tàu, 
Xiêm, Diễn Điện, Ấn Đó, Nam Dương và các dân tộc yêu chuộng 


dân chủ, hòa bình trên thế giới". 


Quán triệt tỉnh thần trên, Đảng rất chú trọng đây mạnh đoàn kết, 
liên minh với nhân dân Lào và Campuchia trong cuộc chiến đấu 
chống kẻ thù chung là thực dân Pháp xâm lược. 


Sự nghiệp đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào - 
Campuchia trải qua hai thời kỳ: Thời kỳ đầu là liên minh chiến đấu 
dưới sự lãnh đạo chung của một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản 
Đông Dương; thời kỳ sau là đoàn kết, liên minh giữa ba nước với 
sự bàn bạc, thống nhất, phối hợp giữa ba đảng của ba dân tộc. Dẫu 
trong thời kỳ nào thì những vấn đề cơ bản là giữ vững độc lập, tự 
quyết, bình đăng, tương trợ, hợp tác, tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhau, sự liên minh được 
thực hiện trên các mặt, tiêu biểu là liên minh quân sự, đấu tranh vũ 
trang bao gồm chiến lược chung xác định mục tiêu, sử dụng lực 
lượng, phân chia chiến trường, phối hợp tác chiến... 

Thực hiện chủ trương trên, ngày 30-10-1945, Hiệp định Liên 
minh quân sự giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa cùng với Hiệp định thành lập Liên quân Lào - Việt được 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8, 1945-1947, sđd, 
tr. l5I1. 


465 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


ký kết. Cuối năm 1945, đại diện Chính phủ Việt Nam cùng Ủy ban 
Cao Miên độc lập ký Tuyên bố chung về “Đoàn kết Việt-Miên-Lào 
chống Pháp”. Từ đó liên quân Việt-Miên-Lào đã phối hợp cùng 
chiến đấu chống Pháp xâm lược trên chiến trường của cả ba nước. 
Trên cơ sở sự phát triển cũng như đòi hỏi của cách mạng mỗi nước, 
ngày 20-1-1949, quân tình nguyện Việt Nam đã giúp cách mạng 
Lào thành lập “Đội Látxavông”, tiền thân của Quân đội nhân dân 
Lào, và ngày 19-6-1951, giúp cách mạng Campuchia thành lập Bộ 
đội Ítxarắc, tiền thân của Quân đội nhân dân cách mạng 
Campuchia. 


Tháng 3 năm 1951, Hội nghị Liên minh Việt-Miên-Lào được tô 
chức và câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguyên tắc 
của quan hệ liên minh đặc biệt này: “Việt Nam kháng chiến có 
thành công thì Lào, Miên mới thắng lợi; và Lào, Miên có thắng lợi 
thì Việt Nam mới hoàn toàn thắng lợi”. 


Quan điểm “Đông Dương là một chiến trường” và “giúp bạn là 
tự giúp mình”, đã trở thành tư tưởng xuyên suốt trong cuộc kháng 
chiến của Đảng, quân đội và nhân dân ta; trở thành yếu tố quan 
trọng quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến thần thánh chống 
thực dân Pháp xâm lược. Tình đoàn kết và liên minh chiến đấu Việt 
Nam-Lào-Campuchia đã trở thành mẫu mực của sự kết hợp giữa 
chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản của Đảng và nhân 
dân ta. 


Trong suốt cuộc kháng chiến, nhân dân ta đã hết lòng giúp đỡ 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào và Campuchia, coi đó là sự 
nghiệp cách mạng của chính mình. Và về phía mình, nhân dân ta 
cũng nhận được sự giúp đỡ chí tình của hai nước láng giềng anh 
em. Cùng đoàn kết chiến đấu, liên minh chiến đấu Việt Nam, Lào, 
Campuchia đã tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa ba 
chiến trường, buộc thực dân Pháp lâm vào thế bị động, lúng túng 
đối phó, cuối cùng chịu thất bại trên cả ba nước. 


466 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng với đường 
lối đoàn kết, liên minh với cách mạng Lào và Campuchia, Đảng đề 
ra đường lối đoàn kết quốc tế và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ 
rộng rãi của nhân dân thế giới. 

Trong những năm đầu kháng chiến, chúng ta đã làm hết sức 
mình để phá vòng vây của kẻ thù, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ 
quốc tế với việc đặt các cơ quan đại diện thông tin tại Thái Lan, 
Miền Điện, Pari (Pháp), Praha (Tiệp Khắc).., cử nhiều đoàn cán bộ, 
các tô chức thanh niên, phụ nữ... tham gia hội nghị, liên hoan quốc 
tế, tham gia cùng với Hồng quân Trung Quốc trong chiến dịch 
Thập Vạn Đại Sơn, v.v... Trong những năm tiếp theo của cuộc 
kháng chiến, Đảng ta đã mở rộng quan hệ ngoại giao với việc Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đi thăm Liên Xô, Trung Quốc, tô chức "Tháng 
đoàn kết hữu nghị Việt - Trung - Xô”, v.v... 


Chính nhở đường lối đúng đắn đó, cuộc kháng chiến của nhân 
dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ quốc tế to lớn. Đảng Cộng 
sản Pháp đã tổ chức phong trào đòi hòa bình ở Đông Dương với 
tắm gương Raymonde Dien (Raymông Điên), Henri Martin (Hăngri 
Mác tanh) phản đối việc đưa binh lính và vũ khí sang Đông Dương 
đã dấy lên phong trào ủng hộ Việt Nam, đòi hòa bình ở 
Mađagatxca, Tuynidi, Marốc, Angiêri.. cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu 
tranh của nhân dân Việt Nam. 

Về phía các nước xã hội chủ nghĩa, việc Liên Xô, Trung Quốc và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác công nhận và đặt quan hệ ngoại giao 
với Việt Nam đã phá vỡ âm mưu bao vây, cô lập cách mạng Việt 
Nam của Pháp - Mỹ, mở ra thời kỳ mới cho cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta. Từ sau năm 1950, Trung Quốc và Liên Xô đã giúp đỡ 
Việt Nam về vật chất cũng như có vấn, góp phần vào thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp của nhân dân Việt Nam. 

Quá trình thực hiện đoàn kết, liên minh chiến đấu đẻ tạo nên 
sức mạnh trong kháng chiến là quá trình vận động rất phức tạp và 


467 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP ¡1 


có nhiều mâu thuẫn. Không tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế thì 
lực lượng bị thu hẹp, nhưng không độc lập tự chủ thì mắt mát sẽ 
khó lường. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng đã thực 
hiện tốt đường lối độc lập tự chủ kết hợp với việc tranh thủ sự ủng 
hộ quốc tế, đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khô của nhân dân 
ta đến thắng lợi. 


2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện 
Biên Phủ dẫn tới việc ký kết Hiệp định Giơnevơ kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp 
xâm lược và can thiệp Mỹ. Thực dân Pháp đã buộc phải thừa nhận 
độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, 
Lào, Campuchia và đã phải rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam. 


- Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp đã làm sáng tỏ một chân lý: trong điều kiện thể giới 
ngày nay, một dân tộc đất không rộng, người không đông, nhưng 
quyết tâm chiến đấu, đoàn kết chặt chẽ, có đường lỗi chính trị, 
quân sự đúng đắn, được sự ủng hộ quốc tế thì có đầy đủ khả năng 
lật đồ ách thông trị của chủ nghĩa thực dân và đánh bại chiến tranh 
xâm lược của chủ nghĩa đễ quốc giành lại độc lập, tự do. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp 
Mỹ của nhân dân Việt Nam kéo dài ròng rã 3223 ngày đêm. Dưới 
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với tỉnh thần "thà hy sinh tất cả 
chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô 
lệ", và với ý chí sắt đá nhân dân Việt Nam đã đánh thắng quân đội 
nhà nghề của thực dân Pháp, được đề quốc Mỹ, Anh giúp sức. Đây 
là một thất bại lớn nhất trong lịch sử chiến tranh xâm lược thuộc 
địa của thực dân Pháp. 


Thực dân Pháp không ngờ rằng một nước đế quốc lớn có nền 
công nghiệp hiện đại, có quân đội chính quy, nhà nghề, có đủ vũ 
khí, phương tiện hiện đại, có đủ cán bộ được đào tạo chính quy, có 


468 


Chương Vĩ: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


sự ủng hộ và giúp sức của Mỹ lại chịu thua Việt Nam, một nước 
nhỏ không có công nghiệp hiện đại, chưa có kinh nghiệm vẻ chiến 
tranh chính quy, quá nửa thời gian chiến tranh bị bao vây bốn bẻ, 
không có sự viện trợ của nước ngoài về vật chất. 


Trong chín năm tiền hành chiến tranh xâm lược, thực dân Pháp 
được Mỹ giúp đỡ đã tung vào chiến trường Đông Dương lực 
lượng và phương tiện chiến tranh rất lớn. Ở vào thời điểm huy 
động lực lượng cao nhất (3-1954), thực dân Pháp đã sử dụng 191 
tiểu đoàn, (trong đó có 84 tiêu đoàn Âu-Phi), 550 máy bay, 26 tiểu 
đoàn pháo binh, I0 trung đoàn xe tăng và xe bọc thép, 390 tàu 
chiến và ca nô. Thực dân Pháp đã tiêu phí gần 3.000 tỷ phơ-răng 
(tương đương khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ), trung bình mỗi ngày tiêu 
phí gần l tỷ phơ-răng. Chính phủ Pháp dựng lên đồ xuống 20 lần, 
trung bình mỗi chính phủ chỉ làm việc trong 7 tháng, có chính phủ 
chỉ tồn tại trong 7 ngày, nhiêu lần thay đôi chủ trương, kế hoạch 
chiến lược, 7 lần thay Toàn quyên, 8 lần đổi tướng Tổng chỉ huy 
quân viễn chinh. Trong 5 năm (1950-1954), Mỹ đã viện trợ cho 
Pháp 1.154 tỷ phơ-răng (2,6 tỷ đô la), cung cấp cho Pháp 350 máy 
bay, 390 tàu chiến, 1.400 xe tăng, xe bọc thép, 16.000 ô tô vận tải, 
175.000 súng hạng nhẹ Ì, 


Hơn nửa triệu quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp và 
quân ngụy bị tiêu diệt, 435 máy bay bị bắn rơi và phá húy, 603 tàu 
chiến bị bắn cháy và bắn chìm, 244 khẩu pháo, 9.283 xe quân sự, 
377 đầu máy xe lửa bị phá hủy. Ta đã thu được 255 khẩu pháo, 504 
xe quân sự, 130.415 súng các loại của quân đội Pháp. 

Sự thảm bại của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ không phải chỉ 
trên lĩnh vực quân sự, ở số tiên chỉ phí, mà còn ở chỗ làm cho sự 
khủng hoảng chính trị, xã hội của nước Pháp thêm sâu sắc. Đối với 


I. Ban chỉ đạo tông kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc 
kháng chiên chông thực dân Pháp - Thăng lợi và bài học, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 447. 


469 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


đế quốc Mỹ, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam đã giáng 
một đòn mạnh mẽ đầu tiên vào "chiến lược trả đũa ò ạt" của chính 
quyền Ai-xen-hao, báo hiệu sự phá sản không thể tránh khỏi của 
chiến lược này. 


Sau chiến tranh xâm lược Việt Nam thất bại, nội bộ Chính phủ 
Pháp lục đục: các nhà chính trị đỗ lỗi cho các nhà quân sự không 
đủ tài cầm quân, các nhà quân sự đồ lỗi cho Chính phủ Pháp không 
xác định được mục tiêu của chiến tranh, không cung cấp đầy đủ 
quân số và phương tiện vật chất. Họ thường đánh giá quá cao sức 
mạnh của quân đội viễn chinh Pháp và đánh giá quá thấp sức mạnh 
của dân tộc Việt Nam, một dân tộc kiên cường, bắt khuất đã vùng 
đậy từ cuộc Cách mạng tháng Tám và được Đảng Cộng sản, một 
chính đảng triệt để cách mạng đã được tôi luyện, thử thách, lãnh 
đạo và tổ chức. Họ không nhận thức được thế và lực mới của ba 
dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia và tính chất lỗi thời, đi xuống 
của chủ nghĩa thực dân Pháp trong thời đại mới. 


- Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
nhân dân Việt Nam đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách 
mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miên Bắc, tạo cơ sở để tiễn 
lên hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân lộc. 


Với nửa nước được giải phóng, chúng ta đã có một căn cứ địa 
cách mạng rộng lớn và vững chắc chưa từng có trong lịch sử cách 
mạng Việt Nam kể từ khi có Đảng lãnh đạo năm 1930. Do được 
giải phóng, miền Bắc mới có điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trở thành hậu phương vững chắc của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, nơi đứng chân của cơ quan đầu não cách mạng và chiến 
tranh cách mạng Việt Nam, nơi xây dựng lực lượng quân sự cơ 
động chiến lược cho cả nước, nơi tiếp nhận sự chỉ viện quốc tế của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em; nơi cung cấp sức người, sức của 
to lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam và cho sự nghiệp cách mạng 
của cả hai dân tộc Lào và Campuchia anh em. Trên thực tế, miễn 


470 


Chương Vĩ: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


Bắc xã hội chủ nghĩa đã trở thành thành trì kiên cố trong cuộc đụng 
đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam với đề quốc Mỹ xâm lược. Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (năm 1976) đã khăng 
định: “...Không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa” '. 


Qua chín năm kháng chiến chống Pháp, ta đã có lực lượng vũ 
trang nhân dân lớn mạnh, trưởng thành. Khác với lúc mới bước vào 
cuộc kháng chiến toàn quốc tháng 12 năm 1946, lực lượng vũ trang 
gồm ba thứ quân đã lớn mạnh vượt bậc vừa có số lượng đông vừa có 
chất lượng cao, với hàng triệu dân quân du kích khắp làng bản, phố 
phường trung thành với cách mạng, với Tổ quốc, với nhân dân, dày 
dạn kinh nghiệm trong chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, 
xứng đáng là lực lượng tiên phong trong chiến đấu và xây dựng. 


Đặc biệt, qua chín năm rèn luyện trong kháng chiến chống 
Pháp, Đảng đã có đội ngũ cán bộ, đảng viên từ trung ương đến cơ 
sở, tiên phong gương mẫu trong chiến đấu, dày dạn kinh nghiệm 
lãnh đạo, chi đạo chiến tranh; đông đảo nhân dân ta từ Bắc chí Nam 
kiên cường bắt khuất trước quân thù xâm lược, thông minh sáng tạo 
trong đánh giặc cứu nước và giữ nước. 


Như vậy, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp đưa 
nửa đất nước tới giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội, cùng với lực 
lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân 
trưởng thành, lớn mạnh đã trở thành một điều kiện cơ bản quyết 
định để dân tộc Việt Nam đánh thắng hoàn toàn để quốc Mỹ xâm 
lược hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã để 
lại cho Đảng và nhân dân ta bài học kinh nghiệm quý báu trong 
việc tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân 
tộc. Đó là kinh nghiệm của một dân tộc nhỏ đánh thắng một đề quốc 
to, một thành công điển hình của nghệ thuật “lấy yếu chống mạnh”, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 37, sđd, tr. 490. 
471 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


“lấy ít địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”. Những kinh nghiệm vô giá 
đó đã được khảo nghiệm trong thực tiễn máu lửa của chín năm 
kháng chiến, được rút ra từ bao nhiêu hy sinh xương máu của hàng 
triệu chiến sĩ đồng bào cả nước. 


Đó là những kinh nghiệm về chuẩn bị và tiến hành một cuộc 
chiến tranh nhân dân của Đảng; kinh nghiệm chỉ đạo, động viên, tổ 
chức lực lượng của các cấp ủy, chính quyên, đoàn thê ở trung ương 
và địa phương trên mọi miền của Tổ quốc; kinh nghiệm trực tiếp 
đánh giặc cứu nước của hàng triệu quần chúng nhân dân... 


Qua kháng chiến chống Pháp, chúng ta rút được bài học kinh 
nghiệm trong việc xác định kẻ thù, kinh nghiệm về việc đánh giá 
đúng sức mạnh của kẻ thà đề khăng định quyết tâm chiến đấu và đề 
ra phương sách, nghệ thuật chiến đấu phù hợp, hạn chế tốn thất, 
giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp còn để lại nhiều 
kinh nghiệm về xây đựng và hoàn chỉnh đường lỗi quân sự của 
Đảng. Khi bước vào kháng chiến chỗng Pháp, tuy Đảng sớm xây 
dựng đường lối quân sự ngay trong năm đầu toàn quốc kháng chiến 
(1947) nhưng cũng mới trên những nét cơ bản, sau đó từng bước bổ 
sung phát triển (1950) và đến cuối cuộc kháng chiến (1954) thì mới 
hoàn chỉnh đường lối chiến tranh nhân dân Việt Nam. 


Đó là đường lối kháng chiến toàn dân, vũ trang toàn dân, phát 
động toàn dân tham gia kháng chiến, tạo thé trận chiến tranh nhân 
dân, phát triển chiến tranh du kích kết hợp với đẩy mạnh chiến 
tranh chính quy, phát huy sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân 
dân cả ba thứ quân, kết hợp tác chiến với địch vận.... 


Về chiến lược quân sự, trong kháng chiến chống Pháp, chúng ta 
đã từng bước trưởng thành về chi đạo hoạt động chiến lược, từ chỉ 
đạo cuộc tổng tiến công đồng loạt ở nhiều thành phố trên miền Bắc 
mở đầu toàn quốc kháng chiến (19-12-1946); chỉ đạo đánh bại cuộc 
tiến công chiến lược của địch lên Việt Bắc (Thu - Đông 1947); chỉ 


472 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


đạo hoạt động tiến công chiến lược Thu - Đông 1950 mà trung tâm 
là chiến dịch Biên ĐIỚI; đến chỉ đạo cuộc tiến công chiến lược 
Đông - Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện 
Biên Phủ. 

Về nghệ thuật chiến dịch, trong kháng chiến chỗng Pháp quân 
đội ta đã tiến hành hơn 40 chiến dịch tử quy mô nhỏ (1-2 trung 
đoàn) đến quy mô lớn (3-5 đại đoàn), trong đó có những điển hình 
xuất sắc cả về tầm vóc thắng lợi và trình độ nghệ thuật như chiến 
dịch Biên giới (1950), chiến dịch Hòa Bình, chiến dịch Tây Bắc 
(1952), nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). 


Về xây dựng và bảo vệ căn cứ - hậu phương kháng chiến, chín 
năm kháng chiến chống pháp đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm 
quý, trước hết là khăng định tầm quan trọng lớn lao của căn cứ 
cách mạng, hậu phương trong chiến tranh. Đó không những là nơi 
tồn tại và hoạt động của cơ quan chỉ đạo kháng chiến của trung 
ương và địa phương mà còn là đất đứng chân, xây dựng những đơn 
vị quân đội ngày càng đông, đủ sức tiến hành những trận chiến đấu 
ngày càng lớn. Trong kháng chiến chống Pháp ta đã có nhiều kinh 
nghiệm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc những căn cứ 
địa kháng chiến như Việt Bắc hoặc Thanh - Nghệ - Tĩnh và Nam - 
Ngãi - Bình - Phú ở miền Trung, các chiến khu ở miền Đông Nam 
Bộ, Đồng Tháp Mười ở miền Trung Nam Bộ, rừng U Minh... ở 
miền Tây Nam Bộ. 

Với những kinh nghiệm đó, sau kháng chiến chống Pháp khi có 
nửa nước giải phóng, ta đã khẩn trương xây dựng ngay miền Bắc 
về mọi mặt mà trung tâm là tiền hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
làm cho nửa nước đã giải phóng ngày càng lớn mạnh, trở thành hậu 
phương lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thành căn 
cứ địa vững chắc của cách mạng cả ba nước trên bán đảo Đông 
Dương, thành trì kiên cố của dân tộc Việt Nam trong cuộc đụng 
đầu lịch sử với để quốc Mỹ. 


473 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Trong kháng chiến chống Pháp, chúng ta cũng có kinh nghiệm 
xây dựng hậu phương toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, trong đó trung tâm là xây dựng về chính trị, xây 
dựng chế độ mới, đồng thời, ta cũng có kinh nghiệm bảo vệ hậu 
phương bằng nhiều lực lượng, từ xa, vành ngoài, vòng trong, với 
nhiều cách đánh khác nhau. Nhờ có những kinh nghiệm ấy nên đến 
kháng chiến chống Mỹ, ngay từ đầu cho đến cuối cuộc kháng 
chiến, hẳu như tất cả các căn cứ kháng chiến, hậu phương của ta 
được bảo đảm về an ninh chính trị, lực lượng vũ trang ngày càng 
được ôn định. Các căn cứ và hậu phương của ta trên khắp đất nước 
đều trở thành chỗ dựa về tinh thần, nguồn cung cấp về vật chất cho 
tiền tuyến đánh giặc cứu nước. 


- Đối với phong trào cách mạng thế giới, sau thắng lợi vĩ đại 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, thắng lợi của 
Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
đã giáng một đòn nặng nê vào hệ thông thực dân, mở đâu cho sự 
sụp đồ của chủ nghĩa thực dân cũ; cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu 
tranh giải phóng dân tộc trên thể giới, trước hết là phong trào giải 
phóng ở châu Á và châu Phi. 


Như chúng ta đã biết, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 
1945 ở Việt Nam đã chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần quan trọng vào việc 
thúc đẩy cuộc tiến công cách mạng vào chủ nghĩa đế quốc, có vũ 
mạnh mẽ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống ách nô 
dịch của chủ nghĩa thực dân. Nói một cách khác, thắng lợi của 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một thắng lợi to lớn của phong 
trào giải phóng dân tộc, đồng thời cũng là một sự thách thức 
nghiêm trọng đối với vị trí và ảnh hưởng của chủ nghĩa đề quốc ở 
khu vực Đông Nam Á. 


Với tính chất triệt để chống đế quốc, là ngọn cờ tiêu biểu cho sự 
kết hợp các trào lưu cách mạng của thời đại, và với vị trí đi đầu 
trong phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở một địa bàn chiến 


474 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


lược quan trọng ở Đông Nam châu Á, cách mạng Việt Nam là đối 
tượng đánh phá quyết liệt nhất của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
phản động quốc tế. Vì thế ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 
thành công, cách mạng Việt Nam chưa bao giờ cùng một lúc phải 
đối phó với nhiều kẻ thù như trong những năm 1945-1946. Ở miền 
Bắc, hai mươi vạn quân Tưởng Giới Thạch kéo vào phối hợp với 
bọn phản động trong Việt Nam Quốc dân đảng tiến hành chống phá 
hòng tiêu diệt chính quyền cách mạng vừa mới thành lập. Ở miễn 
Nam, núp dưới danh nghĩa quân Đồng minh vào tước khí giới quân 
Nhật, đế quốc Anh đã giúp thực dân Pháp quay lại đánh chiếm 
Nam Bộ, tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. 


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân 
Việt Nam ngay từ những ngày đầu đã trở thành một cuộc đọ sức 
quyết liệt mang tính thời đại: giữa một bên là lực lượng cách mạng 
mà nhân dân Việt Nam là đội quân xung kích, và một bên là lực 
lượng đề quốc. Trong cuộc đọ sức quyết liệt này, "Mục đích Anh, 
Mỹ là kéo thực dân Pháp bao vây Liên Xô và ngăn ngừa cách mạng 
thuộc địa, giao cho thực dân Pháp và Hà Lan nhiệm vụ canh giữ 
Đông Dương và Nam Dương để cho Anh - Mỹ rảnh tay một phần 
nào, hòng ngăn ngừa sức bành trướng của Liên Xô"!. Nhưng thực 
dân Pháp chăng những không đủ sức “canh giữ” Đông Dương mà 
ngày càng thảm bại trong cuộc chiến tranh này. Để thực hiện mưu 
đồ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và 
tiến tới thay thế vị trí của Pháp, từ năm 1950 đến 1953, Mỹ đã đưa 
vào Đông Dương 400.000 tấn vật liệu chiến tranh. Viện trợ Mỹ 
chiếm tỷ lệ ngày càng quan trọng trong ngân sách chiến tranh Đông 
Dương của Pháp: từ 19% năm 1950, 33% năm 1952, 43% năm 
1953 và lên đến 73% năm 1954”. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8, sổd, tr. 41. 
2. Ban Chỉ đạo tông kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc 
kháng chiến chúng thực dân Pháp, sđủ, tr. 441. 


475 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Do sự can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược 
Đông Dương của đề quốc Mỹ, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 
Nam chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ngày càng trở nên quyết 
liệt. Tính chất dân tộc và tính chất quốc tế của cuộc kháng chiến 
thần thánh đó ngày càng được khăng định. Nghị quyết của Hội nghị 
toàn quốc lần thứ ba của Đảng (2-1950) đã chỉ rõ: “Đông Dương 
hiện nay là một tiền đồn của khối dân chủ ở Đông Nam châu Á 
chống đề quốc. Cuộc kháng chiến của các dân tộc Đông Dương mật 
thiết gắn bó với cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình của nhân dân các 
nước trên thế giới. Nhân dân Đông Dương đánh thực dân Pháp 
không những để giành tự do, độc lập thật sự cho mình, mà còn bảo 
vệ hòa bình, dân chủ thế giới”". 


Như vậy, trong cuộc kháng chiến thân thánh lần thứ nhất (1945- 
1954), "nhân dân ta không những phải chống thực dân Pháp xâm 
lược, mà còn phải chống âm mưu của chủ nghĩa đế quốc thế giới 
muốn thôn tính nước ta, gạt bỏ vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và của Đảng ta, tiêu điệt phong trào cách mạng ở nước ta và 
phá hoại phong trào cách mạng thế giới. Kiên quyết tiến hành 
kháng chiến và đưa kháng chiến đến thắng lợi, nhân dân ta không 
những làm nhiệm vụ dân tộc mà còn làm nhiệm vụ đối với phong 


Áw2 


trào cách mạng quốc tế"?. 


Chính từ nhận thức đúng về vị trí của cách mạng Việt Nam ở 
Đông Dương, Đông Nam Á và trên thế giới; nhận thức đúng về âm 
mưu của chủ nghĩa đề quốc đối với Đông Dương; và nhận rõ tính 
chất dân tộc và tính chất quốc tế của cách mạng Việt Nam, mà 
Đảng và nhân dân Việt Nam đã chấp nhận một cuộc đọ sức quyết 
liệt có tính thời đại suốt 9 năm ròng với thực dân Pháp, được đề 
quốc Mỹ và đề quốc Anh giúp sức. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 11, sđd, tr. 211. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 21, sđd, tr. 497-498. 


476 


Chương VI: Hội nghị Giơnevơ năm 1954... 


Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược là thăng lợi đầu tiên ở một nước 
thuộc địa nhỏ yếu, do đó nó có ảnh hưởng và tác động rất mạnh 
mẽ đối với nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế 
giới. Nó đã “đánh dấu một bước phát triển mới của cuộc đấu 
tranh của nhân dân thể giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
nhân dân và chủ nghĩa xã hội. Nó mở đâu thời kỳ tan rã của chủ 
nghĩa thực dân cũ, thời kỳ suy yếu thêm một bước của chủ nghĩa 
đề quốc thế giới "!. 


Như chúng ta đều biết, từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai 
đến năm 1954, phong trào giải phóng dân tộc tuy đã phát triển 
nhưng chưa thật mạnh mẽ, rộng khắp. Phong trào đã nỗ ra ở một số 
nước như Inđônêxia, Philippin, Miến Điện, Angiêri... nhưng nói 
chung vẫn chưa giành được thăng lợi. Phải từ sau thắng lợi của 
nhân dân Việt Nam, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới mới phát triển thật 
mạnh mẽ và rộng khắp, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc 
mới tan rã từng mảng lớn. Nói một cách khác, thăng lợi của nhân 
dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược và can thiệp Mỹ đã mở đầu cho cao trào giải phóng dân tộc 
rộng lớn trên thế giới, cho thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ 
trên phạm vi thế giới. 

Chỉ sáu tháng sau khi thất bại ở Việt Nam, Pháp đã phải đụng 
đầu với sự vùng dậy không gì cản nổi của nhân dân Angiêri. Cuộc 
kháng chiến của nhân dân Angiêri kéo dài 8 năm đã làm cho thực 
dân Pháp suy yếu về mọi mặt, cuối cùng buộc thực dân Pháp phải 
thừa nhận độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nước này, chấm dứt nên 
thống trị 132 năm của Pháp ở đây. Ngày 1-7-1962, nước Angiêri 
long trọng tuyên bồ độc lập. 


1. Trường Chinh, “Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của 
dân tộc Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, tháng 6-1979. 


477 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Cùng với thăng lợi của nhân dân Angiêri, một loạt cuộc đấu 
tranh khác của các thuộc địa của Pháp cũng giành được thắng lợi. 
Chỉ trong vòng 4 năm (1954-1962), Pháp phải trao trả độc lập cho 
gần 21 nước thuộc địa ở châu Phi. 


Không chỉ riêng Pháp, mà cả các để quốc khác cũng phải đụng 
đầu với những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, và cuối cùng đã 
phải trao trả độc lập cho hàng loạt thuộc địa. Trước Chiến tranh thế 
giới lần thứ hai, ở châu Phi mới chỉ có 2 nước được độc lập trên 
danh nghĩa (Êtiôpia và Libêria), nhưng đến năm 1968 đã có 39 
nước, bao gồm 85% lãnh thổ và 93% dân số toàn lục địa đã thoát 
khỏi hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc theo những mức độ 
khác nhau. 


Phong trào dân tộc được cổ vũ bởi thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam không những chỉ 
diễn ra mạnh mẽ ở châu Phi, mà còn diễn ra quyết liệt ở châu Á, 
châu Mỹ Latinh, làm sụp đỗ nhanh chóng hệ thống nô dịch của chủ 
nghĩa đế quốc. Nếu 12 năm đầu sau chiến tranh thế giới lần thứ hai 
chỉ có khoảng 20 nước giành được độc lập, thì từ năm 1958-1964 
đã có thêm 35 nước giành được độc lập. Và như vậy, tính đến giữa 
thập kỷ 60 của thế kỷ XX, đã có gần 70 nước Á, Phi, Mỹ Latinh đã 
giành lại được độc lập. 

Như vậy, vị trí, ảnh hưởng và tác động của Cách mạng tháng 
Tám và của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân 
Việt Nam đối với cách mạng thế giới và phong trào giải phóng dân 
tộc là vô cùng to lớn. 


478 


KÉẾT LUẬN 


Kể từ ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi nhân dân Nam Bộ với gậy 
tảm vông đứng lên chống Pháp đến ngày những tên lính thực dân 
cuối cùng rút khỏi miền Bắc Việt Nam, nhân dân Việt Nam trải qua 
hơn 3.000 ngày đầy hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng anh dũng và 
tự hào. 


Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với 
tinh thần "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ”, lại được sự ủng hộ và giúp đỡ của 
các nước anh em và nhân dân tiến bộ trên thế giới, quân và dân Việt 
Nam đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. 


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 
là cuộc kháng chiến toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua 
Mặt trận dân tộc thống nhất, được thực hiện bởi toàn dân tộc không 
phân biệt các đảng phái, giai cấp, tầng lớp, tôn giáo; từ trẻ tới già; 
từ nam tới nữ; từ đồng bào miễn xuôi tới đồng bào các dân tộc 
miễn núi. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 
là cuộc kháng chiến toàn điện trên tất cả các lĩnh vực từ quân sự, 
chính trị, ngoại giao tới kinh tế, văn hóa; tấn công địch trên tất cả 
các vùng chiến lược từ thành thị, nông thôn đến miền núi; đánh 
địch bằng mọi hình thức từ tấn công quân sự, đầu tranh chính trị 
đến binh vận. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 
là sự kết hợp giữa kháng chiến và kiến quốc. Công cuộc kiến quốc 
được thực hiện trên mọi lĩnh vực từ xây dựng chính quyên nhân 
dân đến phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; kiến quốc để có sức 


479 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


mạnh kháng chiến, và kháng chiến đẻ tiêu diệt địch, mở rộng vùng 
giải phóng, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 
ngày càng phát triển, lớn mạnh qua từng giai đoạn. Sau Cách 
mạng tháng Tám, Việt Nam từ chỗ bị bao vây; ngân sách trống 
rỗng, kinh tế bị tàn phá, nghèo nàn, lạc hậu; lực lượng vũ trang còn 
thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị lạc hậu, qua năm tháng xây dựng 
và tranh đấu đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh. Nền kinh tế 
đủ cung cấp cho kháng chiến, lực lượng vũ trang nhân dân ngày 
càng chính quy, hiện đại đủ sức đánh và thắng trong các chiến dịch 
quân sự lớn làm thay đổi cục diện chiến tranh như chiến dịch Biên 
giới, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào... và nhất là chiến dịch lịch 
sử Điện Biên Phủ. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là sự đóng 
góp, hy sinh to lớn của nhân dân và các lực lượng vũ trang. Hàng 
ngàn bộ đội, du kích, dân công đã ngã xuống trên khắp các chiến 
trường, trên các tuyến vận tải của cả nước và trên đất bạn Lào, 
Campuchia. Với truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, nhân 
dân khắp mọi miền đất nước từ phong trào "Hũ gạo kháng chiến", 
đến "Tất cả vì tiền tuyến"... đã đóng góp hết sức mình cho sự 
nghiệp kháng chiến thắng lợi. 

Đánh giá ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, đây là “lần đầu tiên trong lịch sử, 
một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân 
hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, 
đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới". 

Thắng lợi vĩ đại của kháng chiến chống Pháp là kết quả tổng 
hợp của nhiều nhân tố tạo thành. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn ráp, tập 10, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 12. 
480 


Kết luận 


Trước hết, đó là thắng lợi của quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự 
do của Tổ quốc, “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ” của nhân dân ta. Đây là 
quyết tâm sắt đá của cả một dân tộc bất khuất quật cường, dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của một đảng Mác xít chân chính, đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quyết tâm chiến đấu đó đã trở thành 
thắng lợi trên thực tế. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là thắng lợi của 
đường lỗi kháng chiến đúng đắn, sáng tạo do Đảng và Chủ tịch Hô 
Chí Minh đề ra và lãnh đạo. Đó là đường lỗi kháng chiến toàn dân, 
toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh; là đường lối tạo lập, phát 
huy sức mạnh của cả một dân tộc chiến đấu vì độc lập và tự do cho 
Tổ quốc. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là thắng lợi của 
cuộc chiến đấu đây gian khố, hy sinh của nhân dân và quân đội ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là cuộc chiến đầu gan góc và tài 
giỏi của toàn dân, với quân đội làm lực lượng nòng cốt; cuộc chiến 
đầu của cả nước từ Bắc chí Nam, từ miễn ngược đến miễn xuôi, từ 
nông thôn đến thành thị, từ vùng tự do đến vùng tạm chiếm. Mỗi 
người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài, mỗi chỉ 
bộ Đảng là một bộ tham mưu chiến đấu. 


Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống 
Pháp là thắng lợi của tình đoàn kết, liên mình chiến đấu giữa nhân 
dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Đó là thắng lợi của một 
liên minh tự nguyện giữa ba dân tộc láng giềng anh em luôn kẻ vai 
sát cánh bên nhau, cùng chiến đấu trong một chiến hào, trên một 
chiên trường bán đảo Đông Dương, cùng chống một kẻ thù chung 
là thực dân Pháp xâm lược. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt 
Nam cũng là thắng lợi của tình đoàn kết anh em bâu bạn giữa nhân 
dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới, trực tiếp nhất là 
Trung Quốc và Liên Xô, đã nêu cao tinh thần quốc tế, ủng hộ Việt 
Nam chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. 


481 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 
thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tâm vóc thời đại to lớn. 


Đối với phong trào cách mạng thế giới, sau thắng lợi vĩ đại của 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, thắng lợi của Cách 
mạng tháng Tám và của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của 
nhân dân Việt Nam đã giáng một đòn nặng nẻ vào hệ thống thực 
dân, mở đầu cho sự sụp đỗ của chủ nghĩa thực dân cũ. Nó cỗ vũ 
mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, 
trước hết là phong trào giải phóng ở châu Á và châu Phi. 


Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp đã làm sáng tỏ một chân lý: trong điều kiện thế giới 
ngày nay, một dân tộc đất không rộng, người không đông, nhưng 
quyết tâm chiến đấu, đoàn kết chặt chẽ, có đường lối chính trị, quân 
sự đúng đắn, được sự ủng hộ quốc tế thì có đầy đủ khả năng lật đổ 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và đánh bại chiến tranh xâm 
lược của chủ nghĩa đề quốc giành lại độc lập, tự do. 


Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp đã bảo vệ và phát triển 
những thành quả của Cách mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn 
miền Bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một 
thế kỷ. Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã tạo điều kiện để hoàn 
thành triệt để cách mạng ruộng đất; tạo điều kiện để đưa cách mạng 
Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trên miền Bắc; tạo điều kiện và chuẩn bị cho cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước. 

Qua cuộc kháng chiến, Đảng đã rút ra những bài học kinh 
nghiệm, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm để tiếp tục lãnh đạo 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước trong thời kỳ 
tiếp theo. 

VỀ ưu điểm, trong suốt cuộc kháng chiến, Đảng đã khẳng định 
quyết tâm sắt đá bảo vệ độc lập, tự do, giải phóng dân tộc, kiên trì 
kháng chiến, không nao núng trước sức mạnh và sự uy hiếp của 


482 


Kết luận 


kẻ thù. Đảng đã sớm hoạch định đường lối kháng chiến và kiến 
quốc đúng đăn, sáng tạo, khơi dậy và phát huy đầy đủ sức mạnh 
của toàn dân tộc; khai thác, huy động được sự ủng hộ và giúp đỡ 
quốc tế cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Đảng đã đẻ ra đường 
lỗi kết hợp chặt chẽ giữa kháng chiến với kiến quốc, giữa đấu tranh 
chống Pháp và can thiệp Mỹ với việc xây dựng chế độ mới; sáng 
tạo một phương thức tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng - chiến 
tranh nhân dân, với khoa học, nghệ thuật quân sự độc đáo; xây 
dựng, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, lực lượng vũ trang 
nhân dân với hình thức tô chức ba thứ quân sáng tạo, triệt đề thực 
hiện quan điểm toàn dân đánh giặc. 


Về nhược điểm, trong cuộc kháng chiến, sự chi đạo chiến lược 
trong một số trường hợp có biểu hiện tư tưởng chủ quan, nôn nóng; 
việc tổng động viên huy động sự đóng góp của nhân dân vượt quá 
sức dân, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa huy động với việc 
bồi dưỡng sức dân; trong một số lĩnh vực còn áp dụng máy móc, 
giáo điều kinh nghiệm của nước ngoài; trong quan hệ với hai nước 
Lào và Campuchia, có trường hợp còn áp dụng máy móc kinh 
nghiệm của Việt Nam đối với cách mạng nước bạn, có lúc bị động 
với hoàn cảnh quốc tế, chưa đâu tranh kiên quyết cho lợi ích chung 
của ba nước'. 

Thăng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thật là vĩ 
đại. Thắng lợi đó đã nâng dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới, 
tạo nên nguồn sức mạnh mới làm tiền đề cho nhân dân Việt Nam 
giành những thắng lợi mới, vĩ đại hơn. Thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp đã mở ra một trang sử mới cho cách 
mạng Việt Nam và đẻ lại những bài học quý giá cho cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Sau này. 

I. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết 
cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp - Thăng lợi và bài học, sđd, 
tr. 226-234. 


483 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


L TIỀNG VIỆT 


A. Những văn kiện của Đảng, những tác phẩm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002. 
* Tập 4: 1945-1946, Hà Nội, 2002. 
* Tập 5: 1947-1949, Hà Nội, 2002. 
* Tập 6: 1950-1952, Hà Nội, 2002. 


2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 2000-2001. 


* Tập 8: 1945-1947, Hà Nội, 2000. 
* Tập 9: 1948, Hà Nội, 2001. 
* Tập I0: 1949, Hà Nội, 2001. 
* Tập 11: 1950, Hà Nội, 2001. 
* Tập 12: 1951, Hà Nội, 2001. 
* Tập 13: 1952, Hà Nội, 2001. 
* Tập 14: 1953, Hà Nội, 2001. 
* Tập 15: 1954, Hà Nội, 2001. 


3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn 
phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1945-1960, tập I, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000. 


A4. Công báo Việt Nam từ 1951-1954. 


484 


Tài liệu tham khảo 


5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện 
Đảng về Mặt trận Dân tộc Thông nhất Việt Nam, tập II (1945- 
1977), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. 


6. Lê Duẩn, Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1960. 


7. Lê Duẫn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ 
nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1970. 

8. Trường Chỉnh, Bàn về cách mạng Việt Nam, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng xuất bản, Hà Nội, 1956. 


9. Trường Chinh, Kháng chiến nhất định thắng lợi, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1959. 


10. Trường Chinh, Việt Nam 40 năm đâu tranh và thắng lợi, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1985. 


11. Võ Nguyên Giáp, Chiến tranh nhân dân và Quân đội nhân 
dân, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1959. 


12. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến đấu trong vòng vây. Hồi ức, 
Hữu Mai thể hiện. Nxb Quân đội nhân dân - Nxb Thanh niên, 
Hà Nội, 1995. 

13. Võ Nguyên Giáp, Những kinh nghiệm lớn cúa Đảng ta về lãnh 
đạo đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang cách 
mạng, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1961. 


14. Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh 
và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 2000. 

15. Đại tướng Lê Trọng Tắn, Từ Đông Quan đến Điện Biên. Hồi 
ức, Đỗ Thân ghi, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994. 


485 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I1 


B. Sách, báo, tạp chí 


1.Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Lịch sử 
Chính phủ Việt Nam, tập I (1945-1955), Nxb. Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2006. 


2.Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh, Tổng kết cuộc kháng chiến 
chóng thực dân Pháp - thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1996. 


3. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến 
tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - thắng lợi và bài học, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000. 


4. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Năm mươi năm hoạt 
động của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1979. 


5. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, Sơ thảo lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam, tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984. 


6. Bộ Công an, ó0 năm Công an nhân dân Việt Nam (1945-2005), 
Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2006. 


7. Bộ Ngoại giao, Hiệp định Giơnevơ - 50 năm nhìn lại, Nxb Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 2008. 


8. Bộ Quốc phòng - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Kinh tế, 
Lịch sử Quân giới Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp 
(1945-1954), Nxb Lao động, Hà Nội, 1990. 


9. Bộ Tổng tham mưu - Ban Tổng kết - Biên soạn lịch sử, Lịch sứ 
Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), 
Đại tá Phan Văn Cần (chủ biên). 

10. Bộ Tư lệnh Quân khu L, Tổng kết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
chiến lược quân sự của Liên khu Việt Bắc trong kháng chiến 
chống Pháp (1945-1954), tập I, Nxb Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1990. 


486 


Tài Hệu tham khảo 


I1. Bộ Tư lệnh Quân khu II, Tây Bắc lịch sử kháng chiến chỗng 
thực dân Pháp (1945-1954), Xuất bản - 1990. 


12. Bộ Thương mại và Du lịch, Biên miên sự kiện Ngoại thương 
Việt Nam 1945-1990, Xuất bản - 1992. 


13. Cao Văn Lượng (Chủ biên), Lịch sử cuộc kháng chiến chỗng 
thực dân Pháp của quân và dân khu Tây Bắc (1945-1954), Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003. 


14. Đại tá Nguyễn Viết Tá (Chủ biên), Miễn Đông Nam Bộ kháng 
chiến (1945-1975), tập I, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1990. 


15. Đặng Phong (Chủ biên), Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, 
tập I: 1945-1954, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002. 


l6. Đặng Văn Long, Người Việt ở Pháp 1940-1954, Tủ sách 
nghiên cứu, xuất bản - 1997. 


17. Gabriel Kolko, Giải phẫu một cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ 
và kinh nghiệm lịch sử hiện đại. Pantheon Book, New York, 
1985, Nguyễn Tấn Cửu dịch, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
2003. 

18. Học viện Ngoại giao, 50 năm ngoại giao Việt Nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học 22-8-1995. 

19. Học viện Quan hệ Quốc tế, Đấu tranh ngoại giao trong cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1945-1975), Hà Nội, 2002. 

20. Học viện Quan hệ Quốc tế, Nguyễn Phúc Luân (Chủ biên), 
Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập, tự do 
(1945-1975), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. 

21. Hội đồng chỉ đạo biên soạn công trình Lịch sử kháng chiến 
chống Pháp khu tả ngạn sông Hồng, Lịch sử kháng chiến chống 
Pháp khu tả ngạn sông Hồng 1945-1955, Nxb Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2001. 


487 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


22. L.A.Patti, Why Vietnam? (Tại sao Việt Nam), University of 
California Press, 1990. Lê Trọng Nghĩa dịch. Nxb Đà Nẵng, 
2001. 


23. Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập HI 
(1945-2000), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001. 


24. Lê Trung Dũng - Nguyễn Ngọc Mão (Đồng Chủ biên), Thể 
giới những sự kiện lịch sử thế kỷ XX (1946-2000), Nxb Giáo 
dục, Hà Nội, 2001. 


25. Lê Văn Đạt, Vàng tự do Liên khu V trong kháng chiến chống 
thực dân Pháp (1945-1954), Dự thảo luận án Tiến sĩ Lịch sử, 
Hà Nội, 2002. 


26. Lê Vân, “Những ngày sống bên hàng binh châu Âu”. Báo cáo 
Hội thảo Hàng binh tham gia kháng chiến trong hàng ngũ quân 
đội Việt Nam do Viện Goethe Hà Nội tổ chức ngày 8 và 9-1- 
2001. 

21. Lịch sử bình dân học vụ ở Việt Nam, tập I (1945-1960), Ban 
viết Lịch sử bình dân học vụ, xuất bản, 1977. 

28. Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong 
trào thanh niên Việt Nam, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2001. 

29. Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945- 
1975), Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1994. 

30. Lưu Văn Lợi, “Chính sách địch vận của Việt Nam và vấn để 
hàng bỉnh Đức”. Báo cáo Hội thảo Hàng binh tham gia kháng 
chiến trong hàng ngũ quân đội Việt Nam do Viện Gocth Hà Nội 
tổ chức ngày 8 và 9-1-2001. 

31. Nam Bộ thành đồng TỔ quốc đi trước về sau, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1999. 


32. Nam Trung Bộ kháng chiến 1945-1975, Nxb Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội. 


488 


Tài liệu tham khảo 


33. Nguyễn Đình Bin (Chủ biên), Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002. 


34. Nguyễn Hồng Thạch, Pháp tái chiếm Đông Dương và chiến 
tranh lạnh, Nxb Công an nhân dân. 


35. Nhiều tác giả, Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chỗng 
Pháp (1945-1954), Nxb Trẻ TP. Hồ Chí Minh, 2002. 


36. Nguyễn Quang Kính (Chủ biên), Giáo đục Việt Nam (1945- 
2005), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005. 


37. Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, 
Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000. 


38. Nghiêm Xuân Yêm - Lê Thanh Nghị..., Nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa sự nghiệp kinh tế và văn hóa 1945-1960, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1960. 


39. Phan Kim Thanh, Công thương nghiệp Hà Nội thời kỳ thực dân 
Pháp tạm chiếm (tháng 2-1947 đến tháng 10-1954), Nxb Hà 
Nội, 2002. 


40. Philippe Devillers, Tài liệu lưu trữ về cuộc chiến tranh 1944- 
1947. Ed. Gallimard Julliard, Paris, 1968. Hoàng Hữu Đản dịch. 
Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2003. 


4I. Ptơ Apulơ, Nước Mỹ và Đông Dương từ Rudoven đến 
Níchxơn. Vũ Bách Hợp dịch. Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 
1986. 

42. Quân khu III, những trận đánh trong kháng chiến chống Pháp 
1945-1954, tập I, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1991. 

43. Quân khu Thủ đô, Thủ đô Hà Nội lịch sử kháng chiến chống 
thực dân Pháp (1945-1954), Nxb Hà Nội, 1986. 

44. Tổng cục Hậu cần, Tổng kết công tác của Cục thuộc Tổng cục 
Cung cáp trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954, Tông cục 
Hậu cần, 1983. 


489 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 11 


45. Vũ Quang Hiển, Đảng lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích ở 
đồng bằng Bắc Bộ (1946-1954), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 2001. 


46. Vũ Quang Hiển, Mộ: số căn cứ du kích ở đồng bằng Bắc Bộ 
trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Nxb Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, 2001. 


47. Vũ Ngọc Khuê, Vấn để tài chính của chúng ta, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1958. 


48. Viện Khoa học tài chính, Lịch sử tài chính Việt Nam, tập L, 
Viện Khoa học Tài chính xuất bản, Hà Nội, 1995. 


49. Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 50 năm Chiến thắng Điện 
Biên Phủ và sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước, Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 2004. 


50. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), Nxb Khoa học, Hà Nội, 
1966. 


51. Viện Kinh tế học, GS. Đào Văn Tập (Chủ biên), 45 năm kinh tế 
Việt Nam (1945-1990), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990. 


52. Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
Một số vấn đề lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp ở Liên 
khu IV (1945-1954), Hà Nội, 2000. 

53. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến chống 
thực dân Pháp 1945-1954, tập II, Nxb Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1994. 

54. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 55 năm Quân đội nhân dân 
Việt Nam (Biên niên sự kiện), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1999. 

55. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tư tưởng Hô Chí Minh về xây 
dựng quân đội nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1996. 


490 


Tài liệu tham khảo 


56. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến chống 
thực dân Pháp của quân và dân Liên khu IV (1945-1954), Nxb 
Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 2001. 

57. Viện Nghiên cứu tiền tệ tín dụng và ngân hàng, Những năm 
tháng thứ thách trong thời kỳ kháng chiên chông thực dân Pháp 
1945-7954 (Hôi ký vê Ngân hàng), 1982. 

58. Viện Quan hệ Quốc tế Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hô Chí Minh 
với công tác ngoại giao, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1990. 

59. Viện Thống kê và khảo cứu kinh tế Việt Nam, Việt Nam kinh tế 
tập san, tháng 8 đến tháng 11-1953. 

60. Việt Bắc 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975), tập L, 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990. 

61. Wiliam J.Duiker, Hồ Chí Minh, Hyperion, New York, 2000. 
Bản địch của Phòng Phiên dịch Bộ Ngoại giao, 5-2001. 


IH. TIỀNG NƯỚC NGOÀI 
A. Tiếng Anh 


1. Fall Bemard, The Vietminh regừne. Goverrnrment and admimistration 
in the democratic republic oƒ Viemam. Issued jointly with the 
institute of pacific relations. April, 1954. 

2.United States Vietnam Relations 1945-1967. U.S. Government 
prñnting office, Wasinhgton, 1971. 

3. Stein Tonnesson, The Vietnamese Revolution oƒ 1945 (Rooseveli, 
Ho Chỉ Minh and De Gaulle in a world at war) International 


peace Research Institute, osio. Sage publiction London, New 
York, New Delhi, 1991. 


B. Tiếng Pháp 


1. Alain Ruscio, Cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương (1945- 
1954), Bruxelles, Nxb Complexe, sưu tập ký ức của thế kỷ, 1992. 


491 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


2. Annunaire Statistique du Vietmam, 1953. 


3. Brocheux Pierme, Indochine - La colonisation ambigue I858- 
1954, Ed. La Découverte, Paris, 1995. 


4. Lin Hua - Chiang kai-shek, De Gaulle contre Ho Chỉ Mừnh, 
Paris, 1994. 


5. Philippe Devillers, Histoire du Vietmtam de 1940 à 1952, Ed. Du 
Seuil, Paris, 1952. 


6.La piastre et le fusilL. Hugues Tertrabs. Le Coat de la guerre 
đ°Indochine 1945-1954. Ministère de L'économic, des finances 
et đe Ì'Industrie, Paris, 2002. 


7. Gras Yves, Histoire de la Guerre Ì'Indochine, Ed. Plon, Pans, 
1979. 


8. Gras Yves, Antere Armée Vietnamien 1945-1975. 


C. Tiếng Nga 
1.A.A.Sokolov, Phái đoàn quân sự Xô Viết ở Sài Gòn năm 1946. 
1947 (Bản tiếng Nga). Hội thảo Quốc tế “Điện Biên Phủ”, 2004. 
2.German Vander Bee, Lịch sử kinh tế thế giới 1945-1990 (Bản 
tiếng Nga), Nxb Khoa học, Matxcơva, 1994. 


3. Kolotov V.N, Các chế độ Sài Gòn: tôn giáo và chính trị ở miễn 
Nam Việt Nam 1945-1963 (Bản tiếng Nga), Nxb Đại học Tổng 
hợp Saint Peterburg, 2001. 

4. Lịch sử Việt Nam hiện đại năm 1917-1965 (Bản tiếng Nga), Nxb 
Khoa học, Matxcơva, 1970. 


492 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ nhất 
Lời Nhà xuất bản 
Lời mở đầu 
Lời nói đầu 
Chữ viết tắt 
Chương I 
Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới của đế quốc 


Pháp, Mỹ vả tình hình kinh tế, xã hội vùng Pháp 
chiếm đóng (1951-1952) 


I. Tình hình Đông Dương sau năm 1950 và sự can 
thiệp của Mỹ 

1. Tình hình thế giới và Đông Dương từ sau năm 1950 
2. Những khó khăn về chính trị và kinh tế của Pháp 

3. Mỹ tăng cường can thiệp vào chiến tranh Đông Dương 
II. Kế hoạch quân sự mới của Pháp và Mỹ 

1. Xây dựng lực lượng cơ động và hệ thống boongke 
2. Tăng cường chiến tranh tổng lực 

II Kinh tế - xã hội vùng Pháp chiếm đóng 

1. Tình hình kinh tế 

2. Giao thông vận tải 


493 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


3. Văn hóa - xã hội 
4. Củng cố bộ máy chính quyển ngụy 
Chương H 


Tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương 
kháng chiến (1951-1952) 


L. Đại hội Đảng toàn quốc lân thứ II 

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

2. Nội dung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II 
3. Ý nghĩa của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II 


HH. Xây dựng chính quyên cách mạng và phát triển các tổ 
chức chính trị - xã hội 


1. Thống nhất Mặt trận Liên Việt 


2. Hội nghị đoàn kết nhân dân ba nước Việt Nam - 
Lào - Campuchia 


3. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 
II. Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế ở vùng tự do 
1. Mở mang kinh tế dân chủ nhân dân 

2. Phát triển nông nghiệp 

3. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

4. Thương nghiệp 

5. Ngoại thương và đấu tranh kinh tế với địch 
6. Tiền tệ - Ngân hàng và Tín dụng 

IV. Giao thông vận tải, bưu điện 

V. Văn hóa - giáo dục và y tế - xã hội 

VỊ. Đểu tranh trên mặt trận ngoại giao 


494 


82 
87 


92 
92 
92 
97 
105 


107 
107 


113 
119 
125 
125 
128 
143 
159 
164 
172 
182 
191 
203 


Chương II 


Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, 
đây mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động 
tiến công địch trên chiến trường (1951-1952) 


I. Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân 
II. Mở các chiến dịch lớn trong năm 195] 

II. Cuộc chiến đấu ở vùng địch chiếm đóng 

IV. Chiến dịch Hòa Bình 


V. Chiến dịch Tây Bắc 1952 (từ ngày 14-10 đến 
14-12-1952) 


Chương IV 


Đầy mạnh đấu tranh và phát triển kinh tế, 
văn hóa; thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất 
(1953-1954) 


I. Thực hiện chính sách ruộng đát, từng bước cải thiện 
đời sống cho nông dân 


1. Chính sách ruộng đất 
2. Chính sách thuế nông nghiệp 


3. Phát động quần chúng thực hiện giảm tô, giảm tức 
và cải cách ruộng đất 


4. Sản xuất nông nghiệp 

II. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
1. Công nghiệp quốc doanh 

2. Công nghiệp quốc phòng 

3. Tiểu thủ công nghiệp 


Mục lục 


215 
215 
223 
236 
244 


260 


274 


274 
274 
278 


279 
288 
294 
294 
296 
300 


495 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP II 


IIH. Thương nghiệp 

1. Nội thương 

2. Ngoại thương 

3. Giá cả và thực trạng đời sống nhân dân 
IV. Giao thông vận tải 

V. Tài chính và ngân hàng 

1. Về thu ngân sách 

2. Về chỉ ngân sách 

3. Tiền tệ 

VL Văn hóa - xã hội và y tế, giáo dục 
I1. Văn hóa văn nghệ 

2. Giáo dục và đào tạo 


3. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 


Chương V 


Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 


và chiến dịch Điện Biên Phủ 


I. Tình thế chiến trường Đông Dương và âm mưu mới 


của Pháp - Mỹ 


1. Sự sa lầy của thực dân Pháp ở Đông Dương 


2. Kế hoạch Nava 


I Chủ trương, kế hoạch của Trung ương Đảng trong 


Đông - Xuân 1953-1954... 


1. Bối cảnh tình hình chiến trường Đông Dương 
2. Chủ trương và kế hoạch của Trung ương Đảng 


trong Đông - Xuân 1953-1954 
496 


302 
302 
308 
314 
319 
326 
328 
339 
343 
348 
349 
351 
353 


355 


355 
355 
360 


36 
36 


369 


II. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 
và chiến dịch Điện Biên Phủ 

1. Tình thế chiến lược mới trong Đông - Xuân 1953- 
1954 

2. Chiến dịch Thượng Lào 

3. Tiến công địch giải phóng Lai Châu 

4. Tiến công địch ở Trung Lào 


IV. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (từ 13-3 đến 
7-5-1954) 
1. Âm mưu và kế hoạch xây dựng tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ của Pháp - Mỹ 
2. Chủ trương của Đảng ta và công tác chuẩn bị mọi 
mặt cho chiến dịch Điện Biên Phủ 
3. Các chiến trường phối hợp chiến đấu cùng mặt trận 
Điện Biên Phủ 
4. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 
5. Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi 
Chương VỊ 
Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc 
thắng lợi 
I. Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương 
1. Bối cảnh và diễn biến của Hội nghị quốc tế Giơnevơ 
2. Nội dung của Hiệp định Giơnevơ 
3. Đầu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ. Miền Bắc 
hoàn toàn giải phóng 


Mục lục 


442 


497 


NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
26 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: 04.39719073 - Fax: 04.39719071 
Website: http://nxbkhxh.vass.gov.vn 
Email: nxbkhxh@gmaïl.com 


Chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
57 Sương Nguyệt Ánh - Phường Bến Thành - Quận l - TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.38394948 - Fax: 08.38394948 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP I1 
TỪ NĂM 1951 ĐẾN NĂM 1954 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc LÊ HỮU THÀNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 


Tổng Biên tập NGUYÊN XUÂN DŨNG 
PGS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG 


Biên tập lần l: BẠCH LY 
Biên tập tái bản: ` NGUYÊN THỊ BẠCH LY 
Kỹ thuật vi tính: ĐỨC DŨNG 
Sửa bản In: NGUYÊN THỊ BẠCH LY 
Trình bày bìa: STARBOOKS 


In 1.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại Công ty Cổ phân in Scitech. Địa chỉ: D20/532H 
Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Số xác 
nhận đăng ký xuất bản: 155-2017/CXBIPH/21-3/KHXH. Số QĐXB: 15/QÐĐ - 
NXB KHXH, ngày 14 tháng 2 năm 2017. Mã số ISBN: 978-604-944-934-5. In 
xong và nộp lưu chiều năm 2017. 


